TUỆ SỸ 


TỔỐNG QUAN 
VỀ NGHIỆP 


HỘI ĐỒNG HOÀNG PHÁP 
PHẬT LỊCH 2565 | DƯƠNG LỊCH 2021 


TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP 
Tác giả: Tuệ Sỹ 
Ban Báo Chí và Xuất Bản Hội Đồng Hoằng Pháp 
Ấn hành lần thứ nhất, 2021 
Biên tập : Nguyên Đạo 
Đô lối chính tả tiếng Tầy Tạng: Tsewang Dorje (Geshe) 
Đô lôi chính tả tiếng Sanskrir: Thích Thanh An 
Đô lôi chính tả tiếng Việt: Thanh Phi 
Kỹ thuậc: Bodhi & Lotus Media 
https://hoangphap.org 
ISBN: 978-1-0879-8787-3 


Người học Phật đôi khi có chút khó khăn với sách tiếng Việt. Họ 
nói: gặp phải những vấn đề gai góc, phải đọc sách tiếng Pháp, tiếng 
Anh mới hiểu. Tiếng Việt khó diễn đạt tư tưởng, triết lý hơn các 
ngôn ngữ kia chăng? Văn phạm của ta kém chặt chẽ, mà triết lý thì 
cần phải chính xác? Có lẽ không phải chỉ vì ngữ pháp. Nhưng đúng 
là tham khảo sách tiếng Pháp, tiếng Anh thì hiểu rõ hơn. 

Nhưng, chắc gì các học giả phương Tây hiểu đúng tỉnh tế trong 
ý Phật bằng sách của các bậc Thầy của tôi? Họ có cái đầu đáng kính 
mà ta phải học, nhưng có những vấn đề mà phải tu mới thực chứng. 
Nghiệp là vấn đề số một. Tôi phải đọc sách của các bậc Thầy của 
tôi trước, để chắc chắn rằng mình không bị dẫn đi sai đường. 

Sách của Thầy Tuệ Sỹ cho tôi cái an tâm đó. Sách của Thầy là thầy 
của tôi. Thầy cho tôi cái hiểu biết mà tôi nghĩ là đúng. Đồng thời, 
Thầy thông tuệ cả hai luồng tư tưởng Đông Tây và nhất là cả cách 
diễn đạt rõ ràng, trong sáng, chặt chẽ mà ta thường khen ngợi khi 
đọc sách phương Tây. Thầy làm vẻ vang cho ngữ pháp tiếng Việt 
khi đi vào triết lý bí hiểm. Tôi có ánh sáng để mò mẫm vào một 
chữ mà cho đến nay tôi hiểu chưa ra. Chữ Nghiệp. 


Cao Huy Thuần (Pháp) 


Có hay không có Nghiệp? Có hay không có Tự ngã? Có hay không 
có Thời gian? Có hay không có một Linh hồn? Thật là những câu 
hỏi choáng váng! Ký ức được lưu trữ ở đâu để tạo thành Nghiệp? 

Khoa học não bộ trả lời: ở Hippocampus (hồi hải mã) trong não, 
cùng với thể viền, lưu giữ ký ức, chịu trách nhiệm cả cảm xúc lẫn 
hành vi, nhờ nhu nhuyến của các synapse (điểm tiếp hợp thần 
kinh). Phật giáo không cho có cái gọi là tự ngã, tiểu ngã, đại ngã, 
linh hồn, nhưng tin có “Nghiệp mang theo” để “trả quả”. Cái gì 
mang Nghiệp theo? Thần thức tái sinh, luân hồi? Rồi có cái gọi là 
Thời gian để cho Nghiệp vận hành không? Tính thể của thời gian 
là gì? Thời gian được tri giác bằng giác quan nào? Câu trả lời là 
chính ta đã tạo ra thời gian cho mình. Tri giác về thời gian cũng là 
tri giác về sự chết. 


Những câu hỏi nêu ra trong tác phẩm này có thể làm ta chới với 
mà lại cảm thấy mừng, vui. Chính trong ta đôi khi cũng gợi lên 
những câu hỏi như vậy mà không dám trả lời. May thay có Thầy 
Tuệ Sỹ, à không, có nhà thơ Tuệ Sỹ hóa giải giùm; bởi như Thầy đã 
nói (tr.289 sách này), chỉ có “Thơ dẫn kinh nghiệm vượt ra ngoài 
kinh nghiệm”. 

Ta hỏi kiến nơi nào Cõi Tịnh 

Ngoài hư không có dấu chim bay 

Từ tiếng gọi màu đêm đất khổ 

Thắp tâm tư thay ánh mặt trời 

(Tuệ Sỹ: Giấc mơ Trường Sơn). 

Đỗ Hồng Ngọc (Việt Nam) 


An” 


Tác phẩm “Tổng Quan Về Nghiệp” của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ 
là một tập đại thành hàn lâm mang tính thông tri và sử luận về 
nghiệp. Tác giả đã dày công nghiên cứu, tham khảo để chắt lọc 
những tỉnh hoa tư tưởng của “bách gia chư tử” xưa nay, Đông cũng 
như Tây, bên ngoài cũng như bên trong đạo Phật, thông qua trải 
nghiệm cũng như lý giải về nghiệp. Có nhiều thuật ngữ Phật học 
và Triết học khiến tác phẩm tương đối không dễ đọc; nhưng mặt 
khác, tính trung thực và giá trị nghiên cứu của tác phẩm càng được 
nâng cao. 

Nguồn tư liệu về bản chất, ý nghĩa và sự vận hành của nghiệp đã 
được tham cứu và trưng dẫn trong tác phẩm nầy đạt tầm mức 
chuyên biệt và sâu rộng đáng tin cậy. Từ áo nghĩa lời Phật thuyết 
đến tuệ kiến của các luận sư, học giả và hành giả trong cả hai lĩnh 
vực nhân văn và khoa học đều được trình bày và lý giải đầy thuyết 
phục. 

Ngoài nội dung uyên bác và phong phú, riêng về mặt chữ nghĩa, 
đọc tác phẩm “Tổng Quan Về Nghiệp” của Thầy Tuệ Sỹ tôi thật sự 
bị lôi cuốn bởi cảm tưởng như là đang theo dõi một Michelangelo 
văn bút vì chữ nghĩa của Thầy trong văn Việt cũng như văn dịch 
rất phong phú với nhiều góc cạnh tạo hình đẹp và sang như nhà 
điêu khắc ngôn ngữ. 

Có quá nhiều thuật ngữ triết học, tôn giáo nói chung và Phật giáo 
nói riêng trong các ngoại ngữ như Anh, Pháp, Đức, Phạn, Hán... đã 
được chuyển ngữ sang tiếng Việt một cách đượm nghĩa và tài hoa. 


Trần Kiêm Đoàn (Hoa Kỳ) 


MỤC LỤC 


TT 2000610019 89A/0000ĐU8W60090801000000020808010VMNEIGAONNR DA 1ï 
PHẦN MỘT: NGHIỆP LUẬN NGOÀI PHẬT GIÁO ....................................--- 13 


CHƯƠNG I: NGHIỆP PHỔ THÔNG - NGHIỆP KHOA HỌC... 
1. Nghiệp Đông nghiệp TÂy....................................---..SH HH. 
2. Nghiệp - Vật lý cổ điển.....................................---scccvceererrrrririiirrtrrrrrirrrrirrrria 


3. Nghiệp - Cơ học lượng tỬ......................................---.c.HHH HH HH HH 
4. Tâm phân học và Khoa học não 
q:'Ba tầng tâm CHỨC các ua ta li iu da g tả gà ngà ng kh hà g h0 & 1001010004846 
b. Nghiệp: Vô thức tập thế.................................-.-.e-c-cccccccveeeieerrrertereirrrrrrrrrerrrrrrrree 
È:.T.hiệt!: Và! N0: 128 nttttlabäi DIBA5 BẠN ga sánh ha ta na cù co 4a chiên Sun 


d. Đồng bộ não: Nhận thức không chủ thể. 
b1 i)8inilhicbinTr CHÍ CU đ01 1n cisedftioiotydlisekivnutantttrsulietteiavuieudlia te 


£ Ý thức: Tác nghiệp không tác giả....................................-.-------eccccccrrrreccccerre 
CHƯƠNG II: NGHIỆP TRONG TRIẾT HỌC-TÔN GIÁO ẤN ĐỘ,......................... 64 
SN DA 2o t42)0115212uA53./2xonc2udeaitouooltarowôsbtAoovdouoerdeavze 
1: Veda- Upanisha(‹-...:.‹-..-...--.a << s52 H2 21211 18 De Ha Hà ni 101686 
2. Tiền-Mimämsä....... 


3. Vedänta-Bhagavadgita. 
TI:EbUG SƯ NGOÀI ĐO si 25 c6 0 ống 0n s8 càng tu ng che gen 0ca0s0t dc rgiisesd 
1..PUTäH4 KaSSA Dã cac 60 ng An 4n đà 4 Du án teen g tác táng 6egexahE 
2. Makkhali Gosala.... 
3. Ajita Kesakambala 
4. Pakudha KaCCäya1a...............................----scr SH HH HH HH HH Hư 
5. Ñigantha NãtapUutfA...................................- HH HH HH HH iệt 
6. Sañjaya Belatthaputta 
II. NI-KIỀN THÂN TỬ VÀ KỲ-NA GIÁO 


CHƯƠNG III: CĂN BẢN GIÁO NGHĨA VÀ BỘ PHÁI 
GIÁO NGHĨA A-HAM< NI KÃ VÀ nhan nứng nusgeslanifailptssdiskibtbelbpeasasbe 


1. Phân biệt nghiệp báo......................................--.sc 22t 2H... 111. 109 
2. Nghiệp đen-trắng....................................222121212121212.,....i.i 116 


3:.Nghi vấn: về'thợ:nghiỆD¡¿¿2it2c6iáxaglausabcutlapbauaadtiuuiautggiauuabuasie 
¡. Định và Bất định nghiệp 
ii. Tà kiến không ác hành.................................---cccccccceeecerererrerrrtrrtrrrrrrrrirrrerrre 
iii. Tà kiến không diệu hành.......................................-cccccccceeeceeerreeeeeerrrrrrrrererrrr 120 
iv. Quan điểm có ác hành ................. 
v. Quan điểm có diệu hành 
vi. Chánh kiến nghiệp báo...................................--ccceccccccccceeeeeerrrerrrtrerrrrrrrrrerrree 
U//55 11/1/1185/198/171/1072S nh ốc ốc 
viii. Bốn hạng người 


4. Bản chất HghiỆPzx⁄esssakcseaadoAtoaauseAaaaaeduAlaeuuboAsoaduduAddaai 126 
í. Nghiệp & Định mệnh ..................................---c«c-ccsckrietiHHHHH HH 126 

J9. .1///1L111-520 1019117101 vn vn 128 
1/82/2101/1151n(111/0 1272. Tỷ... ốc 129 

¡v. Nghiệp & Đệ nhất nghĩa Không, .......................................-----ccccccececccceeeeeeesrere 132 

II. BỘ PHÁI LUẬN THUYẾT NGHIỆP...............................--.2::+2e2222222EE2222252222..26 132 
Voi li 0x (000/107 7 .............. 132 

2. Nhiếp nghĩa luận.....................................---c-cccccceescccvrvvrertrtrrrrtrrritrrrttrrirrrrririrrrrrrrre 133 
3. Luận sự (Kathãvatthu))......................................----.k SH HH gay 136 
#-:Ð)Ï ĐỘ số 60a 1600 2sgicptiatebioifsotuoct6tÐnldeactáusatdlocldseatetuooletcgtldtif 140 
5, Xá-lợi-phất A-tì-đàm..................................ccccccscscrrrriiriirtrrririirrririrrrrrrrie 141 
62 THan H THAI H111 4x0 N00 0y 6s 2010026012093 34 aretupÐrÐtotgudecta. 144 
PHẦN BA: NGHIỆP LUẬN A-TÌ-ĐẠT-MA ................................. ----2--cccscszccccee 148 
CHƯƠNG IV: THỂ TÍNH CỦA NGHIỆP.....................................22:¿22222222222222722222222 149 
I£BTEU:SAC c›BIEU NGHI °2xs5so0eodta56oosrsl2k4o0nsglaslseavd4a0466augaoE 149 
1. Một nghiệp hay hai nghiỆp.....................................----s< SH ưe 150 
2::ThHầnH-IIgữ ĐÌÊUes6kn k2 1 1ã hề ha Nga ko kêu g4 hon dị Ha goa bá ga ai 152 
IE VÕ BIẾU SẮC ='VŨ HIẾU NGHIỆP 20a d1 0a há han ha BÓ Hoá koát 162 
1. Vô biểu trong các luận thư...................................--c-ccccccscecsvveeeetrrtrrrrerertsrrrrrrrrrree 162 
2:Phữớc tặng TƯỚN sáo co cuc án cần in 8 Ha dã He là Hà Láng 1c e1 Axg 165 
K00 006 ẽ ẽ.................. 170 


4. Giới như bờ đê..................................--- vn nhhttthhrietrrriet 173 


IÌ:PHếTYT KHÔI VÀ TỒN TTẠI các say xánàghett án seáxteoxet00ả6icuuản 174 


HỆT pỆ-101016)0128014215575S1101Ề108Ẻn nn  ẽ na nản ca 174 
3: Tôi tại Vài hỦYY tua 6a cu 2 Đo dàng hà ghi aua Giang Xá tot anh hi o000 Nai, Gào 179 
CHƯƠNG V: LUẬT NGHI VÀ NGHIỆP ĐẠO....................................2.2:2:2:ttttrt..zzzzz2 180 
I:BIỆT GIẢI THOÁT LƯẬT NGHĨ s20 ni 2gbsge4adkxexaoegà0sacee 180 
Í,Luất nghĩ.-*Võ Hiểu SG tua chang táng ng nàn ghi nhanh giá thanh. 180 
2. Biệt giải thoát luật nghi.......................................--S-Lc2. HH HH ệt 184 
3. Thọ giới và đắc giới.....................................e-cccceeeeeerierriiiiiiirrrree 186 
4. Căn bản nghiệp đạo .........................................--+.t.HnHH HH HH HH HH Hiệt 191 
ð:.1rU;]UẬt HH 3126622 ác cá ket ch g2 anh li lá seo tên acc LÀ lá co tà 2o 195 
2N101;0ià ár 00007777 7. ............... 197 
II. BẤT LUẬT NGHI VÀ XỬ TRUNG LUẬT NGHI..................................-...-.--::ccs 198 
In 0/21) 17... 198 
"0n 0n ............Ô.........,Ô 204 
3: VÕ¡IbiểU Xử ?EFUHE bác tá 66004 11á 1c tin ha bát tá A tu Gà Lá á gà d0 cá án 2Á) 206 
CHƯƠNG VI: NGHIỆP VÀ NGHIỆP QUÁ 
SINH TỪ TUƯU (CHUYỂN 5x cccincg xscenghkpbdctdbiaislslaadbesolsoegbboieseers 208 
1. Nghiệp - Duyên khởi chỉ .........................................------++.ksHHHH HH HH He 208 
2-N hiệp tÍCH TẾ ca các ca on ĐÀ ng Ho GIÁ li ngó Tàn  g GÀ óc non 0Á nu 214 
3. Nghiệp dị thục......................................-...sH HH HH HH Hi He 222 
4: Công nghiỆP c+sccc- cac ra 8k6 g0 6 c0 tia n8 dế H000 G4 rà H8 cá 2kg 232 
171067.) 281ỀẺ7Ề0057. 88h 6 235 
PHỤ LUẬN I: KÝ ỨC VÀ NGHIỆP 
[KT DU VÀ THƠ GIN 2x 2 sáng (25A7 02uBfa 2i nugiáa sài sait42iA210nieeLdo 
1. Tri giác thời Ølan...............................--- «ch HH HH HH HH Hi ng 
27. Tam thế thức hỮU bang 24h ã ng Hà gang HÀ gu Hà lu ggà gan tệg anh g0Asvã cong 
3. Thời gian và ký ức.... gửế “ 
Ij8£s1i/hsi2400/79)8:/000071777297.Ẻ....ốốẻẻẻẽ 
1; KV ỨC Và tỰ Dã cá c4 6á nga Hà g2 -EN ae. đãng nga tàng HÀ Hang gang c0 00060 0006 
2. Quá trình huân tập tự ngã: Ba loại tập khí ..............................................-.-... 262 


3. Chủng tử - Chuỗi tương tục 
PHỤ LUẬN II: GIỚI THIỆU 


"ĐẠI THỪA THÀNH NGHIỆP LUẬN”...........................................2c22c.cececrrrrszazzzzzz 2377 
1. Vấn đề dẫn khởi 


2. Phê phán biểu nghiệp .......................................---c-cccecceescccerveeeitrrrrrrtrrerrrrtrrrrrrrerrrre 279 
3. Nghiệp và nghiệp quả..................................-----------+.kst.HHHHHHH HH HH hệt 281 


PHỤ LỤC VĂN BẢN ...................................---.t12..1.21.71217.12.1..1.01.....eeee 287 


ĐẠI THỪA THÀNH NGHIỆP LUẬN 
j)|341) Eux 9)n/ 84 § p)054:2NEPEEST TS... 
TT TY: HÌ TL J7 1a :9270À5/000i09/5gt282mit0x6908670Say023us0=bxesyalternjandiao 


IR;0490:203447.27277.7Ẻ7e.ẻ..ẽẽẻ 
m0 na... . 
š401100i8m TT... ốẽẽẽẽ 
S700 me... ẻ.ẽ. rẽ... .ẽ 

II. ĐỘC TỬ BỘ VÀ CHÁNH LƯỢNG BỘ 

1:-Quan điểTH:-xscz6axáxg 8á at thi caï gi xgg đổ n0 HÁN n0 Hàn nha n6 
⁄2110111 21:08... ..ốố ốc ca ca 
lÌ? NHẬT XU AT I,LUAN/f L1 tu Pu btfDtiuaMedtsttiosufvibduoôacat3iasae 
1;Quan:HIỂTH cac van Ga vat tá nu nhát HÀ án da kh chát con k0i thưến 


TIẾT IV. NGHIỆP QUÁ TRONG BA THỜI................................-----2:++ceet2tecvvrrred 309 
đồ | 5410188 5)57.11);7.00MwĐs My  Jn.n.....ốố ốc. 314 


J2... ..ẻéẽốẽ 314 
1:QUaTi.HIỂTH si các 12a 6 nà Diện HưẾ giá tạ UÀ hú ệcđo dưày chu ok đoi hà Gòn acc hay 314 
2. Phê bình 
II. KINH BỘ................ 
1. Quan điểm 
2y .BIỆH TT N5 ssái6bifcSocniticgndktoiitufagiebstalfioieitslliitbifiiasusaniftsatmakcottbieraoaE 316 
TIETFI,KEPSANH TƯỜNG TU :ottz s2 t6vntgessoxsAsisis0xbuáesidointdlee 317 


2. Kinh bộ sư............ 
3. Sắc tâm chủng tử 


1j77s1888V.Ÿ› 8 18/0557... .ẻốẻốốẻẻẽẽ 319 


Ï.1IitÙ/EINPI 2 x940gysieng00 51400014/56a0 80305039 800000408880019/104/238si 319 


DuT 1110105 1x0oni1 6000000 naicnailailltBuvdl0li R00 /060006 0010053 320 
TIẾT.VII: SINH'TỪ LƯU CHU VÊN s:xccicccsoen gia vedkkntkia(a0EAatpidaiuet 325 
I7 /§zIš/0318 ;06x2 1575777. .ẻẽ .ẽẻẽ 325 

TINH coi 100 ha c.ccn.....ẽ...ốh 325 

2. Chứng lý thức di HC: sáo <2 s2 21668 122014 x6Ã 2110048440 gà 327 

3:D]j danh.cúa:d[ tHỤC các ác tàn nh GÀ gu gi nh Q¿n ghê tà n2 En  ggu 330 

4. Sở duyên và hành tướng ....................................------xxsk HH HH HH HH Hệt 331 

5Mậtý THUYỀÂ 16 ãc 1216 scyucQ ca frdg6 áo tung àa ko (du fS8 6á xá aà cá te 2ag 331 
[ADN 202721383000 0016520100 201032210 t00XY300Uaoxpvipfasosradvroixag6 
1. A-lại-da và sáu thức _ 

2. A-lại-da và TỰ Ngã‹.-s:-:-cc6 sen 0101101 0600 k0 n1 sả 040,60 4Á 0 11g01 61c 
TIẾT VIII BA NGHIỆP 

QUAN ĐIỂM CỦA THẾ THÂN ................................-----2.2++e2+SEE2232122112142122.242120...26 335 
š§;P:04:/2997.7.7 70707 8n. ố kẽ ẽ.ẽ 341 
NI II G TT cá ng bá lon náiá12rtoasbseabateinaieaoebsedbosbieeot 345 


S17 DAN 7 TNDDT Cáxu601t1u6A00460016000/ui020990400216100)-ux,c0fg trang 370 


TỰA 


Tập sách này nguyên là phần giới thiệu tổng quát cho phẩm IV 
"Phân biệt nghiệp” luận A-tì-đạt-ma Câu-xá, bản dịch Việt, 
Hương tích đã ấn hành nhiều lần, lần đầu 2015 và gần đây vào 
2019; nay tách thành một tác phẩm riêng biệt. Tiên khởi, vì chỉ 
là phần giới thiệu tổng quát cho phẩm Nghiệp của Câu-xá nên 
các vấn đề cũng chỉ giới hạn trong các biện luận của các bộ phái 
A-tì-đàm. 


Nhưng nói về nghiệp thì không thể không biết đến các luận 
điểm của Đại thừa, trong đó phải kể đến hệ Du-già hành 
(Yogacara), thường được biết đến với tên gọi Duy thức tông hay 
Pháp tướng tông. Nghiên cứu riêng về nghiệp trong tông phái 
này không thể ngắn hơn nghiên cứu trong các hệ A-tì-đàm, với 
khối lượng tác phẩm đồ sộ phần lớn tồn tại trong các bản Hán 
dịch và những sớ giải từ các bản dịch này. Trong khi chờ đợi 
những khảo cứu sâu rộng từ hệ phái này, ở đây cũng cần có cái 
nhìn sơ lược về nó, tất nhiên vấn đề quan trọng là quá trình sau 
khi tạo tác được tích lũy và tồn tại, nghiệp tồn tại như thế nào 
để cho quả trong nhiều đời sau. 


Để bổ túc cho các luận giải A-tì-đàm, sau phần chính với những 
vấn đề chính như được thấy trong Câu-xá, trong đây cũng thêm 
hai bản Phụ luận, và một Phụ lục văn bản Đại thừa Thành 
nghiệp luận dịch Việt bởi Tuệ Sỹ và Tâm Nhãn. 


Mặc dù phần chính đã được ấn hành nhiều lần, nhưng những 
lỗi chính tả trong đó còn tương đối không ít. Những phần khác 
như thư mục tham khảo, ngữ vựng Phạn-Tạng-Hán, sách dẫn, 
cũng không thể thiếu trong một tác phẩm nghiên cứu. Những 
phần này do đạo hữu Nguyên Đạo Văn Công Tuấn bổ sung và 
hoàn tất. Nơi đây tác giả chân thành ghi nhận công đức vô lượng 
của đạo hữu đã đóng góp cho tác phẩm này được hoàn chỉnh để 
xứng đáng là một tác phẩm nghiên cứu. 


Một tác phẩm nghiên cứu Phật học không thể không biết đến 
các văn hệ Phạn-Tạng-Hán, và thêm vào đó là văn hệ Pali được 
xem là gần với nguyên thủy Phật thuyết. Những từ cú của các 
hệ ngôn ngữ được trích dẫn trong sách này mà tránh được 
những sai sót, đó là nhờ công đức của Thượng Tọa Hạnh Tấn, 
Geshe Tsewang Dorje, Đại Đức Thanh An và đạo hữu Thanh Phi. 
Tác giả chân thành ghi nhận công đức hỗ trợ của chư vị. 

Ngoài ra, để cho một công trình nghiên cứu được hoàn chỉnh 
trong một giới hạn nào đó, cũng phải kể đến sự đóng góp của 
nhiều đạo hữu khác về mặt kỹ thuật. Nơi đây cũng xin chân 
thành ghi nhận công đức của chư vị. Nguyện hồi hướng công 
đức này đến mọi loài chúng sanh cho được sự tăng ích an lạc. 


Mùa An Cư PL. 2565 (DL. 2021) 
Tuệ Sỹ 


PHẦN MỘT 


NGHIỆP LUẬN 
NGOÀI PHẬT GIÁO 


CHƯƠNG] 


NGHIỆP PHÔ THÔNG 
NGHIỆP KHOA HỌC 


1. Nghiệp Đông nghiệp Tây 


Từ karma có nguồn gốc từ Ấn Độ, là tín lý căn bản trong Ấn-độ 
giáo, Phật giáo cũng như Kỳ-na giáo, và cả đến đạo Sikh; được 
truyền vào Trung Hoa rất sớm, dịch là nghiệp, và chẳng mấy chốc 
đã ghi đậm dấu ấn trong tâm thức quảng đại quần chúng khi cần 
hỏi đến nguồn gốc những nỗi khổ trong đời sống mà họ phải 
gánh chịu. Từ ý nghĩa Kinh điển, khuyến cáo sự thận trọng trong 
mọi hành động để không gây hậu quả xấu cho mình và cho nhiều 
người, và cũng khuyến khích nỗ lực cải tạo cái gọi là số phận 
bằng chính ý chí tự do hành động; ý tưởng nghiệp khi đi sâu vào 
tầng lớp dưới thấp của xã hội đã trở thành một thứ định mệnh 
khó tránh, mặc dù đấy là định mệnh do chính ta chứ không do 
quyền lực trên cao bố trí. Nó là nguồn an ủi để những hạng khốn 
khổ an tâm chấp nhận số phận, đến mức nhiều khi bị lên án là 
nhu nhược vì quá tin tưởng nghiệp; nhưng nó cũng hứa hẹn đời 
sau tốt đẹp hơn theo luật đền bù nhân quả. Bi quan và lạc quan 
đan vào nhau tạo thành một nhân sinh quan nghiệp báo trong 
các xã hội phương Đông dưới ảnh hưởng Phật giáo. 

Từ karma nay đã trở thành một danh từ thời thượng trong thế 
giới phương Tây, và cũng đã có không ít những khảo cứu nghiêm 
túc về vấn đề này. Thế nhưng, bất cứ ý niệm nào, từ tôn giáo đến 


16 | TUỆ SỸ 


triết học, khi đi vào phổ thông quần chúng, đều có những mặt 
bất ngờ của nó.1 

Nghiệp thực sự lan dần vào quần chúng phương Tây chỉ khi 
đức tin Thiên chúa thoái trào; ý tưởng vô thần tác động mạnh 
đến tầng lớp thanh niên. ? Những người này tìm đến tôn giáo 
Đông phương như thay đổi thực đơn thế kỷ, nhưng truyền thống 
Thiên chúa in sâu hằng chục thế kỷ không dễ bị quên lãng một 
sớm một chiều. Cho nên, trước vấn đề nghiệp, để bảo vệ đức tin 
không bị dao động trước những yếu tố mới từ phương Đông, các 
tín đồ trung thành cố vận dụng khả năng lý luận để bác bỏ 
nghiệp.3 Nhưng các biện luận này không được lưu ý mấy, vì kiến 
thức người phê bình quá kém cỏi, lại còn bị chủ quan thành kiến. 
Số khác, ít cực đoan thành kiến hơn, tìm thấy những điểm tương 
đồng với tin tưởng cố cựu. Vì ý niệm về nghiệp cũng được nói 
đến trong Thánh kinh Thiên Chúa: “Chớ nhạo báng Chúa. Ngươi 
gieo giống gì thì thu hoạch giống đó”, “Mắt đền mắt, răng đền 
răng.”5 Những người tin tưởng nghiệp tự thấy có bổn phận đính 


1 Karma Yeshe Rabgye, gốc Anh, tu theo truyền thống Kagyu Tây Tạng, khoảng năm 
2012 kể chuyện, một cậu bé 12 tuổi, do mẹ bịnh tâm thần và bị bố tống ra khỏi nhà 
phải lang thang đi ăn xin. Rabgye gặp một vị Sư, tỏ ý muốn tìm cách giúp đỡ cậu bé. 
Vị Sư này trả lời: “Đó là do ác nghiệp của nó; nó phải trả.” Và chẳng bận tâm gì đến 
cậu bé khốn khổ. Sự hiểu lầm tai hại ấy có ngay cả trong những người theo đạo Phật! 

2 Lớp thanh niên Việt Nam trong thập niên 60 và đầu thập niên 70, yêu hay không yêu 
nhạc Pop của nhóm “Tứ quái Beatles”, đều biết đến bản nhạc “Instant Karma”, gây 
tiếng vang một thời của Lennon, người dẫn đầu nhóm. Bản nhạc thật sự nói về 
nghiệp, “Một thoáng nghiệp!, với câu hỏi ray rứt “Why in the world are we here?” 
Sao ta có mặt trong cõi đời này? 

3 Cf. Roger Trudeau LeBlanc: My Dogma ran over Your Karma (Tín lý của tôi cán bẹp 
Nghiệp của các bạn”, Canada, 2007. Nhan đề sách nhại lại câu giễu: “My Karma ran 
over your Dogma”, trong đó lược bỏ các âm MA, câu giễu trở thành “My Car ran over 
your Dog” (Xe của tôi cán chết Chó của bạn). Câu giễu nhắm chế nhạo chủ nghĩa giáo 
điều (dogmatism). Không rõ ai là người đầu tiên phát ngôn, nhưng thấy lưu hành 
khá phổ biến trên các trang Web. 

+ Galatians 6:7. CF. Aldous Huxley: ứod ís not mocked. “Karma, Rhythmic Return to 
Harmony”, edited by Virginia Hanson, Rosemarie. First Edition: Delhi 2001. First 
published in 1975 by Theosophical Publishing House. 

5 Cựu ước, Exodus 21: 24. Châm ngôn này được lặp lại trong Tân ước, Bài giảng trên 
Núi của Chúa Jesus (Mt. 5:38-39): “Các ngươi đã nghe nói rằng 'Mắt đền mắt, răng 
đền răng'. Nhưng Ta nói với các ngươi, chớ cự kẻ ác. Nếu có ai đánh vào má trái của 
ngươi, hãy đưa luôn má kia cho nó.” 


NGHIỆP PHÔ THÔNG NGHIỆP KHOA HỌC | 17 


chính: Nghiệp không hàm chứa khái niệm trả thù, cũng không 
phải là sự trừng phạt.5 Một số nữa không hiểu nghiệp như là cán 
cân công lý mà hiểu theo nghĩa kinh tế là kết toán ngân sách.7 
Cân bằng phương trình nghiệp cũng đã trở thành cách nói thời 
thượng.8 


Đạo Phật được biết đến trong thế giới phương Tây khá sớm, 
nhưng chỉ giới hạn trong giới học thuật. Triết gia Đức 
Schopenhauer (1788-1860) được xem là người Tây phương đầu 
tiên chịu ảnh hưởng của đạo Phật. Trong tác phẩm gây ảnh 
hưởng lớn trong tư tưởng triết học phương Tây: Die Welt als 
Wille und Vorstellung, Thế giới như là ý chí và biểu tượng, mặc 
dù ông từng tuyên bố: “Chân lý đã được nhận thức bởi các hiền 
triết Ấn-độ” nhưng thuyết lý về nghiệp không phải là trọng điểm. 
Sau Schopenhauer phải kể là Friedrich Nietzsche (1844-1900), 
triết gia Đức được đặt vào đầu cực đối nghịch với Marx tạo thành 
trục tư tưởng đã làm đảo lộn lịch sử triết học phương Tây hiện 
đại; ông tán dương Phật về quan điểm triết học, nhưng chỉ trích 
Phật về phương diện đạo đức học; khen hay chê đều được thẩm 
định là thiếu cơ sở. Thiếu sót nghiêm trọng là những triết gia 
phương Tây này hầu như không biết gì đến thuyết lý về nghiệp, 
nền tảng của đạo đức học Phật giáo. 


Trong giới quần chúng phổ thông, ý tưởng về karma và tái sinh 
trong xã hội phương Tây dưới ảnh hưởng Cơ-đốc giáo không 
những khó chấp nhận mà còn bị cấm đoán bởi Giáo hội. Năm 553 
tại Hội nghị Constantinople, các Giám mục biểu quyết lên án tin 
tưởng về tái sinh.? Mặc dù Hội nghị này bị Giáo hoàng bấy giờ là 


6 Cf. Arnie Kozak, The Everything Buddhism Book (Jan 14, 2011). 
7 Karma: a balance sheet. Cf. Gelek Rimpoche, Karma, 1992. 


8 Balancing the karmic equation. C£  Philip H. Richman, Karma and the Rise of 
Buddhism in the West (2010), p. 84. 

9 Hội nghị Constantinople lần thứ 2, triệu tập bởi Hoàng đế Justinius (482 -565), với 
tuyệt đại đa số các Giám mục thuộc Giáo hội phương Đông; trong 14 phán quyết 
anathema (nguyền rủa), tin tưởng tái sinh của Origen Adamantius (184/185 - 
253/25) bị liệt vào loại tà đạo. Về sự kiện này, Peter Andreas (Jenseits von Einstein) 
nhận định: “Lệnh cấm tin tưởng thuyết tái sinh dựa trên sự giải thích lịch sử sai lầm 
và không có thẩm quyền của Giáo hội. Nó là “một sự kiện đã rồi' được dàn dựng bởi 


18 | TUỆ SỸ 


Vigilius (ngự Thánh tòa 537-555) tẩy chay vì lý do chính trị, 
nhưng sau đó chấp nhận kết quả, hiệu lực của lệnh cấm được 
phục tùng trên dưới 1500 năm. Tái sinh và nghiệp là hai ý tưởng 
song song, do đó cấm tin tưởng tái sinh thì đồng thời tin tưởng 
về nghiệp tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng theo. 


Có lẽ người đưa Phật giáo đến với giới phổ thông phương Tây 
đầu tiên phải kể là Patrick Lafcadio Hearn (1850-1904), gốc Hy- 
lạp nhưng lại mang tên Nhật là Koizumi Yakumo (Tiểu Tuyền 
Bát Vân), vì vợ ông là người Nhật có tên Koizumi Setsu (Tiểu 
Tuyền Tiết Tử). Ông dịch khá nhiều truyền kỳ, truyện cổ, tiểu 
thuyết dân gian từ tiếng Nhật sang tiếng Anh; những chuyện này 
mang dấu ấn nghiệp báo khá đậm. Trong Gleanings in Buddha- 
Fields, ông nói về những ẩn dụ Phật giáo trong dân ca Nhật. Tình 
yêu, nhân duyên, duyên nghiệp, là những ý tưởng liên hệ khó 
tách rời trong các truyện kể dân gian ở phương Đông.10 


Thế nhưng, những nỗ lực phổ biến tư tưởng Phật giáo rộng rãi 
trong giới học thuật và cả trong quần chúng phải kể là việc làm 
của Đại tá Henry Steel Olcott (1832-1907), sĩ quan quân đội Mỹ; 
Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891), người Nga; những 
người sáng lập Hội Thông Thiên học (Theosophy Society: Ái 
Thần Hội). Hội này nêu lý tưởng tổng hợp các nền minh triết 
Đông và Tây trên cơ sở chủ nghĩa bí truyền (esotericism). Chính 
do nỗ lực của Bà Blavatsky mà học thuyết nghiệp được chú ý đến 
nhiều hơn ở phương Tây.11 


Hoàng đế La-mã ]Justinius, mà không một ai trong Giáo hội Thiên chúa dám thách 
thức trong suốt khoảng 1500 năm. Điều tồi tệ là vấn đề hoàn toàn bị quên lãng.” Dẫn 
bởi Share International (Web). 

10 Ý tưởng “nghiệp” trong văn học Nhật Bản có thể được nhận định qua tác phẩm của 
William R. LaFleur, với nhan đề: The Karma oƒ Words (Nghiệp của ngôn từ), nghiên 
cứu về những ý tưởng Phật giáo trong văn học Nhật từ thời đại Bình An (Heian: 749- 
1185), cho đến thế kỷ 17. University of California Press 1983. 

1! Nhóm Thông thiên học Blavatsky Vương quốc Anh (Blavatsky Theosophy Group 
UK) quả quyết: “Điều khó tin, nhưng sự thật, cách đây trên 130 năm không một ai 
trong thế giới phương Tây nghe nói đến karma, hay hiểu biết chút ít gì về điều này, 
duy chỉ từ khi Bà Blavatsky và Phong trào Thông thiên học giới thiệu khái niệm 
karma cho phương Tây...” 


NGHIỆP PHÔ THÔNG NGHIỆP KHOA HỌC | 19 


The Secret Doctrine của Bà được xem là “tác phẩm đồ sộ” 
(magnum opus) với tham vọng dựng lại toàn bộ lịch sử tiến hóa 
văn minh của nhân loại, một tổng hợp khoa học, tôn giáo và triết 
học. Tác phẩm gây nhiều chú ý trong giới học thuật đương thời, 
thuận có nghịch có.12 Nhưng vì ý tưởng hữu thần và chủ nghĩa bí 
truyền là căn bản tư tưởng trong đó đã không được những người 
nghiên cứu tư tưởng tôn giáo Ấn-độ đánh giá cao; tất nhiên 
không phải là tất cả. Tuy vậy, thiện chí của Bà được nhiều người 
thừa nhận. Trong thời kỳ mà các nhà truyền giáo phương Tây 
theo gót thực dân tỏ thái độ trịch thượng văn minh, khinh miệt 
các hệ tư tưởng phương Đông, trong đó thuyết nghiệp báo vì 
chối bỏ quyền phán xét của Thượng đế, nên bị liệt vào loại mê 
tín; trong khi ấy, nỗ lực của Bà đề cao giáo nghĩa này, chung cho 
cả Ấn-độ giáo và Phật giáo mà có lẽ trước đó chưa có ai làm. Vì 
vậy Bà được khá nhiều nhân vật có uy tín trong giới học thuật 
cũng như thực hành Phật giáo tán thưởng, trong đó đáng kể là 
D. T. Suzuki, người đã giới thiệu tư tưởng Thiền đặc sắc vào 
phương Tây. Người chịu ảnh hưởng của Bà khá lớn, đáng kể là 
Đại đức Anagarika Dharmapäla, nhân vật hàng đầu trong vận 
động chấn hưng Phật giáo thế giới. Ngay cả Gandhi tự nhận là 
nhờ hai người bạn Thông thiên học mà Ông mới biết đến 
Bhagavadgïta!13 


2. Nghiệp - Vật lý cổ điển 

Tư tưởng của Bà Blavatsky, trong giới hạn nào đó, đã gợi hứng 
một điểm đáng chú ý: Đó là sự tương đồng giữa quy luật của 
nghiệp với khoa học vật lý đương thời. Mặc dầu nhiều người 
chứng tỏ kiến thức hạn chế của Bà về khoa học, nhưng nỗ lực 
tổng hợp khoa học và tôn giáo, Đông và Tây, đã có tác động 


12 Max Mũller, nhà Phạn ngữ học nổi tiếng nhất bấy giờ, chỉ trích Blavatsky dữ dội, với 
giọng văn đầy khinh bạc; bài viết in trong The Nineteenth Century (London), May 
1893, pp. 767-788. 

13 Giới trí thức Ấn Độ, cũng như phần lớn ở phương Đông, một thời mất gốc, chối bỏ 
văn hóa truyền thống do mặc cảm lạc hậu. Gandhi, Dharmapala là những điển hình 
về sự phản tỉnh truyền thống Đông phương qua trung gian giới trí thức phương Tây. 
Nghịch lý lịch sử! 


20 | TUỆ SỸ 


không ít trong xu hướng tiếp cận tư tưởng phương Đông qua 
khoa học. 


Cho đến ngày nay, một vài bài viết về karma và khoa vật lý hiện 
đại cũng thỉnh thoảng dẫn tư tưởng của Blavatsky. 


Về karma, nhận định của Bà nói rằng “karma là quy luật Tuyệt 
đối và Vĩnh hằng trong Thế giới hiện tượng; cũng như chỉ có thể 
có một Đấng Tuyệt đối độc nhất, một Đệ nhất Nguyên nhân độc 
nhất và Vĩnh hằng luôn luôn hiện diện; cho nên, những người tin 
có nghiệp không phải là vô thần và duy vật.”12 


Nơi khác, Bà nhận định: “Karma không sáng tạo ra cái gì, nó 
cũng không phác họa cái gì. Chính con người trù tính và tạo ra 
các nguyên nhân, và luật nghiệp cảm điều chỉnh các hậu quả; sự 
điều chỉnh này không phải là một hành vi mà là sự hòa điệu phổ 
quát (vũ trụ), luôn luôn uốn nắn trở lại vị trí nguyên thủy của nó, 
như một cành cây bẻ cong xuống khá mạnh thì nó bật trở lại với 
sức mạnh tương xứng." (The Secret Doctrine) 


Những ý tưởng như “Karma là quy luật Tuyệt đối và Vĩnh hằng 
trong thế giới hiện tượng”, hoặc “Karma không sáng tạo ra cái 
øì... luật karma là sự điều chỉnh các hậu quả...; những ý tưởng 
này gợi hứng các thành viên của Thông thiên học so sánh luật 
bảo tồn năng lượng trong vật lý với quy luật gọi là “bảo tồn 
karma'. 

A. Định luật bảo tồn năng lượng 

Thực tế, không chỉ riêng các thành viên Thông thiên học dưới 
ảnh hưởng của Blavatsky mới có ý tưởng so sánh như vậy; các 
học giả Ấn-độ giáo,15 và một số Phật tử, hoặc các học giả nghiên 
cứu Phật giáo, cũng thường dẫn luật bảo tồn năng lượng để giải 


14 “KARMA is an Absolute and Eternal law in the World oƒ maniƒestation; and as there 
can onÌy be one Absolute, as One eternal ever present Cause, believers in Karma cannot 
be regarded as Atheists or materialists." Reincarnation and Karma by Blavatsky; 
collated from the writings of H.P. Blavatsky, especially from The Key to Theosophy, 
The Secret Doctrine and H.P.B. Articles. 


15 Cf. Bansi Pandit, Explore Hinduism, 2005. 


NGHIỆP PHÔ THÔNG NGHIỆP KHOA HỌC |21 


thích quan hệ nhân quả của nghiệp báo.16 


Để có thể so sánh sự tương đồng, trước hết cần giả thiết một 
hệ thống khép kín. Trong khoa học, giả thiết một khoảng không 
gian khép kín, giới hạn trong đó các phân tử tương tác lẫn nhau 
không vượt ngoài phạm vi và cũng không có ảnh hưởng nào bên 
ngoài phạm vi ấy tác động vào. Trong luận thuyết về nghiệp, 
không gian đó được giả thiết là toàn thể vũ trụ, trong đó tất cả 
mọi vật thể từ vô số các nguyên tử cho đến vô số sinh vật được 
tạo thành từ đó, và vô số thiên thể cũng vậy, quan hệ tương tác 
qua luật hỗ tương quan hệ. Cũng như trong hệ thống khép kín, 
tổng năng lượng trong đó là hằng số, không thêm không bớt, 
được gọi là bảo tôn. Năng lượng trong đó không được tạo ra cũng 
không bị tiêu diệt mà nó biến đổi từ hình thái này sang hình thái 
khác. 

Cũng vậy, nghiệp như là năng lượng được phát ra từ hành 
động, nói năng, suy nghĩ của sinh vật trong vũ trụ. Năng lượng 
ấy, được phát ra nhất định gây ảnh hưởng chính tác giả và những 
øì quanh nó. Nghiệp đã được phát sẽ không mất, mà chuyển từ 
cơ thể này sang cơ thể khác từ đời này đến các đời sau, y như 
năng lượng được bảo tồn không mất, có thể biến đổi từ trạng 
thái này sang trạng thái khác và truyền từ vật này sang vật khác. 
Thí dụ như một quả cầu được treo bởi một sợi dây đứng im trong 
trạng thái nghỉ, năng lượng trong nó ở dạng tiềm thế. Khi sợi dây 
bị đứt, năng lực tiềm thế biến đổi thành lực động và nó di 
chuyển, và rơi xuống. Trong phạm vi hẹp, đây chỉ kể đến quan 
hệ tương tác giữa sợi dây, quả cầu và quả đất. Chung quanh đó 
còn tồn tại vô số vật thể khác cũng tham gia vào hoạt động tương 
tác, khiến cho vấn đề bảo tồn trở nên phức tạp. Vả lại, trong quan 
sát khoa học, người ta có thể đo được khối lượng và gia tốc của 
các vật thể tham gia tương tác trong một hệ thống cô lập hay 
khép kín; do đó, giả sử quả cầu trước khi rơi chạm đến đất nó bị 
cản bởi một vật khác, người ta có thể tính toán được điều gì sẽ 
xảy ra với vật cản đó: Nó khiến quả cầu dừng hẳn hay chính nó 


16 CF. Philip H. Richman, Karma and the Rise oƒ Buddhism ín the West, 2010. p.108. 


22 | TUỆ SỸ 


bị đẩy đi bao xa do sự truyền lực hay trao đổi lực giữa nó và quả 
cầu. Nhưng với con người, từ đời này sang đời khác, chưa ai có 
thể xác định được quan hệ giữa một tên sát nhân hung ác chết ở 
đâu đó và một sinh vật khác lúc nào đó sinh ở nơi nào đó. Vả lại, 
năng lượng từ vật thể này truyền sang vật thể khác là hiện tượng 
vật lý có thể đo đạc được; nhưng cái gọi là năng lực hay năng 
lượng của ý thức hay của tâm linh truyền vào vật chất như thế 
nào, người ta tưởng như là hiện tượng tự nhiên nên không đặt 
thành vấn đề. Nhưng nó không tự nhiên. Năng lượng được phát 
ra như vậy sẽ tồn tại như thế nào, rồi biến đổi như thế nào và 
được bảo tồn như thế nào để cho đến một lúc nào đó hình thành 
kết quả. Nếu giả thiết nó được ghi nhận bởi một quyền lực siêu 
hình nào đó, và được cất chứa một nơi nào đó trong khoảng vũ 
trụ bao la kia, vấn đề sẽ đơn giản hơn.17 Nhưng thế thì không thể 
đem so sánh với các hiện tượng khoa học. 


Thêm nữa, về vấn đề hệ thống khép kín. Nói “toàn thể vũ trụ là 
một hệ thống khép kín” chỉ là giả thiết. Vũ trụ ấy không hề xuất 
hiện cho ý thức như một đối tượng nhất thể, mà chỉ thuần là ý 
tưởng. Tuy vậy, vấn đề như thế này cũng đã được giả thiết. Một 
vũ trụ là một cõi Phật (Puddha-ksetra). Có nhiều cõi Phật trong 
toàn pháp giới; những chúng sinh từ cõi này không thể di chuyển 
sang cõi khác được, vì nghiệp lực của các cõi Phật không giống 
nhau. 


Giả thiết này cho thấy hình ảnh của một vũ trụ khép kín, tương 
đối chuẩn và gần với giả thiết hệ thống khép kín trong vật lý học 
khi khảo sát luật bảo tồn năng lượng. Giả thiết nói tiếp: Chúng 
sinh trong một cõi này có thể luân chuyển, có thể tái sinh lên 
thành chư Thiên hay đọa lạc xuống thành thú vật, nhưng tổng số 
lượng vẫn không thay đổi. Giả thiết này cụ thể hóa ý tưởng luân 
hồi của chúng sinh. Bởi vì không một chúng sinh nào trong đây 
có thể di chuyển sang cõi khác, luật bảo tồn khối lượng 
(conservation oƒ mass) được giả thiết. Khối lượng không đổi, 


17 Blavatsky tưởng tượng nơi đó được gọi là ký lục akashi, danh từ do Bà đặt ra liên 
hệ với từ Sanskrit ãkaéa (hư không), hay ether, từ Hy-lạp của Vật lý học Aristoteles. 


NGHIỆP PHÔ THÔNG NGHIỆP KHOA HỌC | 23 


năng lượng tương ứng cũng không đổi. Như vậy luật bảo tồn 
năng lượng cũng được giả thiết. 

Từ đây dẫn đến giả thiết khác và nó sẽ trở thành nan đề. Giả sử, 
nếu tất cả chúng sinh trong cõi ấy từ thủy chí chung không ai giác 
ngộ để nhập Niết-bàn, chúng di chuyển từ đời sống này sang đời 
sống khác, thay đổi hình dáng liên tục, cho nên khối lượng và 
năng lượng mới được bảo tôn. Nhưng giả sử có Phật xuất hiện, 
có nhiều chúng sinh giác ngộ và nhập Niết-bàn, số nhập Niết-bàn 
ấy không di chuyển trong bất cứ cõi nào nữa, và không còn là đối 
tượng để tác động; vậy thì khối lượng chúng sinh có được bảo 
tồn không? Và hệ luận theo đó, năng lượng để tạo nghiệp có 
được bảo tồn hay không? Thảo luận này giữa các Luận sư A-tì- 
đạt-ma được đọc thấy trong Câu-xá, hoặc trong Đại Tì -bà-sa.18 


Sự so sánh luật bảo tồn năng lượng với điều được gọi là luật 
bảo tồn nghiệp lực hay nghiệp cảm mà không xét đến giả thiết 
này, mặc dù đã được nêu lên trong các luận thư A-tì-đàm, cho 
thấy tính khập khiễng trong cách đặt vấn đề. 


B. Ba định luật Newton 


Các định luật khoa học khác cũng thường được viện dẫn để giải 
thích tác động của nghiệp. Bởi vì, ý nghĩa gốc của từ karma là 
hành động, và tất yếu là hành động dẫn đến hậu quả tương xứng, 
các định luật về vận động của Newton khá được ưa thích. Trong 
ba định luật của Newton, luật thứ ba được dẫn trước hết: Mọi 
lực động luôn luôn có lực phản động tương đương đối nghịch 
nó.12 Khi một vật thể gia một lực vào một vật thể thứ hai; vật thể 
thứ hai nầy đồng thời cũng gia một lực có độ lớn tương ứng và 
có hướng đối nghịch với vật thể thứ nhất. Hoặc nói cách khác: 
Với mọi động lực đều có một phản lực tương ứng. Phổ thông hiểu 
rằng khi một người gia lực gây hại đến người khác, lực gây hại 
cũng phản lại tương xứng, gây hại cho chính chủ thể đã phát ra. 


18 Tì-bà-sa 120 tr. 623c28. Câu-xá iv, tụng 36ab, phần luận thích. 


19 Felix Layton, Karma in Motion, “Karma, Rhythmic Return to Harmony”, edited by 
Virginia Hanson, Rosemarie Stewart, Shirley J. Nicholson; Delhi 2001. 


24| TUỆ SỸ 


Tuy nhiên, người ta cũng lưu ý rằng định luật thứ ba này áp dụng 
cho vật chất, trong đó lực và phản lực xảy ra cùng một lúc; nhưng 
hành vi gây nghiệp của con người áp dụng cho lãnh vực tỉnh 
thần, phạm vi hoạt động của ý thức, đó là lực phát ra từ ý thức 
hay ý chí, do bởi ham muốn hay thù hận các thứ, và báo ứng 
không hoàn toàn xảy ra đồng thời. Vì vậy, định luật thứ nhất 
được bổ sung: Một vật thể trong thế nghỉ sẽ luôn luôn ở trong 
thế nghỉ nếu không bị tác động bởi một lực khác; một vật thể 
đang chuyển động sẽ không ngừng chuyển động nếu không bị 
tác động bởi một lực khác. Như vậy, trong định luật nghiệp báo 
còn bao hàm luật quán tính (law of inertia) và yếu tố thời gian. 
Thực tế, khi ném một vật vào vách tường, nó sẽ bị dội lại ngay. 
Nhưng nấu giết một người, quả báo không xảy ra tức thời. Vì vậy, 
để đả thông, người ta ghép định luật thứ ba của Newton với 
châm ngôn “Gieo giống gì ngươi sẽ thu hoạch quả đó.” (Galatians 
6:7). Những nhà Thông thiên học dẫn châm ngôn này để nói luật 
nhân quả là của Chúa, cốt ý chứng minh đó là luật phổ biến trong 
tất cả tôn giáo cũng như trong khoa học.?0 


Các định luật của Newton chỉ là một bộ phận của luật nhân quả. 
Vả lại, các định luật Newton không phải áp dụng cho tất cả mọi 
trường hợp, ít nhất nó không thể cắt nghĩa hiện tượng dẫn điện 
trong một bán dẫn. 


Nó nói rằng, theo luật nhân quả phổ biến, không hành động nào 
phát ra từ người hay vật mà không dẫn đến một kết quả tương 
xứng nào đó. Từ ý tưởng này, người ta suy diễn vì sao phản ứng 
trong thế giới vật chất xảy ra đồng thời, mà trong hành vi của 
con người có thể không đồng thời. 

Mặt khác, nghiệp của con người là hành vi tác động bởi ý chí. 
Gây hại cho một người; người ấy có thể không phản ứng tức thì, 
mà đợi một thời gian. Vì ý thức không phải là vật thể hữu hình 


20 Varadaraja V. Raman, Giáo sư vật lý hưu trí, Viện Kỹ thuật Rochester, rất được trọng 
vọng trong giới văn học và tôn giáo Ấn-độ, chỉ trích gay gắt sự so sánh khập khiễng 
này: “Liên kết những chủ điểm siêu hình với các nguyên lý vật lý vừa vô ích và không 
cần thiết, và lại còn bôi bác cả hai.” Reflections, Darshana Jolts. Resonance 
November 2011. 


NGHIỆP PHÔ THÔNG NGHIỆP KHOA HỌC | 25 


chiếm một khoảng không gian, nên lực của nó không có phương 
như lực của vật thể. Cho nên, lực phản ứng của người bị hại có 
thể là lực quán tính, cần phải được tác động. 


Định luật thứ nhất của Newton còn được áp dụng vào thí dụ 
như sau: Một người theo đuổi một chí hướng nào đó, và như vậy 
năng lực của nó nhắm đến mục đích ấy sẽ không thay đổi nếu 
không có mục đích khác hấp dẫn hơn, hoặc sau đó xoay chuyển 
ý thức nó thấy mục đích ấy tai hại hoặc không xứng đáng. Thí dụ 
này muốn nói, nghiệp khi đã phát, nó theo quán tính cho đến khi 
nào bị tác động bởi ý hướng khác. 

Để cho đầy đủ, người ta thêm luôn cả định luật Newton thứ hai: 
Tổng vector của các lực F trên một vật thể bằng khối lượng m 
của vật thể ấy nhân bởi vector gia tốc a của vật thể. Hay nói cách 
khác: Lực tịnh (net force) hay tổng lực tác động lên một vật thể 
bằng khối lượng của vật thể đó nhân với gia tốc của nó. Nghiêm 
túc mà nói, định luật này không ăn nhập gì với nghiệp; nó ít được 
dùng để so sánh hơn định luật thứ ba. Tuy nhiên nếu muốn, 
người ta cũng có thể áp dụng cho trường hợp, một người muốn 
đạt được mục tiêu nào đó cần phải chi một năng lực tinh thần và 
thể chất tương xứng, và cũng cần phải tính đến thuận duyên và 
nghịch duyên, giống như lực ma sát bởi môi trường khi một vật 
thể di chuyển. 


Áp dụng các định luật vật lý khoa học để lý giải các hiện tượng 
tỉnh thần, hay những khái niệm có tính siêu hình từ tôn giáo hay 
triết học, là điều mà các nhà khoa học nghiêm khắc không ưa 
thích. Tuy nhiên, dùng ngón tay và mặt trăng để chỉ chân lý nằm 
ở đâu, thì đây không phải là điều ngớ ngẩn. Trong trường hợp 
áp dụng các định luật Newton để lý giải những tác động của 
nghiệp, trong mức độ phổ thông thì khả dĩ, trong một giới hạn 
cục bộ mà thôi. Nếu đi xa hơn một chút, sự so sánh trở thành 
khập khiễng, và đôi khi cũng trở thành khôi hài và ngớ ngẩn. Vả 
lại, người ta có thể có khái niệm về lực như lực tịnh, hay chuyển 
động đều các thứ, nhưng trong tác động của nghiệp, các ý niệm 
ấy không thể áp dụng. Nghiệp khởi đầu từ thời điểm ý chí đặt 
mục tiêu hành động, cho đến khi mục tiêu đạt được và hậu quả 


26 | TUỆ SỸ 


xảy ra thời gian sau đó nhanh hoặc chậm, trong suốt quá trình 
diễn tiến của nghiệp này, tâm thức hay ý thức gây nghiệp không 
chuyển động đều, cũng không hề là lực tịnh, không vì lý do bị ma 
sát bởi hoàn cảnh, tác động bởi thuận hay nghịch duyên, mà tự 
bản thân ý thức là một dòng chảy liên tục biến đổi không ngừng. 
Một kẻ cầm dao đi giết người, từ đó cho đến khi hành động kết 
thúc, không phải ý thức thường trực nhắm vào mục tiêu như mũi 
tên trực chỉ hồng tâm. Những ý tưởng thiện, bất thiện, vô ký; 
những ấn tượng quá khứ lưu trữ trong não hay ở đâu đó, yêu có 
hận có, thương có ghét có, không ngừng liên tiếp thay nhau hay 
chen nhau xuất hiện rồi biến mất, như con khỉ lăng xăng: Tâm 
viên ý mã. Không có kẻ nào cầm dao đi giết người trong trạng 
thái nhập định. 


c. Phương trình nghiệp cảm 


Cho nên, một người suốt đời đeo đuổi một mục tiêu bất thiện 
duy nhất, nhưng đồng thời nó cũng làm khá nhiều điều thiện, 
hữu ích trong giới hạn nào đó cho một số người. Nếu định luật 
của nghiệp là có vay có trả, gieo thứ gì thu hoạch thứ đó, thế thì 
tính sổ cuối đời, hoặc công hoặc tội, tất cả phải được đền bù xứng 
đáng. Với ý tưởng này, một số người ưa toán học bèn lập cái gọi 
là “phương trình nghiệp cảm” (karmic equation). Một phương 
trình cũng là một đẳng thức của quan hệ nhị phân. Thay đổi 
những giá trị của hạng từ bên này đồng thời cũng thay đổi kết 
quả ở bên kia. Một thành viên của Hội Thông thiên học đã viết 
như thế này về phương trình nghiệp cảm: “Phương trình nghiệp 
cảm là một biểu diễn trừu tượng của nghiệp (gồm những nguyên 
nhân và các hậu quả) của một cá nhân hay tập thể. Nó có thể 
được sử dụng như một tiêu điểm nỗ lực cho nghiên cứu về 
nghiệp. Bởi vì nghiệp là một năng lực cực kỳ phức tạp (thậm chí 
đối với cá nhân liên hệ), nên phương trình tất yếu phải là tượng 
trưng và trừu tượng với một chuỗi bất định những hạng từ đa 
phương, nhiều chiều. Lý do như thế hoàn toàn đơn giản; vì 
nghiệp là một lớp trùng điệp của những nhập liệu (inputs, những 
nguyên nhân) và các truy xuất (những hiệu quả hay hậu quả) 
cùng những tương tác của chúng, trên một chuỗi liên tục đa dạng 


NGHIỆP PHÔ THÔNG NGHIỆP KHOA HỌC |27 


và kết cấu của thời gian, không gian, và ý thức.”21 


Nghiệp trong ý hướng này được nhận thức như là luật quân 
bình, nó điều hòa những xung đột vốn là bản chất của tồn tại, cân 
bằng những bất đẳng, đền bù những khiếm khuyết, để dẫn tiến 
hóa đến toàn thiện. Ý tưởng này thuộc về tham vọng tổng hợp 
mọi nền văn minh của Thông thiên học. Tuy nhiên, định nghĩa về 
phương trình nghiệp cảm trên đây có thể áp dụng cho nhiều 
quan điểm muốn lý giải quan hệ nghiệp và nghiệp quả. Những gì 
mà một người đã làm, trong một đời hay nhiều đời, cho đến một 
lúc nào đó tất dẫn đến một kết quả nhất định, giống như người 
ta tính được tất cả giá trị của các hạng từ trong phương trình, rồi 
tìm giải đáp bằng cách cân bằng phương trình. Nhưng, cho đến 
bao giờ thì một cá nhân cần được tính sổ, nghĩa là đến lúc có thể 
cân bằng phương trình? Hoặc tạm thời trong một đời, hoặc chờ 
phán xét cuối cùng của Tạo hóa. Bằng phương pháp cân bằng 
nghiệp này thì khó có thể có nhận thức khả dĩ chấp nhận trong 
luận thuyết về nghiệp trong Phật giáo. 


Tuy có đề xuất ý tưởng về một hay nhiều, hay vô số phương 
trình nghiệp cảm, nhưng đấy chỉ thuần là dự tưởng, hay tưởng 
tượng. Khó có thể có một thiên tài toán học nào đủ khả năng đặt 
những mẫu hành động của một người trong một đời, chỉ nói 
trong một đời, thành những hạng từ hay hạng số của một 
phương trình, theo một loại phương trình nào đó. 


Mặt khác, trong khoa học, một khi các hiện tượng, các biến cố 
được quan sát, được ghi chép, và mối quan hệ nhân quả của 
chúng được xác định, người ta có thể tiên đoán kết quả sẽ xảy ra, 
mặc dù kết quả có tính xác suất. Bởi vì, từ mấy triệu năm về 
trước và có thể đến mấy triệu năm về sau, mặt trời vẫn di chuyển 
từ Đông sang Tây; và nhiều thứ nữa trong thiên nhiên không 
thay đổi, hoặc độ thay đổi quá nhỏ không đáng kể. Thế nhưng, 
tâm thức con người thay đổi trong từng sát-na. Mối quan hệ xã 
hội giữa mọi người cũng vậy. Cho nên, nếu các phương trình 
nghiệp cảm là khả dĩ, thì cũng chỉ khả dĩ là những phương trình 


21 The Upper Triad Material - Tropical issue 4.1. Karma, The Force of Equilibrium. 


28| TUỆ SỸ 


xác suất (probability equations). Mặc dù tần số xác suất của hai 
đồng tiền sấp ngửa chỉ có thể gần đúng, nhưng trong khoảng thời 
gian hạn định, trọng lượng của hai đồng tiền không thay đổi để 
người ta có thể giải phương trình này. Tâm ý con người không 
cố định dù chỉ tạm thời như trọng lượng của hai đồng tiền. 


Tổng quát mà nói, những vay mượn từ các định luật khoa học 
để lý giải các vấn đề thuộc về nghiệp có lẽ nên nói gợi hứng từ 
Blavatsky, được xem là người đầu tiên tích cực phổ biến ý tưởng 
về nghiệp trong thế giới Tây phương. Nhưng những bài viết của 
Bà nói về nghiệp, cũng như một số hội viên Thông thiên học, chỉ 
hiểu ý nghĩa về nghiệp trong phạm vi hạn hẹp rồi gán cho nó một 
tầm mức phổ quát, nâng lên thành luật của Thượng đế, luật công 
bằng vũ trụ. Ý tưởng nòng cốt trong sự hiểu biết này là châm 
ngôn “Gieo giống gì ngươi sẽ thu hoạch quả đó.” Châm ngôn chỉ 
đúng trong tầm hạn chế. Chúng ta sẽ thấy trong Đại thừa Thành 
nghiệp luận, Thế Thân đã đặt vấn đề nhân quả này. 22 Không thể 
nói chính hạt giống trực tiếp cho quả. Cái dẫn từ nhân đến quả 
là công năng tồn tại trong nhân. Công năng nói theo thuật ngữ, 
nó được hiểu là năng lượng. Nếu công năng này giữ nguyên dạng 
sẽ không bao giờ có quả. Quá trình từ nhân đến quả, để công 
năng hay nguồn năng lượng này được biến đổi cần phải có sự tác 
động và kết hợp với nhiều yếu tố khác. Như hạt giống cần thu 
hút đất, nước, lửa, gió, các thứ. Quá trình thu nhận diễn ra liên 
tục, nếu gián đoạn, công năng của giống sẽ không phát triển và 
có thể bị tiêu hủy. Nếu muốn có quả câu duyện (matulunga), một 
loại thực vật thuộc họ cam quít, có thịt màu trắng, người ta can 
thiệp vào quá trình biến đổi công năng giống bằng những chất 
thích hợp. Nếu muốn có thịt màu đỏ, người ta sẽ can thiệp bằng 
cách nhuộm đỏ hoa của nó với nước trấp tử khoáng, một loại 
thực vật thuộc họ đậu. Thế thì, gieo nhân này, nhưng lại được 
quả khác. Trong thời đại Thế Thân, người ta chỉ biết gán ghép 
trong chừng mức đó. Ngày nay, người ta có thể can thiệp để cải 
tạo đi truyền. Thế thì nói, gieo nhân gì được quả đó, không phải 


22 Xem phần Phụ luận. 


NGHIỆP PHÔ THÔNG NGHIỆP KHOA HỌC |29 


là nghĩa căn bản của từ nghiệp được hiểu trong kinh điển Phật. 
Mặc dù những người theo đạo Phật cũng thường ví von nhân quả 
“Trồng dưa được dưa, trồng cà được cà.” 


Cái mà người ta gọi là kết quả hay quả báo của nghiệp, từ chính 
xác trong kinh điển là vipäka, Hán dịch là dị thục, nghĩa là sự nấu 
chín, hay quá trình nấu chín. Gạo có thể thành cơm chứ cát thì 
không thể thành, đó là luật nhân quả. Nhưng gạo để nó như vậy, 
muôn đời cũng không thành cơm. Vả lại, trong khi nấu, tùy theo 
sự can thiệp với lượng nước, nhiệt độ, thời lượng các thứ, gạo có 
thể thành cơm mà cũng có thể thành thứ khác không phải là cơm. 
Gạo được nấu sẽ thành cơm, đó là tiên đoán nhưng chỉ với tính 
xác suất, mặc dù mật độ xác suất khá cao nhưng không hoàn toàn 
chính xác tuyệt đối. 


Nghiệp và nghiệp quả, về cơ bản là quan hệ nhân quả, mà nhiều 
người đã muốn liên kết với các định luật Newton.?3 Quan hệ 
nhân quả này cũng chỉ một phương diện áp dụng của lý duyên 
khởi trong quá trình tu đạo. Điều này sẽ thấy các bộ phái Phật 
giáo hậu kỳ tập trung nói nhiều về năng lực phòng hộ mà tự thể 
hay bản chất là năng lực của nghiệp. Nếu chúng ta thấy được vấn 
đề phức tạp của lý duyên khởi, nhất là qua lịch sử phát triển tư 
tưởng Phật giáo, sẽ thấy những phức tạp trong lý giải về nghiệp. 


3. Nghiệp - Cơ học lượng tử 


Ngoại trừ nhóm Thông thiên học, các đề tài liên hệ Phật giáo và 
khoa học ít được chú ý hơn. Những trung tâm nghiên cứu Phật 
học lớn khoảng cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, như trường phái 
Franco-Belgique dưới sự chỉ đạo của Vatican, tập trung nghiên 
cứu và phiên dịch các tác phẩm Đại thừa như Trung quán và Duy 
thức, trong đó vấn đề nghiệp cũng được nghiên cứu nhưng 
không phải là chủ đề quan trọng. Trường phái Leningrad dẫn 
đầu bởi Stcherbatsky tập trung nghiên cứu luận lý học. Trường 


23 Phần lớn các bài viết so sánh đọc thấy trên các trang Web là các thành viên Thông 
thiên học, hoặc các học giả Ẩn-độ giáo; một số học giả đạo Jain, và kể luôn một số 
Phật giáo, đặc biệt là Söka Gakkai, Nhật Bản. 


30 | TUỆ SỸ 


phái Anglo-saxon mà trung tâm là Tích Lan và London tập trung 
phiên dịch Tam tạng Pali, và nghiên cứu Abhidhamma theo 
hướng tâm lý học phương Tây. Riêng biệt là D.T. Suzuki với 
Thiền tông Nhật Bản ở Bắc Mỹ, ảnh hưởng trong giới văn học và 
nghệ thuật. Trong các trường phái Phật học tầm cỡ này, không 
có công trình nghiên cứu nào gây chú ý về sự liên hệ Phật giáo 
và khoa học phương Tây. 

Với sự phổ biến quần chúng của cơ học lượng tử, tình hình bắt 
đầu đổi khác. Lý do vì các vị trụ cột của cơ học lượng tử đều có 
phát biểu trực tiếp hay gián tiếp có lưu tâm đến các hệ tư tưởng 
phương Đông, như Niels Bohr với phù hiệu chính thức âm 
dương,2 Schrödinger nghiên cứu Phật học và Vedänta,2?5 và kể 
cả Heisenberg,? Oppenheimer.27 Sự xuất hiện của các tác phẩm 
nghiên cứu nghiêm túc như The Tao oƒ Physics bởi F. Capra 
(1975), The Dancing Wu Lï Masters bởi Gustave Zukav, gây 
những phản ứng thuận hoặc nghịch trong hầu hết giới khoa học. 
Trong những tác phẩm này, sự so sánh có tính đại cương, hầu 
hết chỉ nêu những điểm tương đồng để chứng minh “bên này có, 


⁄ZJJ 


bên kia cũng có”. Do bởi tính cách đại cương cho nên vấn đề 


2 Năm 1947, Niels Bohr được Hoàng gia Đan-mạch phong tước Hiệp sĩ với huy 
chương Bạch tượng (the Order of Elephant), ông chọn phù hiệu có hình Thái cực đồ 
(biểu tượng âm-dương) với dòng chữ châm ngôn bằng tiếng La-tinh: Contraria sunt 
complementa: Những cái đối nghịch bổ túc cho nhau. Ý tưởng được nói là gợi hứng 
từ tư tưởng triết học của Lão tử: <> 3*‡RÊ 8RIÍI Mầ 1 Đạo của trời là bớt cái dư 
mà thêm vào cái thiếu (Đạo đức kinh, chương 77). Nguyên lý bổ sung (theory of 
complementary) của Niels Bohr là cơ sở tư tưởng cho lý giải Copenhagen 
(Copenhagen Interpretation) về cơ học lượng tử, nhắm điều hòa mâu thuẫn tồn tại 
bởi lưỡng tính sóng-hạt của các vật thể vật lý. 

25 Walter J. Moore, Schrödinger, Erwin: Liƒe and Thought (1989). 

26 Trong tập sách ghi lại những cuộc hội luận với các nhân vật đặc biệt, F. Capra tường 
thuật về hội thoại với Heisenberg: “Khi tôi hỏi Heisenberg những ý nghĩ của ông về 
triết học phương Đông, trả lời của ông khiến tôi kinh ngạc, vì không những ông nhận 
thấy những điểm song hành giữa vật lý lượng tử và tư tưởng phương Đông, mà ông 
còn nói, công trình khoa học của ông, ít nhất trong tầng vô thức, đã chịu ảnh hưởng 
triết học Ấn-độ.” (From Uncommon Wisdom: Conversations with remarkable people, 
by Fritjof Capra; Bantam, 1987). 

27]. R. Oppenheimer, Science and the Common UỦnderstanding, (Oxford University 
Press, 1954) pp. 8-9. 


NGHIỆP PHÔ THÔNG NGHIỆP KHOA HỌC | 31 


nghiệp không phải là điểm được đặc biệt lưu ý. 


Tuy vậy, nghiệp được nhắc đến (khá nhiều lần) trong các ghi 
chú hay bài viết của Schrödinger về Phật giáo và Vedänta. Đoạn 
văn sau đây ông viết vào năm 1918 giai đoạn ở Zủrich, bấy giờ 
30 tuổi?8: 


“Nirvana là một trạng thái nhận thức an lạc tỉnh khiết... Nó 
không liên hệ gì đến cá thể. Tự ngã hay thoát ly tự ngã là một ảo 
giác. Thực vậy, trong một ý nghĩa nào đó, hai cái “tôi” là một, tức 
là, khi một trong hai không lý giải gì đến tất cả nội dung của cả 
hai - karma của chúng. Mục đích của người đàn ông là bảo trì 
karma của nó và phát triển thêm nữa. Mục đích của người đàn 
bà cũng tương tự nhưng hơi khác: Tức là, có thể nói, nhằm sáng 
tạo một trú xứ nơi đó tiếp nhận karma của người đàn ông... Khi 
một người chết, karma của nó vẫn sống và sáng tạo cho nó một 
sở y khác nữa.”22 


Schrödinger hiểu karma như thế nào, chúng ta không có cơ sở 
để suy đoán. Ông quả có đọc Phật giáo, Vedänta và Samkhyä, 
tổng số tác phẩm liên hệ chưa quá 10 đầu sách, và tất cả đều 
được viết cuối thế kỷ 19, theo bảng liệt kê của W. J. Moore.30 


Moore bình luận về đoạn này: “Sự tồn sinh của karma này 
không phải là Ấn-độ giáo chính thống, và dường như Erwin 
(Schrödinger) không sẵn sàng vất bỏ hoàn toàn Tự ngã của 
mình, hay cả đến ưu thế đàn ông của mình, ít nhất vào giai đoạn 
này trong những nghiên cứu của ông.”31 


28 Có lẽ bấy giờ đang phục vụ trong quân đội Áo (?), vì cho đến tháng 11-1918 Thế 
chiến II mới chấm dứt. 

29 Dẫn bởi Walter J. Moore, Schrödinger, Erwin: Life and Thought (1989), tái bản 
Cambridge University Press, 1989. p. 1113. 

30 op.cit. Trong số này, về Phật giáo, một là những tuyển dịch của Henry Warren 
(1896), và một đại cương Phật giáo bởi Rhys David (1880), và một của Max Mũller 
về Phật giáo nguyên thủy; cả ba đều gồm các giáo nghĩa đại cương phần lớn từ kinh 
điển Päali. Về Vedanta, chỉ thấy kể The System oƒ Vedanta (1906) bởi Paul Deussen, 
đặc biệt về tư tưởng Šañkara. 

31 op,cit. Có lẽ Moore ám chỉ “hoạt động” tình cảm nhiều tai tiếng của Schrödinger 
Erwin. 


32| TUỆ SỸ 


Đoạn dẫn dưới đây cũng liên hệ đến karma, được viết sau khi 
Schrödinger đọc kinh Kim cang (Diamond Cutter)”: 


“Tự ngã chỉ là một tụ hợp của vô số ảo ảnh, một cái vỏ sò ma, 
một bong bóng nước nhất định phải vỡ. Nó là karma. Những 
hành động và những tư tưởng là những lực hội nhập chúng với 
nhau thành những hiện tượng tâm và vật - thành những cái mà 
chúng ta gọi là những biểu hiện khách quan và chủ quan... Vũ trụ 
là sự hội nhập (dung nhiếp) của những hành động và tư tưởng. 
Ngay cả những thanh kiếm và những vật kim loại đều là những 
biểu hiện của tâm. Không có sự sinh và sự chết nhưng có sự sinh 
và sự chết của karma trong một hình thái hay điều kiện nào đó. 
Có một thực tại nhưng không có một cái ngã thường hằng. 


“Bóng ma tiếp nối bóng ma, như những lượn sóng tiếp nối 
những lượn sóng trên Biển ma quái của Sinh Tử. Y hệt như cuồng 
phong trên biển là một sự chuyển động của lượn sóng dao động 
(undulation) chứ không phải là sự chuyển dịch (translation), - 
chỉ y như là hình thái của sóng (wave) mà thôi, chứ không phải 
nó chính là sóng - cho nên những đời sống đi qua chỉ là sự nổi 
lên rồi biến mất của các hình thái - những hình thái tâm, những 
hình thái vật. Thực tại không đáy không đi qua... Ngay trong 
chính mỗi tạo vật, hóa thân đang nằm ngủ, cái Trí tuệ vô hạn 
không bị liên đới, ẩn tàng, không thể cảm, không thể biết, - tuy 
thế đã được định hướng từ vô thủy để cuối cùng thức tỉnh, để xé 
rách mạng lưới ma quái của tâm thức dục cảm, để vĩnh viễn đập 
vỡ tổ kén của nhục thân, và đạt đến chỗ chinh phục tận cùng 
Thời gian và Không gian.”33 


Tiếp đó, Moore dẫn giải: “Có lẽ những tư tưởng này xảy ra cho 
Erwin (Schrödinger) khi ông thực hiện khám phá vĩ đại về cơ 
học sóng (wave mechanics) và tìm thấy thực tại của vật lý học 
trong những chuyển động sóng, và cả về sau này khi ông thấy 
rằng thực tại này, một nhất thể của tâm nằm bên dưới.” 


32 Không rõ bản dịch nào. Trong thư mục liệt kê bởi Moore không thấy có tên Kim 
cang. Có thể là bản dịch Anh của Max Mũller được phổ biến thời đó. 
33 op.cit. 114. 


NGHIỆP PHÔ THÔNG NGHIỆP KHOA HỌC | 33 


“Ảo ảnh, vỏ sò ma, bong bóng nước”, là thí dụ được dẫn từ kinh 
Kim cang: “như mộng, huyễn, bào, ảnh..” Và những hình ảnh 
“những lượn sóng, biển sinh tử ma quái, cuồng phong...” là thí dụ 
thường gặp trong các luận thư của Du-già hành tông. Nó cũng 
cho thấy mức độ ảnh hưởng thuyết như huyễn - mãyä - của Kim 
cang, hoặc Šahkara34, đối với Schrödinger. Nhưng thay vì theo 
đó nhìn thế giới chỉ ảo ảnh bất thực, Schrödinger, trong cơ học 
lượng tử, kịch liệt chống đối nhóm Copenhagen về lý giải cơ học 
lượng tử mang tính xác suất về hàm sóng, và sự sụp đổ của hàm 
sóng không có tính khách quan, mà có tham dự của người quan 
sát. Ông cho rằng thế giới là thực tại tồn tại khách quan - có thể 
đây chỉ muốn nói thế giới vi mô của những lượng tử - và ta có 
thể biết được nó một cách khách quan: “Một trường phái tư 
tưởng được chấp nhận rộng rãi chủ trương một hình ảnh khách 
quan về thực tại - theo bất cứ ý nghĩa truyền thống nào của từ 
này - hoàn toàn không thể tồn tại. Chỉ những kẻ lạc quan - trong 
đó có tôi (Schrödinger) - mới xem quan điểm này là một sự khoa 
đại mang tính triết học nảy sinh từ sự tuyệt vọng khi đối diện với 
một khủng hoảng nghiêm trọng.”35 


W.T. Scott nhận xét: Những kết luận của Schrödinger về cơ học 
sóng và các công trình khoa học kỳ diệu khác của ông hầu như 
không liên hệ gì đến quan điểm của ông về thế giới.3 Nhận xét 
này có thể xác thực. Những điều nói về nghiệp tiếp theo dưới đây 
không nhằm minh giải Schrödinger, cũng không nhằm giải thích 
nghiệp từ những lý giải cơ học lượng tử. Nó chỉ muốn gợi ý, thử 
xem có cách nào để quan sát nghiệp rõ ràng hơn điều mà chính 
các luận thư Phật giáo cũng phân vân để xảy ra khá nhiều biện 
luận bất đồng giữa các bộ phái. 

Mặc dù Moore có gợi ý về sự liên hệ giữa sóng và biển trong 
đoạn dẫn trên với khám phá phương trình hàm sóng của 


34 Xem đoạn nói về Šañkara và ảnh hưởng của Madhyamika trong chương II, phần sau. 


35 Dẫn bởi William Tausig Scott: Erwin Schrödinger, an Introduction to his writings, 
1967; p. 107. 


36 [bid. p. 105. 


34| TUỆ SỸ 


Schrödinger, nhưng sóng biển dù chỉ là hình ảnh ẩn dụ cho đời 
sống là hiện tượng thuộc thế giới vĩ mô, trong khi các hàm sóng 
được tính toán thuộc thế giới vi mô của các lượng tử. Giới hạn 
giữa sóng này và sóng kia khó áp dụng bằng một công thức 
chung. Vả lại, các hàm sóng mô tả trạng thái lượng tử được tính 
toán với số phức, là số ảo không có thực, cho nên kết quả không 
nằm trong tầm mắt, mà ngay các nhà khoa học với nhau cũng 
không nhận thấy thực tại như nhau. Tranh luận gay gắt giữa 
Einstein và Niels Bohr, giữa Schrödinger và Heisenberg, và thảy 
đều bảo thủ quan điểm, “cho đến chết”. Chúng tôi không đủ thẩm 
quyền để phán đoán ở đây. 

Các nhà Duy thức học thường dùng hình ảnh biển tâm thức, 
sóng nghiệp cảm, là những hiện tượng có thể quan sát bằng mắt. 
Nhưng tự thể của tâm và của nghiệp thì vượt ngoài tầm mắt. Biển 
tâm thức là khối tích tụ các hạt giống bởi nghiệp hay của nghiệp. 
Hạt giống hay chủng tử (b7a) là nói theo hình ảnh quy ước. Cái 
tồn tại được tích lũy chính là công năng (éakti - samartha). Đó là 
nguồn năng lượng tiềm tại trong hạt giống. Một đoạn kinh nói về 
công năng này: “Tất cả chủng tử chuyển động như dòng thác.” 
Từ “dòng thác” (ogha) ở đây không nhất thiết mô tả hiện thực, 
mà chỉ có tính cách gợi ý bằng hình ảnh. Đoạn kinh vừa được dẫn 
không nhắm chứng minh thuyết lưỡng tính sóng-hạt trong Duy 
thức học, nhưng thí dụ ấy cũng cho một vài hình ảnh đáng ghi 
nhận. 


Duy thức học hay Du-già hành tông, đồng quan điểm các luận 
sư Nhất thiết hữu bộ (Sarvästiväda), tâm và sắc chỉ tồn tại trong 
một sát-na, vừa sinh liền diệt. Do đó khi quan sát tâm và sắc, các 
nhà tu thiền quán phân tích chúng thành những đơn vị cực nhỏ 
đến độ không thể phân tích. Phân tích này được thực hiện bằng 
huệ giả tưởng (prajñapti-jñãna), mà ta có thể gọi là bằng thí 
nghiệm tưởng tượng (thought experiment) như các nhà cơ học 
lượng tử khi quan sát và đo đạc các trạng thái lượng tử, vì thực 
tại vi tế không thể quan sát bằng các giác quan. 


Như phê bình trong Câu-xá và Thành nghiệp luận của Thế Thân, 
do bởi tính chất sát-na, nên thực tế không có sự dịch chuyển của 


NGHIỆP PHÔ THÔNG NGHIỆP KHOA HỌC | 35 


một vật thể từ điểm này sang điểm khác. Hiện tượng ngọn lửa di 
chuyển trên đồng cỏ chỉ là ảo giác. Vừa sinh tức thì diệt, vật thể 
này không đủ yếu tố thời gian để nhảy sang vị trí của vật thể khác 
mà châm lửa, nghĩa là không có hỏa đại nào từ cực vi này nhảy 
sang cực vi khác để châm lửa. Lý luận ở đây nói rằng, trong mỗi 
vật thể, từng chất điểm cực vi tế, như những hạt lượng tử, đều 
có đủ bốn đặc tính đất, nước, lửa, gió. Đây cũng chỉ là những từ 
ngữ được nói theo ngôn ngữ quy ước. Khi một vật thể bốc cháy, 
không phải do bên ngoài châm lửa đốt cháy nó, mà chính trong 
tự thể, hỏa đại được tăng cường tạo thành hiện tượng cháy. Khi 
hỏa đại trong vật thể này được tăng cường, đồng thời nó cũng 
làm tăng thượng duyên (adhipati-pratyaya)37 như là điều kiện 
tác động từ bên ngoài khiến cho hỏa đại bên trong các vật thể 
quanh nó trong cùng môi trường bị tác động và cũng tăng cường. 
Theo nguyên lý nhân quả của A-tì-đàm, nếu hai vật thể không 
trực tiếp tiếp xúc, cái này không thể tác động đến cái kia. Trừ 
trường hợp nhân năng tác (kãrana-hetu) với tác động gián tiếp 
và thụ động, tức vật này có thể cản trở sự phát sinh của vật kia 
nhưng nó không cản trở. Vậy, ở đây, hỏa đại từ cực vi này tác 
động như thế nào đến cực vi kia để nó tăng thể hỏa đại? Điều này 
có vẻ như là sự “nhảy vọt bất thần (huyền bí) của hỏa đại”. Nếu 
đoạn Kinh dẫn trên không đơn giản chỉ là hình ảnh ẩn dụ, mà là 
sự mô tả hiện thực vi tế về tồn tại biến chuyển của chủng tử: 
công năng chủng tử sinh diệt liên tục, không gián đoạn, theo 
chuỗi thời gian tuyến tính tương ứng với không gian đa phương, 
thế thì tác động của điều kiện tăng thượng hay nhân năng tác là 
hiện thực có thể lý giải. 

Mặt khác, hoạt động của tăng thượng duyên như là lực tác động 
trực tiếp (cận tăng thượng) hay gián tiếp (viễn tăng thượng), còn 
được diễn tả qua quá trình đốt cháy, gọi là quá trình thục biến 
hay hiện tượng nấu chín, hiện tượng đốt. Trong quá trình, các 
luận sư quan sát sản phẩm từ quá trình đốt này, gọi là thục biến 


37 pratyaya: duyên, tồn tại bởi quan hệ tương tác; adhipari: tăng thượng, lực tác động 
hay chi phối; có hai tăng thượng: cận tăng thượng, tác động gần, và viễn tăng thượng, 
tác động xa (action at distance) 


36 | TUỆ SỸ 


sinh (päka/a).38 Thục biến sinh thay đổi trạng thái dần, như từ 
vàng đến đỏ, rồi đến đen. Nó không phải là hiện tượng đột biến, 
mà do bởi sự tương tác của các cực vi đại chủng bên trong mỗi 
vật thể. 

Trong lý luận của các luận sư A-tì-đạt-ma, cực vi không nhảy; 
nhưng ngọn lửa được thấy “nhảy” từ điểm này sang điểm khác 
như là di chuyển, chỉ là sự tương tác giữa các pháp theo lý tính 
duyên khởi. Chúng tương tác như thế nào? Các luận sư này trả 
lời có vẻ đơn giản: do nghiệp lực. Điều này có vẻ mơ hồ, và thần 
bí. Nhưng nếu xác định được ý nghĩa “nghiệp lực” thì vẻ thần bí 
sẽ không còn. 


Hầu hết các phái Phật học đều thừa nhận tồn tại nghiệp lực 
trong sự tương tác của mọi hiện tượng, nhưng ít có lý giải thống 
nhất về ý nghĩa nghiệp lực. Các luận sư A-tì-đạt-ma “mường 
tượng” đó là tác dụng của một yếu tố vật chất vô hình chất, không 
thể thấy bằng mắt với bất cứ phương tiện nào (anidaréang: vô 
kiến) và nó cũng không chiếm cứ một khoảng không gian nào 
(apratigha: vô đối), gọi nó là vô biểu sắc (avijñapti-ripa). Nó 
phát sinh từ tập hợp đại chủng. Nhưng mỗi đại chủng là một cực 
vi chiếm một điểm cực nhỏ trong không gian, trong khi vô biểu 
sắc phát sinh từ nó thì không vậy. Tùy ý, ta có thể mường tượng 
nó là lực, hay những khái niệm tương tự có thể nghĩ ra. 


Duy thức không bác bỏ sự tồn tại của thực thể như vậy, nhưng 
không xác định nó là sắc, mà gọi nó là chủng tử và định nghĩa 
“chủng tử là công năng sai biệt (éakya-ripal ýaki-vi$esa)”, tức 
loại năng lượng đặc biệt và chính những công năng sai biệt này 
là những yếu tố cấu tạo thành sắc và tâm, và toàn bộ thế giới. 
Vấn đề chỉ có thể hiểu rõ hơn khi nghiên cứu sâu rộng vào kho 
tàng luận thuyết của Duy thức, không thể chỉ vài đoạn ngắn ở 
đây có thể nói chỉ tiết. 


Về khởi điểm cũng như mục đích, đối tượng quan sát và nghiên 


38 päkgja, liên hệ đến từ vipäka: dị thục hay kết quả của nghiệp. Cả hai đều cùng ngữ 
tộc, có gốc động từ là pac (pacati): nấu chín. 


NGHIỆP PHÔ THÔNG NGHIỆP KHOA HỌC | 37 


cứu của các khoa học gia cơ học lượng tử và các luận sư Phật 
giáo vốn bất đồng, nên sự so sánh hay đối chiếu, như một số các 
nhà khoa học đã thử làm, chỉ có tính cách ước lệ. 


Điều có thể tạm thời kết luận ở đây là, mặc dù có khá nhiều xu 
hướng muốn đối chiếu triết lý đạo Phật với cơ học lượng tử, thế 
nhưng có những giới hạn khó vượt qua để bên này tiếp xúc bên 
kia. Sự đối chiếu chỉ có tính cách giới thiệu “bên này có, bên kia 
cũng có”. Cũng có, nghĩa là có thể giống nhau, nhưng không phải 
là nhất trí để cho cái mà bên này thấy và bên kia thấy cũng là 
một.32 


Các nhà Duy thức, cũng như các nhà Trung quán, kể luôn cả các 
luận sư A-tì-đạt-ma, đều cho rằng nhận thức của chúng ta về thế 
giới không hề là thực tại chân lý, mà chỉ là chân lý ước lệ. Những 
øì xảy ra trong phạm vi chân lý ước lệ, thảy đều đúng và hữu ích 
trong giới hạn đó. Cho nên, nhận thức được phân thành hai trình 
độ: tục đế, chân lý nhận thức bằng giác quan, bằng quan sát và 
tư duy chính xác theo lý tính nhân quả, và trong phạm vi hữu 
hạn chân lý ấy là khả dụng, hữu ích. Trên hết, là thắng nghĩa đế 
hay đệ nhất nghĩa đế, chân lý vượt ngoài nhận thức giác quan 
thông thường, vượt ngoài lý tính và kinh nghiệm nhân quả của 
tục thức. Chân lý tối hậu có thể đạt được qua quá trình tu luyện. 
Điều này mang tính cục bộ, vì không phải là điều mà các hệ tư 
tưởng khác dễ chấp nhận, nên chúng ta cũng không phải biện 
luận dông dài. 


4. Tâm phân học và Khoa học não. 


a. Ba tầng tâm thức 


Lý thuyết của các nhà khoa học ấy dựa vào những thí nghiệm 
tưởng tượng (thought experiment); rồi những điều này được 


39 The Tao oƒ Physics của Fritjof Capra (1975) được độc giả đón tiếp nồng hậu ở Mỹ 
(bestseller), nhưng cũng bị không ít các nhà khoa học chính tông chỉ trích. Như Giáo 
sư vật lý Eremy Bernstein cho rằng Capra sử dụng những tương tự ngẫu nhiên của 
ngôn ngữ mà ông cho đó là chứng cứ sâu sắc cho những điểm liên hệ có gốc 
gác. Science 0bserved. Ñew York: Basic Books. pp. 333-340. 


38 | TUỆ SỸ 


kiểm lại bằng toán học và quan sát tự nhiên bằng vào các thiết bị 
máy móc phát minh hiện đại nhất. Những điều này tất nhiên 
chưa hề có trong các Luận sư Abhidharma. Cho nên những điều 
họ nói có thể viển vông vì khó hay không thể kiểm chứng bằng 
kinh nghiệm thực tế. 


Cho đến đầu thế kỷ 20, các nhà phân tâm học, dẫn đầu là 
Sipmund Freud, với những phát hiện về tâm thức cũng không 
được kiểm chứng bằng máy móc như các nhà vật lý. Tuy vậy, có 
điều gần xác thực là nhiều lý thuyết của họ có thể được chứng 
minh bằng kết quả lâm sàng. 


Một số các nhà khoa học não, do phát minh những máy đo đạc 
não như EEG, MRI, fMRI, v.v., bác bỏ các lý thuyết của tâm phân 
học, xem như không có giá trị khoa học.?0 Một số khác nhận thấy 
giới hạn về phương pháp luận và nhận thức luận của mỗi ngành 
nên đề nghị hợp tác. Họ nói, hợp tác nhưng không phải là hợp 
nhất.*! 


Abhidhammal abhidharma cũng không phải được đón tiếp khả 
quan hơn. Trong phần đầu thế kỷ 20, những luận Abhidhamma- 
Pãli được phiên dịch Anh ngữ được diễn giải như là khoa tâm lý 
học Phật giáo. Tất nhiên khoa học não không biết đến nó. Mà các 
nhà tâm lý học và tâm phân học cũng không mấy chú ý, có lẽ họ 
không tìm thấy có sự hỗ trợ nào từ đó về phương pháp luận cũng 
như kinh nghiệm lâm sàng, điều trị. 


Cho đến chậm nhất là từ thập niên 90 của thế kỷ 20, khi các nhà 
khoa học não sử dụng các công cụ hiện đại nhất để đo đạc não 
của các nhà hành thiền ở trạng thái bình thường và đối chiếu với 
trạng thái thiền, song song với kết quả điều trị khả quan thu 
lượm được từ những áp dụng thiền Phật giáo, cũng như thiền 


40 Mauro Mancia (1929-2007), Giáo sư Y khoa Viện Đại học Milan Ý, nhận xét: “Cả thế 
kỷ 20 này bị điếc hoặc đôi khi có những lý luận vẩn vơ về các đại biểu của hai ngành 
này, thường chứng tỏ sự dốt nát hay kiến thức hạn hẹp của các nhà khoa học não 
đối với tâm phân học trên phương diện lý thuyết và lâm sàng...” Psychoanalysis and 
Neuroscience, “Introduction”, Springer-Verlag Italia, 2006. 

41 Co-operation, but not incorporation. Mauro Mancia, op.cit. 


NGHIỆP PHÔ THÔNG NGHIỆP KHOA HỌC | 39 


siêu nghiệm (transcendental meditation) của Ấn giáo, phong 
trào học thiền và hành thiền bùng vỡ thành những cơn sốt thời 
thượng trong thế giới phương Tây. 


Về mặt phương pháp luận, Abhidharma dẫn nguồn từ các kinh 
nghiệm thiền được lưu truyền từ các bậc thầy, và trên hết là 
những điểm giáo lý từ Phật. Từ kết quả điều trị và từ những đo 
đạc não, nhiều điểm trong các luận điểm Abhidharma được xác 
minh giá trị hiện thực. 


Khoa học đến với thiền quá chậm, trái lại tâm phân học thì rất 
sớm; đặc biệt là thiền Tây Tạng và thiền Nhật Bản. Bởi, về mặt 
phương pháp luận, nhà tâm phân học không thấy trở ngại gì khi 
tiếp cận các nguồn tâm lý này. 

Một trong những điểm quan yếu trong lịch sử phát triển 
Abhidharma, ở phương Nam Thượng tọa bộ cũng như các bộ 
phương Bắc, là sự thăm dò tầng sâu của hoạt động ý thức. Trong 
kinh nghiệm thông tục, ta chỉ có thể biết được và kiểm chứng 
được trong giới hạn nhất định các hoạt động của ý thức. Trong 
các trạng thái mà ý thức được xem là không hoạt động, như ngủ 
say hay ngất, khuynh hướng nhận thức tự nhiên là muốn tin 
tưởng sự tồn tại của linh hồn hay tự ngã siêu nghiệm vào lúc đó. 
Các luận sư Phật học không tin tưởng vào sự tồn tại của linh hồn 
hay tự ngã, cho nên đã thăm dò vào tận tầng sâu thẳm nhất của 
thức, kể cả sau khi chết. Nguồn tri thức căn bản để lập thành 
phương pháp luận là những điều Phật đã dạy và kinh nghiệm tư 
duy thiền của các bậc thầy. 


Trong nỗ lực thăm đò này, cho đến các vị Du-già hành tông, cấu 
trúc và hoạt động tâm thức được phân thành ba tầng. Mặt ngoài 
cùng là hoạt động của năm thức giác quan và ý thức thứ sáu. 
Tầng giữa, điều hành các hoạt động của thức, tiếp thu, xử lý và 
mã hóa các thông tin để hình thành nhận thức và lưu trữ thành 
ký ức. Phần sâu thẳm trong cùng là khu tầng lắng đọng trầm tích 
của các kinh nghiệm nhận thức và hành động, kho tích lũy của 
khối nghiệp thiện và bất thiện. 


Sự phân tầng tồn tại và hoạt động của cơ cấu tâm thức bởi các 


40 | TUỆ SỶ 


nhà Duy thức có khả năng dẫn liên hệ đến sự phân tích tâm thể 
của các nhà phân tâm học, kể từ Freud.2 Freud phân tích cấu trúc 
của tâm thành ba tầng: tầng ngoài cùng là tầng ý thức (the 
conscious), trong cùng là tầng vô thức (the unconscious), tầng 
trung gian hay vùng đệm là tầng tiền ý thức (the preconscious).*3 


Sự phân tầng của Freud, với chính thí dụ của ông, cũng gần 
giống như các nhà Duy thức phân tầng thức: mặt nổi của tảng 
băng là ý thức hoạt động, và chìm sâu dưới biển là tầng đáy vô 
thức. Một phần hoạt động của tầng đáy này được Freud gọi tên 
là das Id = das Es: “Cái đó”, bao gồm những gì bị ức chế từ mặt ý 
thức, những thứ mà Duy thức gọi là các chủng tử được tẩm ướt 
bởi tham ái hay khát ái (trsna). Freud dụ nó như nồi chứa đầy 
những kích thích sôi sùng sục.*? !đ là bộ phận tâm thức hoạt 
động theo nguyên lý lạc thọ (pleasure principle), thúc đẩy bởi 
bản năng mù quáng và khát vọng sinh tồn, điều mà Kinh điển 
nguyên thủy, cũng như A-tì-đạt-ma và cả đến Duy thức hậu kỳ, 
gọi là vô minh và khát ái (avidyä-trsna), gần với khái niệm mà 
Freud gọi tên là I¡bido.*5 Những hoạt động này phần lớn bị phản 
ứng bởi các quy luật của thế giới tự nhiên, và thường xuyên dẫn 
đến các xung đột xã hội, do đó, để tránh tổn hại có thể xảy ra, 
một bộ phận tâm thức khác hoạt động theo nguyên lý hiện thực 
(reality principle) để kiểm soát. Đó là bộ phận mà Freud gọi là 
Ego: tự ngã (das Ich: “cái tôi”). Ông thí dụ Iđ như là con ngựa và 
Ego là ky sĩ trên lưng ngựa. Do những hạn chế thiên nhiên và 
những xung đột xã hội, tự ngã hình thành cơ chế phòng vệ 
(defence mechanism) để tránh những nguy hiểm có thể xảy ra. 
Từ những kinh nghiệm giao tiếp với thiên nhiên và những quan 


42 Sigmund Freud (1856-1939), gốc Áo, thoạt tiên là nhà não học (neurology), về sau 
do kinh nghiệm lâm sàng, ông lập thuyết phân tâm học (psychoanalysis), một bộ 
phận trong các lý thuyết tâm lý học và tâm trị học. 

43 Ba tầng nói theo tiếng Đức của chính Freud: đas Vorbewusste, das Bewusste, das 
Unbewusste, có thể hiểu là tiền thức, hiện thức và vô thức, để so sánh với thuật ngữ 
của Duy thức (theo kinh Lăng-già). 

44 New Introductory Lectures on Psychoanalysis, 1933. 

45 libido, từ gốc Latin, có nghĩa “ham muốn” (lust, desire). Freud xem nó là bản năng 
ham muốn tính dục. 


NGHIỆP PHÔ THÔNG NGHIỆP KHOA HỌC |41 


hệ xã hội, tự ngã dần dần phát triển lên thành siêu ngã: super- 
ego (das Ủber-Ich). Siêu ngã hoạt động theo nguyên lý đạo đức 
hoàn thiện (morality principle). 


Như vậy, ba thực thể hay ba bộ phận tâm thức này hoạt động 
trong ba tầng phân biệt. Iđ hay đas Es, một phần có thể so với cái 
mà Duy thức gọi là câu sanh ngã chấp (sahaja-atmagraha), hoàn 
toàn chìm sâu trong tầng đáy, tầng vô thức. Tiếp theo, Ego hay 
das Ich, có thể đối chiếu một phần của phân biệt ngã chấp 
(vikalpa-atmagraha), hoạt động trong tầng ý thức mặt ngoài 
cùng với dự phóng tương lai hoàn thiện và cũng hoạt động trong 
tầng tiền ý thức (preconscious) như là khả năng truy ức quá khứ. 
Trong cả ba tầng này đều có hoạt động của thức siêu ngã (super- 
ego hay das Ủber-Ich); phần mà nó chìm sâu hoàn toàn trong 
tầng đáy vô thức là những khát vọng bị ức chế; phần ngoài cùng, 
trong tầng ý thức, là nhân cách hoàn thiện theo bối cảnh xã hội 
mà nó sinh hoạt trong đó. Phần trung gian trong tầng tiền ý thức 
hoạt động cùng với Ego gây nên mặc cảm phạm tội khi những 
khát vọng mãnh liệt mà ý thức không thể khống chế. 


Một cách tổng quan, sơ lược, ba tầng tâm thức với ba lớp hoạt 
động chỉ có vẻ tương tự với cơ cấu tâm thức trong A-tì-đạt-ma 
và Duy thức, nhưng đấy chỉ là những vẻ tương tự mặt ngoài, hời 
hợt, mặc dù cả hai đều tiếp cận bằng phương pháp nội quan tâm 
lý học (psychological introspection). Nội quan của Freud dựa 
vào những quan sát bằng giác quan thường nghiệm và những 
kinh nghiệm lâm sàng, nhắm mục đích điều trị mà kết quả chỉ 
nhắm đến thời gian hữu hạn trong đời này. Phương pháp của A- 
tì-đạt-ma y cứ trên quan sát về nghiệp và dị thục cùng với hiện 
lượng du-già (yogika pratyaksa-pramanag), kinh nghiệm đạt 
được từ trong các trạng thái thiền định, mà mục đích tối hậu là 
an lạc và giải thoát. Kinh nghiệm chỉ giới hạn trong một số những 
vị tu thiền với trình độ nào đó. Cũng do bởi trình độ sai biệt từ 
kinh nghiệm thiền nên những quan sát về nghiệp và dị thục cũng 
không nhất trí giữa các lập thuyết. Freud dựa vào quan sát giác 
quan có thể chia sẻ với nhiều người nên những lập luận của ông 
khả dĩ chấp nhận phổ biến. Tuy vậy, sự chấp nhận này cũng bị 


42 | TUỆ SỶ 


hạn chế bởi thời đại với trình độ kỹ thuật tiến bộ khác nhau. Nói 
cách khác, hầu hết các nhà khoa học não, bằng các phương tiện 
đo đạc khả dĩ thực hiện với kỹ thuật hiện đại, phương pháp nội 
quan của Freud không thuyết phục. 


b. Nghiệp: Vô thức tập thể. 


Trong khi Sigmund Freud có vẻ không biết gì các quan điểm 
của Phật giáo liên hệ đến cấu trúc tâm thức và các hoạt động tâm 
lý, người kế thừa Freud là Carl Jung* lưu tâm đặc biệt đến các 
học thuyết phương Đông và xem đó là những nguồn chất liệu 
tâm lý phong phú cho phương pháp trị liệu của mình. Ông bình 
giải “Thái ất Kim hoa tông chỉ”? của Đạo giáo trong bản dịch 
tiếng Đức bởi bạn ông Richard Wilhelm: Das Geheimnis der 
Goldenen Blủte: ein chinesisches Lebensbuch; đề tựa cho bản dịch 
Anh ngữ của Kinh Dịch cũng bởi R. Wilhelm43. Ông cũng viết tựa 
cho “Thiền học Nhập môn” của D.T. Suzuki (An Introduction to 
Zen Buddhism), và bình giải Tử thư Tây tạng (bar do thos groi: 
Bardo Thodol) qua bản dịch Anh ngữ bởi Walter Evans-Wentz: 
The Tibetan Book oƒthe Dead. 


Ông bày tỏ mục đích đến với Phật giáo của mình như sau: 
“Không phải lịch sử tôn giáo, cũng không phải nghiên cứu triết 
học đầu tiên đã lôi cuốn tôi đến với thế giới của tư tưởng Phật 
giáo, mà chính do những hứng thú nghề nghiệp của tôi với tư 
cách một bác sĩ. Nhiệm vụ của tôi là chữa trị nỗi khổ tâm thần; 
và chính điều này đã thúc đẩy tôi làm quen với những quan điểm 
và những phương pháp của vị Thầy vĩ đại của nhân loại (Jung chỉ 
Đức Phật) mà chủ đề chính của Ngài là “chuỗi đau khổ, tuổi già, 


46 Carl Gustav Jung (1875-1961), người Đức gốc Thụy Sĩ, kế thừa và phát triển tâm 
phân học của Freud nhưng bất đồng với Freud rất nhiều điểm. 


#77 /.3®:*®#5š H; sách về thuật luyện đan của Đạo gia, tác giả không rõ, phỏng định đời 
Thanh, tập thành trong khoảng 1668-1692; nhưng nó được gán cho Lữ Động Tân, 
đạo gia đời Đường. Wilhelm là nhà truyền giáo Cơ-đốc, đến Trung quốc năm 1899- 
1920. Căn cứ bản dịch Đức, Cary F. Baynes dịch sang Anh văn: The Secret oƒ the 
Golden Flower. 


48 The I Ching, or Book oƒ Changes, chuyển ngữ Anh bởi Carry F. Baynes từ bản dịch 
Đức, New York 1950. 


NGHIỆP PHÔ THÔNG NGHIỆP KHOA HỌC | 43 


tật bệnh, sự chết.”49 


Chính từ phương diện trị liệu này mà Jung đã mang đến cho lý 
thuyết nghiệp nội dung cụ thể để từ đó phát hiện những ý nghĩa 
của các biểu tượng tôn giáo, các mẫu tâm thức trong các hình 
thái xã hội, các hình thái văn minh khác nhau từ cổ đại. Ông nói: 
“Chúng ta có thể thận trọng chấp nhận ý tưởng về nghiệp nếu 
chúng ta hiểu nó như là tính di truyền tâm thể theo nghĩa rộng 
nhất của từ này.”°0 


Mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy Jung có biết đến ý niệm 
“dị thục” (vipaka), nhưng điều mà ông nói là “di truyền tâm thể” 
cũng gần với ý nghĩa của từ này được nói đến trong Abhidharma. 
Theo ông, nghiệp trong quan điểm phương Đông là tính di 
truyền tâm thể dựa trên giả thiết về tái sinh. Ông cho rằng, ở 
phương Tây, người ta không sao tưởng tượng được có một ai đó 
lại có thể chứng minh điều gì về vấn đề này, thế nhưng, trong khi 
đó người ta vẫn có thể chứng minh sự tồn tại của Thượng đế, mà 
trên cơ sở nhận thức luận thì điều này là bất khả. Cho nên, ông 


^ 


nhắc nhở thái độ “thận trọng”. 


Jung liên hệ ý tưởng về nghiệp trong Tử thư với tính di truyền 
tâm thể. Ông tìm thấy ở đây nguồn tài liệu biện giải cho thuyết 
vô thức tập thể cùng với các hình thái mẫu bản nguyên 
(archetype)°1 của nó. Tử thư mô tả những tình trạng xảy ra sau 
khi chết, trong giai đoạn tử vị trung hữu (“chí kha bar đo),°2 nếu 
không bắt được ánh sáng để giải thoát hay siêu thăng, thần thức 
người chết sẽ chìm vào giai đoạn pháp tánh trung hữu (chos nyid 
bar do). Bấy giờ do huyễn nghiệp tạo ra huyễn cảnh, dẫn nó tái 


49 Carl Jung, On The Discourses oƒ the Buddha (Về các bài Pháp của Đức Phật), dẫn bởi 
Richard Humn: “Jung's Attitude Toward the East.” 

50 Carl Jung, Psychology and Religion, “Commentary Tibetan Book of the Dead”; pp. 
510-522. 

51 archetype, từ gốc Hy-lạp; arche: khởi nguyên; tupos: kiểu mẫu. 

52 Theo phái rNying-ma, có sáu loại trung hữu (bar đo): xử sanh trung hữu (skye gnas 
bar do), mộng huyễn trung hữu (rmi lam bar do), thiền định trung hữu (bsam gtan 
bar do), lâm chung hay tử vị trung hữu (chỉi kha bar do), pháp tánh trung hữu (chos 
nyid bar do), thọ sanh trung hữu (srid pa bar do). 


44| TUỆ SỶ 


sinh vào những nơi theo kết quả của nghiệp đã tạo. Giả sử nghiệp 
dẫn sinh loài người, nếu là nam nó sẽ khởi luyến ái đối với mẹ 
và ác cảm đối với cha, hoặc nếu là nữ thì ngược lại. Jung tìm thấy 
ở đây mẫu tâm thể chung như được thấy trong phức cảm 
Oedipus°3. Nhiều mô tả khác trong Tử thư, như nói người đã chết 
vẫn không biết rằng nó đã chết, và điều này cũng có thể tìm thấy 
mẫu chung trong tín ngưỡng linh hồn châu Mỹ hoặc trong nền 
văn học bán khai ở châu Âu.54 Nó chứng tỏ tồn tại mẫu tâm thức 
chung, gọi là tâm thức tập thể, chung cho các nhóm người khác 
nhau trong nhiều nguồn văn minh khác nhau. Tâm thức tập thể 
là mẫu tâm thể di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tương 
tự như mẫu di truyền sinh lý. 


Jung kế thừa lý thuyết vô thức từ Freud, nhưng cải biến nó và 
phân thành hai loại: vô thức tập thể (collective unconscious) và 
vô thức cá nhân (personal unconscious). Vô thức tập thể là hình 
thái bẩm sinh, di truyền, của tâm thể; trái với vô thức cá nhân là 
phần nhân cách phát triển do kinh nghiệm cá nhân, phát triển từ 
tố chất bẩm sinh của vô thức tập thể. Vô thức tập thể được phát 
biểu qua các mẫu bản nguyên (archetype) mà thông thường 
được truyền tụng trong các mẩu thần thoại như sáng thế, đại 
hồng thủy, khải huyền ký... 

Chúng ta hiểu rằng nghiệp là các hành vi thiện hay bất thiện 
trong đời này được tích lũy để cho kết quả, nghĩa là di truyền, 
đến nhiều đời sau. Nhưng Jung không hiểu như vậy, mà cho đó 
là mẫu tâm thể di truyền từ người này sang người khác trong 
nhiều thế hệ khác nhau. Jung có tin tưởng về tái sinh hay không, 
đây là điều phân vân giữa các nhà nghiên cứu. Phần lớn nghi ngờ 
là Jung không mấy tin tưởng, mặc dù trong tác phẩm Ký ức, Mộng, 
Suy niệm (Memories, Dreams, Reƒflections) ]ung thuật nhiều điềm 


53 Phức cảm Oedipus, danh từ khai sinh bởi Freud, từ chuyện kể bởi Sophocles 
(khoảng 429 BC), như là chứng cứ cho lý thuyết dục tính libido của ông. Bi kịch này 
kể, do định mệnh mà Oedipus giết cha đẻ nhưng không biết đó là cha, và lấy mẹ đẻ 
làm vợ nhưng không biết đó là mẹ. 

54 Jung viện dẫn Emanuel Swedenborg (1688-1772), nhà khoa học, triết học, thần học, 
huyền học, người Thụy Điển. 


NGHIỆP PHÔ THÔNG NGHIỆP KHOA HỌC | 45 


chiêm bao mà ông như nhớ lại các đời trước, nhưng cũng chỉ 
được giải thích như là phát biểu khía cạnh nào đó từ kinh nghiệm 
cá nhân. Ngay cả trong bình giải về Tử thư Tây tạng, trong đó nói 
nhiều đến nghiệp và huyễn cảnh của nghiệp, nhưng hiện tượng 
này với Jung cũng chỉ được hiểu là những phát biểu của loại vô 
thức tập thể. Như sự xuất hiện của Ngũ trí Như Lai cho người 
chết được Bardo Thodol mô tả, Jung cho đó cũng chỉ là những dữ 
kiện của tâm thể; thế giới các thần và các linh hồn mà người chết 
thấy cũng không gì khác hơn mà chỉ là vô thức tập thể bên trong 
ta. 


Thật ra, chính Jung cũng hoài nghi vân phân về tin tưởng này, 
như chính ông ghi nhận trong tập Ký ức (Memories): “Phải chăng 
tôi là một tổ hợp của các đời sống của các tổ phụ này, hay tôi lặp 
lại hóa thân những đời sống này?... Tôi không biết. Phật đã bỏ 
lửng câu hỏi, và tôi muốn cho rằng chính Phật cũng không biết 
rõ... 


Phát biểu này có thể hiểu theo nhiều cách. Không rõ Jung nói 
đến sự kiện Phật không trả lời cho câu hỏi về nghiệp và tái sinh 
vào lúc nào, trong ngữ cảnh nào; thế nhưng, có thể do bởi nhìn 
qua lăng kính “tinh thần khoa học”, tin tưởng tái sinh chỉ dựa vào 
kinh nghiệm cá nhân, không có bằng chứng cụ thể nào để xác 
nhận kinh nghiệm ấy đúng hay sai. Có lẽ ông nghĩ rằng Phật 
không trả lời vì lý do này. 

Dù sao, như chính Jung phát biểu, ông nghiên cứu Phật giáo, và 
nói chung là các hệ tư tưởng và tín ngưỡng phương Đông, chỉ vì 
mục đích trị liệu. Nghĩa là, chỉ giới hạn trong phạm vi nghiên cứu 
(lý thuyết), và chỉ trong phạm vi ấy. Cho nên, ông cũng khuyến 
cáo phương Tây “Nghiên cứu yoga, bạn học được vô số điều 
trong đó, nhưng chớ có thử áp dụng, vì người Âu châu chúng ta 
không được tác thành như thế để áp dụng những phương pháp 
này một cách đúng đắn.”55 


55 Dẫn bởi Jeffrey B. Rubin, Psychotherapy and Buddhism: Toward an Integration, 1996, 
p.37. 


46 | TUỆ SỶ 


c. Thiền và Não. 


Phát biểu của Jung vừa dẫn trên có thể hơi quá đáng, nhưng 
vẫn có điều khả dĩ. Thoạt kỳ thủy Phật giáo được tiếp nhận ở 
phương Tây như một hệ tư tưởng triết học ở bên ngoài lề khoa 
học. Ñgay cả tâm phân học, mà hiệu quả trị liệu tâm lý không 
phải hiếm hoi, nhưng phương pháp của nó mang nặng màu sắc 
triết học hơn là khoa học, phần lớn dựa vào quan sát nội quan 
chủ quan và điều trị lâm sàng, cho nên bị công kích từ nhiều phía 
do bởi uy thế đang lên của các lý luận khoa học từ thế kỷ 19. 
Thậm chí Freud còn bị gán cho danh hiệu “khoa học giả hiệu” 
(pseudo-scientist) 55, bị liệt vào số “y sĩ phù thủy” (witch- 
doctor).57 Từ đó có thể suy diễn thái độ tiếp thu Phật giáo ở 
phương Tây ít nhất cho đến nửa đầu thế kỷ 20. Nghĩa là, phần 
nào được tán dương, đó thuần là lý thuyết. Về phương diện thực 
hành, hạn chế là điều đương nhiên. Điển hình như, cho đến thập 
niên 70 thế kỷ trước, Davidson sau khi tốt nghiệp cử nhân ở 
Harvard muốn chọn thiền làm đề tài để nghiên cứu vì ông cũng 
đã thực hành thiền trong nhiều năm, nhưng các giáo sư cố vấn 
ông lưu ý ông rằng nghiên cứu thiền không phải là con đường 
tốt để thăng tiến trong giới đại học.58 Về sau, Davidson là một 
trong những người cống hiến không ít cho những nghiên cứu 
liên hệ thiền và khoa học não. Những kết quả đo đạc của ông trên 
các thiền giả Tây Tạng do đức Dalai Lama giới thiệu khá khích lệ. 
Nó cho thấy những hành giả thiền trên 10 nghìn giờ có những 
thay đổi thật sự đối với cấu trúc và chức năng của não.59 Người 
ta cũng mong đợi có thêm những kết quả cụ thể để lý giải trên 
cơ sở những dữ liệu khoa học vấn đề mà các luận sư Abhidharma 
nêu lên là khả năng chuyển nghiệp. Vẫn đề này liên hệ đến tính 
chất gọi là “sóc tính” (plasticity) của não, tức tính chất mềm dẻo 


56 Frank Cioffl: Freud and the Question oƒ Pseudoscience. 
57 E. Fuller Torey: Witchdoctors and Psychiatrists. 
58 Tường thuật bởi chính R. Davidson trong The Emotional Liƒe oƒyour Brain, 2012. 


59 Richard J. Davidson & Antoine Lutz: “Buddhas Brain: Neuroplasticity and 
Meditation”, IEEE Signal Processing Magazine [176] September 2007. IEEE: 
Institute of Electrical and Electronics Engineers, Viện Kỹ sư điện và điện tử công học. 


NGHIỆP PHÔ THÔNG NGHIỆP KHOA HỌC | 47 


dễ tạo hình như chất liệu để nắn tượng. Khám phá mới mẻ này 
dẫn đến quan điểm và cũng trở thành khẩu quyết thời đại của 
thiền: “Thay đổi tâm để thay đổi não” (change your mind and 
change your brain). 


Đóng góp quan trọng khác trong phương pháp trị liệu bằng 
thiền chánh niệm phải kể đến phương pháp của Jon Kabat-Zimn, 
đặc biệt trong điều trị giảm trừ chứng căng thẳng (MBSR: 
Mindfulness-based Stress Reduction). Ông lập dưỡng đường 
điều trị stress (Stress Reduction Clinic) tại Phân khoa Y học Viện 
Đại học Massachusetts. Chương trình điều trị được áp dụng trên 
720 trung tâm y khoa, bệnh viện, và dưỡng đường trên khắp thế 
giới. 

Trong các hoạt động nghiên cứu và phổ biến phương pháp 
hành thiền không thể không kể đến hoạt động của Viện Tâm và 
Đời Sống (Mind and Life Institute), thành lập bởi R. Adam Engle, 
Chủ tịch và đồng sáng lập viên cùng với Francisco J. Varela. Chủ 
tịch Danh dự: Tenzin Gyatso Dalai Lama 14. Viện được chính 
thức thành lập năm 1990 từ cuộc hội thảo tại Dharamsala, Ấn- 
độ, giữa Dalai Lama và các nhà nghiên cứu. Đây là cuộc hội thảo 
lần thứ ba, hai lần trước đó, lần thứ nhất năm 1987 tại 
Dharamsala, năm 1989 tại Newport Beach, California, USA. Từ 
đó cho đến 2013, Viện này đã tổ chức 27 lần hội thảo.60 


Trong các hội thảo này, liên hệ đến vấn đề động lực của các 
hành vi xấu, mà nói theo cách các vị A-tì-đạt-ma: đẳng khởi của 
nghiệp bất thiện, có lẽ đáng kể là tổ chức lần thứ 8 năm 2000, tại 
Dharamsala. Kết quả được biên tập bởi Daniel Goleman với nhan 
đề: Destructive Emotions: A Scientific Dialogue with the Dalai 
Lama (Xúc cảm nguy hại: Đối thoại khoa học với Dalai Lama).51 
Những xúc cảm nguy hại ở đây chỉ cho các phiền não, hay các 
tâm sở bất thiện, nhiễm ô. Trong hội thảo này, chủ đề tập trung 


60 Tường thuật chỉ tiết từ bắt đầu gợi ý thành lập cho đến 2004, xem phần phụ lục, 
Sharon Begley, The Plastic mind, giới thiệu bởi Dalai Lama, tựa bởi Daniel Goleman; 
Constable, London, 2009. 


61 Bantam Books, 2003, 432 pages. Reprint edition (March 30, 2004). 


48 | TUỆ SỶ 


vào sự phân tích về cơ chế giải phẫu học của thù hận và bạo lực, 
tức đẳng khởi bất thiện với sân tùy miên (pratigha-anuéaya). 


Hội thảo gây nhiều kịch tính nhất nên nói là tổ chức lần thứ 13 
(Novembser 8 - 10, 2005) tại DAR Constitution Hall, Washington 
DC, bởi Viện Tâm và Đời sống, với sự bảo trợ của Đại học Y học 
Johns Hopkins (Baltimore, Washington) và Trung tâm Y học 
Viện Đại học Georgetown. Hội thảo được điều phối bởi Kabat- 
Zinn và Davidson vấp phải sự chống đối của trên 500 nhà khoa 
học, với lý do hội thảo cố tình lẫn lộn giữa tôn giáo (mê tín) và 
khoa học2. Kết quả hội thảo được biên tập bởi Jon Kabat-Zinn 
và Richard Davidson, nhan đề: The Minds Own Physician: A 
Sclentific Dialogue with the Dalai Lama on the Healing Power oƒ 
Meditation (Tâm tự điều trị: Đối thoại khoa học với Dalai Lama 
về năng lực điều trị của Thiền). 


d. Đồng bộ não: Nhận thức không chủ thể. 


Các thí nghiệm đo đạc của Davidson trên các hành giả thiền, 
những kết quả điều trị giảm stress bởi Kabat-Zimn, điều trị hội 
chứng OCD bởi J. Schwartz, với sự phát hiện những sai biệt tần 
số dao động sóng não trong các trình độ khác nhau của hành giả, 
ngoài chứng cứ hiển nhiên về ảnh hưởng của thực tập trên sự 
biến đổi não do bởi sóc tính não, làm cơ sở khoa học cho lý giải 
quá trình chuyển đổi nghiệp: thay đổi tâm để thay đổi não, thay 
đổi não để thay đổi hành vi ứng xử, như trong các trường hợp 
thọ giới, trì giới và phá giới; phát hiện này còn chứng minh thêm 
một điều quan trọng khác nữa từ lời dạy của Đức Phật: “có tác 
nghiệp và quả dị thục của nghiệp nhưng không có tác giả, thọ giả.” 
Phật ngôn này không chỉ khó hiểu và khó chấp nhận vì cực kỳ 
mâu thuẫn với những người không tin Phật, nó cũng khiến các 
luận sư hàng đầu của các học phái Phật giáo nỗ lực không ít để 
lý giải. 


62 Kết quả thăm dò cho biết, hầu hết các nhà khoa học phản đối này đều gốc Hoa. Một 
trong những người dẫn đầu là giáo sư Yi Rao, Viện Đại học Tây Bắc (Northwestern 
University), bác bỏ nghiên cứu của Davidson xem như rác rưởi, và động cơ của 
Davidson là Dalai Lama đáng nghi ngờ (hậu ý chính trị). 


NGHIỆP PHÔ THÔNG NGHIỆP KHOA HỌC | 49 


Phổ thông, chúng ta nghĩ rằng, khi nhận thức các đối tượng, 
thức như một chủ thể thuần nhất, đơn nhất, vươn ra ngoài bắt 
nắm toàn thể sự vật. Chủ thể đó là tự ngã hay linh hồn. Chẳng 
hạn, như triết gia Pháp Descartes phân biệt rõ rệt giữa hai thực 
tại tâm và vật, linh hồn và thân xác. Những đặc tính của tâm 
không thể tìm thấy nơi vật, và ngược lại. Linh hồn và thân xác là 
hai thực thể biệt lập, tách biệt nhau, và ông cho rằng tuyến tùng 
(pineal gland) trong não là nơi mà linh hồn của con người “ngồi” 
lên đó để nhận thức, tư duy, quyết định, và điều khiển các hoạt 
động của cơ thể; ý tưởng này không mấy khác với trả lời của A- 
nan trong kinh Lăng nghiêm rằng thức “núp” sau con mắt để 
nhận thức sắc, y như một người núp sau cửa sổ để nhìn ra cảnh 
vật bên ngoài. Có lẽ tác giả của Lăng nghiêm cho rằng A-nan 
không hiểu gì về nguyên lý vô ngã trong nhận thức. 


Trong sự phát triển của Abhidharma về sau, các vị Tì-bà-sa đặt 
vấn đề nhận thức rằng, khi nhìn một vật thể to lớn hơn dung tích 
con mắt, như một quả núi chẳng hạn, toàn thể được thức bắt 
nắm đồng loạt trong cùng một sát-na? Hay nắm bắt từng chỉ tiết 
liên tiếp trong nhiều sát-na? Điều này muốn nói rằng quả núi là 
hợp thành của vô số cực vi. Mỗi cực vi là một chất thể thực hữu; 
chính vì thực hữu nên cực vi mới có tác dụng đối với mắt. Nói 
thế, nên hiểu rằng khi nhận thức mỗi cực vi là một tín hiệu được 
truyền vào mắt. Vô số cực vi tạo thành quả núi không thể đồng 
loạt và cùng lúc xuất hiện trong nhãn căn, vì lượng nhãn căn 
không đủ lớn để dung chứa ngần ấy. Thế nhưng, tốc độ truyền 
tin quá nhanh nên ta có cảm tưởng là toàn bộ quả núi được nhận 
thức đồng loạt và cùng lúc. 


Thêm nữa, mọi hiện tượng sắc và tâm chỉ tồn tại và hoạt động 
trong một sát-na, rồi chìm vào quá khứ. Chỉ có tồn tại trong sát- 
na hiện tại mới có tác dụng. Như vậy, khi một tín hiệu xuất hiện 
trong căn, giác quan tiếp thu, và cùng lúc ấy thức xuất hiện để 
nắm bắt: căn-cảnh-thức, bộ ba tập hợp thành một kết quả nhận 
thức trong một sát-na. Sau đó, cả ba đều chìm vào quá khứ, thành 
ảnh tượng quá khứ tồn tại như là chủng tử (bï/a) mà kinh điển 
nguyên thủy gọi là giới (dhatu). Về mặt nhận thức, thức xuất hiện 


50 | TUỆ SỸ 


rồi biến mất trong từng sát-na cùng với đối tượng của nó, vậy 
không thể nói tồn tại một thực thể thức như linh hồn bất biến, 
“ngồi” ở đâu đó, hay “núp” ở đâu đó. 

Dù sao, quan sát của các vị Tì-bà-sa như vậy chỉ là thuần túy 
chủ quan, dù quan sát này dựa trên kinh nghiệm nhập định. Với 
kinh nghiệm có được từ quan sát bằng các giác quan thông 
thường thì không quyết định những lý giải của các vị Tì-bà-sa là 
đúng hay sai; đúng trong giới hạn nào, sai trong mức độ nào. 


Các nhà khoa học não ngày nay cũng xác nhận rằng không có 
một nơi nào trong não được kể là trung tâm điều phối tất cả mọi 
hoạt động. Một vật thể được nhận thức, được nhìn thấy chẳng 
hạn, không phải là một thực thể đơn nhất với một chủ thể từ một 
điểm đứng duy nhất. Một vật được nhìn thấy, thông tin truyền 
vào não với khoảng 30 tín hiệu khác nhau phân tán nhiều nơi 
khác nhau trong não. Con số này có thể quá ít so với con số 
“tưởng tượng” của các vị Tì-bà-sa. Khi các tế bào thần kinh tiếp 
nhận các tín hiệu này đồng loạt cùng thời được kích, đối tượng 
lập tức xuất hiện để được thấy. Điều có vẻ thần bí là người ta 
không tìm thấy dấu vết của bất cứ một khu vực nào như là trung 
tâm để bắt nắm sự thấy này. Đây là vấn đề đồng bộ não 
(neuronal synchronization). 

Hoạt động đồng bộ hóa là sự tương tác đồng thời giữa các tế 
bào não, gọi là đồng bộ địa phương hay tầm ngắn. Khi có sự 
tương tác giữa các tế bào não hay nhóm tế bào não ở những khu 
vực xa nhau, ta có đồng bộ hóa tầm xa mang tính toàn cầu não. 
Các nhà khoa học xác định hoạt động đồng bộ này bằng cách đo 
các tần số dao động của điện thế não. Tần số dao động từ 1-4 Hz 
được gọi là delta; 4-8 Hz, theta; 8-13 Hz, alpha; 13-30 Hz, beta; 
30-70 Hz gamma. Thường nhật, khi thức, hoạt động đồng bộ 
thường diễn ra trong dải beta cho các hoạt động có ý thức, cảnh 
giác, suy nghĩ, lý luận. Nếu dao động giảm xuống trong dải alpha, 
ta có cảm giác thư giãn sâu, có khi như nhắm mắt tĩnh dưỡng. Từ 
alpha, trong trạng thái thức, dao động giảm xuống giải theta kéo 
theo giấc ngủ thường là có chiêm bao. 


NGHIỆP PHÔ THÔNG NGHIỆP KHOA HỌC | 51 


Năm 2004, Davidson thực hiện thí nghiệm trên 8 hành giả 
thiền Tây Tạng, những vị đã trải qua từ 10-50 nghìn giờ hành 
thiền. Để đối chiếu và kiểm chứng, họ có thêm các hành giả thiền 
tập sự. Trong trạng thái thiền bình thường, hoạt động của hai 
nhóm này không khác nhau lắm. Nhưng khi nhập từ tâm định, 
tần số dao động não đo được từ 25-40 Hz trong dải gamma. Dao 
động này diễn ra mạch lạc, đều đặn, chứng tỏ cơ cấu não đang 
được xung một cách đồng bộ và hòa điệu. Đây là dao động cao 
nhất ít thấy trong các hoạt động não của con người.63 


Sóng gamma là mẫu dao động não khi hoạt động đồng bộ não 
hình thành ý thức như là chủ thể. Bởi vì biên độ của nó quá hẹp, 
điện thế quá thấp, nên rất khó dò. Cho nên, trước khi phát minh 
điện não đồ (electroencephalography), dao động đo được thông 
thường dưới 25 Hz với biên độ lớn hơn. 


Vậy, khi nhập thiền với dao động lớn trong dải gamma có nghĩa 
là hành giả đi sâu vào tập trung cao với hoạt động cực minh mẫn 
của ý thức. Nói đồng bộ hóa dao động não chỉ ra không có điểm 
hội tụ, như Wolf Singer phê bình ý tưởng của Descartes về “chỗ 
ngồi” của linh hồn nơi tuyến tùng, và ông cũng xác nhận, với trên 
15 năm nghiên cứu vấn đề này, có chứng cứ hiển nhiên rằng các 
trạng thái thiền có liên hệ đến đồng bộ hóa của hoạt động dao 
động não; nhưng sau khi nghe thuyết minh của ông, Dalai Lama 
lập tức đặt vấn đề: “Vậy thì, đối với những người theo đạo Phật, 
các nhà khoa học não giải thích như thế nào, bất chấp mọi nỗ lực, 
bạn không thể tìm thấy một điểm hội tụ cho tự ngã hay linh hồn 
trong mạng lưới phức tạp của các tế bào thần kinh trong não; 
phải chăng là một khẳng định bắt buộc rằng không tồn tại một 
tự ngã?” 


63 Chỉ tiết thí nghiệm được tường thuật khá đầy đủ bởi Sharon Begley, The Plastic Mind, 
Kindle Edition. Kết quả được công bố bởi Davidson và nhóm thực hiện thí nghiệm, 
Antoine Lutz,Lawrence L. Greischar, Nancy B. Rawlings, Matthieu Ricard, and 
Richard J. Davidson: “Long-term meditators self-induce high-amplitude gamma 
synchrony during mental practice”, Proceedings of the National Academy of 
Sciences, U S A. Nov 16, 2004; 101(46): 16369-16373. 


52| TUỆ SỸ 


Singer trả lời: “Đối với chúng tôi vấn đề này gây nhiễu.” 64 
e. Tư nghiệp: Ý chí tự do 


Đồng bộ hoạt động xử lý ý thức; có ý thức, xác nhận không dứt 
khoát xác định tồn tại hay không một tự ngã hay một linh hồn. 
Nếu xét theo ngữ nguyên, các nền văn minh xuất phát từ nhiều 
khu vực khác nhau không có chung ý niệm nhất trí về nội dung 
của các từ: tâm, ý thức, tự ngã, linh hồn... Cho nên, như trong bài 
kệ số 1 của Dhammapada: manopubbangama dhamma, Max 
Miiller dịch: “All that we are is the result of what we have 
thought”. Ông này đồng nhất mano với thought, từ tiếng Anh mà 
ta quen dịch là “tư tưởng” hay “tư duy”. Những người dịch sau, 
phần lớn như nhau, chẳng hạn: “mind as theiïr forerunner”; với 
những vị này, mano là mind mà ta thường thấy dịch là “tâm”. 
Trong các tác phẩm Abhidhamma, mano được dịch là 
“consciousness: ý thức”. 


Vậy khi dùng những từ này trong Phật học, hay trong các luận 
thuyết triết học chung chung, tương ứng với các từ Anh hay Việt, 
chúng ta cần phải thận trọng theo ngữ cảnh mà hiểu. 


Mano trong cầu Pháp cú, trong các luận thư Abhidharma, nó 
không được hiểu là tâm (mind) để diễn thành học thuyết duy 
tâm (mind-only) như nhiều người thường hiểu. Trong luận 
thuyết về nghiệp, mano hay manas phải được hiểu là ý, và đây là 
ý thức, đẳng khởi của nghiệp (karma-samutthäna), tức động cơ 
chính khởi động nghiệp. Ý khởi động nghiệp qua một chức năng 
hoạt động của nó là tư (cetana) mà phương Tây hiểu là volition: 
ý chí, hay free wïll: ý chí tự do. 


Ý chí tự do, trong liên hệ nghiệp ở đây, được hiểu là quyết định 
lựa chọn một cách tự do với ý thức trách nhiệm về điều sẽ làm. 
Hiểu như vậy, nó là tiền đề của đạo đức theo nghĩa rộng rãi nhất, 
và cũng là động lực của mọi hành vi thiện ác. Nói theo cách 
Abhidharma: Tư là lực phát động gia hành (karma-prayogg; tiền 
hành) của nghiệp. Tổng quát mà nói, đó là lực của tâm, mà nó có 


64 The Minds Own Physician, Kindle Edition. 


NGHIỆP PHÔ THÔNG NGHIỆP KHOA HỌC | 53 


thể chi phối hoạt động của não hay không, đây là vấn đề. 


Trong một lần hội kiến với các nhà khoa học não, Đức Dalai 
Lama nêu lên vấn đề này, được xem như “đặc biệt khiêu khích”, 
theo cách tường thuật của nhà báo Sharon Begley (The Plastic 
Mind): “Tâm có thể làm thay đổi não?” Với các nhà khoa học này, 
chính não định dạng tâm, không có ngược lại. 


Thế nhưng, một nhà khoa học não khác, với kinh nghiệm trên 
25 năm tập thiền, như chính ông tuyên bố, và ứng dụng thiền để 
điều trị hội chứng rất khó trị là ám ảnh-bức bách (OCD: 
obsessive-compulsive-disorder), Jeffrey Schwartz, nói: “Năng 
lực của tâm, vốn liên hệ mật thiết với những khái niệm cổ xưa 
của Phật giáo về chánh niệm và nghiệp, cung cấp một nền tảng 
cho những hiệu quả tác động của tâm trên vật chất mà khoa học 
não lâm sàng tìm thấy.”65 


Từ “ý chí tự do” phổ thông như được hiểu ngày nay xuất phát 
từ phương Tây, đặc biệt bắt nguồn từ thần học Thiên chúa giáo.56 
Nếu hiểu theo ý nghĩa thật rộng rãi, ý chí tự do là vấn đề được 
nói đến trong tất cả các hệ tư tưởng Đông và Tây, kể cả Trung 
Hoa và Hy-lạp, vì ở đây vấn đề căn bản là trách nhiệm đạo đức 
của con người trong xã hội, nó được phép hay không được phép 
làm gì trong các quan hệ xã hội. Nhưng đây là ý niệm chứ không 
phải từ ngữ. Hầu như khó tìm thấy từ ngữ nào ở Trung Hoa hay 
Ấn-độ mang nội hàm tương đương chính xác với từ “ý chí tự do” 
trong các ngôn ngữ phương Tây. 


Từ ngữ và nội hàm của từ ngữ này thật sự xuất hiện với sự xuất 
hiện thần học Thiên chúa. Thiên chúa toàn trí và toàn năng, biết 
trước những điều con người sẽ làm và những gì sẽ xảy ra, nhưng 
Chúa ban cho người quyền tự do quyết định hành động. Nếu nó 
làm trái với ý Chúa, sẽ phải nhận hậu quả nghiêm trọng. Adam 
và Eva được ban cho quyền tự do lựa chọn, và hai ông bà đã lựa 


65 Jeffrey M. Schwartz & Sharon Begley, The Mind and the Brain, Kindle Book, p. 52. 
66 Trong triết học Do Thái, tự do ý chí là sản phẩm của linh hồn con người thuộc tính 
chất bản hữu. 


54| TUỆ SỸ 


chọn hành vi bất tuân ý Chúa để khởi đầu cho sự sa đọa của loài 
người. 

Từ ảnh hưởng thần học Thiên chúa, ý niệm về ý chí tự do đi vào 
triết học, và cuối cùng đi luôn vào khoa học. Trong mỗi ngành, 
nội hàm của nó được đặt trong một ngữ cảnh cá biệt, khiến cho 
càng lúc ý nghĩa càng trở nên rối rắm. Ý nghĩa được hiểu trong 
lãnh vực khoa học không quá nhiêu khê nhưng cũng không dễ 
dàng đi đến một định nghĩa thống nhất. Có lẽ tranh luận sôi nổi 
liên hệ đến ý chí tự do là lập trường quyết định luận 
(determinism) và bất định luận (indeterminism) giữa hai khoa 
học gia vĩ đại của thế kỷ 20 là Einstein và Niels Bohr. Quyết định 
luận là kết luận của cơ học cổ điển Newton. Theo đó, vũ trụ cơ 
giới, vận hành như bộ máy đồng hồ, quy luật nhân quả mang tính 
quyết định. Con người là một bộ phận nhỏ trong một khâu nào 
đó trong guồng máy vĩ đại này. Khi toàn bộ guồng máy đang 
quay, nó không thể tự ý muốn dừng hay muốn quay hướng nào 
tùy ý, để nói rằng ta có ý chí tự do. Thuyết tương đối của Einstein 
mặc dầu đánh giá sự cáo chung của uy quyền tối thượng của cơ 
học cổ điển, nhưng bản thân Einstein kiên trì lập trường quyết 
định luận. Với ông, thế giới tồn tại như là thực tại khách quan, 
biết rõ lý tính nhân quả, từ nhân ta có thể tiên đoán chắc chắn 
kết quả tất yếu phải xảy ra. Với Niels Bohr, không hề tồn tại thế 
giới khách quan trong khoa học. Kết quả của quan sát và đo đạc 
tùy thuộc công cụ đo đạc, và quan sát viên không phải là kẻ đứng 
ngoài mà chính nó là một bộ phận tham dự vào sự quan sát và 
đo đạc. Từ nhân ta có thể biết được quả, nhưng chỉ với kết quả 
xác suất.57 


Chủ nghĩa quyết định trong khoa học cũng là quan điểm của 
phần lớn các nhà khoa học não. Theo đó, mọi quyết định hành 
động đều phát xuất từ hoạt động của tế bào não; ý thức không 
có vai trò gì ở đây. Harris98, nhà khoa học não danh tiếng người 


67 Phát biểu đối đáp thời danh của hai nhà khoa học vĩ đại này, Einstein: “Thượng đế 
không chơi trò xác suất”. Niels Bohr: “Chớ có bảo Thượng đế phải làm gì.” 

68 Sam Harris, tác giả The End oƒ Faith (2004), Giải thưởng PEN/Martha Albrand (2005), 
được báo New York Times liệt kê trong danh sách Bestseller, trong vòng 33 tuần lễ. 


NGHIỆP PHÔ THÔNG NGHIỆP KHOA HỌC | 55 


Mỹ tuyên bố dứt khoát: “Ý chí tự do chỉ là một ảo tưởng.” Tuyên 
bố này thật sự nhắm đến Thiên chúa giáo, Do Thái giáo và Hồi 
giáo, vì ông cho rằng những tôn giáo này đã tác hại đến trí tuệ 
của con người. Ông cho rằng con người lệ thuộc rất nhiều yếu tố, 
và chính khoa học mới khả dĩ đề xuất mẫu đạo đức tốt đẹp cho 
con người. Thế nhưng ông quan tâm đến các phương pháp thực 
hành của tôn giáo phương Đông, đặc biệt là thiền và yoga như 
được thực hành trong Phật giáo và Ấn-độ giáo. 


Trong Phật giáo, nếu cần tìm ra một từ ngữ tương đương theo 
ý nghĩa như vậy hơi khó, nhưng nếu muốn, ta có từ Sanskrit 
vasita mà Hán dịch là “tự tại”. Nó có nghĩa là “tự chủ”, do làm chủ 
được thân và tâm của mình nên muốn làm gì tùy ý. Như Bồ tát 
đạt đến trình độ này, sẽ có tâm tự tại vì không bị ô nhiễm bởi các 
phiền não, nghiệp tự tại vì làm chủ thân, ngữ và ý. Nếu ý chí tự 
do hiểu theo nghĩa “muốn làm gì tùy ý” bất kể thiện ác, hay tự do 
lựa chọn hoặc thiện hoặc ác, thì ý nghĩa này không có trong Phật 
giáo. Vị A-la-hán hay Bồ tát tự tại, tự chủ, không làm tổn hại 
chúng sinh không phải là sự lựa chọn mà là tự nhiên không làm. 
Như một thỏi vàng rơi giữa đường, với tên trộm, quả có ý chí tự 
do để lựa chọn lượm hay không lượm tùy theo nhận thức của nó 
về hậu quả. Nhưng với một Thánh giả A-la-hán thì rõ ràng là 
tuyệt đối tự tại, không có vấn đề nên hay không nên. Với tất cả 
phàm phu còn bị chỉ phối bởi phiền não, không hoàn toàn tự tại 
trong các hành vi của mình; nhưng Phật cũng không nói đến có 
hay không có ý chí tự do ở đây. 


Tuy nhiên, các nhà khoa học sinh trưởng trong bối cảnh tín 
ngưỡng văn hóa dưới ảnh hưởng của Thiên chúa giáo, thì dù vô 
tình hay cố ý, vấn đề ý chí tự do chỉ vẫn được đặt lên hàng đầu, 
khi họ muốn đề cập đến đạo đức xã hội, và muốn góp phần xây 
dựng một xã hội tốt đẹp. Thừa nhận hay không thừa nhận có ý 
chí tự do trong các hành vi của con người đều muốn tìm một căn 
bản vững chắc, hoặc là thuần vật lý, hoặc thuần ý thức, hay cả 
hai, đều nhắm đến một mô hình đạo đức xã hội. 


Schwartz tường thuật, trong một lần đàm luận với Henry 
Stapp, một trong những khoa học gia hàng đầu về cơ học lượng 


56 | TUỆ SỸ 


tử, cả hai đề cập đến điểm tương đồng giữa Phật giáo kinh điển 
và cơ học lượng tử, đặt cho ý chí và tự do lựa chọn chiếm vị trí 
tâm điểm trong những diễn biến của vũ trụ.52 Schwartz hiểu 
rằng nếu không có sự tham dự của nhà khoa học như là quan sát 
viên với quyết định lựa chọn công cụ và cách thức khảo sát tự 
nhiên giới theo phương diện nào, tất không có kết quả gì diễn ra; 
và các lớp chồng sóng của những khả tính như được mô tả bởi 
phương trình sóng Schrödinger cũng sẽ không sụp đổ thành sự 
cố hiện thực. 


Chúng ta thử đưa ý tưởng này tham chiếu với đoạn luận thuyết 
của Câu-xá: “Chẳng hạn như khi con mắt và ý tập trung trên đối 
tượng là một loại sắc, thì những sắc khác, và thanh, hương, vị, 
xúc, thảy đều chìm mất. Năm thức thân, mà các cảnh vực ấy là 
đối tượng, khi đang trong tình trạng vị lai, sẽ vĩnh viễn không 
sinh khởi; vì chúng không thể vin bám vào những cảnh vực quá 
khứ.”70 Ở đây, các vị A-tì-đạt-ma muốn nói rằng, trong một sát- 
na có vô số hiện tượng, như các lớp chồng sóng theo cơ học 
lượng tử, đang ở trong tình trạng chờ đợi để được dẫn vào hiện 
tại. Khi ý thức khởi tác ý chọn một trong số đó, hiện tượng ấy 
xuất hiện thành sự cố hiện tại, và tất cả những hiện tượng không 
được chọn lựa khác biến mất vào tịch diệt; vĩnh viễn biến mất, 
vì tất cả chỉ tồn tại trong khoảnh khắc sát-na. 


Schwartz hiểu ý chí hay quyết định lựa chọn ấy chính là điều 
mà Phật gọi là nghiệp. Ông nói: “Ý chí (volition), hay karma, là 
lực cung cấp hiệu ứng nhân quả để cho vũ trụ được điều hành. 
Theo quy luật duyên khởi siêu việt thời gian mà Phật nói, chính 
bởi ý chí mà ý thức không ngừng hiện khởi trong suốt các chu kỳ 
luân chuyển bất tận của thế giới."71 

Với các nhà khoa học não, không có bất cứ hoạt động nào của 
tâm hay ý mà không tìm thấy một khu vực tương ứng trong não 
được xung kích; thậm chí, còn có ý kiến cho rằng thật sự không 


69 The Mind and the Brain; p. 293. 
70 Koáa ï, k.6cd. 
71 The Mind and the Brain, p. 294. 


NGHIỆP PHÔ THÔNG NGHIỆP KHOA HỌC | 57 


có cái gì gọi là tâm hay ý72 cùng với những hoạt động của nó mà 
đơn thuần chỉ là những tế bào xung điện được tìm thấy trong 
não. Vậy cần phải có thí nghiệm nào đó để biết ý thức có hay 
không can thiệp vào quyết định hành động. Đây là thí nghiệm đã 
được thực hiện bởi Benjamin Libet (1916-2007). 73 


Thí nghiệm của Libet nhắm tìm hiểu mối quan hệ giữa điện thế 
sẵn sàng khi chưa có ý thức và những cảm giác chủ quan của ý 
chí và hành động. Thí nghiệm diễn ra như sau. Ông cải biến máy 
dao động ký tia cathode (cathode ray oscilloscope) thành máy 
định giờ. Những tia sóng của máy này cải biến thành chấm sáng 
chạy quanh như kim chỉ phút trên mặt đồng hồ. Để tính gần 
chính xác, thời gian được tính bằng phần nghìn giây. Chấm sáng 
này quay giáp 1 vòng hết 2560 mili-giây; trên mặt đồng hồ ghi 
60 vạch cách khoảng nhau 43 mili-giây. Năm thí nghiệm viên 
được đặt ngồi thoải mái trước dao động ký, được chỉ cho biết 
theo dõi điểm sáng di chuyển, và tùy tiện, bất chợt, một lúc nào 
đó “cảm thấy muốn” thì cử động cổ tay, gập hay hất, và ghi nhớ 
rõ vị trí chấm sáng lúc ấy trên mặt đồng hồ. Những điện cực 
(electrode) được gắn lên hộp sọ của thí nghiệm viên, với EEG 
được sử dụng để đo hoạt động não. Kết quả ghi nhận bởi EEG, 
điện thế báo hiệu sẵn sàng (readiness potential)72 xuất hiện 
trước khi cơ vận động cổ tay hoạt động 550 mili-giây. Dấu hiệu 
nhận biết có ý thức chỉ xuất hiện chừng 220 mili-giây. Như vậy, 
trước đó 350 mili-giây, não chuẩn bị hành động mà hoàn toàn 


72 David H. Hubel, giải Nobel 1981, tuyên bố với bạn: “Tâm là một từ ngữ lỗi thời.” Dẫn 
bởi Schwartz, op.cit, p. 25. 

73 Benjamin Libet: Do we have free wilÏ? In trên Journal of consciousness studies. Bài 
này được in trong Mind Time của ông, sách xuất bản 2005. Cũng có thể đọc 
www.imprint-academic.com/jcs. 

74 Nguyên tiếng Đức Bereitschaftspotential, hoạt động điện thế ở vỏ não vận động 
(motor cortex) và khu vực vận động phụ (supplementary motor area) trước khi 
quyết định vận động có ý thức, thí nghiệm bởi Helmut Kornhube và Luder Deecke, 
Đại học Freiburg, Đức, 1964. Báo cáo của họ cho thấy khoảng 0.4 đến 4 giây trước 
khi có vận động có ý thức xuất hiện một sóng não có điện âm mà họ gọi bằng tiếng 
Đức, dịch Anh là readiness potential, chỉ quá trình chuẩn bị để thực hiện vận động. 
Nhưng thí nghiệm không xác định được ý chí quyết định vận động có vào lúc nào. 
Do đó, 20 năm sau, Libet thực hiện thí nghiệm. 


58 | TUỆ SỸ 


không có sự can thiệp của ý thức. Thí nghiệm được lặp lại 40 lần 
để xác định sai số. 


Căn cứ thí nghiệm này một số nhà khoa học đi đến kết luận phủ 
nhận hoàn toàn cái gọi là ý chí tự do. Một số không tin độ chính 
xác của thí nghiệm. Vì chấm sáng trên mặt đồng hồ ghi trên võng 
mạc, và từ võng mạc dẫn đến tiền đình não là khu vực não xử lý 
các quyết định, dù là tín hiệu điện di chuyển với tốc độ ánh sáng, 
cũng phải mất từ 5-20 mili-giây. 

Nhưng theo ý kiến của chính Libet, thí nghiệm này không hoàn 
toàn phủ nhận ý chí tự do. Ông tóm tắt bài báo cáo chỉ tiết về thí 
nghiệm với nhận xét: “Các hoạt động của ý chí tự do được báo 
hiệu trước bởi sự thay đổi điện thế đặc biệt trong não (gọi là điện 
thế sẵn sàng - readiness potential: RP); nó bắt đầu 550 mili-giây 
trước hoạt động ấy. Các thí nghiệm viên ghi nhận có ý định hành 
động từ 350-400 mili-giây sau điện thế sẵn sàng (RP), nhưng 
200 mili-giây trước hoạt động của thần kinh vận động. Như vậy, 
quá trình ý chí khởi đầu một cách không có ý thức. Nhưng chức 
năng của ý thức vẫn có thể kiểm soát kết quả; nó có thể phủ 
quyết (veto) hành động. Do đó, không thể loại trừ ý chí tự do.”75 
Ý thức có thể quyết định phủ quyết 150 mili-giây trước khi thần 
kinh cơ được kích hoạt; vì nếu chậm hơn, 50 mili-giây cuối cùng 
trước khi cơ kích hoạt thì bấy giờ lệnh đã chuyển xuống các tế 
bào não vận động trong tủy sống sẽ không còn kịp chặn nữa. 

Phát biểu ý kiến từ thí nghiệm của mình, liên hệ vấn đề ý chí tự 
do và đạo đức xã hội và tôn giáo, Libet nói, “Hầu hết mười điều 
răn của Chúa là những mệnh lệnh không được làm.” 

Ý kiến của Libet như vậy cho rằng ý thức không có vai trò gì 
tích cực trong quyết định hành động; mà vai trò của nó là phủ 
quyết. Nói cách khác, với ý thức, không có ý nghĩa “quyết định sẽ 
làm” (free will), mà là “quyết định không làm” (free won't). 


Tuy có nhiều phê bình về thí nghiệm của Libet, như vấn đề thời 
gian, mà theo Peter Clarke và Alfred Mele, chính họ tự lặp lại thí 


75 Libet, op.cit. 


NGHIỆP PHÔ THÔNG NGHIỆP KHOA HỌC | 59 


nghiệm của Libet nhưng thấy là khó xác định chính xác điểm mà 
họ muốn cử động cổ tay.” Dù có những điểm chưa chính xác, 
nhưng vấn đề ý thức xuất hiện sau điện thế sẵn sàng 350 mili- 
giây đã khơi dậy nghi ngờ vai trò của ý thức. Nếu ý thức không 
có vai trò gì trong quyết định làm hay không làm, vậy những kẻ 
tội phạm không có trách nhiệm gì về hành vi của chúng, vì tất cả 
đều do bởi xung điện và hóa chất trong não. 


Kết quả thí nghiệm dẫn trên cũng đặt lại vấn đề có hay không 
tồn tại một thực thể riêng biệt như là ý thức ngoài các hoạt động 
não; những biến đổi hóa chất và xung điện trong não. Thừa nhận 
là có, tất rơi vào quan điểm tâm vật nhị nguyên chủ xướng bởi 
Descartes. Sharon Begley tường thuật, sau khi được các nhà giải 
phẫu não cho xem cuộn phim giải phẫu não và họ cũng thuyết 
minh cho Dalai Lama thậm chí ý thức cũng chỉ là biểu hiện của 
hoạt động não. Khi não ngưng hoạt động, ý thức cũng tan biến 
như sương mai. Sau khi nghe, Dalai Lama đặt vấn đề: Dù vậy, có 
thể chăng tâm cũng tác động ngược lại trên não gây thành những 
biến đổi vật lý chính nơi khối vật chất đã tạo ra tâm? Nhà giải 
phẫu não suy nghĩ một lúc, rồi trả lời: Chỉ có những trạng thái 
vật lý mới tạo ra những trạng thái tâm. Không thể có hiện tượng 
ngược lại. Dalai Lama vì lịch sự nên bỏ qua vấn đề, không bàn 
tiếp.77 Có vẻ như Dalai Lama muốn xác định tồn tại ý thức như 
một thực thể riêng biệt, nhưng tồn tại như thế nào để không rơi 
vào chủ nghĩa nhị nguyên của Descartes, hoặc chủ nghĩa nhất 
nguyên hay chủ nghĩa giảm trừ, vân vân chủ nghĩa. 


Tạm thời chúng ta chưa có kết luận dứt khoát. Ở đây, nên trở 
lại thí nghiệm của Libet với vấn đề ý chí “quyết định làm” và 
“quyết định không làm”. Đây cũng là hai quan điểm tương phản 
giữa Hữu bộ và Kinh bộ, về hiệu lực phòng hộ của giới (samvara: 
luật nghỉ). 


Khi một người thọ giới, phát nguyện thành lời rằng: “Từ nay 


76 Peter Clarke, The Libet experiment and its implications ƒor conscious will, Paraday 
Paper no 17, 2013. 


77 The Plastic Mind, p. 162. 


60 | TUỆ SỶ 


cho đến trọn đời tôi từ bỏ hành vi tước đoạt sự sống của mọi 
sinh vật”; lời nguyện này lập tức trở thành lực phòng hộ để 
người có giới sẽ không làm điều đã phát nguyện. Thể chất của 
lực này là gì? Kinh bộ trả lời: đó là tâm. Nghĩa là, khi phát nguyện 
là lúc ý thức khởi động dòng chảy hoạt động gọi là tương tục tư 
(cetanasantati), là lực điều khiển các cử động thân thể và nói 
năng. Ngay sau khi phát nguyện, dòng chảy này biến đổi thành ý 
chí quyết định “không làm” (akriya: bất tác). Dòng chảy này tức 
thì chìm sâu xuống tầng sâu của ý thức, gọi là tế ý thức (sũksma- 
mano-vijñaäna). Khi điều kiện phạm giới xuất hiện, tác động từ 
ngoại cảnh hay bởi ý thức, tức thì ý thức khởi động quyết định 
không làm. 


Các vị Hữu bộ giải thích khác. Thể của lực phòng hộ là một loại 
sắc pháp phát sinh trong thân người thọ giới, gọi là vô biểu sắc, 
không thể thấy bằng mắt (anidaréana: vô kiến), và không có tính 
đối kháng (apratigha: vô đối), nghĩa là không cản trở bất cứ sắc 
pháp nào đi vào vị trí của nó. Sắc pháp này phát sinh khi người 
thọ giới nói lời phát nguyện. Nó tồn tại trong thân người có giới 
như là lực cản khi điều kiện phạm giới xuất hiện. Quan điểm này 
muốn nói rằng, sự phạm giới là hành vi của thân và ngữ, là những 
phạm trù sắc pháp (vật chất), cho nên lực phòng hộ phải tương 
xứng, tức cũng phải là sắc pháp. Ý thức chỉ là lực phát động. 

Cả hai đều cố lý giải lời Phật: nghiệp là tư, là quyết định tự do 
của ý chí. Với Kinh bộ, người tạo nghiệp thiện hay gây nghiệp bất 
thiện đều do quyết định làm hay không làm của ý chí. Nhưng với 
Hữu bộ, khi có điều kiện hành thiện, làm hay không làm đều là 
quyết định của ý chí. Nhưng khi không gây nghiệp bất thiện, như 
sát sinh do trì giới chẳng hạn, bấy giờ không do quyết định của 
ý chí mà do lực cản tự nhiên của một loại sắc pháp đặc biệt phát 
sinh từ hành vi thọ giới. Đây là điểm quan trọng để nhận thức về 
bản chất đạo đức trong các phái Phật giáo. 


ƒ. Ý thức: Tác nghiệp không tác giả 


Điểm cần xác định trước khi lý giải vấn đề, theo đó, ý chí tự do 
nếu có chỉ là phần hệ luận của nhận thức luận Phật giáo. Nhận 


NGHIỆP PHÔ THÔNG NGHIỆP KHOA HỌC | 61 


thức luận, nói chung, là khảo sát nguồn gốc, quá trình và giá trị 
của nhận thức. Nhưng, trong nhận thức luận Phật giáo, nó không 
phải chỉ biết để mà biết. Kinh thường nói, điều gì thực sự đúng 
nhưng không mang lại ích lợi gì thì Phật cũng không nói. Đây 
không phải là chủ nghĩa công lợi (pragmatism) như mẫu Dewy, 
mà vì giáo lý cơ bản nói, nhận thức nào chân thật, nhận thức ấy 
mang đến an lạc. 


Trong tâm lý học Phật giáo, ý thức là một trong sáu thức, tất cả 
đều có chức năng như nhau, chỉ khác biệt về đối tượng và ý nghĩa 
thời gian trong hoạt động. Trong các ngôn ngữ phương Tây, chỉ 
tồn tại một thức là ý thức. Còn lại là những giác quan, không có 
chức năng của ý thức. Trong ngôn ngữ thường nhật, ý thức chỉ 
trạng thái cảnh giác, lưu tâm, điều mà kinh điển Phật gọi là tác ý 
(manaskara). Tất cả sáu thức đều có hoạt động tác ý. Trên một 
tầng nữa, nó là chủ thể của các hoạt động cảm giác, xúc cảm, tư 
duy, ý chí phán đoán và quyết định; bao gồm các chức năng thọ 
(vedana), tưởng (samjña) và tư (cetana), là những yếu tố mà A- 
tì-đạtma và Duy thức học gọi là các tâm sở đại địa 
(mahabhumika-caittasika) hay tầm sở biến hành (sarvatraga- 
caittasika), có mặt trong tất cả mọi hoạt động của cả sáu thức. 
Trong đó, như đã thấy cetana được phần lớn các nhà nghiên cứu 
Phật học phương Tây đồng nhất với ý chí (volition hay wil]). 


Trong triết học cận đại phương Tây, chủ yếu từ ảnh hưởng 
Descartes và thần học Thiên chúa, ý thức là một bộ phận của linh 
hồn. Chỉ có loài người mới được Thiên chúa ban cho linh hồn. 
Các động vật khác không có linh hồn nên không có ý thức. Trong 
khoa học não hiện đại, từ thị giác nhìn thấy và biết cho đến các 
hoạt động tư duy trừu tượng đều là những hoạt động của các tế 
bào não, chỉ là những xung điện và những biến đổi các hóa chất 
trong não, cho nên có ý thức trong cái thấy của mắt mà cũng có 
ý thức trong tư duy về các vấn đề triết học. Ý thức hiểu như vậy 
đồng nhất với yếu tố mà Phật giáo gọi là thức, từ nhãn thức cho 
đến ý thức. 

Trong tâm lý học Phật giáo, ý thức xuất hiện vào lúc nào và hoạt 
động như thế nào? Các luận sư A-tì-đạt-ma căn cứ trên lời dạy 


62 | TUỆ SỶ 


của Phật: “Sau khi duyên đến các sắc và nhãn căn, nhãn thức xuất 
hiện... cho đến, sau khi duyên đến các pháp, ý thức xuất hiện.” 
Trong đây, nhãn căn là gì, nhãn thức là gì, v.v., chúng ta có thể 
đọc chỉ tiết trong Câu-xá phẩm ii “Phân biệt Căn”, hoặc Thành 
duy thức luận. Trong công thức mà Phật nói trên, nhận thức cơ 
bản phải đủ ba yếu tố: cảnh (viéaya) hay đối tượng, căn (indriya) 
hay xứ (äyatana) chỉ cơ quan tiếp thu đối tượng, cả hai đều 
thuộc sắc pháp nhưng bản chất khác nhau. Công thức này áp 
dụng cho cả sáu thức. Nhãn thức cho đến thân thức với xúc giác 
thì cơ quan tiếp thu của chúng đã rõ, nhưng căn hay xứ của ý 
thức là gì? Tin tưởng cổ đại có khi cho cái này nằm trong tim để 
thương yêu, hoặc nằm trước trán để suy nghĩ. Các luận sư A-tì- 
đạt-ma không nghĩ như vậy. Trong các thức, thức nào trở thành 
quá khứ trực tiếp, thức ấy là ý căn. Nói cách khác, như hoạt động 
của mắt chẳng hạn, trong sát-na thứ nhất, cảnh ghi ấn tượng trên 
nhãn căn và nhãn thức xuất hiện; sát-na tiếp theo cả ba rời khỏi 
trường nhận thức để thành quá khứ trực tiếp, nhường chỗ cho 
đối tượng ngoại giới tiếp tục xuất hiện trên căn. Cả ba họp lại 
thành sự thấy của mắt cho nên gọi chung là nhãn xúc. Dễ thấy 
rằng bấy giờ chúng trở thành ảnh tượng quá khứ được lưu giữ. 
Ảnh tượng quá khứ này trở thành ý căn, là cứ điểm cho ý thức 
xuất hiện cũng như nhãn căn là cứ điểm cho nhãn thức hoạt động 
vậy. Nếu sau nhiều sát-na tiếp theo mà chỉ có xúc xuất hiện rồi 
biến mất, không khởi tác ý với sự can thiệp của ý, không có ảnh 
tượng nào được lưu giữ, và không thành ký ức. Sau tác ý là thọ, 
với cảm giác thích ý hay không thích ý. Sau cảm thọ này là tưởng, 
hoạt động phán đoán. Sau phán đoán là quyết định, với chức 
năng của tư. Như vậy, quyết định làm hay không làm chỉ diễn ra 
sau các hoạt động xúc, tác ý, thọ, và tưởng. Các vị A-tì-đạt-ma 
ước tính mỗi hoạt động diễn ra chỉ trong một sát-na. Nếu tính 
theo kết quả đo đạc của Libet như kể trên, tư hay quyết định xảy 
ra khoảng 300 mili-giây sau thời điểm khởi động não để hành 
động. 


Quan sát của Abhidharma thật quá đơn giản cho nên không dễ 
øì đối chiếu cân xứng với các khảo sát và đo đạc của các nhà khoa 


NGHIỆP PHÔ THÔNG NGHIỆP KHOA HỌC | 63 


học. Thế nhưng, quan sát của Abhidharma cho thấy ý thức có 
mặt trong suốt mọi quá trình hoạt động. Ý thức xuất hiện khi nào 
có sự giao tiếp giữa căn và cảnh. Sự giao tiếp này, giữa căn và 
cảnh, liên tiếp không hề gián đoạn trong từng sát-na suốt cả một 
đời. Ít nhất là hai xúc: xúc bởi thân và bởi ý. Với sinh vật chỉ có 
hai căn là mạng (nguyên lý sinh tồn) và thân căn, thân thường 
xuyên tiếp xúc với nóng, lạnh, di động các thứ, khởi thân thức. 
Nhưng không có ý thức. Thức, gồm sáu thức kể cả ý, về cơ bản 
có tự thể là dị thục (vipäka), tức kết quả của nghiệp quá khứ 
trong nhiều đời sống trước, kể từ vô thủy. Nghiệp được tích lũy 
gọi là tâm. Tồn tại của nó y trên sắc của thân đời này. Khi sắc này 
rã, nó lập tức xuất hiện nơi sắc khác thích hợp làm sở y để tồn 
tại. Cũng như hai hóa chất khi kết hợp với nhau thì biến thành 
chất thứ ba; cũng vậy, nghiệp quá khứ tức tâm tích lũy khi kết 
hợp với sắc hiện tại, ta nói là gene, cả hai sắc và tâm cùng biến 
đổi thành một sự sống mới. Trong đời sống này, nơi nào hội đủ 
điều kiện, nơi đó thức xuất hiện với hình thái thích hợp: từ thức 
con mắt cho đến ý thức. Như vậy, không hề có sự tồn tại của thân, 
gồm cả não, như là khối vật chất đơn thuần. Cũng không tồn tại 
tâm hay thức như là thực thể riêng biệt ngoài thân. Cho nên 
không có vấn đề nhất nguyên hay nhị nguyên tâm-vật ở đây. 


Ý thức có khi xuất hiện có khi không, nhưng thức thể như là 
nghiệp tích lũy thành tâm tích tập thường trực có mặt trong sự 
kết hợp với sắc thành nhất thể. Tâm thức như vậy không phải là 
tự ngã. Trong tồn tại cũng như trong các hoạt động của nó không 
tồn tại một thực thể khả dĩ nói là tự ngã hay linh hồn. Đây có thể 
là cách lý giải lời Phật nói: Có tác nghiệp và quả dị thục của 
nghiệp nhưng không có tác giả và thọ giả. 


CHƯƠNG II 


NGHIỆP TRONG TRIẾT HỌC 
TỒN GIÁO ẤN ĐỘ 


I. ẤN ĐỘ GIÁO 
1. Veda - Upanishad 


Danh từ nghiệp hay karma (skt.) được đề cập thường xuyên 
trong các luận giải về tư tưởng triết học và tôn giáo Ấn-độ. Hầu 
hết các hệ tư tưởng đều xem trọng điểm này, trong Ấn-độ giáo, 
Phật giáo, Kỳ-na giáo (Jainism) và cả trong đạo Sikh, có những 
nền tảng chung nhưng vẫn có nhiều lý giải mâu thuẫn nhau, kể 
cả trong các hệ tư tưởng chính truyền của Veda như Nyäya 
(Chính lý luận), Vaiéesika (Thắng luận), Samkhyä (Số luận), Du- 
già (Yoga), Di-man-tát (Mimamsa) và Phệ-đàn-đà (Vedanta). 


Các nhà nghiên cứu ngôn ngữ và triết học Ấn liên hệ đến xuất 
xứ của từ ngữ này phần lớn cho rằng khó mà tìm thấy trong tôn 
giáo Veda cổ đại tin tưởng về nghiệp và nghiệp báo như được 
hiểu, kể từ thời xuất hiện của Phật giáo và Kỳ-na giáo, mặc dù từ 
karman cũng được tìm thấy xuất hiện nhiều lần trong các Veda 
nhưng ở đó chúng không hàm chứa nội dung như được hiểu sau 
này.”8 


Tín ngưỡng Veda chính yếu là tín ngưỡng tế tự. Hành vi tế tự 


78 Krishan, Y. (1988), “The Vedic origins of the doctrine ofkarma”, South Asian Studies, 
4(1), pp 51-55; đếm được 40 lần từ karma được dùng trong Rg-Veda, phần lớn chỉ 
nghĩa hành động, được hiểu là hành vi tế tự. 


NGHIỆP TRONG TRIẾT HỌC TỒN GIÁO ẤN ĐỘ | 65 


không chỉ cốt làm hài lòng thần linh để được ban thưởng; nó 
mang cả ý nghĩa vũ trụ luận. Cho nên, trong hành vi tế tự, phẩm 
vật hiến tế được bố trí theo quy tắc nhất định, và những lời tán 
tụng phải chính xác; từ đó mới tạo nên một nguồn lực vũ trụ, và 
nguồn lực này làm xuất hiện các thần linh. Thần thoại sáng thế 
không có trong Veda, mà chỉ phát triển vào thời hậu Veda, do 
thâu thái ảnh hưởng từ các nguồn tín ngưỡng ngoài Aryan. 
Trong tôn giáo Veda, sự sáng tạo vũ trụ phải được tìm thấy trong 
ý nghĩa hành vi tế tự. Tôn giáo Veda tin tưởng rằng bản thể của 
hành vi tế tự tồn tại vĩnh cữu như các Thánh ngữ Veda, vô thủy 
vô chung. Cho nên, quy luật karman chính là quy luật vũ trụ.”? 


Như vậy, karman được dùng trong các Veda bao gồm cả hai 
phương diện: nhân sinh quan và vũ trụ luận. Về nhân sinh quan, 
karman liên hệ đến hành vi mà hậu quả sẽ là tốt hay xấu đối với 
người làm; và về ý nghĩa vũ trụ luận, đó là quy luật điều hành vũ 
trụ. 


Thế nhưng, trong các Veda chưa hề thấy xuất hiện ý niệm về tái 
sinh luân hồi, và do đó cũng không hàm chứa ý niệm giải thoát. 
Mặc dù đây sẽ là những ý niệm then chốt trong các luận giải về 
nghiệp của các hệ tư tưởng tôn giáo sau Veda. 

Nói rằng ý tưởng về luân hồi tái sinh không hề có trong Veda, 
điều này làm mích lòng đa số tín đồ Ấn giáo. Nhưng nếu cho rằng 
các ý tưởng này được hàm chứa trong Veda dưới dạng ẩn mật, 
thế thì người ta cũng có thể tìm thấy những ý tưởng như vậy 
ngay cả trong Thánh kinh Thiên chúa giáo.80 


79 Surendranath Dasgupta, A History of Indian Philosophy, vol. I. Cambridge, 1922, tr. 21. 


80 Mục sư Kevin Williams viết về sự tái sinh trong Kinh Thánh (Reincarnation in the 
Bible), lý luận: chính Giáo hội Thiên chúa do Paul lập ở Roma mới bác bỏ sự tái sinh. 
Giáo hội Jerusalem sau khi Roma xâm lăng Israel năm 70 bỏ chạy sang Ai-cập, Giáo hội 
này thừa nhận có tái sinh. Ông dẫn chứng Matthew 11: 13-14: "For all the prophets 
and the law have prophesied until John. And ïf you are willing to receive it, he is Elijah 
who was to come." Kinh Thánh tiếng Việt, Ma-thêu 11: “+z Cho đến ông Gio-an, tất cả 
các ngôn sứ cũng như Lầ Luật đều đã nói tiên tri.:+ Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì 
ông Gio-an chính là Ê-li-a, người phải đến.s Ai có tai thì nghe.” Đoạn này nói Elijah tái 
sinh thành John Baptist. Elijah là vị tiên tri Do thái nói trong Cựu ước, thế kỷ 9 trước 
công nguyên. Tất nhiên Giáo hội La-mã bác bỏ tin tưởng như vậy. 


66 | TUỆ SỶ 


Mặc dù trong Veda người ta cũng tìm thấy tin tưởng rằng sau 
khi chết, linh hồn con người lìa khỏi thân xác và linh hồn ấy vẫn 
tồn tại, tuy vậy, như Dasgupta nhận xét, “chúng ta không tìm 
thấy trong đó bất cứ dấu hiệu nào ám chỉ học thuyết luân hồi 
dưới dạng phát triển.”81 

Có lẽ đối với hầu hết những người Ấn-độ hiện tại, sự kiện không 
có luân hồi tái sinh và nghiệp là điều khó có thể tưởng tượng. Vì 
vậy, nỗ lực tìm kiếm dấu vết ám chỉ về sự tái sinh và nghiệp trong 
các Veda đã là những nỗ lực đáng kể. Nhân vật mà thẩm quyền 
tín ngưỡng trong Ấn giáo được đề cao phải nói là Dayänanda 
Saraswati (12 February 1824 - 30 October 1883). Ông được tôn 
sùng là bậc Đại Tiên (Maharshi) của thế kỷ 19, sáng lập phong 
trào Arya Samaj với mục đích phục hồi tỉnh thần nguyên thủy 
của Veda mà ông cho là đã bị thoái hóa bởi các hệ phái triết học 
sau này. Một trong ý niệm cần được khôi phục chính xác, đó là ý 
niệm về luân hồi. 

Đoạn dịch Anh văn của ông dưới đây rất thường được trích dẫn 
bởi những người Ấn giáo muốn chứng minh tính chính thống và 
thần thánh của ý niệm về tái sinh bởi nó được nói trong Thánh 
điển Veda: “0 Blissful Ishwar. Please provide us aqgain healthy eyes 
and other sense organs in next birth. Please provide us powerƒul 
vitality, mind, intellect, valor again and again in next births..." - 
Hỡi đấng Ishwar Ân phước. Xin hãy ban trở lại cho chúng tôi cặp 
mắt lành mạnh và các giác quan khác trong lần tái sinh kế tiếp. 
Xin mãi mãi hãy ban trở lại cho chúng tôi nguồn lực dồi dào, tâm, 
trí và sinh lực trong những lần tái sinh kế tiếp... 

Trong đoạn dịch này xuất hiện từ next rebirth, muốn nêu chứng 
cứ hiển nhiên xác nhận ý niệm về sự tái sinh chính trong Veda. 
Nguyên văn Sanskrit của đoạn này được thấy trong Rig Veda (RV 
x.59.6) như sau: A1sunite punar asmasu caksuh punah prànamiha 
no dhehibhogham | jyoR paŠyema suryam uccarantam anumate 
mrlaya nah svasti || Trong đó không hề thấy có từ nào ám chỉ 
next rebirth, tái sinh. Rõ ràng Dayananda muốn tái lập Veda theo 


81 Surendranath Dasgupta, op.cit, tr. 25. 


NGHIỆP TRONG TRIẾT HỌC TỒN GIÁO ẤN ĐỘ | 67 


ý tưởng tượng của mình. Để đối chiếu, chúng ta có thể đọc đoạn 
dịch tiếng Anh bởi Ralph T.H. Griffith như sau: Give us our sight 
qgdin, Ö0 Asuniti, give us again our breath and our enjoyment. 
Long may we look upon the Sun uprising; 0 Anumati, ƒavour thou 
and bless us.82 Lẽ tất nhiên, Griff không phải người Ấn giáo, lại là 
con của một Mục sư, nên bản dịch tiếng Anh của ông không được 
mấy tin tưởng, ngoài việc được dùng làm tài liệu nghiên cứu của 
các học giả. 


Nếu cách diễn dịch của Dayananda không được những người 
ngoài Ấn giáo tin tưởng, và những người này cũng không tin 
rằng các Veda là lời của Thần để cần phải hiểu bằng tri kiến của 
Thần. Với họ, các Veda cũng như hết thảy Thánh thư của các tôn 
giáo đều là sáng tác của con người, phản ảnh trình độ tư duy của 
con người vào một giai đoạn văn minh tiến hóa nhất định. Nó là 
ngôn ngữ của con người nên cần phải được hiểu trong bối cảnh 
hay ngữ cảnh của con người. 


Các thi tụng Veda trong thời đầu của lịch sử văn minh Ấn chỉ 
liên hệ đến những người Aryan và thần linh của họ. Chết hay 
sống đều là sự chuyển dịch qua lại giữa đám quý tộc thống trị 
này; không phải là nơi mà hạng prthag, hạng phàm dân, đẳng cấp 
hạ liệt, có thể tham dự. 

Hoặc nói rằng tin tưởng luân hồi tái sinh có thể thấy nhiều nơi 
trong các bộ lạc bán khai, hay trong một giai đoạn phát triển xã 
hội nào đó, điều này có thể chấp nhận;83 Ấn-độ và Hy-lạp là hai 
dân tộc có khái niệm đặc biệt về luân hồi; nhưng với tính phân 
biệt giai cấp, được tin là chính do Thần Sáng Tạo Brahman thiết 
lập, người Bà-la-môn cho đến ngày nay vẫn không chấp nhận giá 
trị bình đẳng giữa các giai cấp. Cho nên, trong quá khứ, các Veda 
của người Aryan mà giai cấp Bà-la-môn là thượng đẳng, tất 
không thể tưởng tượng sau khi chết giả sử do tội ác đã làm mà 
họ phải tái sinh vào các giai cấp thấp. Tư tưởng này còn được 


82 Rig Veda, tr. by Ralph T.H. Griffith, [1896]. 


83 Joanna Jurewicz, “The Rgveda, “small scale' societies and rebirth eschatology.” 
Indologica Taurinensia, 34 (2008); pp. 183-210. 


68 | TUỆ SỶ 


thấy ghi chép trong kinh Phật với những phê phán bài trừ. Cho 
nên, Veda không nói đến luân hồi tái sinh là điều tất nhiên. 

Vả lại, tái sinh chỉ có thể được tin tưởng nếu cùng lúc tin tưởng 
có nghiệp báo như được hiểu trong Phật giáo. Ý nghĩa nghiệp 
báo và luân hồi, như được hiểu trong kinh điển và các luận thư 
của Phật giáo, khó có thể tìm thấy dấu hiệu ám chỉ trong các 
Veda. Bởi vì, giải thoát khỏi nghiệp báo và luân hồi là mục đích 
tối hậu của Phật pháp. Ý niệm về giải thoát (mukti) cũng chưa hề 
xuất hiện trong các Veda. Tế tự của Veda chỉ nhắm đến hai mục 
đích của đời người: sống đời hiện tại với mục đích tài sản 
(artha), và sau khi chết thì sinh thiên (svarga). 

Chỉ đến khi xuất hiện các Upanishad dưới dạng tập thành, ý 
niệm về nghiệp mới được xác lập như một học thuyết liên hệ đến 
tái sinh và giải thoát. Trong Thánh điển Nguyên thủy Phật giáo, 
chỉ có ba Veda được biết đến. Những vị thông thạo chúng được 
gọi là tevija brahmana (Päli), Hán dịch là “Tam minh Bà-la- 
môn”. Những vị này tuyên truyền học thuyết về con đường dẫn 
đến cộng trụ với Phạm thiên (brahmasahabyatä=brahma- 
vihaära); tín lý được thấy hầu hết trong các tôn giáo nhất thần: sự 
hợp nhất hay hiệp thông với Thượng để. Tevijja-sutta liệt kê 
danh sách các bà-la-môn cổ đại đề xướng thuyết này, nhưng họ 
không có sự thống nhất quan điểm giữa những truyền thừa về 
con đường nào là chân chính.8? 

Mặc dù danh sách liệt kê trong Kinh cho thấy dấu vết mơ hồ về 
sự xuất hiện của các Upanishad tối cổ; nhưng bấy giờ cũng chỉ 
manh nha ý tưởng về một đấng Phạm thiên hữu ngã, chứ chưa 


84 kiấcapi, bho gotama, brahmana nãnãmagge paññapenti, addhariya brahmana 
tittiriya brahmana chandoka brahmana bavharijjhä brahmana, atha kho sabbani 
tăni niyyäniRä niyyanti takkarassa brahmasahabyatäyga. Các Bà-la-môn này thiết lập 
nhiều con đường khác nhau nhưng tất cả đều dẫn đến cộng trú với Brahma: 
Addhariyä brahmana: dòng Bà-lamôn Adhvaryu truyền thừa Rigveda hoặc 
Ydjurveda. Tittiiriya brahmanä: truyền thừa Yajurveda ma thuật, Brhadäranyaka- 
upanishad thuộc dòng truyền thừa này. Chandokä brãhmanaä: dòng Bà-la-môn 
Chandogya truyền Sãmaveda. Bavhärijjhä brahmanä: dòng Bà-la-môn Bahvrca 
truyền Rigveda. K.N. Jayatilleke, Early Buddhist Theory oƒ Knowledge; “Appendix". 
Routledge, 2008; 


NGHIỆP TRONG TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ | 69 


chứng tỏ rằng các đạo sĩ trong dòng truyền thừa này có ý niệm 
øì về luân hồi và do đó cũng không có ý tưởng rõ rệt về nghiệp 
và nghiệp quả. Tất nhiên, nếu hiểu nghiệp và nghiệp báo như là 
hành vi và báo ứng của hành vi, thì ngay cả trong Veda người ta 
vẫn tìm thấy ý tưởng về sự thưởng phạt: những ai làm tốt sẽ 
được hưởng kết quả tốt, nếu làm xấu thì trái lại sẽ bị trừng phạt 
thích đáng. Đó là ý tưởng phổ thông trong mọi nền văn minh khi 
xã hội loài người tiến đến giai đoạn có tổ chức, luật pháp được 
thiết lập. Không thể bằng vào đó để nói có tin tưởng nghiệp và 
nghiệp báo. 

Nói rằng ý tưởng về nghiệp cũng đã được đề cập một cách rõ 
ràng trong các Upanishad đầu tiên, đây cũng chỉ là sự triển khai 
ý tưởng phổ thông như vừa nói trên lên cấp lý luận cao hơn. 
Chẳng hạn, người ta đọc thấy trong Brhadäranyäka-upanishad: 
“Nó hành động như thế nào thì nó trở thành như thế đó; hành 
thiện, nó là người thiện; hành ác, nó là người ác. Bằng phước 
nghiệp mà nó thành kẻ phước đức; bằng ác nghiệp mà nó thành 
kẻ ác đức. Nhưng những vị khác thì nói, con người như thế chính 
là do bởi dục. Nó có dục như thế nào, thì nó có quyết tâm như 
thế ấy; nó có quyết tâm như thế nào thì nó tạo nghiệp như thế 
ấy; và nó tạo nghiệp như thế nào thì nó nhận kết quả như thế 
ấy.”85 Nghiệp được nói đến như vậy không chỉ thuần túy là hành 
vi đạo đức, và lại càng không phải là hành vi tế tự như được đề 
cập trong Veda (Rig-Veda). Tuy nhiên, ý tưởng về nghiệp này 
cũng không được chứng minh là xuất hiện trước thời đức Phật. 
Trong thời Phật, chỉ có ba Veda được biết đến. Bộ phận thứ tư 
cùng với các Brahmana (Phạm thư) cũng không có dấu hiệu phổ 
biến trong thời Phật.85 


85 yathakarT yathäcarïi tatha bhavati, sadhukarT sadhur bhavati, păpakarï pấpo bhavati; 
punyah punyena karmana bhavati, pãpah papeng; athau khalv ãhuh; kãmamaya 
evaäyam purusa ft, sa yathakämo bhavati, tat kratur bhavati, yat kratur bhavati, tat 
karma kurute, yat karma kKurute, tat abhisampadyate. Brhadaranyaka Upanishad 
4.4.5. 


86 Lal Mani Joshi: Brahmanism, Buddhism, and Hinduism. An Essay on theïr Origins and 
Interactions: “iv. Date of the Oldest Upanishads.” BPS Online Edition © (2008). 


70 | TUỆ SỸ 


Vì ý tưởng về nghiệp liên hệ đến nghiệp báo và luân hồi chưa 
xuất hiện trong các Veda, và các Upanishad cũng chỉ xuất hiện 
sau thời đức Phật, cho nên nếu nơi nào các Upanishad nói về 
nghiệp, thì ý tưởng ấy nếu không phải chịu ảnh hưởng của Phật 
giáo, thì cũng từ nguồn ảnh hưởng, khác, chứ không thể từ Veda 
như các vị Ấn-độ giáo ngày nay quả quyết. Quan niệm về nghiệp 
mà trở thành tín lý trong Ấn-độ giáo chỉ được lập thành đầy đủ 
trong Vedänta và trong Bhagavad-gïtä, sau Phật nhiều thế kỷ. 


2. Tiên-MImämsä 


Trong thời Phật, các Bà-la-môn là những người truyền tụng 
Veda. Những vị này cũng thường xuyên đến tranh luận với Phật. 
Vấn đề của họ hầu hết là sự tồn tại của ãtman thường hằng bất 
biến, và một Brahman sáng tạo cũng thường hằng bất biến; hai 
chủ đề tư tưởng trong các Upanishad. Nghiệp và tái sinh là 
những chủ điểm học thuyết, hoặc thuận hoặc nghịch, của các hệ 
tư tưởng ngoài Veda trong thời đức Phật. Những đề tài này chỉ 
được luận thuật trong các Kinh thư Ấn-độ giáo sớm nhất cũng 
sau thời A-dục vương, hoặc kể từ triết gia Šankara trở đi, đặc 
biệt là Vedänta hậu-Šankara và Bhagavadgitä. 


Mïimãmsä xuất hiện lúc mà tư tưởng triết học Ấn-độ phát triển 
đến cao độ. Mimamsasutra được soạn bởi Jaimini khoảng sau 
Phật vào thời đại A-dục,87 không thể nói nó không bị tác động 
bởi các thuyết lý về nghiệp trong Phật giáo và Kỳ-na giáo, cũng 
như các hệ tư tưởng chống lại Veda chính thống đương thời. 


Toàn bộ hệ tư tưởng của Mimämsä xoay quanh chủ đề dharma 
(pháp).88 Trong ý nghĩa bản thể luận, nó chỉ cho quy luật tồn tại. 
Trong ý nghĩa hiện tượng, nó chỉ cho mọi sự hữu. Trong ý nghĩa 
xã hội, nó là luật pháp, và đạo đức. Nhưng nội dung tư tưởng của 
Mimamsa là tế tự, cho nên pháp ở đây được hiểu như là pháp 
quy Veda; tức những phận sự được quy định và phán truyền 


87 S. Dasgupta phỏng định khoảng 200 trước TÌ. A History oƒIndian Philosophy I (1922), 
p. 370. 


88 MS 1.1,1: athãto dharmdjijñaäsa. ïbid. 


NGHIỆP TRONG TRIẾT HỌC TỒN GIÁO ẤN ĐỘ |71 


(codana) bởi Veda. Các Veda không có tác giả, cho nên những lời 
thi tụng của Veda xuất phát từ âm thanh tự nhiên, vì tự tính của 
âm thanh này là tự hữu, thường hằng. Mục đích tế tự là để sinh 
thiên (svarga). Đây là định cú từ các Brahmana (Phạm thư): 
agnihotram juhuyat svargakamah, “Ai muốn sinh thiên, hãy tế tự 
thần Lửa.” 


Svarga hay sinh thiên là ý niệm có từ Veda. Trong thời đức Phật, 
đại bộ phận những gia chủ đến với Phật chỉ với mục đích này, và 
Phật không từ chối, cũng chỉ họ con đường sinh thiên, nhưng 
không bằng tế tự và cầu nguyện, mà bằng sự trì giới và bố thí. 


Sinh thiên trong Mimämsa không chỉ là ý tưởng chất phác như 
trong tín ngưỡng quần chúng, mà nó hàm chứa một ý nghĩa siêu 
hình. Thiên giới trong ý nghĩa cổ đại và phổ thông là nơi mà dục 
lạc được hưởng đầy đủ hơn và lâu dài hơn so với trong thế giới 
phàm trần. Kinh Phật đã hạ thấp giá trị này của Thiên giới và chỉ 
ra còn có lạc thọ cao hơn nữa và thanh khiết hơn, đó là lạc do 
thiền định. Tức trong phạm vi sinh tử, có hai con đường để 
hưởng thọ lạc đời sau cao hơn loài người: Thiên đạo (devayana) 
cho chư thiên Dục giới mà sự hưởng lạc không cần đến thiền 
định, và Phạm đạo (Erahmayanga), con đường cộng trú với Phạm 
thiên bằng tu tập các bậc thiền định. Cao nhất là lạc vô lậu giải 
thoát đạt được bằng Thánh đạo (ãryäyana). Mimämsä nguyên 
thủy chỉ thừa nhận svarga như được nói trong Veda nên không 
biết đến hai đạo kia; và hành vi tế tự là phán truyền duy nhất cần 
phải tuân theo, do đó cũng không cần đến thiền định. Säbara 
quyết liệt không thừa nhận rằng kinh nghiệm giác quan của con 
người có thể biết được Thiên giới svarga. Thế nhưng, thực tại 
gồm hai mặt: drsfa, khả kiến và adrsta, vô kiến. Thí dụ, người ta 
biết rằng Devadatta còn sống, nhưng y không có mặt trong nhà 
này, vậy y phải có mặt ở một nơi nào đó. Hoặc thí dụ bổ túc bởi 
Kumaärila: Một người khỏe mạnh nhưng không thấy y ăn lúc nào 
vào ban ngày, vậy nhất định y có ăn vào ban đêm. Lý luận này 
được gọi là arthapatti#2, được hiểu là “giả định mặc nhiên”. Nó 


89 Wogihara, arthäporti: tự mình, suy lý, kết luận tất nhiên; thông nghĩa. Tiếng Anh 


72| TUỆ SỸ 


là một trong sáu nguồn nhận thức hay tiêu chuẩn nhận thức có 
giá trị đúng (pramang)°0 mà Kumaärila lập nên để chứng minh 
chân lý được nói trong Veda. Lý luận này được áp dụng cho hành 
vi tế tự. 


Trong hành vi tế tự, bơ được chế vào lửa. Sau tế tự, lửa tắt và 
bơ cũng thành tro, vậy cái gì tồn tại sau tế lễ để dẫn người tế tự 
sinh thiên? Bơ và lửa trong hành vi tế tự là những hiện tượng 
được thấy bằng mắt (drsta: khả kiến), nhưng kết quả của tế tự 
thì không thể thấy được bằng mắt (adrsta: vô kiến). Không phải 
vì không thể thấy mà cho là không có. Vì kết quả sinh thiên là 
điều được phán truyền trong Veda. Yếu tố không thể thấy được 
phát sinh trong hành vi tế tự đó chính là apirva (tiền vô, hay phi 
bản), cái mà trước đó chưa hề có, một vật thể hoàn toàn mới mẻ. 
Những cái thuộc phạm vi suy luận từ giác quan hiện tại có thể 
không thấy nhưng nó đã có mặt trước đó. Apirva thì không phải 
vậy, trước đó hoàn toàn không có. Thế nhưng, như nhà Ấn-độ 
học danh tiếng hiện đại người Áo, W. Halbfass, khẳng định: 
không có tham chiếu minh văn nói về apurva trong 
Mimämsäsitra của Jaimini. Chính Šãbara trong sớ giải 
Mimamsäsnutra đã đề xuất từ này để lý giải quan hệ nghiệp và 
quả.?1 

Šãbara (Savara-svamï) xuất hiện được đoán định khoảng đầu 
kỷ nguyên Tây lịch.32 Đấy là thời kỳ mà các bộ phái Phật giáo 
phát triển đến cao độ, mỗi phái đề xuất những lý giải về nghiệp 
rất đa dạng, được tập thành chỉ tiết trong Đại Tì-bà-sa và có thể 


thường dịch là mplication (hàm ngụ), necessary presupposition (giả định tất yếu). 

90 Sáu pramana theo Mimämsä: pratyaksa (hiện lượng), anumanga (tỉ lượng), éabda 
(thanh lượng), upamãna (thí dụ), arthäpatti (thông nghĩa), anupalabdhi (bất khả 
đắc). Dignaga thừa nhận chỉ có hai: hiện lượng (trực giác), tỉ lượng (luận lý); ngoài 
ra, các nguồn khác mang tính giáo điều, chủ quan và cá biệt, không thể dựa vào đó 
để phán đoán giá trị đúng hay sai. 

91 Felix Layton, Karma in Motion, “Karma, Rhythmic Return to Harmony”, edited by 
Virginia Hanson, Rosemarie Stewart, Shirley J. Nicholson; Delhi 2001. 

92 S. Dasgupta, op.cit., dẫn ý kiến của Gãngänätha Jhã, phỏng định khoảng 57 trước TI. 
Govind Chandra Pande, Life and Thought of Sañkaracarya (tái bản 2004, tr. 276), 
phỏng định khoảng đầu thế kỷ 2. 


NGHIỆP TRONG TRIẾT HỌC TỒN GIÁO ẤN ĐỘ | 73 


tìm thấy tóm tắt trong Câu-xá. Sãbara có biết và chịu tác động 
đến mức nào, điều này chưa được nghiên cứu rộng rãi. 


Šãbara cho rằng chính apũrva đã được hàm ngụ trong định 
nghĩa của Mimamsasutra về dharma: “ý nghĩa của dharma chính 
là codana." °3 Về mặt ngữ pháp, apurva là giả định tất yếu 
(arthapatti) từ tiền đề này: svargakamo yajeta, “Ai muốn sinh 
thiên, hãy tế tự”. 


Trước hết, về mặt nhận thức luận, từ svarga được chứng minh 
bằng thanh lượng (éabda-pramana). Ngữ thanh của con người 
tất phải dùng sức, cố ý, cho nên không thể thường hằng. Ngữ 
thanh của Veda không phải do con người, cũng không phải từ 
các thần linh (apauruseya), cho nên tự nhiên, tự hữu (autpatti) 
và do đó hằng hữu (ni£ya). Chính do những đặc tính này mà ngữ 
thanh của Veda là nguồn chân lý của mọi nhận thức. Veda nói: 
SVvargg; vậy svarga tồn tại. Bởi vì trong lý thuyết về ngôn ngữ của 
Mimämsä, mỗi ngữ thanh (éabda) đều chỉ vào một cái gì hay điều 
øì đó và chứa đựng một ý nghĩa nào đó (artha);3? cho nên từ 
svarga được Veda nói đến không phải là từ rỗng, tất chỉ vào thực 
tại thực hữu, mà thực tại này vượt ngoài kinh nghiệm giác quan 
của con người. 


Thứ đến, về mặt ngữ pháp, trong mệnh đề, Šäbara nhấn mạnh 
đến ý nghĩa và chức năng của động từ. Ông nói: “Có một ngữ 
thanh để phát ngữ hành vi tế tự này được nhận biết đó là apũrva. 
Bởi đó, chúng ta nói chính thể thanh (bhävaéabda: động từ) mời 
gọi apurva. Nhưng không có ngữ thanh nào trực tiếp phát ngữ 
cho apñrva. Cho nên, chính các đối tượng của thể thanh kêu dậy 
nghiệp thanh là apurva."3° 


93 MS. 1.1.2: codanalaksano rtho dharmah.ibid. 


94 Trong Sanskrit, áabda vừa là âm thanh được phát ra nơi miệng, và cũng chỉ cho từ 
ngữ; artha, chỉ mục đích, đối tượng, và cũng chỉ ý nghĩa. Cho nên, trong lý thuyết 
thanh luận này, ýabda = artha. 

95 6ãbara-bhäsya 2.1.1, ato yas tasya vãcakah šabdas tatopũrva pratiyata iti/ tena 
bhavasabdaä apurvasya codaRäa iti brũmah/ na tu kaéacchabdah sàksaäd apurvasya 
vãcako sti/..tasmad bhavarthah karmaéabdopurva codayantiti. Phụ lục tư liệu 
sanskrit bởi Othmar Gächter: Hermeneutics and Language in Pũrva-Mimaämsãä:: A 


14| TUỆ SỸ 


Thể thanh (bhãvaéabda) chỉ động từ vì nó làm xuất hiện kết 
quả, và đối tượng của nó là nghiệp thanh (karmaéabda), túc từ 
của động từ. Trong tiền đề Mimämsa, thể thanh này là yaj/eta. Nó 
làm cho các phẩm vật tế tự chuyển thể thành apurva, thế lực tiềm 
ẩn, không thể kinh nghiệm bằng cảm quan. Quá trình tác động 
của nó được gọi là bhavang, huân tập hay tập thành. Từ này được 
sử dụng trong các bộ phái Phật giáo để chỉ quá trình tích lũy năng 
lực nghiệp, quá trình biến chuyển công năng trong hạt giống liên 
tục để cuối cùng cho xuất hiện chồi non và cuối cùng là hoa trái. 
Huân tập trong quá trình hiện tại, Sanskrit nói là bhavang, năng 
lực làm cho trở thành. Huân tập được tích lũy thành quá khứ, 
Sanskrit nói là vãsana, như mùi thơm tồn tại trong dầu mè sau 
khi được ướp hoa. Ý nghĩa này được nói rõ trong Câu-xá và 
Thành nghiệp luận. Säbara đã cải biến nó thành “cái chưa từng 
có trước” xuất hiện theo cách điệu tán ca các thi tụng Veda. 


Halbfass cho rằng các vấn đề giải thoát (moksa) và luân hồi 
(samsära), những vấn đề quan trọng trong triết học Ấn-độ, 
không được mấy lưu tâm bởi Säbara. Tuy nhiên, từ Kumärila, 
với một hệ thống triết học Mimämsaä bao quát, các vấn đề này 
trở thành quan trọng. Cho đến chủ đề nghiệp, khởi thủy chỉ giới 
hạn trong hành vi tế tự, nhưng với Kumärila, nó trở thành 
nguyên lý nhân quả phổ quát, nhắm lý giải ý nghĩa luân hồi, và 
apurva trở thành trọng điểm lý luận.8 

Kumaärila, được xem là thành công nhất trong công trình hệ 
thống hóa Mimämsä,97 xuất hiện khoảng năm 660, giai đoạn mà 
tông phái Du-già hành (Yogacarin) lập bởi Vô Trước (Asañga) và 
Thế Thân (Vasubandhu), và luận lý học Phật giáo hoàn thiện bởi 
Dignäga (Trần-na, trước Huyền Trang, khoảng 480-540) và 
Dharmakrrti (Pháp Xứng, sau Huyền Trang, khoảng thế kỷ 7), đã 
phát triển đến cao độ. Cuộc luận chiến và chiến thắng của Huyền 
Trang với các danh sĩ triết học tôn giáo Ấn-độ vào năm 643. dưới 


Study in Šãbara Bhãsya, 1990, p. 138. 
96 op. cit. p.301. 
97 Wilhelm Halbfass, op.cit. 


NGHIỆP TRONG TRIẾT HỌC TỒN GIÁO ẤN ĐỘ | 75 


sự bảo trợ của Vua Harsavardhana cho thấy Duy thức học và 
Luận lý học Phật giáo đang chiếm lĩnh vũ đài tư tưởng. Kumärila 
xuất hiện và hoạt động khoảng nửa thế kỷ sau đó. Dưới áp lực 
luận lý của Phật giáo, Mimämsä đã liên kết với luận lý học Nyäya 
và triết học đa nguyên thực tại luận của Vai§esika để bảo vệ 
truyền thống tế tự của Veda. 


Kế thừa Sãbara, Kumärila hoàn thiện lý luận Mimämsä. Tương 
truyền Kumärila đã từng cải trang vào Nalanda nghiên cứu Phật 
học, và được Dharmakrirti truyền dạy do đó rất tỉnh thông luận 
lý học. Cống hiến của Kumärila cho luận lý học Ấn-độ nói chung 
được đánh giá là không dưới Dignäga. Nhưng đóng góp lớn nhất 
của Kumärila nói riêng và MImäamsä nói chung là khôi phục niềm 
tin vào tế tự Veda và phục hồi chế độ giai cấp khắc nghiệt, trong 
đó cấm những kẻ tật nguyền và giai cấp Šũdra cử hành tế tự.98 
Đây là một trong những điểm chính góp phần vào việc loại trừ 
Phật giáo ra khỏi Ấn-độ. Cũng chính điểm này mà mặc dù 
Kumärila là một nhà tư tưởng vô thần, bác bỏ sự tồn tại của một 
Thượng đế sáng tạo, ông và Mimämsä vẫn được kể là thuộc hệ 
tư tưởng Veda chính thống. 


Mục đích chính trong sự nghiệp của Kumarila là chứng minh 
Phật giáo là tà thuyết, vì nó không dựa trên những phán truyền 
của Veda. Để thực hiện mục đích này, Kumaärila đã tốn công học 
kỹ Nhân minh luận, ngành Luận lý học Phật giáo, và xây dựng 
một hệ thống nhận thức luận hoàn toàn đối kháng với Dignäga 
và Dharmakrrti. Trong khi Dinäga thừa nhận chỉ có hai nguồn 
nhận thức đáng tin cậy, đó là hiện lượng hay trực giác, và tỉ 
lượng tức suy lý nhân quả, Kumarila thành lập sáu nguồn nhận 
thức trong đó nguồn chân lý tuyệt đối là Veda. Những nhận thức 
nào không tìm thấy có nguồn gốc từ Veda đều là sai lầm. Lập luận 
của Kumarila, khi giải thích câu kinh 134 của Mimämsaäsutra, có 
thể tóm tắt như sau: Tất cả những thuyết lý không xuất phát từ 


98 Mimamsasutra (MS) vì. 1. 4: añgahimmaé ca„ vì.1. 5: $udrasya pratisiddhatvat. Văn 
bản Sanskrit: The Sacred Books of the Hindus, vol. xxvii, part ¡: Mimãmsasutra of 
J]aimini, reprint 1923. 


76 | TUỆ SỸ 


Veda đầu sai lầm, vì được thuyết bởi các nguyên nhân khác (như 
tham, và si). Thuyết của Thích-ca và những người khác sai lầm, 
vì thuyết bởi si hoặc tham.59 


Lập luận căn bản của Kumaärila nói rằng thuyết lý của Phật là 
những lời được nói bởi con người, có tác giả. Vì có tác giả nên có 
khởi đầu. Có khởi đầu nên không phải là vĩnh hằng. Vì không 
phải vĩnh hằng cho nên không chứa đựng chân lý. Trái lại, Veda 
không có tác giả, không có khởi đầu, nên vĩnh hằng, và do đó 
chứa đựng chân lý. Chính vì bảo vệ chân lý vĩnh hằng của Veda 
mà Kumärila bác luôn cả Thượng đế sáng tạo. Vì có sáng tạo tất 
phải có khởi đầu. 

Và cũng chính vì phủ nhận Thượng đế sáng tạo nên Mimämsä 
tìm một nguyên lý khả dĩ điều hành vũ trụ và nhân sinh. Nguyên 
lý đó là karma - nghiệp. Do vậy, tuy nguyên thủy nghiệp giới hạn 
trong hành vi tế tự, nhưng từ Kumärila về sau nó được triển khai 
rộng hơn. Karma được nâng lên thành quy luật phổ quát: Luật 
Karma. Luật này không sáng tạo vũ trụ, nhưng điều hành vũ trụ. 
Cho nên, Mimämsä khởi đầu tư duy chiêm nghiệm về pháp 
(dharma), để có nhận thức chân chính về phán truyền của Veda, 
và thực hiện phán truyền này bằng quy luật karma. 


Hoặc do vì trong sự phát triển lịch sử, quan hệ và ảnh hưởng 
hỗ tương giữa các hệ tư tưởng là điều hiển nhiên; hoặc do vì 
trong thời kỳ đầu MImämsaä chỉ chú trọng chủ đề pháp (dharma) 
và nghiệp (karma) cho nên không đáp ứng được yêu cầu của một 
hệ thống độc lập và hoàn chỉnh; các nhà Mimämsä về sau, hoặc 
Kumarila vì bận tâm bài bác Phật giáo nên tập trung vào các chủ 
đề nhận thức luận và luận lý học. Cả hai chi phái Mimämsaä về 
sau, Bhatta dưới ảnh hưởng của Kumarila, và dưới ảnh hưởng 


99 Tantravarttika ad. 1.3.4: lobhadi karanam catra bahv evaänyat pratiyate/ yasmin 
sannihite nãsti mulãntarãanuma// ýkyãdaydé ca sarvatra Kkurvana dharmadeš§anam/ 
hetujälavinirmuktam na kadäcana kurvate// Dẫn bởi Kei Kataoka, Fukuoka, Manu 
and the Buddha ƒor Kumarila and Dharmakirti. Religion and Logic in Buddhist 
Philosophical Analysis. Proceedings of the Fourth International Dharmakirti 
Conference. Vienna, August 23-27, 2005. Ed. Helmut Krasser, Horst Lasic, Eli Franco, 
Birgit Kellner. Wien. pp.255-269. 


NGHIỆP TRONG TRIẾT HỌC TỒN GIÁO ẤN ĐỘ | 77 


của Prabhäakara, thừa nhận phần lớn các phạm trù triết học của 
Nyäya-Vaiáesika (Chính lý và Thắng luận); chỉ bác bỏ phần nhận 
thức luận, sự tồn tại của Thượng đế, và một số yếu tố trong phạm 
trù phẩm tính (guna: đức) của Thắng luận. Thực sự, giữa 
VaiSesika và Mimämsa có nhiều điểm tương đồng, cho nên 
Dasgupta đặt câu hỏi: “Phải chăng Vaiá§esika đại biểu cho một 
trường phái cổ của Mimamsa?” 119 Điểm đặc biệt là 
Vai$esikasũtra, cũng tương tự như Mimämsasura, mở đầu bằng 
giới thuyết về dharma1!1, tiếp sau đó khẳng định ngôn ngữ của 
Veda là nguồn nhận thức có thẩm quyền tối thượng.192 


Chúng ta đã biết, trong khi luận chứng về apurva, Sabara đã 
dẫn adrsta như là cơ sở để suy lý. Trong Vaiáesika, adrsta, một 
yếu tố trong cú nghĩa về nghiệp (karma-padartha), cũng có 
những đặc điểm như apữrva, duy chỉ khác biệt là adrsta thuộc 
phạm vi nhận thức thường nghiệm, mặc dù không thể thấy bằng 
mắt. 


Phạm trù nghiệp trong Vai§esika bao hàm rộng rãi, chỉ cho vận 
động của mọi vật thể, thân thể và tự ngã. Định nghĩa căn bản về 
nghiệp, Vaiýesikasutra nói, do tương ưng với tự ngã (atma- 
samyoga) và do dụng ý của tự ngã (a-tma-prayana) mà có hành 
động nơi bàn tay.193 Các hiện tượng tự nhiên như nước hút trong 
thân cây, lửa bốc lên, sắt bị hút bởi nam châm, cho đến thỏi vàng 
do bùa chú tự động đi đến tay tên trộm, những hiện tượng vận 
động này đều là nghiệp, nhưng bên trong chúng tiềm ẩn yếu tố 
vô kiến (adrsta) vận hành. Nghiệp của cánh tay cử động nâng lên, 
để xuống v.v. được giải thích là do ý (manas). Sự xuất khỏi thân 
(: chết) hay nhập thân khác (: tái sinh) của tự ngã cũng được vận 
hành bởi yếu tố vô kiến này. Yếu tố vô kiến hay adrsta như vậy 
là thế lực tiềm ẩn của nghiệp hay vận động, chỉ phối tất cả mọi 


100 4 History oƒ Indian Philosophy, p. 280. 


101 Wqi$esikasutra Lì.1: athäto dharmam vyaäkhyämah. Văn bản Sanskrit: The Sacred 
Books oƒ the Hindus, vol. vi: The Vai§esika sũtra of Canada, 1923. 


102 op.cit. Li.3: tad-vacanad ãmnäyasys prãmanyam. 
103 op.cit. v.i.1: ätmasamyogaprayatnabhyam haste karma. 


78 | TUỆ SỸ 


tồn tại và hiện tượng, từ vật chất đến tỉnh thần. Halbfass cho 
rằng khái niệm adrsta này, như là lực tiềm ẩn của các hành vi 
quá khứ được xem như là một phẩm tính của tự ngã, khái niệm 
này đã cung cấp cho Kumarila và các tác giả về sau một điển hình 
để giải thích apurva.194 Và ảnh hưởng phản hồi, các đại biểu 
trong Nyäya-Vaiéesika về sau thu nhập ý nghĩa của apủrva từ 
thuyết lý về nghiệp tế tự của Kumarila để mở rộng khái niệm 
adrsta195 Từ sau Kumärila, các từ apũrva và adrsta thường được 
dùng như là đồng nghĩa. 


Hầu hết các chủ điểm tư tưởng của Mimämsa được các hệ tôn 
giáo Ấn độ, kể cả trong pháp luật, đều được tiếp nhận với những 
cải biến thích hợp. Ngay cả quan điểm vô thần của Mimämsä 
cũng được biện minh để phù hợp với tín ngưỡng hữu thần chung 
của Ấn-độ giáo. 

3. Vedänta-Bhagavadgita. 


Vedänta < Weda - anta: cứu cánh của Veda, chỉ cho phần cuối 
của Veda tức các Upanishad. Văn hiến Veda phân làm bốn phần: 
Samhita, Brahmana, Aranyaka, Upanisad. Hai phần đầu chú 
trọng các nghi thức tế tự, mệnh danh là karma-kanda - “nghiệp 
kiền-độ” hay nghiệp đạo. Hai phần sau luận thuyết về Brahman 
và ätman, chú trọng phần tri thức, mệnh danh là jñana-kanda - 
“trí kiền-độ” hay trí đạo. Hệ phái chú trọng phần đầu được gọi là 
Purva-MImämsä (Tiền Di-man-tát), nhưng thường chỉ gọi là 
Mimaämsaä. Hệ phái chú trọng phần sau được gọi là Uttara- 
Mimaäamsa (Hậu Di-man-tát), nhưng thường gọi là Vedänta. 


Mimãmsä và Vedänta trở thành hai hòn đá tảng của Ấn-độ giáo, 
trên đó phát sinh nhiều chi nhánh nhiều khi nghịch nhau. 
Vedänta ảnh hưởng về mặt tư tưởng triết học. Mimämsä ảnh 
hưởng đạo đức và luật pháp. Hai khuôn mặt lớn đại biểu cho hai 
hệ này là Kumärila và Šankara. Cả hai đều được những người 
Ấn-độ giáo tán dương là những triết gia vĩ đại nhất không chỉ 


104 W. Halbfass, Tradition, p. 308. 
195 jbid. 


NGHIỆP TRONG TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ | 79 


riêng Ấn-độ mà toàn thể nhân loại, vì chính hai người này đã loại 
trừ Phật giáo ra khỏi đất Ấn. Trong đó, mặc dù ảnh hưởng tư 
tưởng của Šañkara trùm lên Kumärila, nhưng con đường dọn 
sẵn để loại trừ Phật giáo được kể là phát động bởi Kumärila. 


Tôn giáo Veda truyền cho đến Kumärila vẫn là tôn giáo thế tục, 
không như Phật giáo và Kỳ-na giáo bao gồm chúng đệ tử tại gia 
và xuất gia. Chính Šahkara là người tổ chức thành một tôn giáo 
có tập đoàn tăng lữ (xuất gia) mệnh danh là samnyäsa (thoát ly). 


Mặc dù Šankara cũng bài bác Phật giáo kịch liệt như Kumärila, 
nhưng ông vẫn bị một số hậu duệ trong Vedänta công kích thậm 
tệ, cho là “tên Phật giáo trá hình” (bauddha-pracchanna). Tuy 
công kích Phật giáo, nhưng những điều ông viết nếu thay đổi từ 
ngữ thì dễ dàng khiến người ta có cảm tưởng là Phật giáo. Thật 
sự, §ankara hoàn toàn không phải Phật giáo, nhưng ông chịu ảnh 
hưởng của Trung quán và Duy thức quá đậm, dùng phương pháp 
luận của hai trường phái Đại thừa này để luận giải Upanishad. 
Ông không trực tiếp học từ hai phái này, mà từ thầy truyền là 
Govinda, và Govinda là môn đệ trực tiếp của Gaudapäda. Chính 
Gaudapada mới là người trực tiếp chịu ảnh hưởng của Trung 
quán rất đậm. 


Thế nhưng điều quan trọng để Šañkara bị công kích là tư tưởng 
bất nhị (advaita) với nội dung Phạm-Ngã nhất thể. Brahman và 
atman là một, nhưng trong khi bị vô minh che lấp nên ãtman bị 
tách rời khỏi bản thể Brahman mà chịu trầm luân trong thế giới 
như huyễn (maãyä). Một khi ãtman loại trừ vô minh, thoát khỏi 
thế giới như huyễn, trở về với Đại Ngã, bấy giờ ãtman và 
Brahman là một. Điều này không thể chấp nhận được đối với tôn 
giáo nhất thần (monism). Brahman là Thiên chúa độc nhất. Ta 
thuộc về Ngài, một phần trong phẩm tính của Ngài. Nhưng ta 
không bao giờ là một với Thượng đế. Nói thế chẳng khác nào 
người đạo Phật nói: tất cả chúng sanh đều là Phật. 

Thứ đến, nói thế giới này là như huyễn (may3), đây là tư tưởng 
của Phật giáo, nhắm xem tất cả thế giới này đều bất thực, nhưng 
thế giới này được sáng tạo bởi chính Brahman. Bản thể Brahman 


80 | TUỆ SỶ 


là thực hữu, và thế giới mà Ngài tạo ra tất nhiên cũng thực. 


A‹ 


Còn nhiều điểm nữa, nhưng không phải là trọng tâm vấn đề ở 
đây. 

Như đã thấy, khởi thủy, Mimämsaä chỉ nói về nghiệp như là 
hành vi tế tự và apurva là yếu tố vô kiến phát sinh từ hành vi tế 
tự và tiềm tại nơi người tế tự để cuối cùng dẫn nó sinh thiên, và 
như vậy apurva chỉ được hiểu với tính chất thiện. Về sau, ý nghĩa 
apũrva được mở rộng cho hành vi xấu, ác nghiệp, và nó tiềm tại 
nơi người để dẫn nó tái sinh vào những nơi xấu. Tất cả ý nghĩa 
này là diễn tiến tự nhiên của nghiệp, không có sự can thiệp của 
thần linh hay Thượng đế. 


Šankara chỉ trích quan điểm này. Chú giải Brahmasũtra câu 
kinh III.2.38195, Šankara phê bình Mĩmämsä; phái này cho rằng 
nghiệp tự nó dẫn đến kết quả trong tương lai mà không có sự 
can thiệp của Thiên chúa Iévara. Theo Šankara, nghiệp là hành 
vi phát sinh rồi diệt trong thoáng chốc, và apurva như Mimämsä 
nói thì vốn là yếu tố vô tâm (acetanđ), tự nó không dẫn đến kết 
quả lâu dài về sau. Cho nên, điều hợp lý phải nói là nghiệp và kết 
quả của nghiệp đều do lávara. Chính Iávara là đấng phán xét 
thiện ác và thưởng phạt. Bhagavadgita nói, “Ai muốn thờ phụng 
thần linh nào bằng tín tâm, Ta sẽ làm cho tín tâm của nó không 
dao động.”107 


Brahmasutra IV.1.13-14198 nói, khi đã thông đạt bản tính 
Brahman, tất cả tội lỗi trước kia đều bị diệt và tội sau này cũng 
đoạn tuyệt; và cả nghiệp thiện cũng vậy, sau khi xả bỏ thân này; 
nghĩa là, hiện thân giải thoát (j/ïyanmukti), đoạn tuyệt cả hai. 

Câu kinh này là tín lý căn bản của Vedãnta, và của cả Ấn giáo về 
sau, về ý nghĩa diệt nghiệp và giải thoát. Mặc dù ngày nay nói đến 


106 Brahmasutra (BS) III2.38: phalam atah upapotteh/ Brahmasũtra, with text and 
translation by Swami Vireswarananda, 1847. 


107 Bhagavadgita vii.21. 
108 op.cit.: tad-adhigama uttarapurvaghyor aŠle§avinau tadvyapade$at//itarasyäpy 
evam asaméslesah pate tu// 


NGHIỆP TRONG TRIẾT HỌC TỒN GIÁO ẤN ĐỘ | 81 


Upanisad, Vedänta, hay nói chung là Ấn-độ giáo, không thể 
không đề cập đến khái niệm giải thoát (moksa); thế nhưng, trong 
Veda, không tìm đâu thấy rõ giải thoát như được hiểu sau này. 
Mục đích của đời người trong Veda, sống hiện tại là hưởng dục 
(kama) và tài sản (artha); sau khi chết sinh thiên. MImämsä 
trong thời kỳ đầu, từ Jaimini, trung thành với cứu cánh của Veda, 
xem tế tự để sinh thiên là phận sự và mục đích cứu cánh. Về sau, 
cho đến Kumarila, bắt đầu lưu ý đến khái niệm giải thoát. Nhưng 
giải thoát ở đây cũng chỉ không còn trầm luân sinh tử và sinh 
thiên để vĩnh viễn hưởng thụ dục lạc ở đó. 

Chỉ trong các Upanisad mới bắt đầu tìm thấy khái niệm giải 
thoát. Ý niệm về giải thoát như được hiểu sau này liên hệ đến ý 
tưởng nghiệp quả và luân hồi; cả hai đều khá mơ hồ ngay cả 
trong các Upanishad. Gán những khái niệm này vào Veda và 
Upanishad chỉ do các thế hệ sau này. Cho nên, Halbfass phát biểu 
một câu khá lạ lùng: “Lý thuyết về nghiệp và luân hồi không phải 
là, và chắc chắn không phải luôn luôn là, phong cách tư duy của 
Ấn-độ.”109 


Sớm nhất cũng chỉ trước một thời gian ngắn tức là sớm nhất 
cũng sau Phật giáo thời A-dục, hoặc từ Brahmasutra trở đi, khái 
niệm giải thoát mới chính thức được đưa vào các Upanishad 
cùng lúc với thuyết Bất nhị (advaita), Phạm-Ngã nhất thể, như 
được thấy ở câu kinh trong sớ giải của Šañkara đang đề cập. 
Trong các câu kinh đã dẫn (BS. II.2.38, 41)11°, hai khái niệm 
chính về giải thoát được ám chỉ: jwanmukti - hiện thân giải thoát, 
và dehamukti - hậu thân giải thoát. Nhưng rõ nhất là các câu kinh 
BS. iv 1.13, 14, 15. Câu kinh iv.1.13 nói, do thông đạt Brahman 
mà nghiệp quá khứ tiêu diệt, nghiệp đương lai xả ly. 

Ở đây có ba loại nghiệp: (1) nghiệp tích tập (sañcita-karma), 
những hành vi thiện hay ác trong các đời trước được tích lũy để 
chờ cho kết quả; (2) nghiệp chánh phát (prarabdha-karma), 


109 Tradition, p.295. 


110 BS. iv. 1. 13-15: tad-adhigama uttarapirvaghayor aŠle§avinasqu, tad vyapade$at/ 
itarasyäpy evam asamélesah, pate tu/ anaärabdhakarye eva tu pủrve, tad avadheh// 


82 | TUỆ SỶ 


nghiệp tích lũy đang hình thành kết quả trong đời này; và (3) 
nghiệp vị lai (agama-karma), cũng gọi là nghiệp chánh tác 
(kriyamana-kRarma), những hành vì thiện ác được làm trong đời 
hiện tại, được gom chung vào nghiệp tích tập để chờ cho kết quả 
trong các đời sau. 


Người thông đạt Brahman Brahmamadhigama, thấu hiểu được 
bản tính Brahman, là người đã đạt giải thoát trong lúc còn sống, 
gọi là hiện thân giải thoát (juanmukti). Đạt được giải thoát như 
vậy là bậc chứng trí (jñanmï), thuộc hàng Thánh giả của Vedänta, 
tương đương với Arhan trong Phật giáo. Với hiện thân giải thoát, 
hết thảy nghiệp tích tập đều bị diệt trừ, và nghiệp vị lai cũng bị 
ngăn chặn. Sớ giải câu kinh iv.1.15 nói, có hai ý kiến về diệt 
nghiệp. Một ý kiến cho rằng khi một vị đã chứng trí, tất cả nghiệp, 
tích tập cũng như chánh phát, đều bị diệt sạch. Brahmasutra phủ 
nhận ý kiến này. Theo đây, vị chứng trí với hiện thân giải thoát 
chỉ diệt nghiệp tích tập. Nghiệp chánh phát chỉ diệt khi nào hết 
tác dụng; chứng trí không ngăn cản được tác động của nó. Khi 
nghiệp này cạn, thân này bị xả bỏ, chứng trí đạt hậu thân giải 
thoát (dehamukti) tức giải thoát sau khi chết. 


Sớ giải cũng nói rằng, với nghiệp tích lũy (sañcita-karma) còn 
tồn đọng nơi người chứng trí, sau khi người ấy chết, nếu là thiện 
sẽ truyền lại cho con cháu hưởng; nếu là ác, sẽ truyền lại cho kẻ 
thù để nó chịu quả báo thay (!). Đây là những hành vi thiện 
không thuộc nghiệp thường hành (nityakarma) như lễ cúng tế 
thần Lửa (agnihotra: hỏa cúng, hay hỏa tế). 


Šankara cũng lưu ý đến khả năng hối tội (prãyaácitta: hối tâm) 
trong một số trường hợp đặc biệt. Điều này được xác nhận bởi 
Šahkara trong đoạn sớ giải câu kinh iii.1.8: “Thật vậy, ngoại trừ 
do các nguyên nhân hối tâm, không có nghiệp nào bị đoạn 
tuyệt.”111 


Mặc dù präyaécitta (hối tâm) không được xem là điều kiện tất 


111 nghỉ präyascittädibhir hetubhir vinä karmanam ucchedah sambhavyate. Trong bản 
dịch Anh của Swami Vireswarananda, nhưng đoạn liên hệ präécitta (hối tâm) bị lược 
bỏ. 


NGHIỆP TRONG TRIẾT HỌC TỒN GIÁO ẤN ĐỘ |83 


yếu để dẫn đến giải thoát cứu cánh; nhưng không có chứng trí 
nào phát sinh với tâm không thanh tịnh. Prãyaécitta chính là cầu 
nguyện sự tha thứ của Thượng đế để gột cho tâm thanh tịnh. 
Như Srimad Bhäãgavatam VỊ.1.9 nói: “Người dù thấy và nghe, biết 
tội ác nguy hại cho mình, mà vẫn cố làm, thế thì hối tâm có nghĩa 
gì?”112 


Thế nhưng, trong đời sống thường nhật, präyaécitta không thể 
thiếu vì phạm tội là điều khó tránh. Tín đồ của hầu hết các tôn 
giáo đều tự cảm thấy yếu đuối trước những cám dỗ hay bị chi 
phối bởi vô minh, ngu đốt, khiến dễ có hành vi sai quấy, do đó 
cần đến sự tha thứ của Thượng đế. Luật điển Dharmaéästra có 
những quy định khá chỉ tiết về điều khoản này, tùy theo mức tội 
và tùy theo giai cấp. Các präyaécitta được thực hành bằng những 
hành vi như cạo trọc đầu, tắm bùn, tắm phân bò, hay nước thánh. 


Praya§citta được xem là một phần trong ân huệ của Thượng đế 
do bởi lòng nhân từ ban phát cho kẻ biết hối lỗi. Nhưng trên tất 
cả, phương tiện diệt tội này là nhận thức và sùng kính Thượng 
đế. Krsna nói với Arjuna: “Ai nhận thức rằng Ta là đấng Vô sanh 
(a/a), đấng Vô thủy (anađi), là Thiên chúa Cao cả (Mahe§vara: 
Đại Tự Tại thiên) của thế gian, người ấy không ngu sỉ giữa những 
phàm phu ngu muội; nó giải thoát khỏi tất cả mọi tội lỗi.”113 

Sùng kính (bhakểi), trí (jñanï) và nghiệp (Rarma) là ba con 
đường dẫn đến tương ưng với Thượng đế, dẫn đến cứu cánh giải 
thoát; là ba bộ phận chính của Bhagavadgitä. Bằng con đường 
tương ưng nghiệp (karma-yoga): thực hiện các phận sự theo giai 
cấp, tỉnh cần tu đạo, chiêm bái Thánh tích, bố thí và tế tự; bằng 
con đường tương ưng trí (jñãna-yoga): tự tiết chế, lóng sạch tâm 
trí; bằng con đường tương ưng kính tín (bhakti-yoga): tư duy 
quán tưởng về Thượng đế. 


Sùng kính là sự thể hiện đức tin tuyệt đối nơi Thượng đế, tập 


112 drsta-árutabhyäm yat paãpamh jãnann apy ãtmano "híitam karoti bhuyo vivasah/ 
prayascittam atho katham/⁄ 
113 Bhagavadgita x.3. 


84| TUỆ SỶ 


trung hoàn toàn ý thức nơi Thượng đế, chuyên tâm nhất trí vào 
Thượng đế, và như vậy cư ngụ ngay trong Thượng đế. Nhưng 
làm được điều đó không phải dễ. Nếu không làm được như thế, 
Krsna chỉ dẫn, hãy đi theo con đường hành sự (abhyäsa), đó là 
con đường hành động mà không mong cầu kết quả. Hành động 
không mong cầu kết quả, hay nghiệp vô cầu, là điểm cốt yếu 
trong triết lý hành động, hay thuyết lý nghiệp, của BhagavadgIta. 


Trong đó, con đường khó nhất là trí. Krsna nói với Arjuna: “Trí 
(jñana) cao hơn hành (abhyasa). Thiền (dhyäna) thiết thực hơn 
trí. Xả ly nghiệp quả (karmaphala-tyäga) thù thắng hơn thiền. 
Do xả mà trực tiếp dẫn đến tịch tĩnh (éãn£ï).” Đó là tuần tự tu tập 
để đạt đến cứu cánh giải thoát. Bằng hành động xả, vô cầu mà 
tâm được tịch tĩnh. Do tâm tịch tĩnh mà tập thiền để chiêm quan 
Thượng để, do sự chiêm quan này mà đạt được trí tuệ về 
Thượng đế. Theo văn thì có thể như vậy, nhưng ý kiến các nhà 
giải thích không đồng nhất. Šankara đặt trí lên hàng đầu. 
Rãmanuja xem trọng tương ưng nghiệp, thực hành các phận sự 
thường quy (nitya-karma) hay tùy thời (naimittika), nhưng trên 
hết là hành động dâng hiến vì Thượng đế với sự sùng kính tuyệt 
đối. 

Điểm nổi bật nhất trong triết lý hành động hay thuyết lý nghiệp 
của Bhagavadgrta là chủ nghĩa anh hùng, có thể nói như vậy. 


Khởi đầu là Arjuna, tự nhiên cảm thấy rủn chí ngay trước giây 
phút lâm trận: “Sao ta lại phải giết anh em mình, vì vinh quang 
chiến thắng, vì vương quốc, hay vì dục vọng?” 


Trên chiến trường Kuru, nhìn từ lịch sử hiện thực trong thế 
giới con người, đó là cuộc chiến huynh đệ tương tàn của anh em 
ruột thịt trong một vương triều. Cuộc chiến lại được nâng lên 
hàng tư tưởng triết học, cho nên trường Kuru (Kuru-ksetra) trở 
thành trường nghĩa vụ (dharma-ksetra). Krsna, Thượng đế hóa 
thân làm người đánh xe, khiển trách thái độ bất xứng của Arjuna; 
và để khích lệ tỉnh thần chiến đấu, Krsna không phân tích chính 
nghĩa hay phi nghĩa của cuộc chiến huynh đệ tương tàn này, mà 
chỉ nói đến nghĩa vụ của người chiến sĩ; nghĩa vụ ấy được quy 


NGHIỆP TRONG TRIẾT HỌC TỒN GIÁO ẤN ĐỘ |85 


định bởi chính Thượng đế. Các nhà chú giải không cho rằng 
Arjuna phân vân vì cuộc chiến phi nghĩa, mà vì không phân biệt 
được tính bất diệt của Tự ngã ätman và thân xác hủy hoại này. 
Krsna bảo Arjuna: “Ta, và ngươi, và các thủ lĩnh này, đã, đang và 
sẽ thường hằng tồn tại. Thân xác này rồi già, rồi chết, và rồi tự 
ngã äãtman sẽ chuyển sang thân thể khác. Các trí giả không mơ 
hồ về điều này.”11 Nói cách khác, trong chân lý tuyệt đối, không 
có kẻ giết cũng không có kẻ bị giết. Đây là tín lý của hành động. 
Hai nguyên lý cứu cánh của tồn tại Brahman và ätman, thường 
hằng, bất diệt. Từ đó mà nhận thức về thế giới, con người, sống 
và chết, và nghĩa vụ. Trong toàn bộ nội dung Bhagavadgitä hóa 
thân Thượng đế Krsna diễn giải cho người học trò yêu quý của 
mình là Arjuna về ý nghĩa trí tuệ và hành động, con đường bằng 
trí tương ưng (jñana-yoga) và nghiệp tương ưng (karma-yogg). 
Bằng trí tuệ mà nhận thức bản tính của ätman và Brahman để 
đạt đến cứu cánh giải thoát. Bằng hành động, thực hiện các nghĩa 
vụ một cách hoàn hảo, cũng dẫn đến cứu cánh giải thoát. Cái nào 
chính hay phụ, hay cả hai hỗ tương, tùy theo trường phái và xu 
hướng tư tưởng. Trong liên hệ ở đây, chúng ta đề cập một vài 
khía cạnh trong tương ưng nghiệp. 


“Hãy làm trong nghĩa vụ tương ưng, này Arjuna, dẹp bỏ tham 
trước nơi các nghiệp hành động. Thành công hay thất bại đều 
bình đẳng. Đó gọi là tương ưng bình đẳng tính.”115 Đây là nội 
dung cơ bản của thuyết lý nghiệp như là triết lý hành động của 
Bhagavadgita. 


Vậy, theo đây, nghiệp là gì? Kinh điển Veda quy định ba loại 
nghiệp, cần phải giác tri: nghiệp (karma), hành vi chân chính 
theo những điều kinh điển quy định; phi nghiệp (akarma), 
những hành vi bất chính mà kinh điển cấm chỉ; và vô nghiệp 
(akarma). Trong đó, vô nghiệp hàm ý thú ẩn áo, khó thấy khó 
hiểu; là hành vi làm mà không làm, không làm mà làm tất cả. 
Hành động với tâm vô chấp, vô cầu, vì biết rằng kẻ hành động 


112 Bhagavadgita (BG) ii. 11, 12. 
115 BG ii. 48. 


86 | TUỆ SỶ 


chính là tự ngã, và mọi hành động đều do Thượng đế và dâng 
hiến cho Thượng đế. “Ai thấy nghiệp trong vô nghiệp, vô nghiệp 
trong nghiệp, ấy là người đã giác ngộ giữa loài người, đã đạt 
tương ưng, là tác giả của nghiệp biến mãn.”116 


Nghiệp chân chánh cần phải thực hiện gồm ba hạng mục: (a) 
Nghiệp thường hành (nitya-karma), những nghĩa vụ cần phải 
thực hiện thường xuyên, như hiến tế thần linh, tế tự tổ tiên và 
các Bà-la-môn quá vãng, tắm nước thánh sông Hằng.v.v. (b) 
Nghiệp tùy thời (naimittika-karma), nghĩa vụ bất thường, trong 
những trường hợp đặc biệt, như chăm sóc người ốm, cầu nguyện 
cho linh hồn người chết, hoặc tắm sông khi có nhật hay nguyệt 
thực. (c) Nghiệp tùy ái (kamya-karma), hành vi với mục đích 
mong cầu, như con cái, tài sản. 


Nhìn từ biểu diện, nghiệp được nói như vậy hoàn toàn không 
liên hệ gì đến ý nghĩa được hiểu trong các Kinh Luận Phật giáo. 
Bởi vì, nghiệp được hiểu trong Phật giáo là những hành vi mang 
tính thiện ác, hữu ích hay gây hại cho mình và cho người trong 
đời này và những đời sau, được thực hiện bằng ý chí tự do, bằng 
quyết định lựa chọn của chính chúng sinh, không một quyền lực 
ngoại tại hay tối cao nào chỉ định. Cơ sở triết lý của thuyết nghiệp 
này là không tồn tại một tự ngã thường hằng bất biến đằng sau 
mọi hành động, và cũng không tồn tại một đấng Chủ tể ngự trị 
trên cao giám sát mọi hành vi và thưởng phạt. Thế nhưng, gạt ra 
ngoài tất cả sai biệt ngữ pháp, có và không, tồn tại hay không tồn 
tại, nghiệp vẫn hàm ý nghĩa chung, đó là bất cứ hành vi nào nhất 
định dẫn đến kết quả hoặc hữu ích, hoặc tổn hại, cho mình và cho 
người, trong đời này và đời sau, hành vi ấy được gọi là nghiệp. 
Điểm khác biệt là trong Bhagavadgitã nghiệp trên phương diện 
bản thể là nguyên lý của tồn tại, và trong xã hội nó là nguyên lý 
hành động. Ý nghĩa cốt yếu phát xuất từ nghiệp như là hành vi tế 
tự của Veda như được thấy trong Pũrva-MImämsä. 


Chúng ta dẫn thêm một ít tụng văn từ Bhagavadgitã để có nhận 
thức khái quát về diễn tiến của nội dung và từ nghĩa này. 


116 BG. iv. 17-18. 


NGHIỆP TRONG TRIẾT HỌC TỒN GIÁO ẤN ĐỘ | 87 


Gitã iii. 14-15: “Các loại hữu sinh xuất sinh từ thực phẩm. Thực 
phẩm phát sinh từ mưa. Mưa phát sinh từ tế tự. Tế tự là sự phát 
sinh của nghiệp. Nên biết rằng, nghiệp xuất sinh từ Brahman. 
Brahman là sự xuất sinh từ Bất hoại. Cho nên, Brahman là đấng 
Biến hành, thường hằng an trú trong tế tự.”117 


Aksara trong bài tụng này chỉ cho bản tính không hủy diệt, 
không biến đổi của Brahman, và cũng chỉ cho văn tự, mẫu âm, 
hay âm vận, âm tiết; đấy là nguyên ngôn của Veda, bất diệt. 
Nghiệp được nói ở đây là hành vi tế tự. Šahkara giải thích tế tự 
nói đây chính là sự làm phát sinh yếu tố apurva như được nói 
trong Mimäamsa. Nghiệp được nói như vậy không chỉ hành động 
của con người, mà bao trùm tất cả mọi thực thể mọi hiện tượng; 
không tồn tại nào, hữu hình hay vô hình mà bất động. Hoa rơi, lá 
rụng, cát bay, đá chạy, cho đến hành vi thiện ác của con người, 
thảy đều được bao trùm trong nghiệp, phát xuất từ thể tính bất 
diệt, bất biến của Brahman, được phán truyền trong Veda. Hành 
vi nào phản nghịch phán truyền của Veda sẽ phải nhận hình phạt. 


Điều đáng lưu ý trong hai bài tụng này là nội dung gần giống 
với điều Phật nói: “Hết thảy chúng sinh đều nương nhờ thức ăn 
mà tồn tại.”118 Ý nghĩa Phật nói, hết thảy chúng sinh đều cần 
dưỡng chất để tồn tại. Muốn có dưỡng chất, chúng phải tầm cầu, 
chiếm hữu. Do tầm cầu, chiếm hữu mà tạo nghiệp thiện hoặc bất 
thiện, và do đó dẫn đến lưu chuyển sinh tử. Trong ý nghĩa của 
Gitã, nguồn thực phẩm phát xuất từ tính bất diệt của Thượng đế, 
như là ân huệ Thượng đế ban phát cho mọi loài để duy trì sự tồn 
tại. Cho nên, tất cả tồn tại, tất cả nghiệp hay hành động đều phải 
hướng về Thượng đế. Cho nên, bài tụng tiếp theo Gitã (iii.16) nói, 
kẻ nào không lăn theo bánh xe được chuyển vận như thế, nó 


117 annad bhavanti bhutãni parjanyad annasambhavah/ yajñad bhavati parjanyo 
yajñah karmasamudbhavah// karma brahmodbhavam viddhi 
brahmaksarasamudbhavam/ tasmat sarvagatam brahma nityam yajñe 
pratistitam// 

118 S.12.11 (PTS, ii.11): cattärome, bhikkhave, ahãra bhutãnam va sattaänam thitiyä 
sambhavesinam vã anuggahäya, "Có bốn loại thực phẩm để cho các chúng sinh đã 
sinh tồn tại, hoặc tư trợ cho các chúng sinh cầu sinh.” 


88 | TUỆ SỶ 


sống cuộc đời vô ích trong tội lỗi, buông trôi các căn theo dục 
lạc.11 


II. LỤC SƯ NGOẠI ĐẠO 


Liên hệ đến vấn đề về nghiệp được nói đến trong Thánh điển 
nguyên thủy là những vị trong nhóm gọi là “Lục Sư ngoại đạo”. 
Chỉ tiết tương đối đầy đủ của sáu vị tông sư đương thời Phật này 
được giới thiệu trong kinh Sa-môn quả.120 


1. Purana Kassapa 


Trong số đó, Pũrana Kassapa (Phú-lâu-na Ca-diếp) với thuyết 
vô tác (akriya-väda) cho rằng mọi hành vi tội ác chẳng dẫn đến 
nghiệp báo gì: “... Đi đến bờ Nam sông Hằng mà giết, sai bảo giết, 
cắt xẻ, sai bảo cắt xẻ, luộc chín, sai bảo luộc chín, không do nhân 
duyên này mà có tội ác; cũng không vì vậy mà dẫn đến hậu quả 
của tội ác. Đi đến bờ Bắc sông Hằng bố thí, tế tự, không do nhân 
duyên này có phước, cũng không vì vậy mà dẫn đến kết quả của 
phước... 121 


Nơi khác, trong Kinh Chalabhijatisuttam1?? Änanda dẫn chủ 
trương của Pũrana phân loại các đẳng cấp theo màu sắc, trong 
đó thấp nhất là màu đen (kãnhabhï/ati), đẳng cấp của những 
người mổ dê, mổ heo, cho đến cai ngục, và nhiều nghề tàn ác 
khác. Thứ hai, đẳng cấp màu lam (nïlãbhijati) của những Tỳ- 
kheo sống với gai nhọn (kandakavuttika-bhikkhu). Thứ ba, đẳng 
cấp màu đỏ (iohitabhijati) của những người Ni-kiền chỉ khoác 
một y (niganthä ekasataka). Thứ tư, đẳng cấp màu vàng nghệ 
(haliddaäbhijati) của những đệ tử tại gia khoác áo trắng của Lõa 
hình ngoại đạo (gihï odatavasana acelakasavakRa). Thứ năm, 
đẳng cấp màu trắng (sukkäãbhïjati) của các nhóm Hoạt mạng nam 


112 evam pravartitam cakramm nãnuvartayatiha yah aghayur indriyaramano mogham 
paha sa jivati. 

120 Sãmafññaphala-sutta; D. 2; Hán dịch tương đương: Trường A-hàm 17, Kinh 27 “Sa- 
môn quả”. 

121 jbid. 

122 A (PTS) iii.383. 


NGHIỆP TRONG TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ |89 


và nữ (äjivakã äjïivakiniyo). Cho đến thứ sáu màu siêu trắng 
(paramasukka) là đẳng cấp cao nhất của những vị như Nanda 
Vaccha, Sankicca và Makkhali Gosäla. Nhưng phân loại đẳng cấp 
này trong Kinh Sa-môn quả được kể là chủ trương của Makkhali 
Gosala. 


Thêm nữa, trong kinh Mahali123, một người Licchavi tên là 
Mahäli nói với Phật về chủ trương vô nhân luận (ahetuka-vada) 
của Pũrana, rằng “Không có nhân, không có duyên cho sự thanh 
tỉnh của các chúng sinh...” Chủ trương này trong kinh Sa-môn 
quả được kể là của Makkhali như sẽ thấy dưới đây. 


Buddhaghosa, trong Sớ giải Pali,122 giải thích tên gọi này với chỉ 
tiết khá ly kỳ. Pũrana Kassapa sinh ra, con số nô lệ của gia đình 
nọ được tròn đầy 100,125 do sự kiện này mà ông được đặt tên 
như vậy. Ở đây tất có sự nhầm lẫn. Vì Kassapa (skt.) là một họ 
lớn thuộc giai cấp Bà-la-môn. 


Kinh Lokayatikasuttam126 tường thuật hai người Bà-la-môn 
thuộc nhóm Thuận thế (lokaäyatikaä brãhmana) kể với Phật rằng 
Purana tự tuyên bố là vị nhất thiết tri, nhất thiết kiến; ông này 
nói: “Dù khi ta đi hay đứng, thức hay ngủ, tri kiến luôn luôn hiện 
tiền.” Có thể do tuyên bố này mà ông được gọi là Pùũrana, theo 
nghĩa là “viên mãn trí tuệ”? Đây có thể đáng tin là nguồn gốc cho 
tên gọi của ông. 


Sớ giải cũng kể thêm rằng, ông được xem như là điềm cát tường 
do đó không hề bị khiển trách ngay cả khi ông không chịu làm 
việc. Nhưng ông vẫn không hài lòng do đó bỏ trốn. Ông bị bọn 
cướp lột hết y phục; ấy thế, ông không quan tâm, mà cứ lõa thể 
như vậy đi vào thôn, dân làng nhầm tưởng ông là vị Thánh thiểu 
dục cho nên rất tôn sùng, và dần dần có rất nhiều người xuất gia 
theo, con số lên đến 500. Truyện kể này mang tính khinh thị, 


123 Mahalisutttam, S (PTS) 3.69. 

124 Samññaphalasuttavannam; DA (PTS) 1. 132. 
125 pũrana (P3lï) có nghĩa là “đày”. 

126 A (PTS) 4.428. 


90 | TUỆ SỶ 


không đáng tin, nhưng sự kiện Purana là vị tông sư danh tiếng 
của một trong các nhóm lõa thể được gọi là ÄjTvika (Hoạt mạng 
ngoại đạo), thì điều này được hầu hết các nhà nghiên cứu về 
nhóm Ãjïivika công nhận. Ông còn chủ trì một tu viện lớn của 
những tu sĩ ÄjIvika ở Kukkatanagara.127 


Barua giải thích chủ trương vô tác (akriya-vada) của Purana 
như là quan điểm về tính thụ động hay bất hoạt (niskriya) của 
linh hồn hay tự ngã; làm hay sai bảo người khác làm, đó không 
phải do bởi chính linh hồn làm hay khiến người khác làm. Quan 
điểm này cũng tương tự với Samkhya theo đó purusa, nguyên tố 
tỉnh thần, tức tự ngã, là bản thể tự hữu và bất biến.128 Vì bất biến, 
nên mọi biến hóa trong quá trình chuyển biến chỉ là ảnh tư duy 
của purusa chứ không phải là hành động được điều khiển bởi tự 
ngã. 


Pũrana được biết là cuối cùng tự kết thúc đời mình trong một 
ao sen. Biến cố này được tường thuật rất khá lôi cuốn trong Sớ 
giải Dhammapada, chuyện kể về câu Pháp cú 181.129 Basham 
cho rằng chuyện kể này không đáng tin; nhưng sự kiện Pũrana 
tự sát thì có thể chấp nhận; bởi vì tự sát mang tính tôn giáo là 
điều rất thường thấy trong các tu sĩ ÄjIvika khi họ thấy các căn 
của mình bắt đầu thoái hóa.139 

Trong các kinh Pali, cũng như trong các Hán dịch tương đương, 
các điểm chủ trương của Pũrana Kassapa thường lẫn lộn với 
thuyết của Makkhali Gosäla. 


2. Makkhali Gosala 


Makkhali Gosala (skt. MaskarI Go$äliputra, Mạt-già-lê-cù-xá- 
lợi) với thuyết luân hồi tịnh hóa (samsarasuddhi-vada), theo đó 
sự giải thoát luân hồi diệt tận khổ đau của mọi loài là quá trình 


127 Arthur Llewellyn Basham, History and Doctrines oƒ the ÄjIvikas, a Vanished Indian 
Religion; Delhi, 2002; p. 81, 20-202. 

128 Benimadhab Barua, A History oƒ PreBuddhist Indian Philosophy, Calcuta, 1921; p. 279. 

129 Devorohanavatthu; DhA (PTS) iii. pp. 199ff. 

130 A, L. Basham, op.cít., tr. 88. 


NGHIỆP TRONG TRIẾT HỌC TỒN GIÁO ẤN ĐỘ | 91 


tiến hóa tự nhiên, không do bất cứ hành vi hay nghiệp báo gì. 
Không có nhân, không có duyên cho sự nhiễm ô hay thanh tịnh 
của các loài hữu tình. Ta không phải là tác giả, cái khác không 
phải là tác giả, con người không phải là tác giả. Không có cái gọi 
là lực, là nỗ lực, năng lực của con người. Hết thảy chúng sinh, hết 
thảy mọi sinh loại, hết thảy mọi sinh vật, hết thảy loài có sự sống, 
tất cả đều không tự chủ, bất lực, yếu đuối; chúng là sự tụ hội của 
định mệnh, bị chi phối bởi định mệnh, biến chuyển theo định 
mệnh (niyatisañgatibhavaparinata) mà cảm nghiệm khổ hay lạc 
trong sáu đẳng cấp chủng loại1?1; dẫn đầu bởi 1 triệu bốn trăm 
nghìn loại sinh thực khí (yonï: sinh môn), và thêm sáu nghìn và 
sáu trăm nữa. Có 500 loại nghiệp (pañca kammuno satäni), và 
năm loại nghiệp (pañca ca kammani), ba loại nghiệp (tni ca 
kammani), trong nghiệp và trong nửa nghiệp.132 Có 62 đạo tích 
(patipada); 62 trung kiếp (antarakappa), 6 đẳng cấp chủng loại, 
8 vị trí của con người 133; 49 nhóm hoạt mạng ngoại đạo 
(ã/ïvaka); 9 nhóm xuất gia ngoại đạo (paribbajaka); 49 trú xứ 
của rồng (nãgaävaäsa); 2 nghìn quan năng (indriya: căn), ba nghìn 
địa ngục; 36 vi trần giới (rajodhatu); 7 loại thai bào hữu tưởng 
(saññigabbha); 7 loại thai bào vô tưởng (asaññigabbha); 7 loại 
kết hệ thai (niganthigabbha); 7 loại chư thiên; 7 loại người; 7 
loại ác quÏ (pisãca: tì-xá-xà); 7 hồ nước... Có 8 triệu đại kiếp 
(mahakakkino), trong khoảng đó, bất luận kẻ ngu hay bậc trí, sau 
khi lưu chuyển luân hồi, sẽ tận cùng dứt khổ. Ở đây không có 
điều này, rằng “Tôi, do bởi giới, do bởi cấm nguyện, bởi khổ 
hành, bởi phạm hạnh, sẽ làm chín nghiệp chưa chín; hoặc liên 
tục nhẫn thọ mà diệt trừ nghiệp đã chín.” Khổ và lạc đã được 
đong đầy, luân hồi đã được vạch giới hạn, không có gì để thêm 
hay bớt, không có gì hơn hay kém. Như cuộn chỉ được ném ra, 


131 Cũng được cho là phân loại của Pũrana Kassapa; xem đoạn trên. 

132 Sớ giải, ibid., năm nghiệp: nghiệp y chỉ năm căn (pañcindriyavasena); ba nghiệp: thân, 
ngữ, ý; nghiệp (kamme ca): thần và ngữ; nửa nghiệp (upaddhakamme ca): ý nghiệp. 

133 qttha purisabhumiyo: bát nhân địa, 8 giai đoạn tiến hóa của con người. Sớ giải, ibid.: 
ngu độn địa (mandabhimi), hí tiếu địa (khiddäbhimi), ngữ quán sát địa 
(padavinamsabhumi), trực hành địa (ujugatabhumi), học địa (sekkhabhumi), Sa- 
môn địa (samanabhimi), thắng tiến địa (jinabhũmi), thối đọa địa (pannabhimi). 


92 | TUỆ SỶ 


nó bung ra trong khi lăn; cũng vậy, ngu hay trí sau khi lưu 
chuyển luân hồi sẽ tận cùng dứt khổ. 


Bình luận về các điểm chủ trương này, Malalasekera cho rằng 
chúng rất khó hiểu, ngay cả các nhà Sớ giải cũng thấy sự giải 
thích là một việc làm vô vọng.13 


Giải thích ý nghĩa tên gọi cũng như lý do Makkhali sống lõa thể, 
Sớ giải Kinh Sa-môn quả thuật chuyện: ông vốn là một tên nô lệ; 
một hôm bưng hũ dầu mè đi qua vũng đất sình, mặc dù chủ đã 
cảnh giác “coi chừng té!” (tata ma khalï) nhưng do vô ý ông đã 
trượt ngã và làm đổ dầu. Tên ông sau đó được gọi là Makkhali 
do bởi lời cảnh giác ma khali! Do sự kiện này, ông bỏ chạy nhưng 
chủ nắm áo kéo lại; ông vẫn vụt chạy do đó y bị tuột và ông sống 
lõa thể từ đó.135 Buddhaghosa thường có xu hướng kể lai lịch 
không mấy tốt đẹp của các nhà ngoại đạo, cho nên chuyện kể này 
không đáng quan tâm. Tuy nhiên, trong đó nói ngữ nguyên của 
Makkhali là do từ mã khali cũng được Patañjali nhắc đến với giải 
thích khác hẳn. Giải thích này nói, tên ông là Maskarï không phải 
vì ông là một maskara, mà vì ông chủ trương rằng “Chớ tạo các 
nghiệp. Tịch tĩnh là tối thắng (mã krta karmani, Sãntir vah 
$reyas)." Từ maskara được nhắc đến đây có nghĩa là “gậy trúc” 
và từ đó maskarï chỉ cho người cầm gậy trúc. Đây là ngữ nguyên 
theo ngữ pháp Pãnini. Nhưng PataBjali cho rằng maskarï là do 
câu nói ma krta: “chớ làm”, gần với Pali ma khali135 Giải thích 
ngữ nguyên này phù hợp với quan điểm chủ trương của Maskari. 

Thế nhưng Bhagavati sutra, kinh điển của Kỳ-na, đưa ra một 
giải thích khác. Tên ông ở đây được đọc là Mankhali. Từ mankha 
được hiểu là một lớp tu sĩ hành khất (bhiksãka-viéesa) mang 
theo một bản gỗ có họa hình trong khi lang thang (citraphalaka- 
vyagrakaro).137 Rudolf Hoernle cho rằng đây chỉ là hư cấu của 


134 Dictionary oƒ Pali Proper Names, New Delhi 2003; p. 399. 

135 Samafññaphalasuttavannam, DA (PTS) ¡. 144. 

136 A,L. Basham, op.cit. p. 79. 

137 William-Monier cho từ mañkha 2 định nghĩa: a. người ngâm vịnh trong cung đình (royal 
bard or panegyst); b. tu sĩ hành khất thuộc một hệ phái nào đó (a mendicant ofa partic. order). 


NGHIỆP TRONG TRIẾT HỌC TỒN GIÁO ẤN ĐỘ | 93 


BhagavatI.138 Thật ra, tên ông có nghĩa là gì, điều này không quan 
trọng. Hình như các chuyện kể này đều muốn xác nhận Makkhali 
hay MaskarI xuất thân từ giai cấp thấp hèn. Quan điểm của ông 
chống lại cả Phật giáo và Kỳ-na giáo cho nên tiểu sử của ông 
được ghi chép bởi cả hai phía với cố tình hạ thấp giá trị nhân vật, 
đây cũng là điều dễ thấy. 


Trong số các Tông sư ngoại đạo đương thời, Makkhali có lẽ 
được Phật đánh giá là nguy hiểm nhất do bởi quan điểm tà kiến 
điên đảo của ông. Kinh Tăng chỉ nói: “Ta không thấy một nhân 
vật nào mang lại nhiều điều tai hại, không an lạc, không lợi ích, 
vô nghĩa, khổ não, cho chư thiên và nhân loại như là kẻ ngu sỉ 
Makkhali."133 


Các nhà nghiên cứu phần lớn đồng ý rằng Makkhali Gosäla là 
nhân vật quan trọng trong các nhóm Äjïvika. Ông được xem là 
người độc nhất sáng lập ra hệ phái này.120° Trong bảng phân loại 
sáu đẳng cấp theo màu, Pũrana Kassapa liệt Makkhali, cùng với 
Nanda Vaccha và Kisa Sañkicca, vào hạng cao nhất thuộc màu 
cực trắng (paramasukka), như thế cũng đủ thấy vị trí của ông 
trong các ÄjIvika. 


Trong các điểm chủ trương của Makkhali được nêu trong Kinh 
Sa-môn quả, thuyết không nhân không duyên cũng được nơi 
khác trong Kinh tạng Päli, kể là chủ trương của Purana Kassapa. 
Phân loại sáu đẳng cấp cũng vậy. Vả lại, sự đánh giá cao của 
Purana Kassapa dành cho Makkhali có thể cho thấy ảnh hưởng 
giữa hai thượng thủ của các Äjivaka này. 


Điểm đặc biệt trong thuyết lý của Makkhali là nói về nghiệp. Ở 
đây nghiệp được nhận định như là định mệnh (niyati-vada: 
quyết định luận), theo đó số phận của mọi loài đã được quyết 
định không thể thay đổi; không phải được quyết định bởi thần 
linh hay một đấng tối cao nào, mà chính do quy luật tự nhiên như 


138 ERE. i. p. 260; dẫn bởi Basham, op.cit., tr. 35, n. 4. 
139 Makkhali-sutta, A. (PTS) i. 33. 
140 Basham, op.cit., tr. 35. 


94| TUỆ SỶ 


vậy. Một cách nào đó, có thể nhận định điều này phản ánh tư duy 
của tầng lớp bình dân bị trị, chống lại trật tự giai cấp dựa trên 
quyền lực tôn giáo của giai cấp Bà-la-môn. Yếu đuối, bất lực, 
không thể chống lại trật tự xã hội và thiên nhiên như một thứ 
định mệnh bất di bất dịch, đây là thái độ bi quan và thụ động của 
giai cấp bị áp bức. 

3. Ajita Kesakambala 


Vị tông sư thứ ba, Ajita Kesakambala (skt. Ajita-Ke§akamball), 
được kể cũng bác bỏ nghiệp và nghiệp quả: không có bố thí, 
không có hiến sinh (yittha), không có cúng vật (huta), không có 
quả đị thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời 
khác... con người do bốn đại hợp thành này, khi mệnh chung, cái 
øì là đất trở lại nhập vào thân đất, nước trở lại nhập vào thân 
nước, .. bố thí là thuyết bày đặt của kẻ ngu độn; những ai chủ 
trương thuyết tồn tại (atthikavađa) lời nói của chúng là hý luận, 
giả dối, rỗng tuếch. Ngu cũng như trí sau khi thân rã thảy đều cắt 
đứt, tiêu hủy, không còn tồn tại sau khi chết. 


Tên ông là Ajita, và được gọi là Kesa-kambala vì ông bện tóc 
làm y phục. Kesakambalasuttam chỉ trích thái độ hành trì cũng 
như thuyết lý của ông: Trong các loại y phục, được bện bằng tóc 
là loại y phục bi thảm nhất, thấp hèn nhất (kesakambalo tesam 
patikittho akhyati). Bởi vì, mùa nóng thì nó làm cho nóng thêm, 
mùa lạnh nó khiến cho càng lạnh; xấu xí, hôi thối. 1 


Thế nhưng, Barua tán dương thái độ sống mà ông xem là chủ 
nghĩa khắc kỷ, có thể sánh với Triết gia Epicurus của Hy-lạp. 
Người đương thời và hậu thế đã hiểu nhầm ông. Barua nói: “Sự 
thật hiển nhiên, Ajita Kesakambali của Ấn-độ và Epicurus của 
Hy-lạp đều là những con người có trái tìm thiện lương, họ yêu 
cách sống bình dị và tư duy cao siêu.”"12 


Thuyết của ông được kể chung với Pãyäsi, tường thuật trong 


141 Kesakambalasuttam, S (PTS) ì. 287. 


142 Benimadhab Barua, A History oƒ Pre-Buddhist Indian Philosophy, Motilal 
Banarsidass, (January 1, 1998); tr. 290. 


NGHIỆP TRONG TRIẾT HỌC TỒN GIÁO ẤN ĐỘ |95 


kinh cùng tên Payasisuttam (D. 23)123, thuộc nhóm theo chủ 
nghĩa duy vật. Cả hai được các nhà chép sử tư tưởng Ấn-độ ghép 
chung vào nhóm Caãrväka, hay Lokayäta mà Kinh Phật nói là các 
nhà ngụy biện (vitanda) và Thuận thế ngoại đạo. Thuyết của họ 
cũng được liệt vào loại tà kiến đoạn diệt luận (ucchedavada), 
một thứ chủ nghĩa hư vô cổ đại. 


Pãyäsi là một tiểu vương trong thị trấn Setavya thuộc vương 
quốc Kosala. Thuyết của ông được tóm tắt như sau: “Không có 
thế giới khác, không có chúng sinh hóa sinh; không nghiệp và 
quả báo dị thục của nghiệp thiện và ác."1 Trưởng lão Kumara- 
kassapa đã khá vất vả để bác bỏ quan điểm được cho là sai lầm 
tà kiến này, và kết quả Päyasi chấp nhận khuất phục, từ bỏ quan 
điểm tà kiến của mình. 

Cuộc tranh luận giữa tiểu vương Pãyäãsi và Kumara-kassapa 
cũng được ghi chép trong Kinh điển của Kỳ-na giáo, với tên gọi 
là Vua Paesi và Kesi. Sutrakãnga nhắc đến thuyết này trong hai 
bài tụng 11 và 12: ngu cũng như trí đều có một linh hồn (7a); 
linh hồn tồn tại khi thân xác còn tồn tại; sau khi chết, linh hồn 
cũng không còn, không có sự tái sinh; không có tội, không có 
phước, không có thế giới khác; sau khi thân xác tan rã thì linh 
hồn cũng không tồn tại. 15 

Chi tiết đầy đủ về cuộc hội thoại giữa Vua Paesi và Kesi cũng 
được phi trong Paesi-kahanayam, với bản dịch Anh của Willem 
B. Bollée.12 Trong đây, Kesi được ghi đầy đủ là Kesi kumära- 
samana, Sa-môn tên Kesi xuất gia từ ấu thơ, rõ là đồng nhất với 
Kumara-kassapa trong Kinh Payasi. Nội dung biện luận tường 
thuật trong Paøsi-kănayam đại để tương đồng. Cuối cùng Paesi 


143 Hán dịch tương đương, Trường A-hàm quyển 7, kinh số 7: É£j4## Tệ-tú kinh. 

144 D. 23 (PTS) ii. 253: iftipi natthi paro loko, natthi sattãä opapdtika, natthi 
sukatadukkatanam kammanam phalam vipako tỉ. 

145 CF. Jaina Sutras, Part II (SBE45), tr. by Hermamn Jacobi, [1895], Sutrakrtänga L 
1, 11-12; p. 237. 

146 Paesi-kahanayam, edited by Willem B. Bollée, Wiesbaden: Harrassowitz, 2002. 


96 | TUỆ SỶ 


chấp nhận thua lý và thay đổi quan điểm.17 
4. Pakudha Kaccayana 


Thuyết được kể tiếp theo của Pakudha Kaccäyana (skt. 
Kakuda-Kätyäyana)18 có thể liệt vào loại chủ nghĩa duy vật cổ 
đại Ấn-độ: Bảy yếu tố này (sattäkãya), bảy thân: đất, nước, lửa, 
gió, khổ, lạc, linh hồn, có tự nhiên (akafa), không do ai sáng tạo... 
Ở đây không có người giết hại, hoặc có người bị giết hại, người 
nghe hoặc người nói, người biết hoặc người khiến cho biết. Khi 
một ai dùng lưỡi kiếm sắc bén chém đầu, thời không có ai tước 
đoạt sanh mạng của ai cả, lưỡi kiếm chỉ rơi vào giữa bảy thân mà 
thôi. 

Trong Sớ giải đoạn kinh liên hệ,12 Buddhaghosa không cho biết 
chỉ tiết về cuộc đời của Pakudha, mà đặc biệt nhấn mạnh đến sự 
kiện ông này cự tuyệt dùng nước lạnh (situdakRa-patikkhittako), 
dù ngay sau khi đại tiện cũng không dùng nước để rửa. Chỉ dùng 
nước nóng và cháo (kañjiya). Mỗi khi đi qua một con sông hay 
đường nước, ông cho rằng đã mất giới (silam me bhinna). Ông chỉ 
bước qua sau khi làm một tháp bằng cát để quyết ý hộ giới. 
Basham cho rằng cháo như là món ăn hằng bữa và tháp cát là 
những hành trì thường thấy trong các tu sĩ ÄjIvika, do đó có thể 
kết luận Pakudha cũng thuộc về một nhóm Äjïvika, nhưng không 
có ảnh hưởng bằng Makkhali và Pũrana. 150 


Với quan điểm về bảy nguyên tố thường hằng, ông được nhiều 
nhà nghiên cứu cho là người đầu tiên trong tư tưởng sử Ấn-độ 
lập thuyết nguyên tử luận. Điều này có hơi khoa đại. Trong bảy 
nguyên tố của Pakudha, có bốn nguyên tố căn bản đã được nói 
đến trong các Veda. Kinh điển Phật giáo cũng thường xuyên nói 
đến bốn nguyên tố, tức bốn đại chủng (mahabhũta) là những yếu 
tố cơ bản hợp thành vật chất. Sự phân tích này được tiếp tục đi 


1427 CF. Erich Frauwallner, History oƒ Indian Philosophy: The Nature-philosophical 
schools and the VaisesiRa; Delhi 1993; vol. II, p. 218. 


148 Barua, op.cit, đồng nhất với Pippaläda được thấy trong Prašna-upanishad. 
149 DA (PTA) ¡. 144. 
150 op,cit. tr. 92. 


NGHIỆP TRONG TRIẾT HỌC TỒN GIÁO ẤN ĐỘ | 97 


sâu chỉ tiết trong các bộ phái phát triển về sau, cho đến các nhà 
Đại thừa. Duy có điều, trong tất cả luận giải về cực vi này, không 
công nhận chúng là những thực thể thường hằng bất biến. 


Trong bốn nguyên tố cổ điển, Pakudha thêm nguyên tố jia, tức 
mạng căn, hay tự ngã, hay phổ thông gọi là linh hồn. Jiva là bản 
thể thường hằng được nói đến trong Nigantha, nhưng ở đây nó 
không được xem là thành phần vật chất mặc dù bị bao trùm 
trong vật chất bởi nghiệp chất. Các tường thuật về chủ trương 
của Pakudha không thấy đâu xác định rõ /va ở đây là yếu tố vật 
chất, hay nó là tồn tại tỉnh thần. Trong chín thực thể thường hằng 
của Vaiéesika, đtma hay tự ngã, điều mà trong thuyết của 
Pakudha nó được gọi là 7a, cũng là yếu tố thường hằng tuy 
không phải là vật chất được cấu tạo bởi bốn nguyên tố vật chất. 
Thêm nữa, hai yếu tố khổ và lạc, Pakudha cũng cho là thực thể 
thường hằng. Điều này muốn nói rằng khổ và lạc những yếu tố 
tự nhiên, không do ai tạo ra chúng, không do chính ta mà cũng 
không do ai khác. Cho nên, quan điểm này chỉ đáng xếp vào loại 
thường trú luận (sassata-vada) như được kể trong kinh Phật, 
chứ không thể gọi là tiên phong của nguyên tử luận, dù hiểu 
nguyên tử theo phương diện nào, từ tư tưởng Hy-lạp cổ đại, hay 
khoa học hiện đại. Nếu muốn, người ta có thể nói rằng Pakudha 
chỉ tập hợp các chủ điểm đã được phổ biến trong các thuyết lý 
đương thời mà lập thành quan điểm riêng, không có gì mới mẻ. 
Có lẽ vì thế mà trong tư liệu Phật giáo cũng như Kỳ-na giáo, là 
hai nguồn tư liệu chủ yếu để hình dung các hoạt động tư tưởng 
đương thời ở Ấn-độ, đều không xem trọng và chỉ tường thuật sơ 
lược về ông này. 


Trong bốn nhà nói trên, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, không 
thừa nhận nghiệp và nghiệp quả, thảy đều được xếp vào nhóm 
akriya, chủ trương vô tác. Tiểu sử của họ còn mơ hồ. Những 
tường thuật trong Phật giáo cũng như Kỳ-na giáo muốn gợi ý 
rằng họ xuất thân từ giai cấp thấp kém. Có lẽ vì thế tư tưởng của 
họ chống lại hệ tư tưởng chính thống Veda; và phần nào đó phản 
ảnh tín ngưỡng phổ thông của các giai cấp thấp trong xã hội Ấn 
bấy giờ, bị thống trị bởi các giai cấp đặc quyền Bà-la-môn và Sát- 


98 | TUỆ SỶ 


đế-]]. 
5. Nigantha Nataputta 


Vị thứ năm được kể trong Sa-môn quả là Ni-kiền Thân Tử 
(Nigantha Nataputta| Nirgrantha-Jñatiputra), được tôn xưng 
Giáo tổ của Kỳ-na giáo (Jainism), sẽ nói trong một mục riêng ở 
trang kế tiếp, phần II. 


6. Sañjaya Belatthaputta 


Vị thứ sáu được kể là Sañjaya Belatthaputta (skt. Sañjay1 
Vairattiputra, Tán-nhã-di Tì-la-lê Tử). Hai vị đại đệ tử của Phật 
là Xá-lợi-phất và Đại Mục-kiền-liên được nói theo học phái này 
trước khi theo Phật. 


Thuyết của ông được kinh Sa-môn quả thuật như sau: “Nếu hỏi, 
“Có thế giới khác (paro loko) không? nếu tôi nghĩ có đời khác, 
tôi sẽ trả lời, 'Có thế giới khác; nhưng tôi không nói như vậy, 
không nói như kia, không nói khác như thế... Nếu hỏi, Không có 
thế giới khác chăng? nếu tôi nghĩ Không có thế giới khác, tôi sẽ 
trả lời Không có thế giới khác; nhưng tôi không nói như vậy, 
không nói như kia, không nói khác như thế...” 

Sớ giải Pali liệt thuyết của ông vào nhóm ngụy biện luận như 
được nói trong kinh Phạm võng, kiểu lý luận uốn éo như con 
lươn (amaräavikkhepika). Kinh nói, những vị này vì không biết 
một cách như thật thiện, hay bất thiện, và vì sợ vọng ngữ 
(musãvadabhaya), không muốn vọng ngữ, nói lời hư dối, nên họ 
trả lời, “tôi không nói như vậy. Tôi không nói như kia. Tôi không 
nói khác như kia...” 

Không có nhiều tư liệu về cuộc đời cũng như học thuyết của 
ông trong nguồn Päli cũng như trong văn hiến phương Bắc. 


III. NI-KIỀN THÂN TỬ - VÀ KỲ-NA GIÁO 

Vị Tông sư thứ năm được tường thuật là Ni-kiền Thân Tử (P. 
Nigantha Nataputta, S. Nirgrantha Jñatiputra). 

Sử sách Kỳ-na giáo chép rằng cả Vua Bimbisära (Tần-bà-sa-la) 
mà họ gọi Senika, và con trai của vua là Ajãtasätru (A-xà-thế) mà 


NGHIỆP TRONG TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ | 99 


họ gọi là Kũnika đều là đệ tử của Mahävrra. Chỉ tiết này có vẻ phù 
hợp với sự kiện được tường thuật trong Kinh Sa-môn quả, mặc dù 
trong đây nói Vua A-xà-thế (Kũnika-Ajãtasatru) đến phỏng đạo 
Ni-kiền Thân Tử chỉ một lần mà kết quả là không hài lòng với giải 
đáp của ông này cho nghỉ vấn của mình. 

Khi được hỏi về kết quả thiết thực trong hiện tại của sa-môn, 
người tu đạo là gì, Ni-kiền Thân Tử đề xuất thuyết của mình về 
bốn luật nghi tiết chế hay bốn cấm giới phòng hộ 
(cätuyasamvarasamvuto).151 


Bốn loại cấm giới phòng hộ này được biết cũng chính là bốn 
cấm nguyện (skt. cãturyama dharma) của Pãr§vara, 152 vị 
Tirthantika thứ 23, tiền nhân trực tiếp của MahävrTra vốn được 
kể là vị cuối cùng trong 24 Tirthantika. Bốn cấm nguyện của 
Pär$va gồm: Không giết hại tức bất bạo động (ahimsa) tức không 
sát sanh, không trộm cắp (asteya), tôn trọng sự thật tức không 
nói dối (satya) và không sở hữu (aparigraha). Mahävrra thêm 
cấm nguyện thứ năm là phạm hạnh (brahmacarya), tức tuyệt 
dục. Trong năm điều cấm giới của Mahävrra, có hai điều được 
nói là ảnh hưởng lớn đối với Gandhi sau này: bất bạo động 
(ahimsa) và tôn trọng sự thật (sa£ya). 


Bốn phòng hộ của Thân Tử được nêu trong Kinh Sa-môn quả, 
theo Sớ giải, điều thứ nhất liên hệ đến nước. Kinh nói: 
sabbavarivarito ca hoti, Sớ giải thích nghĩa: vari ở đây được hiểu 
là nước (sabbauadako). Thân Tử chủ trương cấm chế đối với tất 
cả loại nước lạnh, vì ông cho rằng trong nước lạnh có chúng sinh 
có tri giác 153 (sattasaññï), nếu dùng đến có thể sát hại chúng 
sinh ấy. Thế nhưng, Bodhi dịch Anh cụm từ này cho thấy được 
hiểu khác: curbed by all curbs, “ước thúc bằng tất cả mọi ước 
thúc”.15 Theo đó thì từ vari ngoài nghĩa là “nước” như Sớ giải 


151 nigantho sabbavarivarito ca hoti, sabbavariyutto ca, sabbavaridhuto ca, 
sabbavariphuto ca. 
152 Kailash Chand Jain Lord Mahavira and His Times, Dehli 1991, tr. 16. 


153 MA. (PTS) 1.168: so kira sitodake sattasaññï hoti, tasma na tam va|añjeti. 


100 | TUỆ SỸ 


thích nghĩa, nó cũng còn có nghĩa là “ước thúc, ngăn cấm” như 
trong từ varita vốn là phân từ quá khứ của vareti. Thế nhưng, 
trong từ điển của Pali Text Society, từ vari không có nghĩa thứ 
hai. Từ điển Päli-Nhật của Vân Tỉnh Chiêu Thiện (Kumoi) cũng 
chỉ nêu một nghĩa của väri là nước. Có thể Bodhi liên hệ bốn 
phòng hộ của Nigantha với bốn cấm nguyện của Pär§va nên cho 
vari thêm một nghĩa nữa, vì trong bốn cấm nguyện này không 
nói gì đến nước. Tuy nhiên, như Sớ giải cho thấy đối tượng của 
điều phòng hộ này là các chúng sinh trong nước lạnh chứ không 
phải phòng hộ chỉ vì nước lạnh. Điều này cũng phù hợp với tin 
tưởng của các Kỳ-na như được nêu trong Äcãräñgasutra, Thánh 
điển của Kỳ-na giáo: Có rất nhiều sinh vật sống trong nước; và 
với tu sĩ Kỳ-na nước phải được nói là loại vật chất có sự sống, 
nghĩa là có linh hồn. Cho nên, tu sĩ Kỳ-na cần phải chấp hành cấm 
chế đối với nước. Kinh này cũng chỉ trích những người theo đạo 
Phật vì những người này tự cho là họ được phép sử dụng nước 
một cách tự do, được phép uống và làm vệ sinh.155 


Chủ trương về nghiệp của Ni-kiền tử được đề cập trong Kinh 
Phật, đặc biệt Upali-sutta và Cũladukkhandha-sutta trong 
Majjhima-Nikaya.156 


Kinh Upali mở đầu bằng đối thoại giữa Phật và một người Ni- 
kiền tên là Dighatapassi (Trường Khổ Hành). Đức Phật hỏi 
Diphatapassĩ: Nigantha Nãtaputta thiết lập bao nhiêu nghiệp cho 
sự tạo tác ác nghiệp và cho sự chuyển khởi ác nghiệp? 
DiphatapassI trả lời: Nigantha Nãtaputta không có tập quán 
thuyết về nghiệp, mà có tập quán nói về phạt (danda). Được hỏi 
có bao nhiêu loại phạt, trả lời: có ba; đó là thân phạt 


15 Bhikkhu Bodhi, The Middle-Length Discourses oƒ the Buddha: sabbavarivarito, 
“curbed by all curbs”; sabbavariphufo, “claimed by all curbs”. Thanissaro Bhikkhu 
dịch bốn phòng hộ này: “obstructed by all waters, conjoined with all waters, 
cleansed with all waters, suffused with all waters.” 

155 Hermamn Jacobi, Äcärähga-sũtra, J]aina Sutras, Part II (Sacred Books oƒ the East vol. 
22), tr. by Hermamn Jacobi, [1884], p. 6. 

156M 56 (PTS 1.372 ff): Upälisuttam. Hán, Trung A-hàm quyển 13, số 133 “Ưu-bà-li 
kinh.” - M 14 (PTS 1.91 ff) Cũladukkhakkhandhasuttam. Hán, Trung A-hàm, quyển 
25, số 100 “Khổ ấm kinh”. 


NGHIỆP TRONG TRIẾT HỌC TỒN GIÁO ẤN ĐỘ | 101 


(kayadanđa), ngữ phạt (vacidanda) và ý phạt (manodanda). Ba 
loại phạt này khác nhau, trong đó thân phạt được cho là nghiêm 
trọng nhất. Giải thích về các loại phạt này, Sớ giải Pãli157 nói, các 
Nigantha cho rằng hai loại phạt thân và ngữ thuộc loại vô tâm; 
thân phạt, cũng như gió thổi lay cành cây, làm nước trôi, trong 
đó không có gì là tâm cả. Ngữ phạt, cũng như gió thổi khiến hai 
cành cây cọ vào nhau phát ra tiếng, và gió thổi khiến nước chảy 
có tiếng, trong đó cũng không có cái gì là tâm. Vì vậy, Ni-kiền 
Thân Tử chủ trương thân phạt là nghiêm trọng nhất. 


Thuyết giáo của Đức Phật khác hẳn với Nigantha. Ngài không 
nói “phạt” mà nói “nghiệp”, và trong ba nghiệp, ý nghiệp quan 
trọng nhất. 


Cuộc đối thoại giữa Phật và DIighatapassI đến đây thì ngưng. 
DiphatapassI sau đó đi đến với Nigantha Nãtaputta và tường 
thuật cuộc hội kiến vừa rồi. Trong sự tường thuật này cũng chỉ 
nói đến lời khoa trương của Nãtaputta rằng, cái gọi là ý phạt thấp 
kém không thể so sánh với thân phạt mạnh mẽ được, và không 
có giải thích chi tiết gì thêm. Lúc bấy giờ có trưởng giả Upäli vốn 
là tục gia đệ tử của Nigantha Nãtaputta cũng có mặt. Sau khi nghe 
tường thuật, Upäli cao hứng tình nguyện đến luận chiến với Sa- 
môn Gotama và hứa hẹn sẽ nắm Sa-môn Gotama mà xoay như 
lực sĩ xoay thùng rượu. 


Trong cuộc luận chiến với Phật, Upäli cũng không đưa ra giải 
thích nào về chủ trương thân phạt, duy chỉ xác nhận tính cách 
nghiêm trọng của nó. Nhưng đức Phật nêu nhiều thí dụ chứng tỏ 
chính ý nghiệp có sức mạnh hơn thân nghiệp. Chính ý nghiệp 
điều động thân nghiệp. 

Cuối cùng, Upaäli chấp nhận thuyết của Phật và cho rằng 
Nigantha Nãtaputta đã sai lầm khi chủ trương thân phạt. Sau đó, 
ông trở thành đệ tử của Phật. 

Có lẽ ý nghĩa thân phạt của Ni-kiền Thân Tử sẽ rõ hơn khi đọc 
đến kinh Tiểu khổ uẩn (Cũladukkhandha-sutta). Kinh được 


157 Upalisuttavannam, MA (PTS) 3.53. 


102 | TUỆ SỸ 


thuyết cho Mahänäma họ Thích khi Phật trú tại Ca-tì-la-vệ. 


Sau khi nêu các nguy hiểm của dục (kãma), đức Phật kể lại cuộc 
hội thoại với các Ni-kiền tử tại núi Linh thứu, thành Vương xá. 
Tại đây, trên ngọn Đá đen (Kälasiläa) bên triền núi Tiên thôn 
(Isigilipassa), có một số tu sĩ thuộc nhóm Ni-kiền tử đang tu khổ 
hành. Họ luôn luôn đứng thẳng người, không chịu ngồi, tự gây ra 
và chịu đựng những cảm giác cực kỳ nhức nhối. Đức Phật hỏi họ 
ý nghĩa của sự khổ hành như vậy; những vị này trả lời: “Nigantha 
Nãtaputta là vị Nhất thiết trí, Nhất thiết kiến, dù đi hay đứng, lúc 
ngủ hay thức, Tri Kiến luôn luôn hiện tiền. Ngài dạy rằng, những 
nghiệp ác mà chúng tôi đã làm trước kia sẽ do những khổ hành 
nhức nhối kịch liệt này mà bị tiêu diệt. Trong hiện tại, ở đây do 
được phòng hộ bởi thân, ngữ và ý mà nghiệp ác vị lai sẽ không 
được thực hiện. Do vậy, bằng khổ hành mà nghiệp cũ bị tiêu diệt. 
Do không tạo nghiệp mới mà có vô lậu trong vị lai. Do vô lậu vị 
lai mà nghiệp diệt tận. Do nghiệp diệt tận mà khổ diệt tận. Do 
khổ diệt tận mà cảm thọ cũng diệt tận. Do thọ diệt tận mà toàn 
bộ khổ bị diệt trừ. Chúng tôi chấp nhận thuyết pháp này.” 


Từ hữu lậu - ãsrava - được đề cập trong đoạn dẫn trên, về 
nghĩa gốc không có sự khác biệt lớn giữa Phật giáo và Kỳ-na giáo; 
đó là dòng chảy. Đối với Kỳ-na, nó là dòng chảy, hay cũng có thể 
hình tượng như là cống rãnh, qua đó karma hay nghiệp được 
dẫn trôi vào linh hồn (/iva). Karma hay nghiệp ở đây cũng không 
phải là khái niệm trừu tượng; nó không đơn giản chỉ cho hành 
động hay hành vi như được hiểu trong các hệ tư tưởng khác, mặc 
dù nghĩa gốc vẫn chỉ cho hành động. Nó là một phân tử vật chất, 
gọi karma-vargana (nghiệp chất), tràn đầy trong không gian. Khi 
linh hồn (va) bị khuấy động bởi tham, sân, si, được bộc phát 
ngang qua thân, ngữ và ý, nó gây nên sự chấn động cho môi 
trường xung quanh khiến cho các phân tử vật chất gọi là nghiệp 
chất này theo dòng asrava (lậu) mà trôi vào, rồi bám vào linh 
hồn và trùm kín linh hồn khiến nó trở thành ô nhiễm bởi nghiệp 
chất và do đó phải chịu luân chuyển trong luân hồi. Có hai dòng 
chảy. Dòng thứ nhất, bhaãväsrava - thể tánh lậu, ảnh hưởng đến 
các hoạt động tâm lý. Theo dòng chảy này các phân tử nghiệp 


NGHIỆP TRONG TRIẾT HỌC TỒN GIÁO ẤN ĐỘ | 103 


chất xâm nhập. Thể tánh lậu được khơi nguồn bởi các yếu tố như 
tà kiến (mithyatva), ác giới (avirati), phóng dật (pramada), các ô 
trược (kasaya) như tham, sân, kiêu mạn, và các gia hành của 
thân, ngữ, ý (yoga). Chính bởi các yếu tố này tạo ra sự xung động 
môi trường nên hấp dẫn các nghiệp chất. Khi các phân tử nghiệp 
chất trôi vào linh hồn, nó bám dính linh hồn như bụi bám vào da 
được bôi dầu; chúng tạo thành dòng chảy gọi là karmasrava - 
nghiệp lậu. Nghiệp lậu tác động gây chướng ngại nhận thức chân 
chính (jñanavaranTya: huệ chướng, và daréanäavaraniya: kiến 
chướng), gây ra cảm thọ khổ lạc làm chướng ngại cảm thọ diệu 
lạc của linh hồn (vedanïya: thuận thọ chướng), và sự ngu sỉ làm 
chướng ngại chánh tín (mohania: thuận si chướng). Bốn 
chướng ngại này cùng với chướng thiện nghiệp (antaraya- 
karma) thuộc loại nghiệp tổn hại (ghaãtika-karma). Năm loại 
nghiệp này, kể thêm ba loại nữa: thọ nghiệp (äyuska-karma) hạn 
định tuổi thọ, danh nghiệp (näma-karma) quyết định thân vật lý 
cho linh hồn, và chủng tánh nghiệp (gotra-karma) quyết định 
dòng họ, giai cấp mà linh hồn thác sinh. Do bị bao trùm bởi 
nghiệp chất (karma-varganđ), lình hồn trong dòng lưu chuyển 
sinh tử xuất hiện dưới dạng như là nghiệp thân (karmana- 
ýarira), cơ thể trong hình thái của nghiệp. Nếu nghiệp mới không 
được tích lũy; nghiệp cũ được cạo sạch dần, cho đến khi linh hồn 
trở về trạng thái nguyên thủy của nó; trạng thái vô tận kiến 
(anantaduréna) vô tận trí (anantajñandg) diệu lạc 
(anantasukha), vô tận tỉnh tấn (anantavirya). Bấy giờ linh hồn 
được nói là đã giải thoát (mukta-jva). Quá trình cạo bỏ nghiệp 
chất bám nơi linh hồn này được gọi là nir7ara (tẩy trừ). Đây là 
điều mà các Ni-kiền tử trên sườn Tiên thôn giải thích về ý nghĩa 
của sự khổ hành của họ. 

Điều được gọi là “linh hồn” nói trên, nguyên Sanskrit là jva. Từ 
này trong kinh Kim cang, La-thập dịch là “thọ giả” khiến cho hầu 
hết các nhà sớ giải kinh này đều hiểu sai. Nơi khác, Huyền Trang 
dịch là “mạng” hay “mạng căn” được hiểu là yếu tố duy trì sự 
sống. Cái mà các Jaina gọi là /va, trong các hệ phái khác gọi nó là 
đtman, tự ngã; Samkhya gọi nó là purusa. Jaina phân loại tất cả 


104 | TUỆ SỶ 


tồn tại thành năm phạm trù trong hai nhóm: jwa - mạng hay hữu 
mạng, loại có linh hồn; và a/va, vô mạng, không linh hồn. Năm 
phạm trù được gọi là năm astikaya: hữu thân, thân hay bộ phận 
tồn tại chiếm cứ một điểm trong không gian lớn hay nhỏ tùy 
trường hợp. Jva, mạng, hay tự ngã, hay linh hồn, là một thực thể 
tồn tại chiếm cứ một khoảng không gian nhất định, lớn hay nhỏ 
tùy theo cơ thể của loài mà nó thác sinh trong đó. Các astikäya 
khác, gồm dharma (pháp) chỉ các dữ liệu cho nhận thức giác 
quan; adharma (phi pháp), khác với các loại dữ liệu nói trên; 
akaéa (hư không), và pudgala. Từ cuối này cũng thường thấy 
trong kinh Phật, hoặc phiên âm là “bổ-đặc-già-la”, hoặc dịch 
nghĩa là “nhân”, con người, hoặc nhân cách hoặc nhân xưng; ở 
đó nó được hiểu là có chức năng như là chủ thể của nhận thức 
và hành động; nó cũng là tự ngã giả tưởng lưu chuyển trong luân 
hồi. Nhưng trong tín lý Jaina nó không hoàn toàn có nghĩa như 
vậy. Pudgala là loại phân tử vật chất cực kỳ vi tế, vi tế cho đến 
mức không thể phân tích được nữa, bấy giờ người ta có thể gọi 
nó là cực vi (paramanu). Các phân tử này tồn tại tràn đầy khắp 
không gian. Khi linh hồn bị khuấy động bởi các ô nhiễm tham, 
sân, sỉ các thứ, khiến môi trường quanh nó bị khuấy động, các 
phân tử vật chất pudgala này theo đường dẫn äsrava trôi vào 
bám dính linh hồn; những phân tử này bấy giờ trở thành karma- 
pudgdla, chất thể nghiệp. Cho nên, nghiệp đối với các Jaina 
không chỉ là hành vi của thân, ngữ, ý, mà bản chất của nó chính 
là vật chất. Nghĩa là, nghiệp là một yếu tố thuộc trong loại 
astikãya: hữu thân. Hẳn là do ý nghĩa này mà các Ni-kiền tử chủ 
trương thân phạt, như chủ đề cư sỹ Upäli nêu lên để tranh luận 
với Phật. 

Kinh điển của Kỳ-na giáo ghi chép xuất xứ của giáo chủ mình 
từ chủng tộc Jñatrka Ksatriya. Jñatrka được đồng nhất với 
Sanskrit là Jñatiputra (Päli: Nãtaputta), Hán dịch là “Thân Tử”, 
hoặc phiên âm là “Nhã-đề Tử”. Nirgrantha (Päli. Nigantha), Hán 
âm là “Ni-kiền” và dịch là “Ly-hệ” (ngoại đạo). Nirgrantha là 
danh từ chỉ cho chúng đệ tử xuất gia, theo nghĩa gỡ bỏ tất cả mọi 


NGHIỆP TRONG TRIẾT HỌC TỒN GIÁO ẤN ĐỘ | 105 


ràng buộc thế gian như được nói trong Sutrakrtanga.158 Từ này 
cũng có nghĩa là cởi bỏ hết y phục. Phái §vetambara (Bạch y) cho 
rằng Mahävrra sống lõa thể nhưng điều này không phải là tất yếu 
để giải thoát, vì vậy họ chủ trương vận y phục. Trái lại Digambara 
(Thiên y) cho rằng lõa thể là tất yếu để được giải thoát, vì vậy họ 
chủ trương tuyệt đối lõa thể. Các đệ tử tôn xưng ông là Mahävrra, 
nghĩa là đấng Đại Hùng. Những vị đạt đạo được tôn xưng là Jing, 
chỉ cho vị đã chiến thắng, cũng như từ Buddha chỉ cho vị đã giác 
ngộ vậy. Jaïna là từ phái sinh của Jína. 


Nói theo quan điểm lịch sử thế tục, Mahaävira cũng như đức 
Phật, vốn xuất thân từ giai cấp thống trị, nhưng đã từ bỏ đặc 
quyền của giai cấp.152 Giáo lý của Mahävira cũng như của Phật 
về mặt xã hội chối bỏ đặc quyền giai cấp, và thuyết nghiệp báo là 
nền tảng giải phóng giai cấp. Nhưng chủ trương thân phạt của 
Ni-kiền tử có vẻ nhuốm màu bi quan vì chấp nhận định mệnh, để 
cho thân thể bị hành hạ và từ đó mà khống chế tâm. Phật nêu 
giáo nghĩa ý phạt, bằng ý chí mà khống chế thân, vận dụng tâm 
khống chế vật, đó là con đường tự giải phóng. 


Kinh điển Veda chứa đựng nguồn lạc quan phản ảnh nhân sinh 
quan của giai cấp thống trị, vì họ chỉ biết sinh ra để hưởng thụ 
từ những khổ lụy của hạng người mà họ xem là bần cùng nô lệ. 
Tín ngưỡng bình dân do thường xuyên bị áp bức nên có xu 
hướng bi quan. Mặc dù tín ngưỡng này đại bộ phận bị bao trùm 
trong bóng tối định mệnh khắc nghiệt cho nên trở thành thụ 
động và do bất lực trước bất công xã hội mà nảy sinh nhiều thứ 
tư tưởng mê tín dị đoan. Thế nhưng, ý thức về nỗi khổ triền miên 


158 Sutrakrtanga, Anh dịch H. Jacobi, Book 1 Lecture 14 “The Nirgrantha”. The Sacred 
Books of the East, vol. 45, 1895. 


159 Các đệ tử Kỳ-na cho rằng Mahävrra là con trai của vua Siddhärtha, vị vua rất có thế 
lực cai trị thành Kundapura (hoặc Kundugrama). Nhưng Jacobi (Jaina-sutra I, 
Introduction, The Sacred Books oƒthe East, vol. 45, 1895; p. xï) cho rằng đây chỉ là sự 
khoa đại. Kundapura được đồng nhất với thị trấn Kotigäma. Nó chỉ là một khu ngoại 
ô của Vaiáali (Vệ-xá-li) thủ phủ của Videha. Vì vậy, Siddhãrtha có thể chỉ là một quận 
trưởng hay xã trưởng của một thị trấn mặc dù ông thuộc giai cấp ksatriya; và vợ ông 
chỉ được gọi là ksatriyãnï (sát-lj nữ) chứ chưa hề được gọi là devĩ (vương hậu hay 
hoàng hậu). 


106 | TUỆ SỸ 


từ đời này sang đời khác đã trở thành ý tưởng về chuỗi luân hồi 
bất tận; điều này tất nhiên hàm chứa chân lý không được thấy 
trong các hệ tư tưởng chính thống Veda. 

Nghiệp quả và luân hồi là hai nền tảng giáo lý trong Phật giáo 
và Kỳ-na giáo. Các Upanishad cũng dần dần thừa nhận ảnh 
hưởng của ý tưởng về nghiệp báo và luân hồi này, nhưng vẫn 
trong giới hạn của lạc quan giai cấp. Đây cũng chỉ là quan điểm 
bên ngoài tín ngưỡng Ấn-độ giáo. Những người Ấn giáo nhất 
định thấy có sự liên tục của vấn đề nghiệp báo và luân hồi từ 
Veda tối cổ cho đến tất cả các hệ tư tưởng hiện đại, nghĩa là cho 
đến cả Vivekananda, Aurobindo và Gandhi. Theo đó, thuyết lý 
của Phật và Kỳ-na liên hệ đến nghiệp cũng chỉ là sự cải biến từ 
nền tảng Veda và Upanishads. Rõ ràng đây là thành kiến đảo 
ngược lịch sử. 


Trong Hội nghị Tôn giáo tại Chicago (26 September 1893), 
Vivekananda đại biểu Ấn-độ giáo tuyên bố Đức Phật Thích-ca là 
hóa thân của Thượng đế Ấn giáo, đạo Phật của Thích-ca Mâu-ni 
là một bộ phận của Ấn giáo. Phật giáo, như được truyền bá tại 
các nước, như Trung Hoa và Nhật Bản, là đứa con ngỗ nghịch 
(rebel child) của Ấn giáo. Những nỗ lực của Kumärila và Šañkara 
cho ta hiểu rõ ý nghĩa lịch sử của tuyên bố này. 


Sự thực lịch sử dứt khoát, trong Veda không có dấu vết của ý 
tưởng nghiệp và luân hồi như phổ thông được hiểu ngày nay cả 
trong Ấn giáo. Ý nghĩa nghiệp và luân hồi, giải thoát, là trọng 
điểm giáo nghĩa của Phật. Những người phục hồi tôn giáo Veda 
để xây dựng Ấn giáo không thể cưỡng lại xu thế lịch sử tư tưởng, 
nên bắt buộc phải lượm nhặt những điểm giáo lý của Phật với 
cải biến thích hợp theo tập quán giai cấp như Kumärila và 
Šankara đã làm. 


PHẦN HAI 


NGHIỆP LUẬN 
PHẬT GIÁO 


CHƯƠNG II 


CĂN BẢN GIÁO NGHĨA 
VÀ BỘ PHÁI 


I. GIÁO NGHĨA A-HÀM - NIKÃYA 


Thánh điển nguyên thủy ở đây chỉ giới hạn trong bốn Nikaya, 
và các A-hàm Hán dịch. Một số kinh văn được Tì-bà-sa dẫn chứng 
và Câu-xá dẫn lại để làm cơ sở giáo chứng cho các quan điểm của 
mình. Các dẫn chứng này liên hệ đến các vấn đề bản thể và bản 
chất của nghiệp, các phân loại nghiệp, tác động và hậu quả của 
nghiệp. 


1. Phân biệt nghiệp báo 


Trung A-hàm, 170 Kinh Anh vũ. Tương đương Pali, M. 135. 
Kamma-vibhnga. Hán, Việt dịch, No 78: Đâu-điều kinh; No 79: 
Anh Vũ kinh; No 80: Thủ-ca trưởng giả thuyết nghiệp báo sai biệt 
kinh; No 681: Phân biệt thiện ác nghiệp báo kinh. 


“Bạch Cù-đàm, do nhân gì, do duyên gì, chúng sanh kia đều thọ 
thân người mà có người cao kẻ thấp, có người đẹp kẻ xấu. Vì sao 
vậy? Bạch Cù-đàm, tôi thấy có kẻ sống lâu, người chết yểu; có kẻ 
nhiều bệnh, người ít bệnh; lại thấy có kẻ thân hình đoan chánh, 
có người không đoan chánh; lại thấy có kẻ có oai đức, người 
không oai đức; lại thấy có kẻ sanh nhằm dòng dõi tôn quý, có 
người sanh nhằm dòng dõi tỉ tiện; lại thấy có kẻ giàu có, có người 
nghèo hèn; lại thấy có kẻ thiện trí, có người ác trí.” 


Đức Thế Tôn trả lời: 


110 | TUỆ SỸ 


“Chúng sanh kia do nơi hành nghiệp của chính mình, nhân bởi 
nghiệp mà thọ báo, duyên vào nghiệp, y nơi nghiệp, tùy theo nơi 
nghiệp xứ có cao thấp mà chúng sanh có tốt đẹp hay không tốt 
đẹp.”160 


Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử bạch Thế Tôn rằng: 

“Sa-môn Cù-đàm nói vắn tắt quá, không phân biệt một cách 
rộng rãi, tôi không thể hiểu hết được. Mong Sa-môn Cù-đàm nói 
một cách rộng rãi cho tôi nghe để tôi được hiểu rõ ý nghĩa.” 


Đức Thế Tôn bảo: 
“Này Ma-nạp, hãy nghe kỹ và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt một 
cách rộng rãi cho ông nghe.” 


Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử bạch: 

“Kính vâng, tôi xin vâng lời lắng nghe.” 

Đức Phật nói: 

1. “Này Ma-nạp, do nhân gì, do duyên gì mà kẻ nam hay người 
nữ thọ mạng rất ngắn ngủi? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào sát 
sanh, hung dữ, cực ác, uống máu, ý nghĩ ác hại, không có tâm từ 
bi đối với tất cả chúng sanh, cho đến các loài côn trùng; người ấy 
lãnh thọ nghiệp này, tạo tác đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng 
chung, chắc chắn đi đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. Mãn 
kiếp địa ngục rồi, lại sanh vào nhân gian, tuổi thọ rất ngắn ngủi. 
Vì sao vậy? Con đường này đưa đến nhận lãnh sự đoản thọ, nghĩa 
là kẻ nam hay người nữ sát sanh, hung dữ, cực ác, uống máu. Này 
Ma-nạp, nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 


“Này Ma-nạp, do nhơn gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ 
thọ mạng rất dài? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào xa lìa nghiệp 
sát, đoạn tuyệt nghiệp sát, bỏ hẳn dao gậy, có tâm tàm, có tâm 
quý, có tâm từ bi, làm lợi ích cho tất cả cho đến loài côn trùng; 
người ấy thọ nghiệp này, tạo tác nghiệp ấy đầy đủ rồi đến khi 


160 PỊ, (Miil204): kammassakä sattä kammadayada kammayonï kammabandhu 
kammappatisarana. kammam satte vibajati yadidam hinappaiitatayati. “chúng sanh 
là sở hữu chủ của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp, là thai sanh của nghiệp, lấy nghiệp 
làm quyến thuộc, nghiệp làm sở y. Nghiệp phân biệt chúng sanh thành cao quý hay hạ 
liệt.” 


CĂN BẢN GIÁO NGHĨA VÀ BỘ PHÁI | 111 


thân hoại mạng chung chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào 
trong cõi trời. Mãn kiếp ở cõi trời, lại sanh vào nhân gian, thọ 
mạng rất dài. Vì sao vậy? Con đường này đưa đến nhận lãnh sự 
trường thọ, nghĩa là kẻ nam hay người nữ xa lìa nghiệp sát, đoạn 
tuyệt nghiệp sát. Này Ma-nạp, nên biết, nghiệp này có quả báo 
như vậy. 


2. “Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ 
đa phần có tật bệnh? Nếu có kẻ nam hay người nữ nhiễu hại 
chúng sanh; người ấy hoặc nắm tay, hoặc dùng cây đá, hoặc dùng 
dao gậy nhiễu hại chúng sanh. Người ấy thọ nghiệp này, tạo 
thành nghiệp ấy đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung chắc 
chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. Mãn kiếp địa ngục, 
lại sanh vào nhân gian, chịu nhiều tật bệnh. Vì sao vậy? Con 
đường này đưa đến chỗ chịu nhiều bệnh, nghĩa là kẻ nam hay 
người nữ nào nhiễu hại chúng sanh.15! Ma-nạp nên biết, nghiệp 
này có quả báo như vậy. 


“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ 
không có tật bệnh? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào không 
nhiễu hại chúng sanh, người ấy không dùng tay nắm, không 
dùng cây đá, không dùng dao gậy nhiễu hại chúng sanh. Người 
ấy tạo nghiệp này, tác thành nghiệp ấy đầy đủ rồi, đến khi thân 
hoại mạng chung chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong 
cõi trời. Mãn kiếp ở cõi trời rồi, lại sanh vào nhân gian, không 
có tật bệnh. Vì sao vậy? Con đường này đưa đến hưởng thọ 
không tật bệnh, nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào nhiễu hại 
chúng sanh. Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 


3. “Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ 
có thân hình không đoan chánh? Nếu có kẻ nam hay người nữ 
mà tánh nóng nảy, hay bực dọc, vừa nghe chút ít đã nổi cơn giận 
dữ, nổi ganh ghét mà sanh lo buồn, nổi thịnh nộ tranh chấp; 
người ấy thọ lấy nghiệp này, tạo tác đầy đủ rồi, đến khi thân hoại 
mạng chung chắc chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. 
Mãn kiếp địa ngục, lại sanh vào nhân gian, hình thể không đoan 


161 P],: sattänam vihethakajätiko hoti, người có bẩm tính ưa bức hại chúng sanh. 


112 | TUỆ SỸ 


chánh. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo hình thể 
không đoan chánh, nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào tánh nóng 
nảy, hay bực dọc.152 Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như 
vậy. 


“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ 
có thân hình đoan chánh? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào 
tánh không nóng nảy, không hay bực dọc, người ấy nghe lời 
nói êm ái hay thô bỉ cộc cằn không nổi cơn giận dữ, không 
ganh ghét sanh ra buồn rầu, không nổi thịnh nộ tranh chấp. 
Người ấy thọ nghiệp, tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại 
mạng chung chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cõi 
trời. Mãn kiếp ở cõi trời lại sanh vào nhân gian, hình thể đoan 
chánh. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo hình thể 
đoan chánh, nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào tánh không 
nóng nảy, không nhiều bực dọc. Ma-nạp nên biết, nghiệp này 
có quả báo như vậy. 


4. “Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ 
không có oai đức? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào bên trong 
ôm lòng tật đố; người ấy thấy kẻ khác được cung kính, cúng 
dường, liền sanh lòng tật đố; nếu thấy kẻ khác có của thì muốn 
làm sao của ấy được về mình. Người ấy tạo nghiệp này, tác thành 
đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung chắc chắn đưa đến chỗ 
ác, sanh vào trong địa ngục. Mãn kiếp địa ngục rồi, lại sanh vào 
trong nhân gian, không có oai đức. Vì sao vậy? Vì con đường này 
đưa đến thọ báo không có oai đức, nghĩa là kẻ nam hay người nữ 
nào bên trong ôm lòng tật đố.193 Ma-nạp nên biết, nghiệp này có 
quả báo như vậy. 


“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có 
oai đức lớn? Nếu có kẻ nam hay người nữ không ôm lòng tật đố, 
người ấy thấy kẻ khác được cung kính cúng dường mà không 
sanh lòng tật đố. Nếu thấy kẻ khác có của, không có lòng ham 
muốn của ấy được về ta. Người ấy tạo nghiệp này, tác thành đầy 


162 P]: kodhano hoti upãyäsabahulo, người hay phẫn nộ, nhiều bực đọc. 
163 P],: issãmanako hoti, người có tâm tật đố, hay ganh tị. 


CĂN BẢN GIÁO NGHĨA VÀ BỘ PHÁI | 113 


đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung chắc chắn tiến lên chỗ lành, 
sanh vào trong cõi trời. Mãn kiếp ở cõi trời rồi, lại sanh vào nhân 
gian, có oai đức lớn. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ 
báo có oai đức, nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào không ôm lòng 
tật đố. Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 


5. “Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ 
sanh vào dòng dõi tỉ tiện? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào kiêu 
ngạo, ngã mạn, người đáng cung kính thì không cung kính, đáng 
tôn trọng thì không tôn trọng, đáng quý thì không quý, đáng 
phụng thờ thì không phụng thờ, đáng cúng dường thì không 
cúng dường, đáng nhường lối thì không nhường lối,19 đáng 
nhường chỗ ngồi thì không nhường chỗ ngồi, đáng chắp tay 
hướng về lễ bái, thăm hỏi thì không chắp tay hướng về lễ bái, 
thăm hỏi. Người ấy thọ nghiệp này, tác thành đầy đủ rồi, đến khi 
thân hoại mạng chung chắc chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong 
địa ngục. Mãn kiếp địa ngục, lại sanh vào nhân gian, sanh nhằm 
dòng dõi tỉ tiện. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo 
sanh nhằm dòng dõi ti tiện, nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào 
kiêu ngạo, đại mạn.195 Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả báo 
như vậy. 


“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kế nam hay người nữ 
sanh nhằm dòng dõi tôn quý? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào 
không có lòng kiêu ngạo, đại mạn, người đáng cung kính thì cung 
kính, đáng tôn trọng thì tôn trọng, đáng quý thì quý, đáng phụng 
thờ thì phụng thờ, đáng cúng dường thì cúng dường, đáng 
nhường lối thì nhường lối, đáng nhường chỗ thì nhường chỗ, 
đáng chắp tay hướng về lễ bái thăm hỏi thì chắp tay hướng về 
lễ bái thăm hỏi. Người ấy tạo nghiệp này, tác thành đầy đủ rồi, 
đến khi thân hoại mạng chung chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh 
vào trong cõi trời. Mãn kiếp ở cõi trời, lại sanh vào nhân gian 
nhằm dòng dõi tôn quý. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến 
thọ báo sanh nhằm dòng dõi tôn quý, nghĩa là kẻ nam hay người 


164 P]: maggaãrahassa na maggam deti. 
165 P],: thaddho hoti atimami, cao ngạo, kiêu mạn. 


114| TUỆ SỶ 


nữ nào không kiêu ngạo, đại mạn. Ma-nạp nên biết, nghiệp này 
có quả báo như vậy. 


6. “Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ 
không có của cải? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào không làm 
thí chủ, không thực hành bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn, cho kẻ 
nghèo cùng đơn độc ở xa đến xin những thứ như đồ ăn, thức 
uống, quần áo, chăn mền, vòng hoa, hương thoa, nhà cửa, giường 
chõng, đèn dầu và sai dịch; người ấy tạo nghiệp này, tác thành 
đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung chắc chắn đưa đến chỗ 
ác, sanh vào trong địa ngục. Mãn kiếp địa ngục, lại sanh vào nhân 
gian, không có của cải. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ 
báo không có của cải, nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào không 
biết làm người thí chủ, không thực hành bố thí.15 Ma-nạp nên 
biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 


“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có 
nhiều của cải? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào biết làm người 
thí chủ, biết thực hành bố thí; người ấy bố thí cho Sa-môn, Bà-la- 
môn và kẻ nghèo cùng, cô độc, từ xa tới xin những thứ như đồ ăn 
thức uống, áo quần, chăn mền, vòng hoa, hương thoa, nhà cửa, 
giường chõng, đèn dầu và sai dịch. Người ấy thọ nhận nghiệp này, 
tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung chắc chắn 
tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cõi trời. Mãn kiếp ở cõi trời, lại 
sanh vào nhân gian, có nhiều của cải. Vì sao vậy? Vì con đường 
này đưa đến thọ báo có nhiều của cải, nghĩa là kẻ nam hay người 
nữ nào làm người chủ bố thí, biết thực hành hạnh bố thí. Ma-nạp 
nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 


7. “Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ 
có trí tuệ kém cỏi? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào không 
thường đến nơi kia hỏi việc. Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn danh đức, 
người ấy không thường đến nơi đó hỏi đạo nghĩa, rằng “Thưa 
Chư Tôn, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện? Thế nào là tội, thế 
nào là không tội? Thế nào là vi diệu, thế nào là không vi diệu? 
Thế nào là trắng, thế nào là đen? Trắng đen từ đâu sanh ra? Ý 


166 PỊ,: na dãtã hoi, không phải là người cho, không phải là người hay bố thí. 


CĂN BẢN GIÁO NGHĨA VÀ BỘ PHÁI | 115 


nghĩa của quả báo hiện tại như thế nào? Ý nghĩa của quả báo vị 
lai như thế nào? Ý nghĩa quả báo hậu thế như thế nào?” Giả sử có 
hỏi nhưng không chịu thực hành. Người ấy thọ nghiệp này, tác 
thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung chắc chắn đưa 
đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. Mãn kiếp địa ngục, lại sanh 
vào nhân gian, có trí tuệ kém cỏi. Vì sao vậy? Vì con đường này 
đưa đến thọ báo trí tuệ kém cỏi, nghĩa là kẻ nam hay người nữ 
ấy không có thường đến nơi kia hỏi việc. Ma-nạp nên biết, nghiệp 
này có quả báo như vậy. 


“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ 
có trí tuệ tốt đẹp? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào thường hay 
đến nơi kia hỏi việc. Nếu có sa-môn, Bà-la-môn danh đức, người 
ấy thường đến nơi ấy mà hỏi đạo nghĩa, rằng “Thưa Chư Tôn, 
thế nào là nghiệp thiện, thế nào là bất thiện? Thế nào là tội, thế 
nào là không tội? Thế nào là vi diệu, thế nào là không vi diệu? 
Thế nào là trắng, thế nào là đen? Trắng và đen từ đâu sanh ra? 
Ý nghĩa của quả báo hiện tại là thế nào? Ý nghĩa của quả báo vị 
lai là thế nào? Ý nghĩa quả báo hậu thế như thế nào? Hỏi xong 
lại thường thực hành. Người ấy thọ nghiệp này, tác thành đầy 
đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung chắc chắn tiến lên chỗ 
lành, sanh vào trong cõi trời. Mãn kiếp ở cõi trời, lại sanh vào 
nhân gian, có trí tuệ tốt đẹp. Vì sao vậy? -Vì con đường này đưa 
đến thọ báo có trí tuệ tốt đẹp, nghĩa là kẻ nam hay người nữ 
nào thường hay đến nơi kia hỏi việc. Ma-nạp nên biết, nghiệp 
này có quả báo như vậy. 


“Ma Mạp nên biết, tạo tác nghiệp tương xứng với đoản thọ, tất 
chịu đoản thọ. Tạo nghiệp tương xứng với trường thọ, tất được 
trường thọ. Tạo tác nghiệp tương xứng với nhiều tật bệnh, tất 
phải chịu nhiều tật bệnh. Tạo tác nghiệp tương xứng với ít tật 
bệnh, tất được ít tật bệnh. Tạo tác nghiệp tương xứng với sự 
không đoan chánh, tất phải thọ sự không đoan chánh. Tạo tác 
nghiệp tương xứng với đoan chánh, tất được đoan chánh. Tạo 
tác nghiệp tương xứng với không oai đức, tất phải chịu không 
oai đức. Tạo tác nghiệp tương xứng với oai đức, tất được oai đức. 
Tạo tác nghiệp tương xứng với dòng dõi tỉ tiện, tất phải sanh 


116 | TUỆ SỸ 


nhằm dòng dõi ti tiện. Tạo tác nghiệp tương xứng với dòng dõi 
tôn quý, tất được sanh vào dòng dõi tôn quý. Tạo tác nghiệp 
tương xứng với không của cải, tất bị không của cải. Tạo tác 
nghiệp tương xứng với nhiều của cải, tất được nhiều của cải. Tạo 
tác nghiệp tương xứng với trí tuệ kém cỏi, tất bị trí tuệ kém cỏi. 
Tạo tác nghiệp tương xứng với trí tuệ tốt đẹp, tất được trí tuệ tốt 
đẹp. 


“Này Ma-nạp, đó là những điều Ta đã nói từ trước rằng Chúng 
sanh do hành nghiệp của chính mình, do nghiệp mà thọ báo, 
duyên nơi nghiệp, tùy theo nghiệp xứ cao thấp mà chúng sanh 
có tốt đẹp hay không tốt đẹp..... "167 


2. Nghiệp đen-trắng 


Tạp A-hàm, Việt, kinh số 943. Đại chánh, kinh 1039. Päli, A. 10. 
176. Cunda. 


“Có Sa-môn, Bà-lamôn thờ phụng nước, thờ Tì-thấp-ba 
Thiên,198 cầm trượng, bình nước, thường rửa sạch tay mình.159 
Vị chánh sĩ như vậy thường khéo nói pháp rằng: “Này thiện nam, 
vào ngày mười lăm mỗi tháng, dùng mạt vụn hồ-ma và am-ma- 
la để gội tóc, tu hành trai pháp, mặc đồ mới sạch, đeo tràng 
hoa1”? dài, lụa trắng, nằm lên trên đất trét phân bò. Này thiện 
nam, sáng mai dậy sớm lấy tay sờ đất và nói như vầy: “Đất này 
trong sạch. Ta cũng sạch như vậy.' Tay cầm cục phân bò cùng 
nắm một nắm cỏ tươi, miệng nói: “Cái này trong sạch. Ta cũng 
trong sạch như vậy. Nếu ai như vậy thì được thấy là trong sạch. 
Nếu ai không như vậy, hoàn toàn không trong sạch." Bạch Thế 
Tôn, Sa-môn, Bà-la-môn nào, nếu trong sạch như vậy thì đáng 


167 No.79 kết luận, Phật nói: đời sau ai nghe kinh này mà lông dựng đứng, nước mắt 
chảy sẽ được gặp Phật Di-lặc trong tương lai. 

168 Tì-thấp-ba thiên EŠ⁄4#* Z. Pali: Issara (Skt. lšvara). 

162 Pali: brahmana pacchabhumaka kamandaluka sevalamadlika qaggiparicarika 
udakorohakä soceyyani paññapenti, những người Bà-la-môn ở phương Tây, mang 
theo bình nước, đeo vòng hoa huệ, thờ lửa, thường xuyên tắm gội, cử hành các lễ 
thánh tẩy. 

170 Bản Nguyên Minh: man Š. Bản Cao-ly: phát ý. Bản Tống: tu 


=2 


2H4- 


CĂN BẢN GIÁO NGHĨA VÀ BỘ PHÁI | 117 


cho con kính ngưỡng.” 


Phật bảo Thuần-đà: 

“Có pháp đen và báo ứng đen; bất tịnh cho quả bất tịnh; gánh 
nặng thì chúc xuống. Nếu ai đã thành tựu những pháp ác này, dù 
cho sáng mai dậy sớm lẫy tay sờ đất, và nói rằng “thanh tịnh' thì 
vẫn bất tịnh, cho dù không chạm cũng không thanh tịnh. Người 
này cầm cục phân bò và nắm cỏ tươi nói rằng “thanh tịnh thì vẫn 
bất tịnh, cho dù không chạm cũng không thanh tịnh. 


“Này Thuần-đà, thế nào là pháp đen, báo ứng đen, bất tịnh cho 
quả bất tịnh, gánh nặng thì chúc xuống... cho đến chạm hay không 
chạm, tất cả đều bất tịnh? 


“Này Thuần-đà, đối với tất cả chúng sanh, cho đến côn trùng 
cũng không tránh xa sự sát hại, tay thường tanh máu, tâm 
thường suy nghĩ đến đánh đập, sát hại, không hổ, không thẹn, 
tham lam, keo kiệt. Đó là nghiệp ác sát sinh. 


“Đối với tài vật, làng xóm, đất trống của người, cũng không xa 
lìa trộm cắp. 


“Đối với những người được bảo hộ bởi cha mẹ, anh em, chị em, 
phu chủ, thân tộc cho đến người trao vòng hoa, mà dùng sức 
cưỡng bức, làm mọi việc tà dâm, không lìa bỏ tà dâm. 


“Nói dối không chân thật: Hoặc ở chốn vua quan, các nhà nói 
chơn thật, nơi có nhiều người tụ tập cần lời nói thích đáng, 
nhưng lại nói lời không thật; không thấy nói thấy, thấy nói không 
thấy, không nghe nói nghe, nghe nói không nghe; biết nói không 
biết, không biết nói biết. Vì chính mình, vì người khác, hoặc vì tài 
lợi, biết mà nói dối không chịu lìa bỏ. [27 1c] Đó gọi là vọng ngữ. 

“Hoặc nói hai lưỡi gây chia lìa; đem chuyện đầu này đến nói 
đầu kia, đem chuyện chỗ kia đến nói chỗ này, phá hoại lẫn nhau, 
làm cho tan rã sự hòa hợp. Thấy người chia rẽ thì mừng. 

“Hoặc không lìa bỏ lời nói thô ác, mắng nhiếc. Có những lời nói 
dịu dàng, êm tai, làm vui lòng, rõ ràng dễ hiểu, lời nói được ưa 
nghe, được nhiều người yêu mến, hợp ý, tùy thuận tam-muội. Xả 


118 | TUỆ SỶ 


bỏ những lời như vậy mà nói lời gắt gao, cộc cằn, bị nhiều người 
ghét, không ưa, không hợp ý, không dẫn đến tâm định. Nói 
những lời như vậy, không lìa bỏ lời nói thô. Đó gọi là ác khẩu. 

“Hoặc lời nói phù phiếm, phá hoại; nói không đúng lúc, nói 
không thực tế, lời nói vô nghĩa, lời nói phi pháp, lời nói thiếu suy 
nghĩ. Nói những lời phá hoại như vậy. 

“Không lìa bỏ tham lam; đối với tài vật người khác khởi tham 
dục, nói rằng “Phải chi ta có vật này thì rất tốt. 


“Không xả bỏ sân nhuế tệ ác; trong tâm suy nghĩ: chúng sanh 
kia đáng bị trói, đáng bị roi vọt, gậy gộc, đáng giết; muốn cho nó 
khó sống. 


“Không bỏ tà kiến; điên đảo thấy như vầy: Không bố thí, không 
quả báo, không có phước, không có điều thiện điều ác, không có 
quả báo của nghiệp thiện ác; không có đời này, đời khác, không 
có cha mẹ, không có chúng sanh hoá sanh; thế gian không có A- 
la-hán, không có các vị chánh hành, chánh hướng mà trong đời 
này hay đời khác tự biết tác chứng, tự biết “Ta, sự sinh đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn 
tái sinh đời sau nữa." Này Thuần-đà, đó gọi là pháp đen, báo ứng 
đen, bất tịnh, quả bất tịnh, gáng nặng thì chúc xuống... cho đến 
cầm lấy hay không cầm lấy tất cả đều bất tịnh. 


“Này Thuần-đà, có pháp trắng, báo ứng trắng, tịnh và quả tịnh, 
nhẹ nhàng đi lên. Nếu ai đã tạo thành những điều này, mà sáng 
sớm sờ đất, nói cái này tịnh ta tịnh, thì cũng được thanh tịnh, hay 
không sờ, thì cũng được thanh tịnh. Hoặc cầm cục phân bò cùng 
nắm cỏ tươi, nếu nhân tịnh quả tịnh thì dù có cầm nắm hay 
không cầm nắm cũng được thanh tịnh. 


“Thuần-đà, thế nào là pháp trắng, báo ứng trắng, đến, sờ hay 
không sờ, thì cũng được thanh tịnh? 


“Đó là, có người không sát sanh, lìa bỏ sát sanh, bỏ đao trượng, 
biết hổ thẹn, thương xót nghĩ đến tất cả chúng sanh. Không trộm 
cướp, lìa bỏ trộm cướp, vật cho thì lấy, không cho không lấy, tâm 
sạch không tham. Lìa tà dâm hoặc đối người được cha mẹ bảo 


CĂN BẢN GIÁO NGHĨA VÀ BỘ PHÁI | 119 


hộ,... cho đến người trao vòng hoa, đều không cưỡng bức làm 
chuyện tà dâm. Lìa nói dối, căn cứ vào sự thật mà nói. Xa lìa nói 
hai lưỡi, không đi đến chỗ này nói chuyện chỗ kia, đến chỗ kia 
nói chuyện chỗ này, phá hoại lẫn nhau; đã bị ly gián nên làm hòa 
hợp, đã hòa hợp nên tùy hỷ. Xa lìa ác khẩu, không thô rắn, những 
lời nói ra khiến nhiều người ưa thích. Tránh xa lời nói phá hoại, 
nói lời chân thật, [27^2a] nói đúng lúc, nói đúng sự thật, nói có ý 
nghĩa, nói như pháp, nói theo hiểu biết. Lìa tham dục, đối với của 
cải, đồ vật người khác không tưởng là của mình mà sinh tham 
đắm. Lìa sân nhuế, không nghĩ đến việc đánh đập, bắt trói, giết 
hại, gây các tai nạn. Thành tựu chánh kiến, không thấy điên đảo, 
nói có bố thí, có quả báo, có phước, có quả báo thiện hành, ác 
hành, có đời này, có cha mẹ, có chúng sanh hoá sinh, trong đời 
có A-la-hán, ngay trong đời này hay đời khác mà hiện tại tự biết 
tác chứng, tự biết “Ta, sự sinh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những 
việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sinh đời sau nữa.” 
Này Thuần-đà, đó gọi là pháp trắng, báo ứng trắng, đến, sờ hay 
không sờ, thì cũng được thanh tịnh.” 


3. Nghi vấn về thọ nghiệp 


Trung A-hàm, 171 kinh Phân biệt đại nghiệp. Tương đương Pali, 
M.136 Maha-kammavibhanga-sutta. 

¡. Định và Bất định nghiệp 

Phật nói: 

1. “Này A-nan, hoặc có một người không từ bỏ sát sanh, không 
từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói 
dối,.. cho đến không từ bỏ tà kiến. Với sự không xả ly, không thủ 
hộ này, thân hoại mạng chung sanh về chỗ lành, sanh lên trời. 
Này A-nan, hoặc có một người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không 
cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến. Với sự xả 
ly, sự thủ hộ này, thân hoại mạng chung sanh về chỗ ác, trong địa 
ngục. 

2. “Này A-nan, hoặc có một người không từ bỏ sát sanh, không 
từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, 
cho đến không từ bỏ tà kiến. Với sự không xả ly, không thủ hộ 


120 | TUỆ SỶ 


này, thân hoại mạng chung sanh về chỗ ác, trong địa ngục. Này 
A-nan, hoặc có một người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, 
từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến. Với sự xả ly và 
thủ hộ này, thân hoại mạng chung sanh về chốn lành, trong cõi 
trời. 

ii. Tà kiến không ác hành 

“Này A-nan, ở đây có người không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ 
lấy của không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho 
đến không từ bỏ tà kiến; với sự không xả ly, không thủ hộ này, 
thân hoại mạng chung, người ấy sanh về chốn lành, trong cõi trời. 
Nếu có vị Sa-môn, Bà-la-môn chứng được thiên nhãn, thành tựu 
thiên nhãn mà thấy người kia, thấy rồi bèn tự suy nghĩ rằng, 
“Không có thân ác hành, cũng không có quả báo của thân ác hành. 
Không có khẩu và ý ác hành, cũng không có quả báo của khẩu và 
ý ác hành. Vì sao? Ta thấy người kia không từ bỏ sát sanh, không 
từ bỏ sự lấy của không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói 
dối, cho đến không từ bỏ tà kiến; với sự không xả ly, không thủ 
hộ này, nhưng khi thân hoại mạng chung sanh về cõi lành, trong 
cõi trời. Nếu có những trường hợp khác cũng tương tự như vậy, 
không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ không cho mà lấy, không từ 
bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến không từ bỏ tà kiến; với 
sự không xả ly, không thủ hộ này, kia tất cả khi thân hoại mạng 
chung nhất định sanh về cõi lành, trong cõi trời. Ai thấy như vậy 
gọi là chánh kiến. Ai thấy khác đi, trí họ đi về nẻo tà.' Bất cứ sở 
tri và sở kiến nào được cực lực mò mẫm, đều chủ trương theo 
một chiều rằng “Đây mới là chân thật, ngoài ra đều hư dối. 

iii. Tà kiến không diệu hành 

“Này A-nan, ở đây có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ không cho mà 
lấy, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự xả 
ly, thủ hộ này, thân hoại mạng chung sanh về chốn ác, sanh trong 
địa ngục. Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn chứng được thiên nhãn, 
thành tựu thiên nhãn mà thấy người kia, thấy rồi bèn tự suy nghĩ 
rằng: “Không có thân diệu hành, không có quả báo của thân diệu 
hành, không có khẩu và ý diệu hành, cũng không có quả báo của 


CĂN BẢN GIÁO NGHĨA VÀ BỘ PHÁI | 121 


khẩu và ý diệu hành. Vì sao? Ta thấy người kia từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ sự lấy của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến 
từ bỏ tà kiến; với sự xả ly, thủ hộ này, thân hoại mạng chung sanh 
về chốn ác, sanh trong địa ngục. Nếu có những trường hợp khác 
cũng tương tự như vậy, từ bỏ sát sanh, từ bỏ không cho mà lấy, 
từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự xả ly, 
thủ hộ này, kia tất cả khi thân hoại mạng chung nhất định sanh 
về chốn ác, sanh trong địa ngục. Ai thấy như vậy gọi là chánh 
kiến. Ai thấy khác đi, trí họ đi về nẻo tà.' Bất cứ sở tri và sở kiến 
nào được cực lực mò mẫm, đều chủ trương theo một chiều rằng 
'Đây mới là chân thật, ngoài ra đều hư dối." 
iv. Quan điểm có ác hành 


“Này A-nan, ở đây có người không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ 
không cho mà lấy, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho 
đến không từ bỏ tà kiến; với sự không xả ly, không thủ hộ này, 
thân hoại mạng chung sanh về chốn ác, sanh trong địa ngục. Nếu 
có Sa-môn, Bà-la-môn chứng được thiên nhãn, thành tựu thiên 
nhãn mà thấy người kia, thấy rồi bèn tự suy nghĩ: “Có thân ác 
hành, có quả báo của thân ác hành, có khẩu và ý ác hành, cũng có 
quả báo của khẩu và ý ác hành. Vì sao? Ta thấy kẻ kia không từ 
bỏ sát sanh, không từ bỏ không cho mà lấy, không từ bỏ tà dâm, 
không từ bỏ nói dối, cho đến không từ bỏ tà kiến; với sự không 
xả ly, không thủ hộ này, kia tất cả khi thân hoại mạng chung nhất 
định sanh về chốn ác, sanh trong địa ngục. Ai thấy như vậy gọi là 
chánh kiến; thấy khác đi, trí họ đi về nẻo tà.' Bất cứ sở tri và sở 
kiến nào được cực lực mò mẫm, đều chủ trương theo một chiều 
rằng: “Đây mới là chân thật, ngoài ra đều hư dối.' 

v. Quan điểm có diệu hành 


“Này A-nan, nếu có một người từ bỏ sát sanh, từ bỏ không cho 
mà lấy, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến. Với sự 
xả ly, thủ hộ này, thân hoại mạng chung sanh về chốn lành, sanh 
trong cõi trời. Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn chứng được thiên nhãn, 
thành tựu thiên nhãn mà thấy người kia, thấy rồi bèn tự suy nghĩ: 
'Có thân diệu hành, cũng có quả báo của thân diệu hành; có khẩu 


122 | TUỆ SỶ 


và ý diệu hành, cũng có quả báo của khẩu và ý diệu hành. Vì sao? 
Ta thấy kẻ kia từ bỏ sát sanh, từ bỏ không cho mà lấy, từ bỏ tà 
dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự xả ly, thủ hộ này, 
khi thân hoại mạng chung nhất định sanh về chốn lành, sanh 
trong cõi trời. Nếu lại có trường hợp khác tương tợ như vậy, từ 
bỏ sát sanh, từ bỏ không cho mà lấy, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, 
cho đến từ bỏ tà kiến; với sự xả ly, thủ hộ này, tất cả những người 
ấy khi thân hoại mạng chung nhất định sẽ sanh về nẻo lành, sanh 
trong cõi trời. Ai thấy như vậy gọi là chánh kiến; thấy khác đi, trí 
họ đi về nẻo tà.' Bất cứ sở tri và sở kiến nào được cực lực mò 
mẫm, chủ trương theo một chiều rằng: “Đây mới là chân thật, 
ngoài ra đều hư dối." 
vi. Chánh kiến nghiệp báo 


1a. “Này A-nan, ở trong đó, nếu vị Sa-môn, Bà-la-môn chứng 
được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, nói như thế này, Không 
có thân ác hành, không có quả báo của thân ác hành. Không có 
khẩu, ý ác hành, không có quả báo của khẩu và ý ác hành.' Ta 
không chấp thuận vị ấy. Nếu vị ấy nói như thế này, “Ta thấy người 
kia không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ không cho mà lấy, không 
từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến không từ bỏ tà kiến; 
với sự không xả ly, không thủ hộ này, thân hoại mạng chung sanh 
về chốn lành, sanh lên trời.' Ta chấp thuận1”1 vị ấy. Nếu nói như 
vầy, Nếu có những trường hợp khác tương tợ như vậy, không từ 
bỏ sát sanh, không từ bỏ không cho mà lấy, không từ bỏ tà dâm, 
không từ bỏ nói dối, cho đến không từ bỏ tà kiến; với sự không 
xả ly, không thủ hộ này, tất cả những người ấy khi thân hoại 
mạng chung sanh về chỗ lành, [708a] sanh lên trời. Ta không 
chấp thuận vị ấy. Nếu có ai nói như vầy, “Thấy như vậy mới là 
chánh kiến, thấy khác là kẻ có trí tà. Ta không chấp thuận. Bất 
cứ sở tri và sở kiến nào được cực lực mò mẫm, chủ trương theo 
một chiều rằng “Đây mới là chân thật, ngoài ra đều hư dối. Ta 
cũng không chấp thuận. Vì sao? Này A-nan, Như Lai biết những 
người đó là trường hợp khác. 


171 Chấp nhận có, vì những trường hợp cần phân biệt. 


CĂN BẢN GIÁO NGHĨA VÀ BỘ PHÁI | 123 


1b. “Này A-nan, trong đó có Sa-môn, Bà-la-môn chứng được 
thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, nói thế này, 'Không có thân 
diệu hành, cũng không có quả báo của thân diệu hành; không có 
khẩu, ý diệu hành, cũng không có quả báo của khẩu và ý diệu 
hành." Ta không chấp thuận vị ấy. Nếu nói thế này, “Ta thấy người 
kia từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ 
nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến. Với sự xả ly, thủ hộ này, thân hoại 
mạng chung sanh về nẻo ác, sanh trong địa ngục. Ta chấp 
thuận1”2 vị ấy. Nếu có ai nói thế này, “Có những trường hợp khác 
tương tợ như vầy, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ 
tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự xả ly, thủ hộ 
này, tất cả những người ấy khi thân hoại mạng chung sanh về 
nẻo ác, sanh trong địa ngục. Ta không chấp thuận.173 Nếu kia lại 
nói thế này, “Thấy như vậy mới là chánh kiến, thấy khác là kẻ có 
trí tà. Ta cũng không chấp thuận. Bất cứ sở tri và sở kiến nào 
được cực lực mò mẫm, chủ trương theo một chiều rằng 'Đây mới 
là chân thật, ngoài ra đều hư dối." Ta cũng không chấp thuận. Vì 
sao? Này A-nan, Như Lai biết những người đó là trường hợp 
khác. 


2a. “Này A-nan, trong đó nếu có Sa-môn, Bà-la-môn chứng 
được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, nói như vầy, “Có thân ác 
hành, cũng có quả báo của thân ác hành. Có khẩu, ý ác hành, cũng 
có quả báo của khẩu và ý ác hành.' Ta chấp thuận vị ấy. Nếu kia 
nói như thế này, “Ta thấy người kia không từ bỏ sát sanh, không 
từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, 
cho đến không từ bỏ tà kiến. Với sự không xả ly, không thủ hộ 
này, thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh trong địa ngục." 
Ta chấp thuận vị ấy. Nếu nói thế này, Những trường hợp tương 
tợ như vậy, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của không cho, 
không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến không từ bỏ tà 
kiến; với sự không xả ly, không thủ hộ này, tất cả những người 
ấy khi thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh trong địa ngục." 


172 Chấp nhận có. Trường hợp hành thiện, nhưng tái sanh ác thú, vì có sự phân biệt. 
173 Như trên, nhưng không chấp nhận, vì quan điểm một chiều (nhất hướng). 


124| TUỆ SỶ 


Ta không chấp thuận. Nếu kia lại nói thế này, “Thấy như vậy mới 
là chánh kiến, thấy khác là kẻ có trí tà.' Ta cũng không chấp thuận. 
Bất cứ sở tri và sở kiến nào được cực lực mò mẫm, chủ trương 
theo một chiều rằng “Đây mới là chân thật, ngoài ra đều hư dối. 
Ta cũng không chấp thuận. Vì sao? Này A-nan, Như Lai biết 
những người đó là trường hợp khác. 


2b. “Này A-nan, trong đó nếu có Sa-môn, Bà-la-môn chứng 
được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, nói như thế này, “Có thân 
diệu hành, cũng có quả báo của thân diệu hành; có khẩu, ý diệu 
hành, cũng có quả báo của khẩu và ý diệu hành. Ta chấp thuận 
vị ấy. Nếu nói như vầy, “Ta thấy người kia từ bỏ sát sanh, từ bỏ 
lấy của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà 
kiến; với sự xả ly, thủ hộ này, thân hoại mạng chung sanh về chốn 
lành, sanh trong cõi trời. Ta chấp thuận họ. Nếu nói như vầy, 
“Nếu có những trường hợp tương tợ như vầy, từ bỏ sát sanh, từ 
bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ 
tà kiến; với sự xả ly, thủ hộ này, tất cả những người ấy khi thân 
hoại mạng chung sanh về chốn lành, sanh trong cõi trời. Ta 
không chấp thuận họ. Nếu kia lại nói thế này, “Thấy như vậy mới 
là chánh kiến, thấy khác là kẻ có trí tà.' Ta cũng không nghe họ. 
Bất cứ sở tri và sở kiến nào được cực lực mò mẫm, chủ trương 
theo một chiều rằng “Đây mới là chân thật, ngoài ra đều hư dối." 
Ta cũng không nghe họ. Vì sao? Này A-nan, Như Lai biết những 
người đó là trường hợp khác. 


vii. Thuận thọ nghiệp 


1. “Này A-nan, nếu có một người không từ bỏ sát sanh, không 
từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, 
cho đến không từ bỏ tà kiến; với sự không xả ly, không thủ hộ 
này, thân hoại mạng chung sanh về chốn lành, sanh trong cõi trời. 
Ấy là, nếu trước kia nó đã tạo tác nghiệp bất thiện, tác đã thành 
rồi, do sự không xả ly, không thủ hộ, cho nên ở trong đời hiện tại 
thọ báo xong, họ sanh về nơi đó.17 Hoặc do hậu báo cho nên 
người kia không vì nhơn này, không vì duyên này mà thân hoại 


174Tức sanh về cõi lành. 


CĂN BẢN GIÁO NGHĨA VÀ BỘ PHÁI | 125 


mạng chung sanh về chốn lành, sanh trong cõi trời. Hoặc trước 
kia đã tạo tác nghiệp thiện, tác đã thành rồi, do xả ly và thủ hộ 
nên chưa tiêu hết, cần phải được thọ báo ở chốn lành; kia do 
nhơn này, duyên này cho nên thân hoại mạng chung sanh về 
chốn lành, sanh trong cõi trời. Hoặc khi chết khởi các tâm, và tâm 
sở hữu pháp thuộc thiện175 tương ưng với chánh kiến; kia nhờ 
nhơn này, duyên này, thân hoại mạng chung sanh về chốn lành, 
sanh trong cõi trời. A-nan, Như Lai biết người kia là như vậy. 


2. “Này A-nan, nếu có một người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của 
không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến; với 
sự xả ly, thủ hộ này, thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh 
trong địa ngục. Người ấy do trước kia đã tạo tác nghiệp thiện, tác 
đã thành rồi, do sự xả ly, thủ hộ cho nên ở trong đời hiện tại họ 
thọ báo xong, cho nên sanh về nơi đó. Hoặc do bởi hậu báo cho 
nên họ không vì nhơn này, duyên này mà thân hoại mạng chung 
sanh về nẻo ác, sanh trong địa ngục. Hoặc trước kia đã tạo tác 
nghiệp bất thiện, tác đã thành rồi, do không xả ly và không thủ 
hộ nên chưa tiêu hết, phải [708c] thọ báo ở địa ngục; họ do nhơn 
này, duyên này cho nên thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, 
sanh trong địa ngục. Hoặc khi chết sanh tâm và các tâm sở hữu 
pháp bất thiện tương ưng với tà kiến, do nhơn này, duyên này, 
thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh trong địa ngục. A- 
nan, Như Lai biết người kia là như vậy. 


3. “Này A-nan, nếu có một người không từ bỏ sát sanh, không 
từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, 
cho đến không từ bỏ tà kiến; với sự không xả ly, không thủ hộ 
này, thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh trong địa ngục. 
Kia do chính nhơn này, duyên này thân hoại mạng chung sanh 
về nẻo ác, sanh trong địa ngục. Hoặc trước kia đã tạo tác nghiệp 
bất thiện, tác đã thành rồi, do sự không xả ly, không thủ hộ mà 
chưa tiêu hết, nên phải thọ báo ở địa ngục; kia do nhơn này, 
duyên này cho nên thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh 
trong địa ngục. Hoặc khi chết sanh các tâm và tâm sở hữu pháp 


175 Tức khi chết với tâm và tâm sở thiện. 


126 | TUỆ SỸ 


bất thiện tương ưng với tà kiến, kia do nhơn này, duyên này, 
thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh trong địa ngục. A- 
nan, Như Lai biết người kia là như vậy. 


4. “Này A-nan, nếu có một người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của 
không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến; với 
sự xả ly, thủ hộ này, thân hoại mạng chung sanh về chốn lành, 
sanh trong cõi trời. Kia nhờ chính nhơn này, duyên này thân hoại 
mạng chung sanh về chốn lành, sanh trong cõi trời. Hoặc trước 
kia đã tạo tác nghiệp thiện, tác đã thành rồi, nhờ có xả ly, có thủ 
hộ mà chưa tiêu hết, phải được thọ báo thiện; kia nhờ nhơn này, 
duyên này cho nên thân hoại mạng chung sanh về chốn lành, 
sanh trong cõi trời. Hoặc đến lúc chết sanh các tâm và tâm sở 
hữu pháp thiện tương ưng với chánh kiến, kia do nhơn này, 
duyên này, thân hoại mạng chung sanh về chốn lành, sanh trong 
cõi trời. A-nan, Như Lai biết người kia là như vậy. 


viii. Bốn hạng người 

“Lại nữa, có bốn hạng người. Hoặc có người không có mà tợ 
như có. Hoặc có mà tợ như không có. Hoặc không có tợ như 
không có. Hoặc có tợ như có.176 

“Này A-nan, cũng như có bốn loại xoài. Hoặc xoài không chín 
mà giống như chín. Hoặc chín giống như không chín. Hoặc không 
chín giống như không chín. Hoặc chín giống như chín. 

“Cũng vậy A-nan, bốn thứ xoài được thí dụ với người. Hoặc có 
người không có mà tợ như có. Hoặc có mà tợ như không có. Hoặc 
không có tợ như không có. Hoặc có tợ như có.” 

4. Bản chất nghiệp 

ï. Nghiệp & Định mệnh 

Tạp A-hàm, Việt kinh số 1358. Đại chánh, kinh 977. Päli, S. 36. 


176 P], (M.iii. 215), bốn loại nghiệp: atthi kammam abhabbam abhabbäbhäsam, có 
nghiệp vô năng tương tợ vô năng; abhabbam bhabbabhasam, vô năng tợ hữu năng; 
bhabbañceva bhabbabhasam, hữu năng tợ hữu năng; bhabbam abhabbabhasam, 
hữu năng tợ vô năng. 


CĂN BẢN GIÁO NGHĨA VÀ BỘ PHÁI | 127 


21. SIvaRo. Biệt dịch, No 100 (211). 


“Thưa Cù-đàm, có một số xuất gia Bà-la-môn quan điểm như 
vầy, nói như vầy: “Tất cả những gì được giác tri bởi con người, 
tất cả những thứ ấy đều là nhân đã được tạo tác từ trước.177 Tu 
các khổ hạnh khiến cho các nghiệp quá khứ sạch hết, không còn 
tạo ra nghiệp mới, đoạn các nhân duyên, không còn các lậu trong 
đời vị lai. Vì các lậu đã hết nên nghiệp hết. Vì nghiệp hết nên hết 
khổ. Khổ hết nên rốt ráo biên tế của khổ. Ở đây quan điểm của 
Cù-đàm là như thế nào?” 


Phật bảo Thi-bà: 

“Sa-môn, Bà-la-môn kia thật sự nói một cách mơ hồ, không suy 
xét, không cân nhắc, ngu sỉ, không khéo léo, không biện biệt. Vì 
sao? Hoặc khổ khởi lên do gió mà chúng sanh giác tri, hoặc khởi 
do đờm, hoặc khởi từ nước dãi, hoặc khởi từ đẳng phần,178 hoặc 
do tự hại, hoặc do kẻ khác hại, hoặc do thời tiết khí hậu. Người 
tự hại kia, hoặc nhổ tóc, hoặc nhổ râu, hoặc thường đứng giơ tay, 
hoặc ngồi xổm trên đất, hoặc nằm giữa tro đất, hoặc nằm trên 
chông gai, hoặc nằm trên cái chày, hoặc nằm trên ván, hoặc nằm 
trên đất trét phân trâu, hoặc nằm trong nước, hoặc một ngày tắm 
rửa ba lần, hoặc đứng một chân, thân xoay chuyển theo mặt trời. 
Họ siêng năng thực hành mọi thứ khổ như vậy. Này Thi-bà, đó 
gọi là tự hại. Còn khổ do kẻ khác hại là, hoặc bị người khác dùng 
tay, đá, dao, gậy, các thứ hại thân. Đó gọi là kẻ khác làm hại. 


“Này Thi-bà, hoặc bị thời tiết làm hại, như mùa đông thì thật 
lạnh, mùa xuân thì thật nóng, mùa hạ vừa nóng vừa lạnh. Đó là 
bị thời tiết hại. Những điều này thật có ở thế gian, chẳng phải hư 
vọng. Này Thi-bà, thế gian có những thực tế này như bị gió làm 
hại... cho đến bị thời tiết, khí hậu làm hại. Chúng sanh kia giác tri 
như thật. Ông cũng tự có những tai họa này: gió, đờm, nước dãi, 


177 Pali: yam kiñcãäyam purisapuggalo patisamvedeti sukham va dukkham và 
adukkhamasukham vã sabbam tam pubbekatahetu ti: Bất cứ lạc thọ gì, khổ thọ gì, 
hay phi khổ phi lạc thọ gì, mà con người cảm thọ, tất cả đều là nhân được tạo tác từ 
trước. 

178 Đẳng phần khởi, khởi lên do các yếu tố kể trên hợp lại. 


128 | TUỆ SỶ 


thời tiết làm hại, ... cho đến biết thời tiết làm hại như vậy, được 
giác tri như thật như vậy. 


“Này Thi-bà, Sa-môn, Bà-la-môn nào nói rằng: tất cả những gì 
người ta tri giác được đều là nhân đã được tạo từ trước, đó là bỏ 
việc thực tế ở thế gian mà nói theo sự nhận thấy hư vọng của 
chính mình. 


“Này Thi-bà, có năm nhân, năm duyên sinh tâm ưu khổ. Những 
øì là năm? Nhân bởi tham dục triền phược, duyên bởi tham dục 
triền phược mà sinh tâm pháp ưu khổ. Nhân bởi sân nhuế, thụy 
miên, trạo hối, nghỉ triền phược; duyên bởi sân nhuế, thụy miên, 
trạo hối, nghỉ triền phược sinh tâm pháp ưu khổ. Này Thi-bà, đó 
là năm nhân, năm duyên sanh tâm ưu khổ? 


“Này Thi-bà, có năm nhân, năm duyên không sanh tâm ưu khổ. 
Những gì là năm? Nhân tham dục trói buộc, duyên tham dục trói 
buộc sinh tâm ưu khổ; lìa tham dục trói buộc, không khởi tâm ưu 
khổ. Đây gọi là năm nhân, năm duyên không khởi tâm ưu khổ, 
ngay hiện tại không bị thiêu đốt, không đợi thời tiết, thông suốt 
những gì được thấy, duyên nơi chính mình mà giác tri. 

ii. Nghiệp & Vô ngã 

Tạp A-hàm, bản Việt, kinh số 104' Đại chánh, kinh 58. Päli, tham 


chiếu các kinh, S. 22. 82. Punnama; M. 109. Mahapunnama-sutta; 
110. Culapunnama-sutta. 


Bấy giờ, trong chúng lại có một vị Tỳ-kheo khác căn trí đần độn, 
không hiểu biết, vì vô minh che lấp, nên khởi tà kiến ác, nghĩ rằng: 
“Nếu vô ngã, tạo nghiệp vô ngã, vậy thì ai là người sẽ chịu quả báo 
trong đời vị lai?” 


Bấy giờ, đức Thế Tôn biết những ý nghĩ trong tâm của vị Tỳ-kheo 
kia, liền bảo các Tỳ-kheo: 


“Ở trong chúng này, có người ngu si, vô trí, vô minh nghĩ rằng: 
“Nếu sắc là vô ngã, thọ, tưởng, hành, thức là vô ngã, tạo nghiệp vô 
ngã, thì ai là người sẽ nhận quả báo? Những điều nghi ngờ như 
vậy, trước đây Ta đã giải thích. Thế nào Tỳ-kheo, sắc là thường 


CĂN BẢN GIÁO NGHĨA VÀ BỘ PHÁI | 129 


hay vô thường?” 
Đáp: “Bạch Thế Tôn, vô thường.” 
Hỏi: “Vô thường, là khổ chăng?” 
Đáp: “Bạch Thế Tôn, là khổ.” 


Hỏi: “Vô thường, khổ, là pháp biến dịch, vậy đa văn Thánh đệ tử 
có nên ở trong đó thấy là ngã, khác ngã, ở trong nhau không?” 


Đáp: “Bạch Thế Tôn, không.” 


“Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Cho nên, này 
các Tỳ-kheo, những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, 
hoặc vị lai; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, 
hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần; tất cả chúng đều chẳng phải là ngã, 
chẳng phải những gì thuộc về ngã, người thấy như vậy được gọi 
là thấy đúng. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Đa 
văn Thánh đệ tử quán như vậy, thì liền tu tập tâm nhàm chán. Đã 
nhàm chán rồi, thì ly dục. Do ly dục mà giải thoát, giải thoát tri 
kiến, biết rằng, "Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những điều 
cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa.'” 


iii. Đệ nhất thiện 
Trung A-hàm, 179 kinh Ngũ Chi Vật Chủ. Tương đương Pali, M.78 
Samanamandika-sutta. 


“Này Vật chủ, theo lời Dị học Sa-môn Văn-kì Tử nói, nếu quả thật 
như vậy thì trẻ sơ sanh tay chân mềm yếu, nằm ngửa mà ngủ, cũng 
sẽ thành tựu thiện, đệ nhất thiện, là bậc Vô thượng sĩ, chứng đắc 
đệ nhất nghĩa, là Sa-môn chất trực. Này Vật chủ, trẻ sơ sanh còn 
không có tưởng về thân, huống nữa là tạo nghiệp ác của thân. Nó 
chỉ có thể cử động thân. Này Vật chủ, trẻ sơ sanh còn không có 
tưởng về miệng, huống nữa là nói ác. Nó chỉ biết khóc. Này Vật 
chủ, trẻ sơ sanh còn không có tưởng về niệm, huống nữa là niệm 
ác, duy chỉ biết bập bẹ.179 Này Vật chủ, trẻ sơ sanh còn không có 
tưởng về mạng, huống nữa là sống tà mạng, duy chỉ suy niệm đến 


179 Trong bản Hán có sự nhầm lẫn về thứ tự mạng và niệm. 


130 | TUỆ SỸ 


sữa mẹ. Này Vật chủ, theo lời Dị học Sa-môn Văn-kì Tử nói, như 
vậy thì trẻ sơ sanh cũng thành tựu thiện, đệ nhất thiện, là bậc Vô 
thượng sĩ, chứng đắc đệ nhất nghĩa, là Sa-môn chất trực. 


“Này Vật chủ, nếu người nào có bốn sự, Ta tuyên bố rằng người 
ấy thành tựu thiện, đệ nhất thiện, nhưng không phải là bậc Vô 
thượng sĩ, không thể chứng đắc đệ nhất nghĩa, cũng không phải là 
Sa-môn chất trực. 


“Những gì là bốn? Là thân không tạo nghiệp ác, miệng không nói 
ác, không sống tà mạng và không suy niệm niệm ác. Này Vật chủ, 
nếu người nào có bốn sự, Ta tuyên bố rằng người ấy thành tựu 
thiện, đệ nhất thiện, nhưng không phải là bậc Vô thượng sĩ, không 
thể chứng đắc đệ nhất nghĩa, cũng không phải là Sa-môn chất trực. 


“Này Vật chủ, thân nghiệp, khẩu nghiệp, Ta tuyên bố đó là giới. 


“Này Vật chủ, niệm,180 Ta tuyên bố đó là tâm sở hữu đi theo với 
tâm. 

“Này Vật chủ, Ta nói nên biết giới bất thiện. Nên biết giới bất 
thiện phát sanh từ đâu? Nên biết, giới bất thiện bị diệt trừ không 
còn dư tàn ở chỗ nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào? 
Nên biết, đệ tử Hiền Thánh làm thế nào để diệt trừ giới bất thiện? 

“Này Vật chủ, Ta nói nên biết giới thiện. Nên biết giới thiện phát 
sanh từ đâu? Nên biết, giới thiện bị diệt không còn dư tàn ở chỗ 
nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào? Nên biết, đệ tử Hiền 
thánh làm thế nào để diệt trừ giới thiện? 

“Này Vật chủ, ta nói nên biết niệm bất thiện. Nên biết niệm bất 
thiện phát sanh từ đâu? Nên biết, niệm bất thiện bị diệt trừ 
không còn dư tàn ở chỗ nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ 
nào? Nên biết, đệ tử Hiền thánh làm thế nào để diệt trừ niệm bất 
thiện? 

“Này Vật chủ, ta nói nên biết niệm thiện. Nên biết niệm thiện 
phát sanh từ đâu? Nên biết, niệm thiện bị diệt trừ không còn dư 


180 Hán: niệm 2%. Pl.: sañkappd, tư duy. 


CĂN BẢN GIÁO NGHĨA VÀ BỘ PHÁI | 131 


tàn ở chỗ nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào? Nên biết, 
Hiền Thánh làm thế nào để diệt trừ niệm thiện? 


“Này Vật chủ, thế nào gọi là giới bất thiện? 

“Thân hành bất thiện, miệng, ý hành bất thiện. Đó gọi là giới bất 
thiện. 

“Này Vật chủ, giới bất thiện này phát sanh từ đâu? Ta nói chỗ 
phát sanh của chúng, nên biết là phát sanh từ tâm. Tâm là thế 
nào? Nếu tâm có dục, có nhuế, có si, nên biết giới bất thiện phát 
sanh từ tâm này. 


“Này Vật chủ, giới bất thiện bị diệt trừ, không còn dư tàn ở chỗ 
nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào? Đa văn Thánh đệ tử 
xả bỏ nghiệp bất thiện về thân, tu tập nghiệp thiện về thân; xả bỏ 
nghiệp bất thiện về miệng, ý, tu tập nghiệp thiện về miệng, ý. Đây 
là giới bất thiện bị diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không 
còn dư tàn. 

“Này Vật chủ, đệ tử Hiền Thánh làm thế nào diệt trừ giới bất 
thiện? Đa văn Thánh đệ tử quán nội thân như thân, cho đến quán 
thọ, tâm, pháp như pháp. Như vậy là Hiền Thánh đệ tử đã diệt 
trừ giới bất thiện. 

“Này Vật chủ, thế nào gọi là giới thiện? Thân hành thiện, miệng, 
ý hành thiện. Đó gọi là giới thiện. 

“Này Vật chủ, giới thiện này phát sanh từ đâu? Ta nói chỗ phát 
sanh của chúng, nên biết là phát sanh từ tâm. Tâm là thế nào? 
Nếu tâm không có dục, không có nhuế, không có si, nên biết giới 
thiện phát sanh từ tâm này. 

“Này Vật chủ, giới thiện bị diệt trừ không còn dư tàn ở chỗ nào, 
bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào. Đa văn Thánh đệ tử hành 
trì giới mà không dính trước nơi giới, đây là giới thiện bị diệt trừ 
không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. 

“Này Vật chủ, Hiền Thánh đệ tử làm thế nào để diệt trừ giới 
thiện? Đa văn Thánh đệ tử quán nội thân như thân, cho đến 
quán thọ, tâm, pháp như pháp. Như vậy là Hiền Thánh đệ tử đã 


132 | TUỆ SỸ 


diệt trừ giới thiện. 
iv. Nghiệp & Đệ nhất nghĩa Không 
Tạp A-hàm, Việt, kinh số 299. Đại chánh, kinh 335. 


“Thế nào là Kinh đệ nhất nghĩa Không? Này các Tỳ-kheo, khi 
mắt sanh thì nó không có chỗ đến; lúc diệt thì nó không có chỗ 
đi. Như vậy mắt chẳng thật sanh, sanh rồi diệt mất; có nghiệp 
báo mà không tác giả. Uẩn này diệt rồi, uẩn khác tương tục, trừ 
pháp tục số. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy, trừ 
pháp tục số.” 


II BỘ PHÁI LUẬN THUYẾT NGHIỆP 
1. Tổng quan các bộ phái 


Cho đến thời đại Thế Thân của Câu-xá, các bộ phái Phật giáo y 
cứ trên giáo nghĩa A-hàm và Nikãya lên đến con số 20 theo 
nguồn tư liệu của Huyền Trang. Sau này A. Bareau18! tổng kết tất 
cả các nguồn tư liệu, tổng kết số lượng và giáo nghĩa có tất cả 23 
bộ phái. Theo suy đoán, mỗi bộ phái tất có luận đến nghiệp, 
nhưng không phải hoàn toàn mâu thuẫn nhau. Nhiều bộ phái có 
chung quan điểm về một vấn đề, cũng có quan điểm độc lập 
không chia sẻ với các bộ khác. 

A. Bareau nghiên cứu khá đầy đủ chỉ tiết về các bộ phái, lịch sử, 
địa bàn hoạt động, và giáo nghĩa. Trong phần phụ lục ông lập 
bảng tổng kết giáo nghĩa, trong đó các điểm giáo nghĩa liên hệ 
đến nghiệp được chia làm ba nhóm: nghiệp thể (22 điểm), nhân 
khởi của nghiệp (17 điểm) và nghiệp quả (13 điểm). Những điểm 
quan trọng của vẫn đề nghiệp được Tì-bà-sa dẫn và phân tích 
khá rõ nên không cần phải liệt kê ra đây. Những điểm còn lại 
không quan trọng lắm đối với vấn đề nghiệp nên cũng không cần 
thiết dẫn chỉ tiết ở đây. 


181 André Bareau: Les Sectes Bouddhiques du Petit Véhicule (1955), Translated from 
the French by Gelongma Migme Chodron: The Buddhist Sects oƒ the Lesser Vehicle, 
2005. 


CĂN BẢN GIÁO NGHĨA VÀ BỘ PHÁI | 133 


Vì lý do luận thư của phần lớn các bộ phái này không còn lưu 
truyền, do đó những điểm giáo nghĩa căn cứ các tư liệu sử từ Pali 
(Kathavatthu), Tây tạng (Taranatha), và nhiều nhất là Hán. Một 
số các bộ phái được Đại Tì-bà-sa dẫn để biện luận như Đại chúng 
bộ (Mahaäsangika), Độc tử bộ (VãtsIputriya), Chánh lượng bộ 
(Sammitiya), Kinh lượng bộ (Sautrantika) Thí dụ sư 
(Därstãntika), Phân biệt thuyết (Vibhajjavada). Do được dẫn để 
biện luận nên các điểm giáo nghĩa được phân tích khá rõ. 


Trừ Hữu bộ Tì-bà-sa với nguồn điển tịch phong phú phần lớn 
do Huyền Trang phiên dịch và chú giải bởi đệ tử thân truyền là 
Phổ Quang và Pháp Bảo; ngoài ra luận thư của một số bộ phái 
khác cũng được lưu truyền qua Hán dịch, như Tam-di-để luận 
thuộc Chánh lượng bộ; Thành thật luận được phỏng định thuộc 
Kinh lượng bộ; Tứ đế luận, Thủy Dã Hoằng Nguyên1®? cho là tác 
giả không rõ thuộc bộ phái nào, nhưng Ấn Thuận suy đoán thuộc 
Kinh lượng bộ, với nhận xét “Thành thật luận, và Tứ đế luận của 
Bà-tẩu-bạt-ma đều thông qua Kinh bộ nhưng không hạn cuộc 
trong Kinh bộ.”183 Quan điểm các bộ này đều được giới thiệu 
trong Đại Tì-bà-sa cùng với bình luận. 


Ngoài ra, Xá-lợi-phất A-tì-đàm, luận thư của Pháp thượng bộ 
(Dharmaguptaka), giới thiệu khá đầy đủ và chỉ tiết những luận 
điểm về nghiệp của bộ phái này. 

Tóm lại, trong nguồn văn hiến về nghiệp hiện còn khá đầy đủ 
và luận thuyết có hệ thống, chỉ thuộc hai bộ phái, phương Nam 
với Thượng tọa bộ và phương Bắc với Hữu bộ Tì-bà-sa. Luận 
thuyết của Tì-bà-sa là cơ sở chính của Câu-xá luận, do đó sẽ được 
nói chỉ tiết trong nhiều chương của phần Tổng luận này. Trong 
chương hiện tại, chúng ta tóm tắt những điểm chính trong thuyết 
lý về nghiệp của Thượng tọa bộ (Theraväda). 


2. Nhiếp nghĩa luận 
A-tì-đạt-ma nhiếp nghĩa luận (Abhidhammattha-sangaha), luận 


182 Mizuno Kogen (Thủy Dã Hoằng Nguyên): Nghiên cứu luận thư Pali. 
183 Ấn Thuận, Nghiên cứu luận thư và luận sư Thuyết nhất Hữu bộ chủ yếu, tiết 5 & 6. 


134 | TUỆ SỶ 


thư cương yếu của Abhidhamma-Päli, vị trí trong Thượng tọa bộ 
cũng giống như Câu-xá là tác phẩm cương yếu của Abhidharma- 
Sanskrit của Thuyết nhất thiết hữu bộ, đặc biệt Hữu bộ Tì-bà-sa. 


Nội dung Nhiếp nghĩa luận diễn giải bốn thể tài lớn: tâm (citta), 
tâm sở (cetasika), sắc (rũpa) và Niết-bàn (nibbãna). Trong bảng 
phân chương của Narada, nghiệp chỉ là một trong năm chủ đề 
được luận trong chương V: Vithimutta-vibhago, “Thoát ly lộ 
trình”. 


Tổng quát, các vị Thượng tọa bộ phân loại nghiệp được Phật 
thuyết trong hai trình độ khác nhau. Trình độ phổ thông, được 
chỉ rõ trong các Kinh, gọi là tục đế (sammuti-sacca), nghiệp trong 
hiện thực thường nghiệm, được nói theo ngôn ngữ quy ước. 
Trong trình độ này, Phật chỉ nói đến nghiệp bất thiện (akusala- 
kamma), nghiệp thiện (kusala-kamma), nghiệp thiện sắc giới 
(rũpävacarakusala-kamma), nghiệp thiện vô sắc giới 
(aripavacarakusala-kammag). 


Trong trình độ gọi là cao hơn, vượt ngoài tri thức thường 
nghiệm, gọi là thắng nghĩa đế (paramattha-sacca), chân lý siêu 
nghiệm, nghiệp được Phật nói trong Abhidhamma. Đây cũng là 
chủ đề nghiệp được diễn giải trong Nhiếp nghĩa luận. Trong trình 
độ này, nghiệp được phân loại thành bốn phạm trù. 


(1) Phân loại theo tác dụng (kicca-kammda), có bốn: 


(a) Janaka-kamma, sanh nghiệp, nghiệp dẫn sanh. Nghiệp dẫn 
tái sinh từ đời sống này sang đời sống khác. 

(b) Upatthambaka-kamma, trì nghiệp, nghiệp duy trì. Nghiệp 
duy trì sự tồn tại trong một đời sống sau khi sinh cho đến khi 
chết. 


(c) Upapidaka-kamma, phương hại nghiệp hay chướng nghiệp, 
có tác dụng ngược lại với nghiệp dẫn sinh. Nghiệp thiện bị 
chướng ngại bởi bất thiện, như người giàu sang nhưng không 
hưởng được khoái lạc từ sự giàu sang này. Hoặc nghiệp dẫn sinh 
bất thiện bị chướng ngại bởi nghiệp thiện, như con chó được chủ 
nhà giàu cưng. 


CĂN BẢN GIÁO NGHĨA VÀ BỘ PHÁI | 135 


(d) Upaghataka, tổn hại nghiệp, hủy diệt nghiệp dẫn sinh thiện 
hoặc bất thiện. Như người được dẫn sinh bởi nghiệp thiện 
nhưng gây ác nghiệp nghiêm trọng khiến nghiệp này bị hủy, cắt 
ngang để nhận quả báo của nghiệp bất thiện. 

(2) Phân loại theo cảm dị thục (paäkadänapariyaya-kammd), 
có bốn: 

(a) @aruka-kammag, trọng nghiệp, thiện hoặc bất thiện với thế 
lực cực mạnh cho kết quả trong đời này hay đời sau mà không 
thế lực nào cản trở được. 

(b) Äsanna-kamma, cận tử nghiệp, nghiệp tái hiện ngay trước 
sát-na mạng chung, định hướng dẫn sinh đời sống tiếp theo. 

(c) Acinna-kamma, tích tập nghiệp. Nghiệp được lặp lại thường 
xuyên thành tập quán, thiện hoặc bất thiện, khiến cho người tạo 
nghiệp ứng xử theo tập quán đó hoặc bị ám ảnh bởi việc đã làm 
như một hội chứng rối loạn. 

(d) Katattä-kamma, dĩ tác nghiệp. Nghiệp đã gây có thể bị quên 
nhưng nó vẫn được tích lũy để sau này cho kết quả. 

(3) Phân loại theo thời gian (pakakala-kammag), có bốn: 

(a) Ditthidhammavedaniya-kamma, thuận hiện sinh thọ nghiệp, 
cho quả dị thục ngay trong đời này. 

(b) Upapajjavedan1ya-kammau, thuận thứ sinh thọ nghiệp, cho 
quả trong đời tái sinh tiếp theo. 

(c) Aparapariyacedanya-kamma, thuận hậu sinh thọ nghiệp, 
cho quả sau đời sau. 

(d) Ahosi-kamma, quá khứ nghiệp, đã chìm vào quá khứ, không 
còn cho quả nữa. 

(4) Phân loại theo xứ (paãkathana-kamma), có bốn: 

(a) Akusala-kamma, (dục giới) bất thiện nghiệp; 

(b) Kusala-kamma, (dục giới) thiện nghiệp. 


(c) RũpävacarakRusala-kamma, sắc giới thiện nghiệp. 


136 | TUỆ SỸ 


(d) Aripävacarakusala-kamma, vô sắc giới thiện nghiệp. 


Trong các phân loại nghiệp dẫn trên, hình thức phân loại tuy 
có khác, nhưng nội dung không mấy khác biệt với Hữu bộ. 
Những loại nghiệp trong các phân loại này được gọi là luận 
thuyết theo thắng nghĩa đế, nhưng thực chất là những phân loại 
để giải thích các hiện tượng rất thường gặp trong đời sống của 
các loài. Những giải thích này nhiều khi vượt ngoài chứng 
nghiệm thực tế, vốn dựa vào lòng tin hơn là bằng chứng cứ hiển 
nhiên. 

3. Luận sự (Kathävatthu) 


Kathavatthu (Luận sự), luận thư thứ năm trong bảy luận thư 
căn bản thuộc tạng Abhidhamma của Thượng tọa bộ 
(Theravada), soạn tập bởi Mogøalliputta Tissa, vị chủ trì Đại hội 
Kết tập lần thứ ba dưới thời Vua A-dục, ghi chép cùng với phê 
phán quan điểm các bộ phái Phật giáo tại Ấn-độ. Trong số 18 bộ 
theo ghi chép của Dipavamsa (Đảo sử), và thêm 6 bộ nữa theo 
Buddhaghosa, vị chú giải Luận sự, các giáo nghĩa của 12 bộ được 
nêu, với 226 luận điểm. Bản dịch Anh bởi Shwe Zan Aung & Mrs. 
Rhys Davids lập hai bảng mục lục phân tích khá chỉ tiết. Bảng I 
các luận điểm được sắp theo chủ đề. Có tất cả 10 chủ đề, trong 
đó nghiệp được liệt vào phần B của chủ đề “VIII. Vũ trụ luận” với 
11 luận điểm. Một số luận điểm khác liên hệ đến nghiệp được 
liệt vào trong các chủ đề khác, như vấn đề thiện và bất thiện 
trong chủ đề “X. Đạo đức”. Bảng II liệt kê 12 bộ khác nhau cùng 
với các luận điểm của mỗi bộ. 

Các luận điểm liên hệ đến nghiệp trong các bộ phái theo bảng 
phân tích của A. Bareau nhiều hơn gấp bốn lần. Theo đây có thể 
biết nhiều luận điểm được triển khai sau thời A-dục; thời kỳ mà 
các Upanisad được tập thành, các Purana xuất hiện, cùng với 
những kinh điển căn bản của Ấn-độ giáo như Brahmasutra, 
Bhagavadgita, và sự xuất hiện các hệ phái triết học như Pũrvä- 
Mimaäamsa, Vedaänta, Nyäya-Vai$esika, Yoga-Samkhy3; thêm vào 
đó là sự phát triển của Kỳ-na giáo; tất cả đều nhắm tấn công các 
giáo nghĩa căn bản của Phật giáo. Như Kỳ-na giáo với tính chất 


CĂN BẢN GIÁO NGHĨA VÀ BỘ PHÁI | 137 


vật chất của nghiệp, Pũrva-MImämsä với yếu tố apurva, Vedänta 
với yếu tố adrsta. Những điểm này không phải không có căn cứ 
tâm lý thực nghiệm; nhưng giá trị chân lý trong giới hạn nào, đó 
còn là vấn đề tranh luận. Do vậy, các bộ phái Phật giáo đã phải 
phát triển lý luận, và do bởi hoàn cảnh xã hội hoặc vị trí địa lý 
mà các luận điểm của các bộ phái này nhiều khi chống trái nhau. 
Thượng tọa bộ phát triển tại đảo Tích-lan, Phật giáo không có hệ 
tư tưởng đối thủ, do đó có thể giữ được hình thức khá gần 
nguyên thủy, và cũng tất nhiên là khá đơn sơ so với các bộ phát 
triển trên lục địa Ấn. 


Các luận điểm về nghiệp trong bảng mục lục phân tích của 
Shwe Zan Aung & Mrs. Rhys Davids lược dẫn như sau: 


1. (a). Đất là dị thục của nghiệp (pathavĩ kammavipako tỉ). Luận 
điểm của An-đạt-ca (Andhaka). Nghiệp dẫn đến quyền làm chủ tự 
tại (íssariya) và quyền chỉ phối (adhipacca) đối với đất, do đó đất 
là dị thục của nghiệp. Thượng tọa bộ phản đối: đất không phải là 
nghiệp dị thục, vì nó không tương ưng với khổ thọ hay lạc thọ, 
không tương ưng với xúc, tưởng, tư, tâm; nó không có đối tượng 
để duyên (sãrammana: hữu sở duyên), không có chuyên tâm 
(samannahara), không có tác ý (manasikarga). 


(b) Sắc là dị thục (rñpam vipäko tỉ). Luận điểm của An-đạt-ca 
và Chánh lượng bộ. Các pháp tâm-tâm sở (citta-cetasika) phát 
sinh bởi nghiệp đã tạo; cũng vậy, sắc phát sinh bởi dị thục. 


2. Già-chết là dị thục (jaramaranam vipako tỉ). Luận điểm An- 
đạt-ca. Nghiệp dẫn đến dung sắc xấu xí (dubbavanna) và tuổi thọ 
vẫn (appäyu), tức dẫn đến già và chết; do đó, già-chết là dị thục 
của nghiệp. 


3. Dị thục là pháp của dị thục pháp (vipako vipakadhammadhammo 
tí)18. Luận điểm của An-đạt-ca. Bốn uẩn vô sắc (aripikkhandha) hỗ 
tương làm duyên (aññamaññapaccayg), chúng là dị thục và cũng là 
pháp dị thục; do đó dị thục là pháp của pháp dị thục (dị thục sinh dị 


184 yipãkadhamma: dị thục pháp, cũng nói là savipäka: hữu dị thục, chỉ cho nghiệp có 
dị thục, nguyên nhân sẽ cho quả dị thục. 


138 | TUỆ SỸ 


thục). 


4. A-la-hán thoái thất quả A-la-hán do bởi nhân là nghiệp 
(kammahetu arahä arahattä parihäyatiti). Luận điểm của Đông 
sơn bộ (Pubbaseliya| Pùrvaéaila) và Chánh lượng bộ (Sammitiya). 


5. Hết thảy nghiệp đều có dị thục (sabbam kammam 
savipäkan tí). Luận điểm của Đại chúng bộ, dẫn chứng lời Phật: 
“Này các Tỳ-kheo, Ta không nói nghiệp đã được cố ý tạo tác, 
được tích tập, chưa cho quả cảm thọ trong đời này, trong đời sau, 
trong đời sau tiếp theo, mà diệt.” (A. 10.217) 


6. Thanh là dị thục (saddo vipako tỉ). Luận điểm của Đại chúng 
bộ, dẫn lời Phật: “Ai mà có nghiệp đã được tạo tác, được tích tập, 
được sung mãn, được phát triển như vậy, vị ấy có âm thanh như 
Phạm thiên (brahmassaro) như chim ca-lăng-tần-già 
(karavikabhanï). Thượng tọa bộ: thanh không tương ưng với 
khổ thọ, lạc thọ hay phi khổ phi lạc thọ, không có sở duyên 
(anarammanga), nên không phải là dị thục. 


7. Tất cả sáu xứ (salayatana) đều là dị thục. Luận điểm của Đại 
chúng bộ; sáu xứ phát sinh do bởi nghiệp đã tạo tác, do đó chúng 
đều là dị thục. 


8. Sáu xứ trụ thai mẹ đồng thời không trước không sau 
(salayatanam apubbam acarimam matukucchismim santhati tì). 
Luận điểm của Đông sơn trụ bộ (Pubbaseliya) và Tây sơn trụ bộ 
(Aparaseliya); nếu cho rằng các căn mắt, tai, ngửi, nếm phát sinh 
sau này, vậy nó tạo nghiệp trong thai mẹ để thủ đắc mắt 
(matukucchismim cakkhupatilabhaya kammam karotr tỉ)? 


9. Nghiệp khác với tích tập của nghiệp (aññam kammam añño 
kammipacoyo ti). Luận điểm của An-đạt-ca và Chánh lượng bộ; 
nghiệp tích tập (Rammupacaya) không tương ưng tâm 
(cittavippayutta), vô ký (avyakata) và không sở duyên 
(anarammanga), do đó khác với nghiệp. 

10. Tất cả cái này đều do nghiệp (sabbam idam kammato tỉ). Luận 
điểm của Vương sơn bộ (Rajagirka) và Nghĩa thành bộ 
(Siddhatthika); dẫn lời Phật: “Thế gian bị vận chuyển bởi nghiệp. 


CĂN BẢN GIÁO NGHĨA VÀ BỘ PHÁI | 139 


Chúng sinh bị vận chuyển bởi nghiệp. Chúng sinh bị buộc chặt vào 
nghiệp như trục xe quay theo bánh xe (kammanibandhana satta, 
rathassaniva yayato).” (M.11.460). 


11. Hết nghiệp đều là định nghiệp (sabbe kamma nịyatä tỉ). Luận 
điểm của An-đạt-ca và Bắc sơn bộ (Uttaräpathaka|Uttaraáaila), 
nghiệp nhất định cho quả của nó trong đời hiện tại, đời tiếp theo 
hay các đời tiếp theo nữa. 


12. Chư thiên có luật nghi (atthi devesu samvaro ti). Sớ giải 
không nêu bộ phái; chỉ giải thích và đề xuất phê phán; theo luận 
điểm này, chư thiên kể từ Tam thập tam trở lên do không phạm 
năm cấm giới nên có luật nghi (samvara). 


13. Nghiệp là luật nghi (samvaro kaman tỉ). Luận điểm của Đại 
chúng bộ (Mahäsanghika); vì Kinh nói, “Mắt thấy sắc, không 
chấp thủ tướng của sắc, cho đến, ý biết pháp không chấp thủ 
tướng của pháp”, do đó luật nghi và bất luật nghi đều là nghiệp. 
Thượng tọa bộ phê phán (Sớ giải): Chính tư (cetana) tạo tác 
nghiệp. Thân dẫn đầu bởi tư được gọi là thân nghiệp. Ngữ và ý 
cũng vậy. Nếu luật nghỉ là nghiệp, vậy luật nghi dẫn đầu bởi 
phòng hộ nhãn căn nên gọi là nhãn nghiệp? 


14. A-la-hán cũng tích tập phước. Luận điểm của An-đạt-ca; vì 
A-la-hán cũng bố thí y, bát, ngọa cụ các thứ cho Tăng, và cũng 
hành lễ nơi tháp miếu, cho nên cũng tích tập phước. 
kusalapi akusalapr tí). Không có sớ giải. 

16. Biểu là giới (viññatti silan tï). Luận điểm của Đại chúng bộ 
và Chánh lượng bộ; thân biểu (käya-viññatti) là nghiệp bởi thân 
(kãya-kamma); ngữ biểu (vãcT-viññatti) là nghiệp bởi ngữ 
(vacikammd). 

17. Vô biểu là ác giới (aviññatti dussilyanti). Luận điểm của Đại 
chúng bộ; người quyết định hành ác, chỉ một mình nó biết mà 
thôi, do đó vô biểu là ác giới. 


18. Người trụ một kiếp (trong địa ngục) khả năng không đắc 


140 | TUỆ SỶ 


tâm thiện (kappattho kusalam cittam na patilabheyya tí). Quan 
điểm của Bắc đạo bộ (Uttaräpathaka); nếu từ đó (địa ngục) xuất 
mà nó sở đắc tâm thiện, thế thì nó cũng đắc sắc giới thiện tâm, 
vô sắc giới cho đến xuất thế thiện tâm? Thượng tọa bộ: trụ một 
kiếp nó cũng có thể đắc thiện tâm; nó có thể bố thí Tăng, kính lễ 
tháp miếu. 

19. Bất thiện căn tục sinh thiện căn (akusalamulam 
patisandahati kusalamnlanti), và ngược lại. Luận điểm của Đại 
chúng bộ; cũng như nó có thể viễn ly vật mà nó tham trước, và 
ngược lại, tham trước vật mà nó viễn ly, cũng vậy, bất thiện căn 
tiếp nối thiện căn và ngược lại. 


20. Sắc thiện hoặc bất thiện (rũpam kusaläkusalan'ti). Luận 
điểm của Hóa địa bộ; thân nghiệp và ngữ nghiệp thiện hoặc bất 
thiện; thân biểu (käya-viññatti) bởi thân nghiệp, ngữ biểu (vacT- 
viññatti) bởi ngữ nghiệp, hoặc thiện hoặc bất thiện. 

21. Giết mẹ, dù không cố ý, đọa vô gián (asañcicca mãataram 
jIvitä voropetvä ãnantariko hotrti). Luận điểm của Bắc đạo bộ 
(Uttarapathaka). 


Bảng liệt kê trên đây chưa phải là đầy đủ, nhưng cũng cho 
chúng ta một cái nhìn tổng quát về các luận điểm liên hệ đến 
nghiệp sau khi Phật giáo phân phái và trước thời kỳ của Luận sự 
xuất hiện. Bảng liệt kê của A. Bareau nhiều hơn, cho thấy sự phát 
triển về sau. 

4. Dị bộ 


Sử liệu về các bộ phái, Hán dịch có Dị bộ tông luân luận, soạn 
tập bởi Thế Hữu (Vasumitra), dịch bởi Huyền Trang và sớ giải 
giáo nghĩa bởi Khuy Cơ.185 Tài liệu này khá quan trọng để nghiên 
cứu tư tưởng các bộ phái phát triển cho đến thời Thế Hữu, với 
bản Hán dịch sớm nhất bởi Cưu-ma-la-thập (KumärajTva), trước 
Huyền Trang hơn 300 năm; nhưng bản dịch Huyền Trang khá 


185 #270 ZEM@jm THXTZbš§1ñ— 7MYXHMIZ2 35ñÿ T49n2031.- šš#2ZZñmkRñU ÑWấấĐbƑ!] 
3‡ ñu X53n0844. 


CĂN BẢN GIÁO NGHĨA VÀ BỘ PHÁI | 141 


quan trọng với sớ giải của Khuy Cơ, vì thời đại của Huyền Trang 
là giai đoạn mà sự phát triển của các bộ phái đã quá cực điểm, 
không có giải thích đặc biệt nào về giáo nghĩa. Sự chu du của 
Huyền Trang, gặp gỡ Tăng đồ các bộ phái còn tồn tại bấy giờ, hẳn 
cung cấp khá nhiều chỉ tiết quan trọng về sự hiểu và hành các 
giáo nghĩa trong các bộ phái. 


Các điểm giáo nghĩa của các bộ phái được A. Bareau biên tập 
khá kỹ từ Dị bộ tông luân luận với sớ giải của Khuy Cơ, cũng với 
các nguồn tư liệu bổ sung khác. Riêng về chủ đề nghiệp, luận 
điểm đồng và dị giữa các bộ phái khá nhiều, và khá chỉ ly phức 
tạp khó dẫn hết ra đây. Những luận điểm quan trọng được Tì- 
bà-sa dẫn và phê bình cũng khá chỉ tiết, mà phần lớn có thể thấy 
trong Câu-xá, do đó cũng không cần phải liệt kê hết ra đây. 


Ngoài Dị bộ tông luân luận, một số luận thư khác của các bộ 
phái tồn tại trong Hán dịch cũng cung cấp thêm nhiều chỉ tiết cụ 
thể về giáo nghĩa của các bộ phái. 

Trong số luận thư Hán dịch này, ba bộ quan trọng cũng nên 
nhắc qua ở đây. 


5. Xá-lợi-phất A-tì-đàm 


Xá-lợi-phất A-tì-đàm luận1®® (éãriputrabhidharmaéastra). Đầy 
chính xác là luận thư của Pháp mật bộ, cũng gọi là Đàm-vô-đức 
bộ (Dharmagupta), cùng một hệ với Luật Tứ phần. Hiển nhiên 
nhất là trong phần tường thuật về Đại hội Kết tập lần thứ nhất, 
các bộ khác chỉ đề cập đến tạng Kinh và Luật, chỉ riêng Tứ phần 
có đề cập đến kết tập Luận tạng với nội dung được kể là “hữu 
nạn, vô nạn, hệ tương ưng, tác xứ."187 Đây là nội dung các phần 
của Xá-lợi-phất A-tì-đàm: “Vấn phần, Phi vấn phần, Nhiếp tương 
ưng phần, Tự phần.” 


A. Bareau, trong chương về Dharmagupta, liệt kê và diễn giải 
chỉ tiết các luận điểm giáo nghĩa của Pháp mật bộ, chia làm hai 


186 22 I| Jÿ jn[ BÉ S:ifq #UkZB jãi Pỉ — J2: BE H 2t 2 5ý HỆ HhịZ S£ñ$; T28n1548. 
187 T22n1428, tr.968b26: #ï #È#tt ft SH JR{EJã. #šÄšlJ Hé #‡jMÃ. 


kéì 


142 | TUỆ SỸ 


phần. Phần thứ nhất gồm 13 giáo nghĩa căn bản dẫn từ nguồn sử 
liệu của Vasumitra, Bhavya và Vinitadeva. Phần thứ hai thuật 79 
luận điểm của bộ phái này, tất cả đều trích từ Xá-lợi-phất A-tì- 
đàm. Một số luận điểm quan trọng liên hệ đến chủ đề nghiệp 
lược nêu như dưới đây. 


1. Sắc uẩn thuộc (a) Dục giới hệ... thân biểu (kãya-vijñapti), ngữ 
biểu (väg-vijñapti) phát khởi bởi tâm (citta-samutthaäna); vô 
biểu bất luật nghỉ (asarmmvara-avijñapti) của thân và ngữ; vô biểu 
luật nghi (samvara-avijñapti) của thân và ngữ hữu lậu. (b) Sắc 
giới hệ... thân, ngữ biểu phát khởi bởi tâm; vô biểu luật nghi của 
thân và ngữ hữu lậu. (c) Vô sắc giới hệ... vô biểu luật nghi của 
thân ngữ hữu lậu.188 


2. Năm uẩn đủ cả ba tính chất thiện, bất thiện và vô ký. Sắc uẩn 
thiện: thân và ngữ biểu phát khởi bởi tâm thiện; vô biểu luật nghi 
của thân và ngữ hữu lậu; thân tỉnh tiến, thân khinh an; chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Sắc uẩn bất thiện: bất thiện, 
thân, ngữ biểu phát khởi bởi tâm bất thiện; vô biểu bất luật nghi 
của thân và ngữ. Sắc uẩn vô ký: thân, ngữ biểu phát khởi bởi tâm 
vô ký.189 

3. Năm giới, thảy đều thuộc sắc, vô kiến, vô đối, có dị thục, 
không tương ưng tâm, phi tâm sở, không tùy tâm chuyển, không 
tương ưng nghiệp, không tùy nghiệp chuyển; chỉ có trong Dục 
giới, là pháp có dị thục, sẽ cho quả dị thục.120 


4. Năm căn (äãyatana: xứ): mắt, tai, mũi, lưỡi và thân đều là dị 
thục. Hương, vị, xúc hoặc dị thục, hoặc phi dị thục. Hương dị thục, 
chỉ mùi hương của nội thân, thơm hoặc không thơm, sản phẩm 
của nghiệp phiền não. Hương phi dị thục thuộc ngoại xứ, sở 
duyên của tỉ thức. Vị, và xúc, cũng vậy. Sắc, thanh, ý và pháp hoặc 
dị thục, hoặc pháp có dị thục191. Sắc dị thục là sắc của nội thân, 


188 jbid. 552a09-25. Trong bốn hệ (dục, sắc, vô sắc và bất hệ), A. Bareau (lđ.13) chỉ dẫn 
vô sắc hệ. 

189 jbid. 549a24-b09. Bareau, lđ. 14. 

190 jbid. 574c25-575b01. Bareau, lđ. 22. 

191 báo pháp (vipäkadharma = savipäka), nó dẫn đến dị thục. Sắc của thân biểu và thanh 
của ngữ biểu, phát động bởi tâm thiện hay bất thiện là nghiệp sẽ cho quả dị thục. 


CĂN BẢN GIÁO NGHĨA VÀ BỘ PHÁI | 143 


có đẹp có xấu, sản phẩm của nghiệp phiền não, là thân biểu 
chuyển động bởi cảm thọ tâm. Sắc có dị thục là thân biểu phát 
động bởi tâm thiện hoặc bất thiện. Thanh cũng vậy.152 


5. Bốn đại chủng hoặc dị thục, hoặc phi dị thục. Thuộc nội thân, 
sinh bởi nghiệp phiền não, chúng là dị thục. Thuộc ngoại giới, 
chúng là phi dị thục.123 


6. Biểu nghiệp bởi thân (käya-vijñapti) là thân nghiệp (käya- 
karma) thuộc sắc xứ (rũpäyatana). Vô biểu nghiệp bởi thân 
(kaya-avjñapri) là thân nghiệp thuộc pháp xứ (dharmayatana). 
Biểu nghiệp bởi ngữ (vãg-vijñapati) là ngữ nghiệp (vak-karma) 
thuộc thanh xứ (éabdãyatana). Vô biểu nghiệp bởi ngữ là ngữ 
nghiệp thuộc pháp xứ. Ý nghiệp, là duyên (nhân) của nghiệp.192 


7. Ba bất thiện căn (akusala-mula), không phải nghiệp, nhưng 
tương ưng với nghiệp; cả ba đều phi tâm, nhưng tương ưng với 
tâm; thảy đều là những tâm sở.195 


8. Ba uẩn thọ, tưởng và thức là nhân (của dị thục, vipakahetu). 
Hai uẩn sắc và hành vừa là nhân vừa không phải là nhân. Sắc uẩn 
là nhân, đó là biểu nghiệp và vô biểu nghiệp của thân và ngữ. 
Không phải là nhân, đó là sắc nội thân như mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, đẹp hay xấu, đáng ưa hay không đáng ưa; thân và ngữ biểu 
phát khởi bởi tâm vô ký; cũng với ngoại xứ sắc và thanh, sở tri 
bởi mắt và tai; những thứ này không phải là nhân của dị thục.196 


192 jbid. 531b15. Bareau lđ. 23 & 24. Bareau chỉ đề cập thanh dị thục mà không kể đến 
thanh cũng là pháp có dị thục (savipaka). 

123 ibid. 573b17. Bareau lđ. 28, chỉ nêu dị thục mà không nêu phi dị thục. 

194 ibid. 581a18. Bareau lä. 34, điễn dịch đại ý: “Có một vô biểu (avi/ñapti) là ý nghiệp, 
là một phần của pháp xứ (dharmayatana), được bao gồm trong sắc uẩn 
(rũpaskandha).” Cũng trong đoạn này của Luận, lđ. 42 nói “có thân nghiệp và khẩu 
nghiệp khác với tư (cetana).” Đây có lẽ diễn dịch đoạn văn này: <f[#3š2?%1È⁄# 
JEH3š# 4 #š. “Thân nghiệp là gì? Nó là phi duyên (apratyaya) của nghiệp 
(không phải nhân phát khởi nghiệp), và không phải ý nghiệp.” Định nghĩa ý nghiệp 
cũng vậy. Có thể có sự nhầm lẫn của Bareau ở đây. 

195 ibid. 570c05. Bareau lđ. 43, chỉ nêu các bất thiện căn không phải là nghiệp. 

196 ibid. 548b04. Bareau lä. 49: tư (cetana) không phải là dị thục nhân (vipakahetu) 
duy nhất, và thọ (vedana) cũng không phải là dị thục quả (vipäkaphala) duy nhất." 
Luận điểm phản đối Chánh lượng bộ. 


144 | TUỆ SỸ 


6. Thành thật luận! 


Tuy không được nghiên cứu rộng rãi bằng Câu-xá, Thành thật 
luận cũng chiếm một vị trí khá quan trọng trong nghiên cứu Phật 
học theo thứ lớp giáo nghĩa từ Tiểu thừa đến Đại thừa. Phật giáo 
Trung Hoa luận giáo nghĩa căn bản tập trung trên hai luận đề 
Hữu và Không. Trong Tiểu thừa, Câu-xá đại biểu cho Tiểu thừa 
Hữu tông; Thành thật luận đại biểu cho Tiểu thừa Không tông; 
Trung quán, Đại thừa Không tông, và Duy thức Đại thừa Hữu 
tông. Phân tông đại cương này chỉ có tính cách ước lệ. 


Thành thật luận sở thuộc tông phái, có khá nhiều ý kiến bất 
đồng. A. Bareau theo nhận định của Chân Đế (Paramärtha) cho 
rằng thuộc Đa văn bộ (Bahuérutiya) và liệt kê 18 luận điểm của 
bộ này dẫn từ Thành thật luận.198 


Các học giả Nhật Bản cũng luận khá chỉ tiết về bộ phái của luận 
thư này. Chủ yếu là ý kiến của Thủy Dã Hoằng Nguyên, Thành 
thật luận thuộc Thí dụ bộ.1% Ý kiến của Ấn Thuận, Thành thật 
luận xuất phát từ Kinh bộ nhưng không hoàn toàn theo Kinh bộ. 
Đại sư kết luận: “Ha-lê-bat-ma, từ A-tì-đạt-ma mà đi vào Kinh bộ, 
rồi lại đi sâu vào năm bộ, cuối cùng khảo nghiệm dị đồng, phê 
phán đúng sai, không chỉ thâu thái sở trường các luận sư khác 
mà còn đi thẳng vào “thật nghĩa trong Tam tạng”. [...] Thành thật 
luận gần với nghĩa của Kinh bộ, nhưng không thể nói là thuộc 
Kinh bộ. Nếu nói về tông phái, Thành thật luận lập thành một 
tông riêng vậy. 00 

Luận phân làm năm tụ. Tụ đầu, “Phát tụ”, tổng quát giáo nghĩa 
căn bản. Bốn tụ tiếp theo y theo bốn Thánh đế. “Nghiệp luận” 
thuộc tụ thứ ba “Tập đế”, gồm 26 phẩm, từ phẩm 95-120.201 


197HÀT{ñf\ /9kZ§ —/ÄJ!§PEZ#{|ñ T32n1646. 
128 Les Sectes bouddhiquses, chap. v. Les Baha§rutiyas. 


199 Thủy Dã Hoằng Nguyên (Mizuno Kigen): Nghiên cứu Văn hiến Phật giáo, Hoa dịch 

Hứa Dương Chủ. 7K#ƒ 1'70,ñ†‡É >> flÈ#UW-JRRHH 7š. 
200 Ấn Thuận Pháp sư, EỊII§†*šfiti Zâ—-ÐJ#ï »l'ðš 3: ÉJ 
201 T32n1646, tr.289c14- 308c24. 


& 


Em H]Z 1U 2š. tr. 578. 


CĂN BẢN GIÁO NGHĨA VÀ BỘ PHÁI | 145 


Dưới đây chỉ lược thuật một số luận điểm trong các phẩm này. 


1. Thể của thân nghiệp: di động. Luận điểm này được nêu để 
phê bình trong Câu-xá; được nói là của Chánh lượng bộ, y trên 
cơ sở là sắc pháp ngoại giới tồn tại trên một sát-na đủ thời gian 
để di chuyển. Thành thật luận thừa nhận chủ trương pháp diệt 
trong từng sát-na, nhưng pháp khi sinh ở nơi khác mà gây tổn 
hại hay hữu ích cho kẻ khác, đó là thân nghiệp.792 Vả lại, nói thân 
nghiệp là theo ngôn ngữ quy ước (thế tục để) trong phạm vi 
thường nghiệm; nếu trong sự thực siêu nghiệm, thân không phải 
là nghiệp.”03 Thân chỉ là công cụ của nghiệp. Khi nào, do tác động 
bởi tâm, nó xuất hiện trong nhiều vị trí khác nhau và tích tập tội 
phước, đó mới là thân nghiệp. 

2. Ý có vô biểu (avijñapti).?0+ Vì Phật đã nói, ý quan trọng nhất 
trong ba nghiệp. Do sự tích tập của trọng nghiệp mà nói là vô 
biểu; vì trọng nghiệp thì thường xuyên tăng trưởng.?0% Kinh bộ 
không thừa nhận có vô biểu nghiệp. Hữu bộ thừa nhận vô biểu 
nhưng ý nghiệp không có vô biểu. 


3. Nhân bởi tâm mà sinh tội hay phước, dù trong khi ngủ say 
hay ngất, tội phước vẫn tăng trưởng. Sự tăng trưởng này là do 
vô biểu.20 Câu-xá dẫn tám luận cứ của Hữu bộ chứng minh tồn 
tại vô biểu. Thành thật luận chỉ nêu bốn luận cứ: (a) vô biểu là 
thể của giới; (b) phước tăng trưởng; (c) sai người khác làm; (d) 
nếu không có vô biểu thì không có luật nghi (samvara). Lý luận 
đại để cũng giống như Hữu bộ. 

4. Vô biểu là hành không tương ưng tâm, trong hành uẩn, 
không phải sắc pháp. Hành là tín hiệu (nimitta), tức nguyên 
nhân, tác thành sự sinh khởi. Sắc pháp do bản chất biến hoại nên 


202 T32n1646_p0289c22. 
203 T32n1646_p0273b05. 
20 La-thập dịch là “vô tác”. 
205 T32n1646_p0290a12. 
206 T32n1646_p0290a19. 


146 | TUỆ SỶ 


không thể tác thành.207 


Thân và ngữ nghiệp thuộc sắc. Vô biểu chỉ được gọi là nghiệp 
thân và ngữ, nhưng không phải được tạo tác bởi thân và ngữ. 
Nhân bởi thân, ngữ và ý nghiệp mà phát sinh nên nói là có thể 
tính của thân, ngữ, ý nghiệp. Hoặc chỉ phát sinh từ ý nên gọi là 
vô biểu. 

Vô biểu chỉ phát sinh từ nghiệp thiện hoặc bất thiện. Nghiệp vô 
ký yếu ớt, không làm phát sinh vô biểu. Vô biểu phát sinh từ sát- 
na thứ hai trở đi. 

5. Trong vô sắc giới cũng có vô biểu. 

6. Có nghiệp được làm bởi cố ý (sañcita: tư, hay cố tư) hay 
không cố ý. Trước biết mà vẫn làm gọi là cố ý; hoặc nghiệp được 
làm bởi tâm quyết định, gọi là cố ý. Nghiệp cố ý mới có quả dị 
thục.208 

7. Nghiệp cố ý mới được tích tập và cho quả trong đời này, đời 
tiếp theo, hay những đời tiếp theo sau nữa. Nhưng nơi vị chứng 
đắc chân trí nghiệp không còn được tích tập, như hạt giống đã 
hư mục.?92 


8. Nghiệp đối với quả có định và bất định. Định nghiệp, dù ít dù 
nhiều, nhất định phải thọ quả.219 Xác định mức tội cũng như Hữu 
bộ được nói trong Câu-xá. 


Còn nhiều luận điểm khác nữa; những điểm quan trọng đều có 
được đề cập trong Câu-xá nên không cần thiết dẫn hết ra đây. 
Những điểm trên đây chỉ nêu tượng trưng để có thể hiểu được 
tình hình luận nghiệp giữa các bộ. 

Ngoài ra, trong các luận thư như Tam-di-đế luận của Chánh 
lượng bộ, Tứ đế luận suy đoán thuộc Thí dụ bộ, cũng đề xuất 
những lý giải về nghiệp. Những luận điểm dị biệt giữa các bộ 


207 T32n1646_p0290b10. 
208 T32n1646_p0290c03. 
202 T32n1646_p0290c20. 
210 T32n1646_p0291a05. 


CĂN BẢN GIÁO NGHĨA VÀ BỘ PHÁI | 147 


phần lớn được dẫn và phê bình trong Luận sự (Kathävatthu) và 
trong Câu-xá, do đó cũng không cần thiết phải dẫn hết ra đây. 


PHẨNBA 


NGHIỆP LUẬN 
A.TÌÐĐATMA 


CHƯƠNG1IV 


THỂ TÍNH CA NGHIỆP 


I. BIỂU SẮC - BIỂU NGHIỆP 


Thế Thân mở đầu thiên luận về nghiệp, rằng: karmajam 
lokavaicitryam, mọi sai biệt đa dạng của thế gian đều là sản 
phẩm của nghiệp. Giới thuyết này đã nêu rõ tầm quan trọng của 
giáo nghĩa về nghiệp. Bởi vì từ “thế gian” (loka) được nói ở đây 
bao gồm thế giới các chủng loại sinh vật và thế giới tự nhiên mà 
các sinh loại y nơi đó để tồn tại. Giáo nghĩa nghiệp bác bỏ các 
truyền thuyết thần thoại về sáng thế, về khởi điểm và diệt tận 
của thế giới. Ngày nay, với những tư liệu khai quật được từ các 
nguồn văn minh tối cổ của nhân loại, từ nền văn minh Sumeria 
và Babylon trong vùng Lưỡng hà, cũng như Ấn-độ với các Veda 
đầu tiên, ý tưởng về một đấng Chủ tế sáng tạo thế giới từ một 
khởi điểm thời gian nào đó, là điều chỉ được tưởng tượng sau 
này, khi mà xã hội được tổ chức để điều hòa những cạnh tranh, 
bấy giờ hình thành ý tưởng về một lãnh thổ với một sở hữu chủ 
duy nhất, như được tường thuật trong kinh Khởi thế nhân bổn 
hay Tiểu duyên.211 Từ cạnh tranh phát sinh các vấn đề thiện ác, 
và từ đó cũng phát hiện những bất công và bất bình đẳng trong 
xã hội, giữa người với người, rồi tiến xa hơn nữa, giữa loài người 
và các sinh vật khác. Chỉ khi nào con người có ý thức về tính bất 
bình đẳng bấy giờ mới có khái niệm về một Sở hữu chủ duy nhất 
của toàn thế giới, và tiến lên nữa, thành đấng Sáng tạo duy nhất 


211 Trường A-hàm 6, kinh số 5. Päli, D.27 Aggaññasutta. 


150 | TUỆ SỸ 


của thế gian. Nguyên nhân độc nhất của thế gian này, A-tì-đạt- 
ma gọi là “bất bình đẳng nhân” (visamahetu). Bởi vì, như lời Phật 
dạy, hết thảy chúng sinh đều là kẻ thừa tự nghiệp của nó; cao hay 
thấp, sang hèn đều là sản phẩm của nghiệp. Cho nên, không thể 
từ giữa đám chúng sinh bị chi phối bởi nghiệp ấy mà lựa chọn 
một thực thể nào đó quyết định như là Chủ nhân ông của vũ trụ, 
với quyền năng tối thượng tự do ban phát ân huệ hay thưởng 
phạt, theo cái gọi là “Thiên Ý” mà loài người không được phép 
bàn cãi. 

Vậy, nghiệp là gì? Nhận thức phổ thông và căn bản nói rằng, đó 
là hành vi nhất định dẫn đến kết quả báo ứng tương xứng. Từ 
nhân cho đến quả, qua một khoảng thời gian và không gian, cái 
øì tồn tại liên tục để từ nhân chuyển thành quả? Lý giải sự tồn tại 
của thể tính này là thuyết lý căn bản của Abhidharma khi nói về 
nghiệp. 


Nếu không thừa nhận tồn tại một quyền lực tối thượng để giám 
sát và thưởng phạt các hành vi thiện hay ác của con người, vậy 
sau khi hành động hoàn tất và thân hành động cũng hủy hoại, cái 
øì tôn tại để đời sau cho ra kết quả? 


Cũng như nếu không có một công năng tồn tại liên tục không 
gián đoạn trong hạt giống thóc giống, chắc chắn sẽ không có kết 
quả là cây lúa phát sinh. Vấn đề chỉ có thể giải quyết nếu thể của 
nghiệp được xác định. 

Tự thể của nghiệp là gì? Nó là tâm, hay là vật? 

1. Một nghiệp hay hai nghiệp 


Khi nói về tự thể của nghiệp, đoạn kinh Phật nói sau đây được 
xem là nền tảng giáo nghĩa để phân biệt. Kinh nói, “Này các Tỳ- 
kheo, Ta nói nghiệp là tư. Sau khi tư, nó tạo nghiệp bởi thân, ngữ 
hay ý."?12 Đoạn văn này dẫn từ Päli. Hán dịch tương đương có 


212 Dẫn Päli, A.iii. tr. 415: cetanãham, bhikkhave, kammam vadãmi. cetayitva 
kammam karoti - kayena vãcãya mangasã. 


khác: “Có hai loại nghiệp: tư, và nghiệp sau khi tư.”213 


Trong đoạn văn Päli, về mặt cú pháp, giữa hai mệnh đề “Ta nói 
nghiệp là tư” và “Sau khi tư, nó tạo nghiệp bởi thân, ngữ hay ý” 
không có liên tự vã (hoặc là) hay ca (và) để xác định phân loại 
một nghiệp hay hai nghiệp. Nếu nói “hoặc” thì chỉ có một nghiệp. 
Nếu nói là “và” thì có hai. Thông thường nói có ba nghiệp; đó là 
muốn nói nghiệp được thực hiện bởi ba công cụ. 


Theo Hán dịch, nghiệp có hai phân loại rõ rệt: nghiệp là tư và 
nghiệp sau khi tư. Phân loại này có ý nghĩa gì? Đây là đoạn Kinh 
trích từ Trung A-hàm, vốn được xác định là Kinh truyền tụng bởi 
Hữu bộ. Giả thiết Hán dịch có thể không lưu ý đến những chỉ tiết 
nhỏ như vậy, nhưng đoạn Kinh Sanskrit dẫn bởi Thế Thân thì 
hoàn toàn phù hợp: dve karmanI cetana karma cetayitva ca, “có 
hai loại nghiệp; tư và sau khi tư.” 


Vậy, có sự cải biến nào trong cách đọc của các vị Hữu bộ so sánh 
với truyền tụng nguyên thủy hay không? Đó là vấn đề cần khảo 
cứu, nhưng không phải phạm vi ở đây. 


Đoạn Kinh như vậy chính là cơ sở để Hữu bộ phân biệt hai loại 
nghiệp có bản chất khác nhau. Tư nghiệp, tức ý nghiệp, bản chất 
thuộc tâm. Nghiệp được làm sau khi tư, nghiệp thân và ngữ. 
Thân và ngữ là hai pháp thuộc sắc, điều này được thừa nhận 
trong tất cả các bộ phái. Chúng chỉ là công cụ của nghiệp, sau khi 
hành vi hoàn tất, hoạt động của thân ngữ cũng chấm dứt. Cái gì 
tồn tại để dẫn đến hình thành kết quả? Hữu bộ trả lời đó là một 
loại sắc được mệnh danh vô biểu (avijñapti-rũpa) phát sinh ngay 
sau sát-na thân hay ngữ phát khởi hành động. 


Vậy, tổng quát mà nói, về danh mục, nghiệp có ba như thường 
thấy trong kinh; về tự tánh hay thể chất, nghiệp có hai loại, thuộc 
sắc và thuộc tâm. Nếu phân tích thêm, tự thể của thân nghiệp là 
sắc và sắc này có hai phần: biểu và vô biểu; ngữ nghiệp cũng vậy. 
Danh mục đầy đủ của nghiệp nên nói là năm: một ý nghiệp; thân 


213 Trung 27, tr.600a24: 8# —3%: H, =3. 


152 | TUỆ SỸ 


và ngữ mỗi thứ đều có hai. 214 

Nói tóm, theo Hữu bộ, đại thể có hai phân loại nghiệp với hai 
bản chất khác nhau: một thuộc tâm, và một thuộc sắc. Phân loại 
này có ý nghĩa như thế nào, và mối quan hệ giữa sắc và tâm như 
thế nào để tạo nghiệp và dẫn đến kết quả của nghiệp? Vấn đề này 
thật sự quan trọng trong luận thuyết về nghiệp. 

Điều cần thiết để có giải đáp, trước hết nên hiểu có hay không 
có biểu và vô biểu tồn tại như những thực thể, và nếu có chúng 
được quan niệm như thế nào? 


2. Thân-ngữ biểu 


Vô biểu sắc sẽ được đề cập trong đoạn sau. Trước hết hãy nói 
về biểu nghiệp thân và ngữ. Hai loại biểu nghiệp này thuộc sắc. 
Loại sắc này thông tin cho người ngoài biết ý nghĩ trong tâm của 
một người, nên gọi nó là biểu sắc. Ý nghĩ hay ý đồ sẽ hành động 
được phát biểu hay được thông tri nơi các cử động của thân, gọi 
là thân biểu; thông tri qua ngôn ngữ, gọi là ngữ biểu. Do chính 
đặc điểm này mà những cử động của thân và ngữ được gọi là 
nghiệp. Ý nghĩa nghiệp được hiểu như vậy để không nhầm lẫn 
với sự hiểu biết trong các hệ phái triết học khác. Như Đại Tì-bà- 
sa chỉ điểm?!5, Thắng luận (Vaiéesika) chủ trương năm loại 
nghiệp: ném lên hay nâng lên (utksepana: thủ), ném xuống hay 
đặt xuống (avaksepana: xả), co lại (äkuñchana: khuất); duỗi ra 
(prasarana: thân) và đi hay di chuyển (gãmanga: hành). Hoặc Số 
luận (Samkhyä) chủ trương chín loại nghiệp: thủ, xả, v.v cho đến 
mở, đóng, hành. Hoặc một số ngoại đạo chủ trương cả 12 xứ 
(äyatana) đều có nghiệp tính, như nói: Nghiệp của mắt là gì? 
Nhìn thấy sắc. Nghiệp của sắc là gì? Làm đối tượng của mắt; v.v. 
Đấy không phải chỉ rõ tự thể của nghiệp; chúng không biểu lộ 
hay thông tri ý đồ gì cả. Chỉ có loại sắc nơi thân của hữu tình, và 


214 Phẩm loại túc luận quyển 7, tr.717c26: “Thân nghiệp là gì? Biểu và vô biểu thuộc 
thân. Ngữ nghiệp là gì? Biểu và vô biểu của ngữ. Ý nghiệp là gì? Tư.” 
215 Tì-bà-sa quyển 113, tr. 587a01 tt. 


chỉ khi nào các sắc này thông tri cho biết tâm tư hay ý đồ của 
chúng sinh ấy, bấy giờ mới gọi nó là biểu sắc. 

Về biểu nghiệp bởi ngữ, trong đây không có biện luận gì đặc 
biệt. Quan điểm khác nhau trong các bộ phái không lớn, và đã 
được đề cập trong phẩm “Phân biệt Giới”. Vậy ở đây chỉ đề cập 
chỉ tiết về thân biểu. 

Mặc dù không tìm thấy trong Kinh ở đâu có nêu danh loại sắc 
này - biểu sắc, nhưng trong Luận tạng của Thượng tọa Nam 
phương cũng đã đề cập. Như trong định nghĩa về sắc của thân 
biểu, Pháp tụ luận nói:21 Những biểu hiện nơi thân, như co, duỗi, 
nhìn, ngắm, thông tri, thông báo, bộc lộ một ý tưởng gì đó hoặc 
thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký. Sớ giải?17 nói rõ hơn về tự thể 
của nó. Đó là sắc được phát khởi bởi tâm (cittasamutthana: tâm 
đẳng khởi) ngang qua cửa thân nghiệp nên được gọi là thân 
biểu.” Tương tự, thông qua cổng ngữ nghiệp, nó được gọi là ngữ 
biểu. Khi tâm khởi ý nghĩ “Tôi sẽ bước tới. Tôi sẽ bước lui” 
(abhikkamami; patikkamami), lúc bấy giờ tâm này khởi động 
(samutthäapeti: đẳng khởi) sắc. Sắc này bao gồm bốn đại chủng 
(bốn giới, dhatu) và bốn sở tạo như hiển sắc (vanna: màu sắc), 
hương, vị và thực phẩm; trong đó phong đại có tác dụng đặc biệt 
vì do nó mà thân di chuyển. Cử động nơi thân được nhận biết do 
bởi hiển sắc của nó là sắc xứ, đối tượng của mắt. Sự xác định thể 
loại của thân biểu theo Thượng tọa bộ như vậy sẽ không đồng 
nhất với các bộ phái khác. Câu-xá dẫn hai quan điểm đối nghịch 
về tự thể. 


a. Thân biểu: di chuyển 
Tự thể của thân biểu là gì? 


Độc tử bộ (VatsIputriya), hoặc Chánh lượng bộ (Sammitiya)218 
nói, đó là sự di chuyển (gatï) của thân. Do sự di chuyển của thân 
hoặc một bộ phận nơi thân của một người mà người khác khi nhìn 


216 Dhammasangani (&636) PTS 144. 
217 Dhammasangani-atthakatha PTS 83. 
218 Chánh lượng bộ xuất thân từ Độc tử bộ. 


154 | TUỆ SỶ 


thấy có thể nhận ra ý định của người ấy muốn làm gì. Quan điểm 
của bộ này được nói rõ hơn trong Thành nghiệp luận?1?: Thể tính 
của thân biểu là sự chuyển động của thân; ý thức duyên vào đó 
như là đối tượng để phát sinh. Bộ phái này xếp loại nó vào sắc xứ, 
đối tượng của mắt. Điều này loại trừ những chuyển động của môi 
miệng các thứ vì những chuyển động này không biểu thị ý định gì 
của tâm. Nếu sự chuyển động của môi miệng mà phát sinh âm 
thanh, đồng thời âm thanh ấy chuyển tải ý định của tâm, thì chính 
âm thanh mới là ngữ biểu. 

Chuyển động được hiểu là sự chuyển dịch từ điểm này sang 
điểm khác trong không gian. Nó giả thiết sắc pháp ngoại giới 
thuộc loại vật chất có tính liên tục hữu hạn. Liên tục hữu hạn tức 
tồn tại liên tục trong một khoảng thời gian ngắn đủ cho sự 
chuyển dịch. Tính liên tục được định nghĩa là “không thấy có sự 
khác biệt nhận thức trong sự chuyển dịch”. Ý nói, cánh tay cử 
động khi gây nghiệp chẳng hạn, được tác thành bởi vô số cực vi; 
khi cánh tay di chuyển có nghĩa là các cực vi hợp thành nó 
chuyển dịch từ điểm này sang điểm khác. Cực vi trong điểm này 
cũng là cực vi trong điểm kia, không có nhận thức sai biệt. 

Hữu bộ bác bỏ ý kiến về tự thể của thân biểu là sự di động này. 
Theo bộ phái này, chỉ có hai loại sắc là đối tượng được nhận thức 
bởi mắt: hiển sắc hay màu sắc và hình sắc hay hình thể. Hai loại 
sắc này là tập hợp của các đại chủng, tức các yếu tố cực vi. Tùy 
theo sự bố trí của các yếu tố cực vi mà sắc ấy được thấy là xanh 
hoặc vàng, hoặc dài hoặc ngắn. Nếu định nghĩa này được thừa 
nhận là đúng với bản ý của Hữu bộ, ta có thể nói, thứ nhất là loại 
vật chất xuất hiện như là mặt phẳng, và loại thứ hai là đường. 
Thế nhưng, nhận thức phổ thông cho rằng sự sai biệt về hiển sắc 
và hình sắc được xác định từ chính mỗi yếu tố cực vi. Không hoàn 
toàn chính xác như vậy. Vì đối tượng của mắt được nói là tụ sắc 
hay tập hợp sắc, gọi là sở tạo sắc, tức vật chất được cấu trúc từ 
các yếu tố cực vi. Bản thân các yếu tố cực vi không thành đối 
tượng của mắt. 


219 Xem “Phụ luận” trong sách này. 


Hữu bộ đề xuất một loạt lý luận để bác bỏ chủ trương thể tính 
của thân biểu là sự chuyển dịch của thân này. 


Trước hết, theo nguyên lý nhận thức, cái gì không xuất hiện 
như là đối tượng của các thức, cái ấy không tồn tại như một thực 
thể. Thí dụ sừng thỏ, thậm chí ý thức cũng không hình dung được 
nó giống như cái gì, mà đó chỉ là từ ngữ suông. Như vậy, nếu thân 
biểu là sắc, nó không thể là sắc xứ, vì không xuất hiện như đối 
tượng của mắt. 


Thứ đến, sự chuyển dịch của một vật thể chỉ là bóng dáng hư 
cấu của ý thức. Vì theo quan điểm sát-na sinh diệt của Hữu bộ, 
không một pháp nào tồn tại kéo dài trong hai sát-na. Nó sinh 
trong sát-na nào thì diệt ngay trong sát-na đó. Do không tồn tại 
đến sát-na thứ hai cho nên tự thể của nó không có sự di chuyển. 
Sự chuyển dịch từ vị trí này sang vị trí khác cần thiết tối thiểu 
phải có hai sát-na. 

Các vị Hữu bộ Tì-bà-sa không thừa nhận mắt có khả năng tiếp 
thu trạng thái chuyển động của đối tượng. Theo các vị này, tính 
thể của bất cứ tồn tại nào cũng chỉ xuất hiện trong sát-na rồi biến 
mất. Như khi nhìn thấy ngọn lửa di chuyển trên đồng cỏ khô, đó 
chỉ là sự kết nối những ảnh tượng quá khứ của thức thành một 
chuỗi liên tục trong không gian. Thế nhưng, một cọng cỏ là một 
tập hợp vô số cực vi. Một khi hỏa đại trong cực vi ấy tăng thịnh, 
ngọn lửa xuất hiện, ta gọi là cực vi ấy bị đốt cháy. Chỉ một sát-na, 
cực vi ấy bị tiêu diệt. Cực vi không tồn tại, hỏa đại nơi cực vi ấy 
cũng diệt, ngọn lửa cũng tắt theo. Nó không tồn tại đến cực vi 
thứ hai để châm lửa cho cực vi này bốc cháy. Tuy nhiên, khi nó 
xuất hiện với hỏa đại tăng thịnh, chính lực làm cho hỏa đại tăng 
thịnh này tác động đến những cực vi khác quanh nó. Lực của hỏa 
đại tăng thịnh này được gọi là tăng thượng duyên (adhipati- 
pratyaya). Cực vi thứ hai bị tác động bởi lực tăng thịnh của hỏa 
đại của cực vi trước khiến cho hỏa đại trong tự thân nó cũng tăng 
thịnh. Hỏa đại trong nó tăng thịnh, nó được thấy là bốc cháy 
trong khi đó cực vi trước đã diệt. Lần lượt tiếp nối liên tục như 
thế. Bằng lý luận như vậy, Hữu bộ bác bỏ sự di động xuất hiện 
như là đối tượng của nhận thức bởi mắt. Nghĩa là, sự chuyển dịch 


156 | TUỆ SỸ 


bởi thân chỉ là hư cấu của ý thức. 
b. Thân biểu: hình sắc 


Quan điểm thứ hai là chủ trương của Hữu bộ, nói tự thể của 
thân biểu là hình sắc, vì cử động của thân được nhận thức theo 
dạng hình học: cong hay thẳng, dài hay ngắn. 


Dù được hiểu theo dạng nào, nghiệp tất yếu là lực tác động. Nếu 
là lực tác động, tất phải có sự di chuyển từ vật này sang vật khác. 
Trong hoạt động của giác quan, điều này có sự khác biệt. Nếu 
muốn quan sát hoạt động của thân để biết nó biểu thị cho ý đồ gì 
của tâm ý, trước hết thân với các bộ phận của nó phải được nhận 
thức như là đối tượng của mắt. Tất cả đối tượng của mắt chỉ có 
thể xuất hiện trong hai dạng: a. Đường hoặc thẳng hoặc cong, 
hoặc dài hoặc ngắn, thuật ngữ gọi là hình sắc; b. Mặt phẳng với 
các độ màu xanh, vàng, đỏ, trắng, thuật ngữ gọi là hiển sắc. Nếu 
là đường thì phải là một tập hợp liên tục không gián đoạn giữa 
các điểm trong một chiều không gian. 


Trong các học thuyết A-tì-đạt-ma, tất cả sắc hay vật chất đều 
được cấu thành từ bốn nguyên tố cơ bản hay đại chủng 
(mahabhuta); nhưng các đại chủng này không xuất hiện như là 
sắc làm đối tượng của thức. Sắc làm đối tượng của thức là một 
tập hợp các đại chủng cực tiểu gọi là vi tụ; rồi các vi tụ này tập 
hợp thành một tổ hợp gọi là đại chủng sở tạo sắc. Có bốn đại 
chủng sở tạo sắc chính: sắc gồm hiển và hình, hương, vị và xúc. 
Tất cả tám yếu tố này, bốn đại chủng căn bản và bốn sở tạo, hợp 
thành một tổ hợp sắc không bao giờ tách rời nhau trong mọi đối 
tượng. Tùy theo quan năng tiếp thu mà nó được nhận biết như 
là sắc, hay hương, hay vị, hay xúc. 


Đối tượng của mắt là sắc xuất hiện trong hai thể loại. Nếu là 
mặt phẳng, theo bố trí đặc biệt của các đại chủng và sở tạo, sắc 
xuất hiện như là xanh, vàng các thứ. Đó cũng phải là sự tập hợp 
của nhiều điểm theo nhiều chiều không gian. Khi nói, tự thể của 
biểu nghiệp bởi thân là lực di chuyển theo phương, điều này 
muốn nói ở đây rằng trong nhận thức đối tượng mắt không tiếp 
thu đường hay mặt phẳng. Biết được phương di chuyển là do suy 


lý của ý thức. Khi mắt nhìn thấy thân hình di động từ vị trí này 
sang vị trí khác, ý thức tiếp thu ảnh tượng quá khứ được nhận 
thức bởi mắt rồi suy lý phương di chuyển và tiên đoán mục tiêu 
nhắm đến. 


Như vậy, khi nói ta đang nhìn thấy cử động tay hay chân nơi 
thân của một người, Hữu bộ không nói ta đang thấy sự chuyển 
động mà nói ta đang thấy một đối tượng xuất hiện đang di 
chuyển theo dạng hình học. Sự di chuyển ấy phải biểu thị ý đồ 
thiện hay ác, nếu không nó chỉ như gió thổi, lá rơi, không thành 
biểu nghiệp. 

Kinh bộ lại bác bỏ tính thực hữu của nhận thức đối tượng hình 
học này. Nhận thức độ dài hay ngắn nơi một đối tượng chỉ là 
nhận thức quy ước. Đối tượng thực hữu để mắt tiếp thu không 
phải là độ dài hay ngắn, mà là những điểm cực vi. Cực vi là một 
chất điểm. Hai hay nhiều điểm liên tiếp nhau tạo thành ấn tượng 
về độ dài. Như hình ảnh một đàn kiến, hay vòng lửa xoay. Đối 
tượng thực hữu mắt tiếp thu là những con kiến chứ không phải 
là một đường thẳng. Đường thẳng được thấy chỉ là sự diễn dịch 
của ý thức. Cũng vậy, đối tượng mà mắt tiếp thu chỉ là một đốm 
lửa, nhưng vì nó di chuyển với vận tốc cực nhanh cho nên ý thức 
hư cấu thành một đường tròn liên tục. 


Vả lại, Kinh bộ cũng không thừa nhận cực vi tồn tại. Cực vi chỉ 
là khái niệm quy ước. Do giả huệ tưởng, trí năng nhận thức bằng 
giả tưởng hay giả thiết, người quan sát phân tích khối vật chất 
thành những điểm cực nhỏ đến độ không thể phân tích được 
nữa, và gọi nó là cực vi. Đó không phải là giới hạn cuối cùng của 
vật chất, mà chính là giới hạn cuối cùng của khả năng nhận thức. 
Tuy Kinh bộ không thừa nhận đối tượng có tính hình học tồn tại 
như một thực thể, nhưng vẫn chấp nhận ý kiến cho rằng thể của 
thân biểu là hình sắc. Sự thừa nhận này chỉ có tính quy ước để 
qua đó nhận biết ý đồ. Tuy thế, thừa nhận như vậy chưa đủ để 
xác định thể của thân nghiệp. Chỉ khi nào có sự can thiệp của tư, 
ý chí hành động hoặc thiện hoặc ác; ý chí ấy vận chuyển thông 


158 | TUỆ SỸ 


qua cổng hành động là thân 229, gọi nó là thân nghiệp. 
c. Nhật xuất luận giả 


Thêm một quan điểm nữa được dẫn trong Thành nghiệp luận, 
nhưng không được đề cập trong Câu xá. Luận giả này không thấy 
đề cập trong Đại Tì-bà-sa hay trong các luận thư khác của Hữu 
bộ. Nguồn thông tin chính chỉ được thấy trong sớ giải Trung luận 
của Cát Tạng.2?! Cát Tạng dẫn lời của La-thập: “Tôi khi ở Thiên 
trúc từng nghe... Tông sư của họ là Cưu-ma-la-đà (Kumaralata), 
người đã viết Nhật xuất luận."2?22 Chi tiết hơn được thuật bởi 
Khuy Cơ trong Thành duy thức luận thuật ký: “Nhật xuất luận giả, 
bản sư của Kinh bộ, xuất hiện sau Phật Niết-bàn khoảng 100 
năm, viết 900 bộ luận. Đương thời được tôn xưng là một trong 
năm đại luận sư của Thiên trúc, xuất hiện như mặt trời rọi sáng 
thế gian. Cũng gọi là Thí dụ sư.”223 


Quan điểm này có vẻ chiết chung giữa Chánh lượng bộ và Hữu 
bộ. Thực tế không có sự chuyển dịch từ điểm này đến điểm khác 
vì bản tính của tồn tại là sinh diệt trong từng sát-na. Nhưng, có 
một thực thể đặc biệt được dẫn sanh bởi tâm sai biệt; nó nương 
nơi tay chân các thứ mà phát khởi. Chính thực thể này là nguyên 
nhân khiến cho tay chân các thứ chuyển động từ phương này 
đến phương khác. Nhân ấy được nói là thân biểu; được xếp loại 
vào sắc xứ, đối tượng chỉ được tiếp thu bởi ý thức. Loại sắc này 
không phải hiển hay hình như trong phân loại của Hữu bộ. Giả 
thiết nó là phong đại (gió) được dẫn sanh bởi tâm. Giả thiết này 
cũng bị bác bỏ. Vì phong giới vốn không biểu lộ cho thấy, làm sao 
biểu thị được ý? Lập luận phong giới có vai trò đặc biệt trong 
thân biểu vốn cũng là chủ trương của Thượng tọa bộ đã dẫn trên. 


Trong Câu-xá, Thế Thân kết luận bằng quan điểm của Kinh bộ. 
Trong Thành nghiệp luận, đại thể cũng như vậy: thân biểu được 


220 So sánh Dhammasañgani-atthakathä PTS 83 dẫn trên. 

221 Cát Tạng, Trung quán luận sớ, quyển 1, T42n1824, tr.004c29. 

222 Ấn Thuận có thể nhầm lẫn nhật xuất (sữryodäya) với nhật diệu, nên dẫn lời Tăng 
Triệu: “Xuất diệu, xưa gọi là Thí dụ.” ất— ĐJ#ï i2 +: f*Jšm ti EWHIIZZ IÚE 7š tr. 519. 

223 Khuy Cơ, Thành duy thức luận thuật ký quyển 2, T43n1830, tr.274a08. 


nhận thức như là quy ước. Nghĩa là, không có gì khác nhau về 
bản thể vật chất của các cử động tay chân khi gây nghiệp hay 
không gây nghiệp. Nếu cử động ấy được điều khiển bởi ý định 
thiện hay bất thiện, bấy giờ gọi nó là thân biểu. 

Xem ra quan điểm này lạc hậu một chút so với Hữu bộ, nếu 
quan sát để phân tích lực múa kiếm với ý định giết người và lực 
múa kiếm chỉ cốt trình diễn. Thí dụ, hai võ sinh đang dợt võ. 
Bỗng một anh nhận thấy bạn thật sự cố ý đả thương mình, bèn 
nổi giận phản kích. Cũng chiêu thức ấy với tay chân ấy, nhưng 
nhìn vào người ta liền biết đang từ hảo ý chuyển sang ý đồ bất 
thiện.22 Nếu không có sự biến đổi nào nơi yếu tố vật chất của 
cánh tay, làm sao phân biệt? Quan sát của Hữu bộ thật sự không 
thể bằng suy luận mà xác định được bản chất. Nó là quy luật biến 
đổi vật lý tác động bởi tâm lý, như người đang nói chuyện bình 
thường bỗng bị xúc chạm thế nào đó mà đùng đùng nổi giận, mặt 
đỏ gay gắt, cung tay muốn đánh người; rõ ràng là có sự biến đổi 
vật lý toàn thân, chứ không phải thân được điều động để hành 
sự như người ta điều khiển bộ máy. Vậy nên cần có quan sát cụ 
thể bằng thực nghiệm, y như một nhà khoa học quan sát hiện 
tượng vật lý, hoặc như nhà thần kinh học đo đạc não vậy. Vì 
không phải là vấn đề triết học siêu hình để suy luận viển vông. 
Các vị Phật học nhiều khi, hoặc đa phần, phạm phải lỗi này. 


d. Ý nghĩa biện luận 


Do đâu mà có những biện luận xem ra có vẻ tế toái này? Có hai 
nguyên do. Thứ nhất, do bởi xu hướng phân tích của các vị A-tì- 
đạt-ma, bất cứ tồn tại nào cũng cần phải được phân tích cho đến 
tận cùng lý tính. Sự phân tích này nhiều khi dẫn đến chỉ tiết vụn 
vặt. Thứ hai, để xác định tự thể tồn tại và do đó biết được tác 
dụng của nó. Chẳng hạn như khi thấy một vật di chuyển và đẩy 
một vật khác cũng di chuyển tiếp theo. Nếu quan sát bằng mắt 
theo hình thái di chuyển của vật mà ta có thể xác định được vận 


224 Thí dụ này thông tục hóa biện luận của các vị Tì-bà-sa về sự biến đổi trạng thái tâm, 
từ vô ký chuyển sang thiện và bất thiện, biểu lộ nơi thân và ngữ. Tì-bà-sa 117, tr. 
610b08. 


160 | TUỆ SỸ 


tốc và phương của lực đang di chuyển, từ đó có thể dự đoán được 
kết quả sẽ xảy ra như thế nào. Khi cử động bình thường như đi 
đứng, do tập quán bẩm sinh, những cử động này được thực hiện 
bởi loại sắc bẩm sinh, gọi là dị thục; nó kết hợp giữa di truyền 
của cha mẹ với nghiệp quá khứ, cử động tự nhiên theo tập quán 
bẩm sinh chứ không cần tác động của ý thức. Loại sắc này do đó 
không có bẩm tính thiện hay bất thiện. Nếu khi có ý định gây 
nghiệp thiện hay bất thiện, thân hay khẩu cử động phải bằng một 
loại sắc phát sinh do tác động bởi ý; nếu nó được tác động bởi 
tâm bất thiện thì cử động mang tính chất bất thiện. Và cử động 
này sẽ lưu lại ấn tượng mà trong đời này nó thành tập quán và 
chuyển biến để sang đời sau được xử lý thành kết quả. 


Cánh tay chẳng hạn là khối vật chất, tụ sắc hay tích tập sắc, 
được cấu tạo bởi vô số đại chủng, bởi các yếu tố vật chất cơ bản. 
Các đại chủng này là sản phẩm của dị thục (vipakaja: dị thục 
sinh), tức khối vật chất do kết hợp của nghiệp quá khứ với vật 
chất hiện tại do di truyền bởi cha mẹ. Nó cũng cần được nuôi 
dưỡng bằng cơm cháo các thứ; đây gọi là đặc tính sở trưởng 
dưỡng (aupacayika). Vì sắc pháp thuộc loại hữu vi, sinh diệt 
trong từng sát-na; đại chủng này sinh rồi diệt để cho đại chủng 
khác sinh tiếp theo. Thế nhưng do cấu hình của dị thục sinh, sản 
phẩm của nghiệp, đại chủng sinh sau đồng loại với đại chủng 
trước, như những giọt nước giống nhau chảy ra từ một nguồn 
duy nhất. Đây gọi là đẳng lưu tính (naisyandika).225 


Tóm tắt mà nói, cánh tay là khối tích tụ của các đại chủng với 
ba đặc tính: dị thục sinh (vipakaja), sở trưởng dưỡng 
(aupacayika) và đẳng lưu tính (naisyandika). Trước khi cử động, 
trong khi cử động, và sau khi cử động, khối đại chủng này không 
thay đổi tự thể của chúng với ba đặc tính vừa kể. Vậy do đâu mà 
chúng chuyển động để cánh tay cử động, và để từ cử động này 
mà người ngoài có thể nhận biết ý đồ của cử động ấy? 

Bất cứ nghiệp nào cũng lưu lại ấn tượng để trong thân hay tâm 
người tạo nghiệp để sau này cho ra kết quả. Duy chỉ có vấn đề, 


225 Xem kärikä i. 37. 


ấn tượng được lưu lại đó có bản thể là sắc hay tâm? 


Như vậy, nếu không xác định được tự thể của nghiệp, thì không 
thể biết được tác động của nó như thế nào để dẫn đến kết quả. 
Với Độc tử bộ hay Chánh lượng bộ, tự thể của thân biểu là sự 
chuyển động của thân. Hữu bộ nói, nó là sắc được nhận thức như 
là đối tượng di chuyển theo phương hình học. Qua cử động hay 
qua đối tượng hình học này, ta xác định được mục tiêu của hành 
động và từ đó biết rõ ý đồ của mục tiêu ấy. Kinh bộ bác bỏ hết cả 
hai, và nói, lực tác động lên thân để có hành động, lực ấy phát 
xuất từ ý chí, gọi nó là tư (cetana). Vậy tự thể của nghiệp chính 
là lực được phát động bởi ý chí. Lực ấy thuộc tâm, không thuộc 
sắc. Ý chí ấy là một lớp vi tế của ý thức, một loại tiềm thức hay 
vô thức như ta thường nói trong tâm lý học hay tâm phân học 
ngày nay. Thế Thân, trong Thành nghiệp luận, bác bỏ cả ba, và 
lập thêm thức thứ tám, ngoài ý thức, là nơi mà tất cả kinh nghiệm 
quá khứ lắng đọng thành khối năng lực để khi hội đủ điều kiện 
sẽ dẫn sinh kết quả. 


Ý chí hay tư tâm sở (cetanä) là một chức năng hoạt động của ý 
thức. Bản chất của nó là tâm. Tâm hay thức là tồn tại không hình 
thù, và không thể tập hợp thành khối lượng, làm thế nào nó có 
thể tác động lên tồn tại vật chất, tức sắc pháp, vốn là tồn tại có 
hình chất, có thể tập hợp thành khối lượng? Không thấy Hữu bộ 
hay Tì-bà-sa, hoặc trong bất cứ bộ phái nào, đã có lưu ý như thế 
nào về vấn đề này ở đâu đó. Vấn đề xem có vẻ đương nhiên, 
không cần lý giải. 

Nói chung, các bộ phái Phật giáo, cho đến cả Đại thừa Trung 
luận và Du-già hành, thảy đều cho rằng tâm có khả năng tác động 
lên sắc hay mọi thứ vật chất. Vì điều này được thấy trong nhiều 
Kinh điển, từ nguyên thủy đến Đại thừa. 


Vì không thể quan sát bằng kinh nghiệm thường nhật của tục 
thức, mối liên hệ đời trước và đời sau của một người, ngoại trừ 
khả năng đồng bóng, cho nên khó mà mô tả một cách cụ thể về 
quan hệ nghiệp từ khi được tạo tác trong đời này và nghiệp quả 
được thành hình trong đời sau. 


162 | TUỆ SỸ 


Ở đây cũng có vấn đề: đại chủng của biểu nghiệp bằng cách nào 
mà kích phát một loại vô biểu sắc vốn là tự thể của vô biểu 
nghiệp? Vẫn không tìm thấy giải đáp trực tiếp. 


Nếu không có giải đáp trực tiếp cho vấn đề nêu trên, chúng ta 
có thể nêu câu hỏi khác: bằng quan sát hay bằng thí nghiệm nào, 
hay chỉ bằng suy luận thuần lý, mà các luận sư A-tì-đạt-ma phát 
hiện ra hai loại đại chủng vừa đề cập của biểu nghiệp và vô biểu 
nghiệp? Dù sao, hai loại đại chủng này cũng giải thích chí ít một 
số hiện tượng về các hoạt động tâm lý trong quan hệ với vật chất, 
như năng lực của ý chí hành động, vấn đề ký ức ẩn trong trường 
hợp phản ứng phòng vệ đạo đức, hay tập quán hành động phi 
đạo đức. Đúng hay sai còn tùy thuộc trình độ nhận thức. 


II. VÔ BIỂU SẮC - VÔ BIỂU NGHIỆP 
1. Vô biểu trong các luận thư 


Vô biểu nghiệp, mà tự thể là vô biểu sắc, là điểm đặc sắc của 
Hữu bộ. Duy chỉ thân và ngữ có vô biểu. Ý không có vô biểu. Một 
số nhà nghiên cứu đặt vấn đề vì sao và tìm cách lý giải. Thật sự 
vấn đề không có gì đáng nói. Bởi vì tự thể của vô biểu nghiệp là 
vô biểu sắc; mà nội dung của loại sắc này hàm chứa ý đồ của ý 
thức, nhưng ý đồ ấy ngấm ngầm, không lộ ra ngoài cho người 
khác biết. Ý thức không phải là sắc pháp nên không thể có vô 
biểu. 

Tuy nhiên, Thành thật luận cho rằng ý nghiệp cũng có vô biểu. 
Ở đây, La-thập dịch là “vô tác”: không làm. Hiểu rằng ý nghiệp có 
vô tác (không làm; tất nhiên ý không có hành động như thân hay 
miệng) thì dễ lý luận hơn nói rằng ý nghiệp có vô biểu. Thành 
thật luận lý luận: “Phải chăng chỉ có thân và ngữ có vô tác, còn ý 
thì không có vô tác? Đáp: Không phải vậy. Vì sao?... Trọng nghiệp 
được tích tập gọi là vô tác. Vì nó liên tục tăng trưởng không gián 
đoạn, cho nên biết rằng ý nghiệp cũng có vô tác.”226 Đại ý, nghiệp 
sau khi được tích tập thực hiện dưới dạng không biểu lộ, tức 


226 quyển 7, T32n1646, tr. 290a12. 


“không làm gì cả” hiểu theo La-thập. Vô biểu mà hiểu như vậy thì 
không phải là ý nghĩa mà Hữu bộ muốn nói.??7 

Trong tư liệu thuộc Hán tạng, vô biểu sắc chỉ được thấy nói 
trong các luận thư của Hữu bộ và Xá-lợi-phất a-tì-đàm (vô giáo 
sắc).228 Loại sắc này không thấy được đề cập đến trong các kinh 
điển A-hàm và Nikãya. Tuy thế, Hữu bộ cũng dẫn được Kinh 
chứng, cho rằng chính nó đã được đức Phật nói đến. Dẫn chứng 
này có thể tìm thấy trong Sangitisutta do Xá-lợi-phất kết tập: “Ba 
nhiếp thủ sắc: sắc hữu kiến hữu đối, sắc vô kiến hữu đối, sắc vô 
kiến vô đối.”??2 Từ dẫn chứng này, Hữu bộ khẳng định, sắc vô 
kiến vô đối chính là vô biểu sắc.230 

Đoạn kinh Hán dịch tương đương trong Trường A-hàm không 
thấy nhắc đến ba loại sắc này. Tuy vậy, Luận tạng Päli không hề 
lập vô biểu sắc để xem là tự thể của nghiệp như Hữu bộ. 


Căn cứ trên đoạn Kinh vừa dẫn, Hữu bộ nói, trừ vô biểu sắc, 
không có sắc nào để gọi là vô kiến vô đối. Kinh bộ cũng thừa nhận 
đoạn Kinh do Phật nói, nhưng giải thích đó không phải là vô biểu 
sắc. Khi hành giả du-già nhập định, bấy giờ trong tĩnh lự xuất 
hiện một loại sắc do uy lực của định. Sắc này không phải là đối 
tượng của mắt, và nó cũng không chiếm một chỗ nào trong 
không gian, do đó được gọi là vô kiến vô đối. 


Hữu bộ tiếp tục dẫn thêm nhiều giáo chứng và lý chứng để 
chứng minh sắc vô biểu cũng đã được chính Phật ám chỉ, và theo 
suy lý sự tồn tại của loại sắc như vậy là chính xác. Câu-xá trưng 
dẫn 8 chứng cứ của Hữu bộ; Kinh bộ lần lượt bác bỏ từng chứng 
cứ một. Tám chứng cứ của Hữu bộ được Câu-xá dẫn không phải 
không có căn cứ, nhưng giải thích ý nghĩa của chúng thì có sự bất 


227 quyển 7, phẩm 9 “Vô tác”; tr. 290b09: Ba nghiệp thân, ngữ và ý đều có vô tác, nhưng, 
vô tác thuộc hành không tương ưng trong hành uẩn chứ không thuộc sắc như Hữu bộ. 
228 Thành thật luận quan niệm có vô tác (= vô biểu nghiệp) nhưng không thuộc trong 

sắc uẩn mà lại thuộc hành uẩn. 
229 tiviđhena rũpasangaho - sanidassanasappatigham rupam, 
anidassanasappatigham rũpam, anidassana-appatigham rũpam. D. 33. 
230 T27n1545, tr.634c16 


164 | TUỆ SỶ 


đồng giữa hai bộ này. 

Trong các luận thư thuộc thời kỳ đầu của Hữu bộ chưa thấy rõ 
khẳng định vô biểu sắc là gì. Tập dị môn luận?31 khi giải thích ba 
loại sắc mà Xá-lợi-phất kết tập, cũng chỉ nói nó được xếp loại vào 
một xứ, tức pháp xứ; cũng không chỉ rõ đó là vô biểu sắc. 

Trong Tập đị môn luận?32 cũng như trong Pháp uẩn túc luận233, 
ngữ nghiệp vô biểu được xác định là chánh ngữ của bậc vô học 
(A-la-hán); cũng vậy vô biểu nghiệp thuộc thân là vô học chánh 
nghiệp, và vô biểu của cả thân và ngữ là vô học chánh mạng. 


Tập dị môn luận cũng nói đến 11 loại sắc pháp, trong đó, sắc 
thứ 11 là loại sắc được nhiếp vào pháp xứ, tức vô kiến vô đối sắc; 
nhưng không chỉ rõ những sắc gì. Duy chỉ một đoạn trong giải 
thích bốn niệm trụ có nói sắc xuất hiện trong thân niệm trụ là 
loại sắc được liệt vào pháp xứ; tất nhiên vì không phải là đối 
tượng của mắt. Như vậy, cũng như trong Päli, ba loại sắc cũng đã 
được Hữu bộ nói đến, nhưng chưa lập loại sắc này làm thể của 
các vô biểu. 

Các luận thư được phỏng định thuộc thời kỳ thứ hai như Thi 
thiết túc luận, Thức thân túc luận, Giới thân túc luận không thấy 
nói gì đến sắc thuộc pháp xứ hay vô biểu nghiệp. Cũng được 
phỏng định thuộc thời kỳ này nhưng chậm hơn, Phẩm loại túc 
luận bắt đầu đề cập tương đối khá đầy đủ hai khái niệm quan 
trọng này trong Hữu bộ: vô biểu sắc thuộc pháp xứ và vô biểu 
nghiệp có bản chất là sắc. Luận này nói: “Vô biểu sắc là gì? Đó là 
sắc được bao hàm trong pháp xứ. Sắc này cùng với năm sắc căn 
trong mọi thời được nhận thức bởi một thức; đó là ý thức.”3 
Đoạn sau, luận này lại nói, “Những øì là có sắc? Nghiệp bởi thân 
và ngữ được kể trong pháp xứ.”235 Có lẽ muốn nói là vô biểu của 


231 T26n1536, tr.379b06. 

232 T26n1536, tr.452c20-27; 452c27- 453a05. 
233 T26n1537, tr.481c19-25; 481c25-28. 
23T26n1542, tr.693a03. 

235 T26n1542, tr.696b18. 


thân và ngữ. Nhưng cũng có thể hiểu nghiệp bởi thân bởi ngữ 
không thuộc đối tượng của mắt và tai; theo đó, những cử chỉ của 
thân biểu lộ một ý nghĩ nào đó bên trong, hay những lời nói 
muốn bày tỏ ý tưởng nào đó, tuy được thấy bởi mắt và nghe bởi 
tai, nhưng chính ý thức mới nhận thức được ý nghĩa đằng sau 
những cử chỉ và lời nói ấy. Quan điểm có vẻ không được xác nhận 
bởi luận Câu-xá, cũng như trong Đại Tì-bà-sa, vì trong đây theo 
các vị Hữu bộ Tì-bà-sa thân biểu nghiệp chính là hình sắc, tức 
đối tượng được nhận thức bởi mắt. 


Tiếp tục khai triển ý nghĩa chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh 
mạng được nói đến trong Tập đị và Pháp uẩn, ở đây Phẩm loại 
đưa vào khái niệm luật nghi (sarmmvara). Luận nói, “Chánh ngữ là 
øì?.. Do năng lực giản trạch (thẩm tra) dẫn khởi vô lậu khiến 
tránh xa, ngăn ngừa các ác hành bởi ngữ, tịch tĩnh phòng hộ 
(=luật nghĩ), ... Đó gọi là chánh ngữ.”Z3 Chánh nghiệp và chánh 
mạng cũng vậy.” Đây là nói về Thánh đạo vô lậu. Các lực phòng 
hộ dẫn khởi bởi vô lậu này, trong Câu-xá chúng được gọi là vô 
lậu luật nghi. Nhưng trong luận này cũng chưa thấy nêu rõ ba 
loại luật nghi phòng hộ như trong Tì-ba-sa được diễn giải bởi 
Câu-xá. Có thể do chiêm nghiệm lực phòng hộ dẫn khởi bởi vô 
lậu này mà các luận sư Hữu bộ phát hiện khả năng phòng hộ bởi 
thọ giới và thiền định. 

Cho đến Phát trí và Đại Tì-bà-sa bấy giờ vấn đề vô biểu nghiệp 
và vô biểu sắc mới được triển khai chỉ tiết. Một số điểm trong đó 
bị Kinh bộ chỉ trích, hoặc chính Thế Thân không đồng ý, được 
Chúng Hiền biện luận bổ sung như thấy trong Thuận chính lý 
luận. 


2. Phước tăng trưởng 

Trong các cơ sở giáo chứng được dẫn, ở đây có thể nhắc đến 
một giáo chứng để tìm hiểu ý nghĩa của vấn đề. 

Để có căn cứ giáo chứng, Hữu bộ dẫn đoạn Kinh như sau: “Với 
thiện gia nam tử, hay thiện gia nữ nhân, có tịnh tín, mà thành tựu 


236 T26n1542, tr.722a17. 


166 | TUỆ SỸ 


bảy cơ sở phước nghiệp hữu y này, phước tăng trưởng thường 
trực liên tục ngày đêm, dù khi đi hay đứng, ngủ hay thức. Phước 
nghiệp sự vô y cũng vậy.” Đoạn văn có thể tìm thấy trong kinh 
“Thế gian phước”, Trung A-hàm, 37 không thấy Päli tương 
đương. Nó cũng được tìm thấy trong Tạp A-hàm kinh số 977,238 
tương đương Pali Vanaropasuttam (Samyutta 1.5.7)?3 Thành 
thật luận cũng dẫn đoạn Kinh này giải thích ý nghĩa vô biểu mà 
La-thập dịch là vô tác: “Nhân bởi tâm mà sinh tội hay phước; 
phát sinh trong mọi lúc dù khi ngủ hay bị ngất. Đây gọi là vô tác. 
Như trong Kinh nói: Nếu ai trồng cây, vườn rừng, bắc cầu đò, v.v., 
phước mà người ấy làm ngày đêm thường xuyên tăng 
trưởng.”20 


Lý luận của các vị Hữu bộ như sau: Bảy cơ sở phước nghiệp 
hữu y, tức bảy loại cơ sở vật chất được bố thí, liệt kê theo kinh 
Thế gian phước bao gồm bố thí cho chúng Tỳ kheo các thứ như 
Tăng phòng, giường ghế, y phục, thức ăn sáng, thức ăn trưa, cung 
cấp người giúp việc và chăm sóc sức khỏe khi trời mưa hay tuyết. 
Ý trong Kinh này muốn nói, do các vật bố thí này có thể được sử 
dụng lâu dài cho nên phước của người bố thí cũng tăng trưởng 
theo sự thọ dụng của người được cho. Người bố thí sau khi đã 
cho đi những vật này rồi, không phải thường xuyên nghĩ đến sự 
bố thí và vật thí này. Nếu không phát sinh vô biểu sắc do lực của 
hành vi bố thí, và sắc ấy tồn tại trong người bố thí liên tục không 
hề gián đoạn; thế thì cái gì tồn tại trong thân người cho để nói 
phước tăng trưởng? Tâm ý là pháp luôn luôn sinh diệt, biến đổi 
liên tục, khi nghĩ thiện, khi nghĩ bất thiện, hoặc khi vô ký; trong 
tình trạng biến đổi và gián đoạn ấy, làm sao có thể nói phước liên 
tục tăng trưởng bởi tâm? 


237 Trung 2, tr. 427c26. 

238 Tạp, quyển 36, tr. 261b07 

232 S (PTS) I. 34: arämaropäa vanaropa, ye jana setukarakđ; papañca udapanañca, ye 
dadanti upassayam, tesam diva ca ratto ca, sadaä puññam pavaddhati; dhammattha 
sïlasampannã, te janä saggagämino ” ti.Những ai trồng vườn, trồng rừng, bắc cầu, 
cho nước uống và giếng và cho phòng ở; phước của những người ấy tăng trưởng 
ngày đêm. Những ai trụ pháp, có giới, sinh thiên.” 

240 Thành thật luận quyển 7, tr. 290a19. 


Trong trường hợp bố thí Tăng viên, Tăng phòng các thứ như 
được nói trong Kinh đã dẫn, theo sinh hoạt Tăng đoàn nguyên 
thủy, các Tỳ-kheo không thường trú một nơi nào cố định. Cho 
nên khi người bố thí đang thực hiện sự bố thí, người thọ dụng 
lúc đó có thể đang ở một nơi khác. Khi Tỳ-kheo đến Tăng viên 
này để thọ dụng, bấy giờ thí chủ hẳn là không hiện diện ở đó, và 
có thể hai người hoàn toàn không biết nhau. Nói cách khác, 
người bố thí không biết ai sẽ là người thọ dụng, và thọ dụng vào 
lúc nào và như thế nào, vậy làm sao phước lại tự nhiên tăng 
trưởng trong thân tâm người ấy? 


Nói tóm lại, khi một người hành sự bố thí, tự thân người ấy phát 
sinh một loại sắc pháp đặc biệt khác với các hành sự khác để khi 
người khác nhìn vào biết đấy là cử chỉ thiện. Sắc pháp này đồng 
thời là lực kích phát một loại sắc vô biểu, ngấm ngầm tồn tại 
trong cử chỉ thiện ấy mà người ngoài không thể thấy. Thực sự, 
đó là lực thúc đẩy cử chỉ thiện của thân, nếu không tồn tại lực 
này, tay chân không thể tiếp tục chu tất việc thiện như ý mong 
muốn. 


Kinh bộ không phi bác đoạn Kinh dẫn chứng, nhưng không 
chấp nhận giải thích của Hữu bộ. Câu-xá thuật lại quan điểm 
truyền thống của Kinh bộ, theo đó, các vị Tiền bối kỳ cựu của bộ 
này nói, trong trường hợp bố thí này, do phẩm chất đạo đức của 
người thọ dụng và công năng bổ ích của vật thí cho nên mới có 
sự kiện phước tăng trưởng. Nghĩa là càng ngày càng lớn mạnh 
thêm thuận theo sự tăng trưởng phẩm chất đạo đức của người 
thọ dụng và công năng bổ ích lâu dài vật thí. Khi ý định bố thí 
khởi và được thực hiện, trong dòng ý thức phát sinh một chuỗi 
tương tục vi tế của tư, được huân tập bởi ý chí duyên đến đối 
tượng bố thí, do được huân tập như vậy nên chuỗi tương tục liên 
tục chuyển biến một cách vi tế, càng lúc càng trở nên mạnh hơn, 
càng lúc càng cho nhiều kết quả hơn. Nói cách khác, sau khi bố 
thí, trong ký ức người ấy lưu giữ ấn tượng tâm lý về sự kiện này, 
và do thường xuyên nghĩ đến cho nên phước thường xuyên tăng. 
Lý luận này liên hệ đến vấn đề tương tự như học tập và ký ức. 
Một điều được học tập, và được lặp lại thường xuyên, năng lực 


168 | TUỆ SỸ 


ký ức và tập quán sẽ tăng cường. Tuy nhiên, trong mẫu lý luận 
của Kinh bộ, ký ức và tập quán là nội dung của ý thức, không liên 
hệ gì đến vật chất, nên loại bỏ tồn tại sắc pháp vô biểu. 

Trong đây nói “chuỗi tương tục chuyển biến sai biệt vi tế” 
(suksmam parinamaviéesam), muốn nói đến một tầng ý thức vi 
tế (suksma manovijfñana) trong chủ trương của Kinh bộ. Bởi vì 
nguyên thủy đức Phật chỉ nói đến sáu thức, trong đó thức thứ 
sáu là ý; cũng có khi gọi nó là tâm (citta), ý (manas) hoặc thức 
(viñana), ba danh từ cũng chỉ cho một thực thể thức.24! Hoạt 
động của thức thứ sáu này sinh diệt bất thường, như trong khi 
ngủ say hay bất tỉnh, trong trạng thái gọi là vô tâm như trong vô 
tưởng định và tưởng thọ diệt tận định, ý thức không hoạt động. 
Vậy thức nào tồn tại liên tục để chấp trì sinh mạng? Và chính đức 
Phật cùng đã nói: khi noãn (hơi ấm), thọ (sinh mạng) và thức, ba 
thứ này lìa khỏi thân, thân này như khúc gỗ vô tri. Và nơi khác, 
khi nói đến tâm, nó được định nghĩa là “tích tập” và được giải 
thích rằng nó tích tập tức tích lũy nghiệp thiện ác. Từ đó nhiều 
bộ phái cố tìm trong những điều Phật nói, cái gì khả dĩ chỉ cho 
tâm tích tập này. Như Thượng tọa bộ nói đó là hữu chi 
(bhavanga), thứ 8 trong 12 chỉ duyên khởi; vì chỉ này được cho 
là dẫn đến tái sinh, vậy nó là nơi tích tập nghiệp thiện ác, và do 
vậy chính nó duy trì sinh mạng. Kinh bộ không tìm thêm đâu 
ngoài ba từ này, và do đó phân ý thức thành hai tầng. Tầng hoạt 
động mặt ngoài như ý thức thường được đề cập chung với năm 
thức trước trong các hoạt động nhận thức. Tầng sâu bên dưới 
mọi hoạt động nhận thức là tầng ý thức vi tế, tồn tại liên tục kể 
cả trong trạng thái nhập vô tâm định, vì theo những vị này, nếu 
trong vô tưởng định hoàn toàn vô tâm, vậy thì mạng căn bị đứt 
và phải được gọi là chết.212 Phát hiện này được nói là tiên phong 
của Duy thức Du già hành sau này, khi các vị này phân tâm-ý- 
thức thành ba tầng hoạt động với các đối tượng khác nhau. Một 
cách nhìn đại khái, tầng tế ý thức này có thể so sánh với tầng vô 


241 Câu-xá, T29n1558, tr.021c23. 
242 Tì-bà-sa 151, tr. 772c21 


thức của Freud và các nhà tâm phân học, mặc dù không phải 
hoàn toàn nhất trí. 


Đoạn dẫn trên cũng nói “chuyển biến sai biệt” (parinamavi$esa), 
điểm đặc biệt trong quá trình biến chuyển của chuỗi tương tục vi 
tế. Do bởi được huân tập thường xuyên nên chuỗi tương tục càng 
lúc càng trở nên có thế lực để cuối cùng dẫn đến kết quả càng lúc 
càng nhiều hơn. Khái niệm về sự chuyển biến sai biệt này sẽ dẫn 
đến thuyết huân tập chủng tử trong các vị Duy thức học sau này. 

Đây quả thực là vấn đề nan giải. Mặc dù mỗi bộ phái đều cố 
gắng nêu lên giải thích của mình, nhưng tất cả đều được thấy là 
không thỏa mãn. Trừ phi giả thiết rằng khi thực hiện hành vi bố 
thí, trong thân hay tâm người bố thí phát sinh và tồn tại một thực 
thể nào đó, hoặc tâm hoặc vật, và khi người nhận đang thọ dụng 
vật thí lúc bấy giờ nơi người này cũng phát sinh một thực thể 
giống như cái gì đó. Do có quan hệ đặc biệt bởi vật thí và người 
thí, cho nên thực thể phát sinh từ nơi người thọ dụng bằng cách 
nào đó truyền thông đến người bố thí và tác động lên thực thể 
phát sinh và tồn tại kể từ thời điểm thực hiện hành vi bố thí. 

Điểm khó khăn để lý giải vấn đề ở đây là, người bố thí và người 
thọ dụng có thể ở hai địa điểm cách xa nhau, và thời điểm bố thí 
cũng cách xa thời điểm thọ dụng, vậy thì từ sự bố thí vật thí đã 
phát sinh cái gì, và cái này tồn tại như thế nào để lan tỏa trong 
không gian, tạo thành tác động liên thể giữa ba thực thể: người 
bố thí, vật thí và người thọ dụng? Vả lại, Hữu bộ cũng nói, khi vật 
thí bị hủy, bấy giờ phước tích lũy vẫn tồn tại nơi thí chủ nhưng 
không còn tăng trưởng. 


Giả thiết thực thể ấy chính là tâm. Nếu theo tin tưởng thần bí, 
năng lực của tâm hay ý thức là vô hạn, không bị hạn chế bởi 
không gian và thời gian, thì khả năng tác động như vậy khỏi phải 
biện luận. Nhưng với Hữu bộ, đây là tương tác giữa hai loại sắc. 
Cả hai loại sắc này, một là vật thể di động và cái kia là lực của di 
động, thảy đều có nội dung là vật chất nên quan hệ của chúng tất 
có thể lý giải bằng các quy luật vật lý. Quan hệ này có thể diễn 
theo quy luật “tác động từ xa” (action at distance) hay không, 


170 | TUỆ SỸ 


đấy là vấn đề. 

Hoặc chúng ta cũng có thể cho một giả thuyết để lý giải vấn đề 
như sau. Khi một người quyết định bố thí, từ ý thức của người 
ấy hình thành một dòng chảy quyết định thí gọi là tương tục tư. 
Dòng chảy càng lúc càng mãnh liệt, như dòng điện được tăng 
cường điện thế, cho đến lúc nó kích hoạt cử động thân để thực 
hiện hành vi bố thí. Trong hành vi bố thí, vật thí là đối tượng 
duyên đến của ý thức, nó tác động ý thức để biến đổi dòng chảy 
quyết định của tương tục tư thành lực gọi là vô biểu nghiệp mà 
tự thể là sắc pháp (vật chất). Khi vật thí được thọ dụng, do hiệu 
quả phát sinh nơi thân và tâm của người thọ dụng tác động 
ngược lại nơi vật thí, và do tương tác của lực phát sinh nơi vật 
thí đối với tâm của thí chủ, bấy giờ phước nghiệp nơi người ấy 
tăng trưởng thêm một bực. Cho đến khi vật thí hủy hoại, lực phát 
sinh từ nó cũng mất và do đó sẽ không còn sự tăng trưởng phước 
nghiệp nơi thí chủ nữa. 


Trong giả thuyết này, điểm thần bí cố nhiên là lực tương tác 
giữa ba thực thể: thí chủ, vật thí, người thọ dụng. Bản chất của 
lực này là gì, và tồn tại như thế nào? Có lẽ rất khó, hoặc không 
thể, tìm ra giải đáp, trừ phi nói rằng chỉ do kinh nghiệm sâu hay 
cạn của hành giả Thiền. Chứng lý để chấp nhận nó hoàn toàn là 
bất vững, mà để bác bỏ cũng không phải hoàn toàn có cơ sở. 


Tất nhiên trong thời đại của các luận sư Hữu bộ, giả thiết tồn 
tại vô biểu sắc thật khó chấp nhận với các bộ phái Phật giáo có 
xu hướng duy tâm hay duy ý chí. 

3. Mệnh lệnh sát sanh 


Một dẫn chứng khác nữa xem như là lý chứng để biện minh cho 
sự thiết lập vô biểu sắc. Luận chứng này nói: “Sai người khác làm, 
làm sao thành nghiệp đạo?” 


Một người sai người khác giết. Người được sai thi hành mệnh 
lệnh, và người ra lệnh thì sau đó nghĩ chuyện khác, hoặc có thể 
quên hẳn việc ra lệnh giết. Nhưng khi người được sai hoàn tất 
nhiệm vụ, ngay lúc đối tượng phải bị giết ấy chết, chính trong 


sát-na này trong thân-tâm người ra lệnh, dù đang ở đâu, đang 
làm gì, đang nghĩ gì, vẫn phát sinh vô biểu của sát nghiệp. 

Giả sử ở đây ta lập một thí nghiệm tưởng tượng để lý giải hiện 
tượng này. Một người khởi lên ý nghĩ giết, và ý nghĩ ấy được phát 
thành lời sai khiến. Ngay trong lúc ấy, chính những yếu tố vật 
chất tác thành mệnh lệnh ấy, ta nói khu vực nào đó trong thân 
hay tâm (giả thiết là não?) người ấy được kích thích và hình 
thành mệnh lệnh. Khi biết mệnh lệnh được chấp hành, khu vực 
ấy hình thành một mẫu sắc pháp (giả thiết là mẫu xung điện não) 
gọi là sát sanh. Tiếp theo, thủ phạm này không làm gì hay nghĩ gì 
liên hệ đến việc giết ấy nữa, nhưng mẫu sắc pháp của lệnh sát 
sinh ấy xem như được chuyển thành mẫu ký ức lâu dài (long- 
term memory). Cho đến khi, ngay thời điểm mà nạn nhân bị 
thanh toán, chính lúc ấy mẫu ký ức này tự nhiên bị kích động và 
nó chuyển thành mẫu sát nghiệp, được lưu trữ đâu đó trong 
thân-tâm kẻ ra lệnh như là ký ức suốt đời, hay suốt kiếp. Điều 
khó hiểu là làm sao khi người này chết lại tác động đến thân-tâm 
người kia. Tất nhiên, người bị giết có nghĩa là thân tức yếu tố vật 
chất của người ấy bị hại; vậy vật chất này tác động đến vật chất 
khác là điều khả dĩ, theo giải thích như thế nào đó về quy luật tác 
động từ xa. Bằng thí nghiệm nào để chứng minh được hiện tượng 
này? Đây vẫn là vấn đề lực tương tác giữa ba thực thể: người ra 
lệnh, người được sai, và người bị giết; lực ấy nếu có thì được 
hình thành như thế nào và tồn tại như thế nào trong ba thực thể 
này để gây hiệu quả tương tác trong những địa điểm và thời 
điểm khác nhau? 


Về sự kiện này, Tì-bà-sa23 giải thích: trong khi ra lệnh, bấy giờ 
biểu nghiệp của ngữ được phát động. Sát-na tiếp theo, do lực tác 
động của nó, vô biểu nghiệp phát sinh. Sau đó mệnh lệnh không 
cần được nhắc lại nên biểu nghiệp cũng không có. Nhưng vô biểu 
nghiệp sau khi phát sinh vẫn tiếp tục tồn tại cho đến khi đối 
tượng bị giết đã chết, ngay sát-na ấy, vô biểu sắc, vốn liên tục tồn 
tại nơi thân-tâm người ra lệnh, bấy giờ chuyển biến thành căn 


243 quyển 122 tr. 634c18 tt. 


172 | TUỆ SỶ 


bản nghiệp đạo của sát sinh. Nghiệp đạo sát được thành hình, và 
sẽ tồn tại cho đến khi hội đủ điều kiện để được xử lý thành kết 
quả. Nếu không tồn tại vô biểu sắc, không thể lý giải được quá 
trình hình thành và tồn tại này của nghiệp. 


Kinh bộ phản bác và lý giải sự kiện như sau. Khi ra lệnh giết, ấy 
là lúc gia hành nghiệp đạo khởi động. Gia hành nghiệp đạo 
(prayoga-karmapatha) tức hành vi chuẩn bị và tiến hành trong 
quá trình hành động. Từ đó cho đến khi sứ giả hoàn tất nhiệm 
vụ, trong suốt quá trình này, chuỗi tương tục vi tế phát sinh và 
liên tục chuyển biến cho đến khi đạt đến điểm đặc thù là lúc mà 
đối tượng cần giết đã chết và nghiệp sát căn bản thành hình. Ý 
nghĩa “chuỗi tương tục chuyển biến đặc thù vi tế” cũng được 
hiểu như trong trường hợp bố thí phước tăng trưởng đã nói trên. 
Sau khi nghiệp sát thành hình, chuỗi tương tục vi tế này tồn tại 
cho đến tận cùng vị lai, cho đến khi nào hội đủ điều kiện để tác 
thành kết quả. 


Nghiệp sát được thành hình gọi là nghiệp đạo căn bản (maula- 
karmapatha). Nghiệp đạo được hiểu là đạo lộ của nghiệp, con 
đường mà nghiệp trải qua, và cũng là con đường mà nghiệp dẫn 
đến kết quả, diễn biến từ khi khởi động cho đến khi tác thành 
kết quả. Với Hữu bộ, thể nghiệp đạo này chính là vô biểu sắc. Với 
Kinh bộ, đó là chuỗi tương tục chuyển biến sai biệt vi tế của ý 
thức. Các nhà Duy thức học sẽ gọi nó là công năng chủng tử (bï7a- 
vi$esa) tích lũy lắng đọng như trầm tích thành thức a-lại-da. 


Nghiệp đạo của ngữ đại loại cũng được hiểu như vậy. 


Sau khi giới thiệu biện luận của hai bộ phái, Thế Thân kết luận, 
cả hai thực thể của hai thuyết, vô biểu sắc và chuỗi tương tục 
chuyển biến sai biệt vi tế của ý thức, đều khó lãnh hội như nhau. 
Thế nhưng, Thế Thân cho ý kiến riêng, khi thân khởi động được 
phát động bởi tâm cho đến khi hành động hoàn tất mục tiêu, bấy 
giờ một pháp đặc biệt phát sinh từ thân và tâm nhưng lại khác 
với thân và tâm ấy, và pháp này được chỉ định là vô biểu sắc; 
điều này không được thừa nhận. Điều mà Thế Thân muốn thừa 
nhận là từ chuỗi tương tục của tâm và tâm sở 


(cittacaittasantanat) mà phát sinh quả trong vị lai. Nói tóm, thể 
chất của nghiệp như vậy là tâm chứ không phải sắc. 


4. Giới như bờ đê 
Một dẫn chứng khác cũng rất được lưu ý, vì nó liên hệ đến bản 
chất đạo đức. 


Phật nói, giới như bờ đê. Khả năng tránh không làm điều xấu, 
đó gọi là giới. Khả năng này tồn tại trong thân người có giới, nó 
như bờ đê ngăn chận dòng nước bẩn. Hữu bộ hiểu khả năng đó 
phải là vô biểu sắc. Ác giới như sát sinh chẳng hạn, được thực 
hiện do bởi ngữ, nếu không tự mình giết mà ra lệnh người khác 
giết. Những hành vi của thân và ngữ này đều có thể chất sắc 
pháp. 

Có bảy chỉ ác giới. Bảy chỉ có bảy tổ hợp đại chủng khác nhau 
để thực hiện các hành vi ác giới khác nhau này. Tổ hợp đại chủng 
có nhiệm vụ làm cơ sở cho hành vi giết thì không thể làm cơ sở 
cho hành vi trộm. Cánh tay để giết và để trộm chỉ là một, nhưng 
sắc pháp hợp thành cánh tay ấy sẽ thay đổi bản chất khi thực 
hiện hành vi này. Cho nên, để ngăn chặn ác giới không thể hoàn 
toàn do tâm, mà phải do các sắc pháp đối trị tương xứng. Vả lại, 
Phật nói “bờ đê” (setu), với các vị Hữu bộ, cần được hiểu theo 
nghĩa cụ thể, chứ không phải chỉ là thí dụ bóng bẩy. 


Kinh bộ phản bác. Trước hết người thọ giới đối trước một vị 
mà mình kính trọng có giới, lập thệ sẽ không hành ác. Khi gặp 
trường hợp khả dĩ phá giới, người ấy nhớ lại điều lập thệ và cũng 
tự thẹn với vị mà mình lập thệ, do đó phát sinh khả năng không 
phạm. Tức khả năng hộ giới là khả năng của ký ức, và sự không 
phạm giới là “quyết định không làm” (akriya). Bởi vậy, người khi 
mất ký ức có thể phạm giới điều mà nó đã lập thệ. 

Hữu bộ nghĩ khác. Người có giới, trong thân (chứ không phải 
trong tâm) tồn tại sắc vô biểu, là thể tính của lực phòng hộ của 
giới. Vô biểu sắc này hình thành ngay khi người ấy tự mình nói 
lên lời phát nguyện thọ giới. Khi điều kiện phá giới đương 
trường, vô biểu sắc tồn tại ấy tự nhiên phát huy lực phòng hộ; 


174| TUỆ SỸ 


người ấy tự động tránh xa điều kiện phạm giới một cách tự 
nhiên, không cần đến sự can thiệp của ý thức để phủ quyết 
“không làm”. 


II. PHÁT KHỞI VÀ TỒN TẠI 
1. Hai động lực 


Chúng ta lặp lại định nghĩa của Tì-bà-sa về vô biểu nghiệp24: 
Nếu do dao động mà thân trở thành có tính chất thiện hay bất 
thiện, vậy có khác gì với sự dao động của hoa lá? Hoa lá các thứ 
thuộc loại thể chất vô căn, nghĩa là dao động mà không thể phát 
sinh cảm giác, không có cảm nghiệm về sự dao động. Các thể chất 
hữu căn trong sinh vật thì không phải vậy. Biểu và vô biểu y trên 
thân có căn này mà phát sinh, hoặc chỉ một bộ phận của thân như 
búng ngón tay hay cất chân bước, hoặc chuyển động toàn thân 
như lễ Phật, rượt đuổi kẻ thù; những hành vi ấy biểu thị tính chất 
thiện hay bất thiện. 


Biểu và vô biểu đều thuộc loại sắc pháp y trên bốn đại chủng, 
được gọi là sở tạo sắc (mahäbhitanäam upädaya-ripal 
bhautika). Bộ phận nào của cơ thể hoạt động với ý hướng thiện 
hay bất thiện, bộ phận ấy trở thành biểu nghiệp với sự phát sinh 
các đại chủng đặc biệt. Chính các đại chủng đặc biệt này làm cơ 
sở tập hợp thành một loại sắc có khả năng chuyển tải thông tin, 
gọi là sắc biểu nghiệp. Chúng tồn tại như là những cực vi. Số 
lượng cực vi phát sinh để thành biểu nghiệp tương đương với 
lượng của bộ phận cơ thể ấy. Số lượng cực vi để thành vô biểu 
phát sinh cũng ngang bằng số lượng cực vi của biểu nghiệp. 


Biểu và vô biểu nghiệp phát khởi như thế nào? Khởi do hai 
động lực: nhân đẳng khởi (hetu-samutthana) và đồng sát-na 
đẳng khởi (tatksana-samutthana). Cả hai động lực đều phát sinh 
từ tâm hay thức. Động lực thứ nhất là nguyên nhân kích khởi 
hành động. Động lực thứ hai duy trì và thúc đẩy hành động tiếp 
diễn. Tất cả lực làm đẳng khởi, động cơ phát động thân và ngữ 


244 quyển 122 tr. 635a08. 


biểu, đều phát xuất từ tâm. Lực này gọi là lực dẫn phát hay lực 
chuyển (vartaka). Sau sát-na kích khởi bởi lực dẫn phát, hành vi 
liên tục tiến hành tức biểu nghiệp cần phải được chuyển động 
liên tục bởi lực tiếp theo vẫn phát xuất từ tâm ý. Lực này gọi là 
lực tùy chuyển (anuvartaka). Gọi nó là đồng sát-na đẳng khởi, vì 
nó phát cùng lúc trong cùng sát-na với biểu nghiệp để giữ cho 
các hoạt động tiếp tục diễn tiến. Nếu không vậy, như trong trạng 
thái vô tâm, hoạt động sẽ ngưng. Xứng Hữu (Yašomitra) cho thí 
dụ, như người khởi ý nghĩ “Ta sẽ đi vào xóm”, ý nghĩ này kích 
phát cử động thân. Nếu nửa chừng người ấy chết, bấy giờ không 
còn lực phát nào để chuyển động thân, cử động đi liền ngưng. 


Nói tâm kích phát, tức do động lực của tâm mà phát sinh đại 
chủng mới làm sở y cho thân và ngữ biểu. Các đại chủng này là 
nhân làm phát sinh vô biểu. Vô biểu sau đó y trên các đại chủng 
của thân mà tồn tại. 

Sát-na thứ nhất các đại chủng làm sở y cho thân biểu là nhân 
phát sinh vô biểu. Từ sát-na thứ hai trở đi, chúng là sở y cho vô 
biểu. Đại chủng là sở y cho thân được ví dụ như bàn tay. Vô biểu 
được ví dụ như bánh xe. Đại chủng đầu tiên kích khởi như bàn 
tay đẩy bánh xe. Sau đó, nó thuộc về quá khứ. Đại chủng thân 
hiện tại của các sát-na tiếp theo làm sở y cho vô biểu tồn tại được 
ví dụ như mặt đất làm điểm tựa cho bánh xe lăn. 


Trong sáu thức, thức nào là động lực kích khởi; ý kiến bất nhất 
giữa các vị Hữu bộ Tì-bà-sa. Một số cho rằng duy chỉ ý thức; năm 
thức hoàn toàn không có khả năng khởi động thân và ngữ 
nghiệp. Hoặc quan niệm, trước hết do ý thức khởi động sau đó 
năm thức duy trì hành động diễn tiến. Tức nói năm thức không 
có khả năng làm nhân đẳng khởi, nhưng có khả năng làm sát-na 
đẳng khởi. Lý do, có thể vì năm thức này không có khả năng phán 
đoán. Nhưng tôn giả Tăng-già-phiệt-tô (Sanghavasu)2“5 nói rằng 
năm thức cũng có khả năng khởi động và duy trì thúc đẩy. Như 
một người đột nhiên bị đánh, tức thì đánh trả lại, bấy giờ nhất 
định ý thức chưa khởi kịp thời để phán đoán và quyết định nên 


245 Tì-bà-sa 117, tr. 610a22. 


176 | TUỆ SỸ 


hay không nên đánh trả. 


Trước hết, thức bị nhiễm bởi một ý tưởng thiện hay bất thiện, 
hoặc vô ký, bèn phát động thân hay ngữ hành động biểu thị 
những ý đồ này. Tâm trong sát-na phát động đầu tiên và tâm 
trong sát-na tiếp theo để hành động tiếp diễn, có đồng tính chất 
thiện, ác, hay vô ký hay không, cũng là vấn đề bất nhất trong Hữu 
bộ. Một số cho rằng, phát khởi có thể từ tâm thiện, nhưng hành 
động tiếp diễn có thể được thúc đẩy bởi tâm thuộc tính chất 
khác. Như một người đi đường; hành vi đi được phát khởi bởi 
tâm vô ký.?26 Trong khi đi, chợt người ấy thấy tượng Phật liền 
khởi thiện nhãn thức. Như vậy, thân biểu được phát động bởi 
tâm vô ký, nhưng tiếp sau đó hành vi lễ bái được phát động bởi 
tâm thiện. Hoặc một người đang vẽ tranh Phật. Vẽ thuộc loại 
công xảo xứ, những hoạt động có tính kỹ thuật hay nghệ thuật 
đều thuộc tính vô ký. Khi vẽ, thân biểu được phát động bởi tâm 
vô ký. Trong khi vẽ, có thể đột nhiên khởi tâm cung kính, tức 
thiện nhãn thức. Đây là những thí dụ các trường hợp nhân đẳng 
khởi là tâm vô ký nhưng sát-na đẳng khởi là tâm thiện. 


Tôn giả Thế Hữu không cho như vậy. 227 Vị này giải thích, vì giác 
huệ (buddhi) tức khả năng phán đoán xảy ra cực nhanh. Như khi 
đang đi chẳng hạn, bấy giờ tâm thiện hay nhiễm không hiện tiền. 
Khi tâm thiện hoặc nhiễm hiện tiền, hành vi bước đi tức thì 
ngưng; bởi vì duy chỉ tâm vô ký mới phát động chân bước. Tiếp 
theo tâm vô ký lại khởi và bấy giờ tâm thiện hay nhiễm lại diệt 
mất. Sự luân chuyển của hai loại tâm cực nhanh khiến ta có ấn 
tượng như là sau khi tâm vô ký kích khởi chân, tiếp theo tâm 
thiện hay nhiễm tiếp tục thúc đẩy chân bước. 


Sau khi được thức kích khởi, trong thân, giả sử là thân nghiệp, 
phát sinh một loạt các đại chủng mới làm sở y cho thân biểu. Sắc 
của thân biểu là sở tạo sắc, đặc tính của chúng là hữu kiến hữu 
đối, thấy được bằng mắt và có tính đối kháng. Cùng lúc với sự 


246 Đi là một trong bốn cử chỉ của thân gọi là oai nghỉ lộ (ïryäpatha), hoạt động của các 
cử động này có tính chất vô ký, phi thiện phi bất thiện. 
247 T27n1545, tr.610b08. 


phát sinh đại chủng làm sở y cho thân biểu, một loạt các đại 
chủng khác phát sinh làm sở y cho vô biểu nghiệp. Sắc của vô 
biểu cũng là sở tạo, có đặc tính vô kiến vô đối. 

Nói tóm lại, các yếu tố vật chất cấu tạo thân thể, tay chân, là các 
đại chủng dị thục sinh, sản phẩm của nghiệp quá khứ kết hợp với 
di truyền của cha mẹ. Các đại chủng bẩm sinh này làm cơ sở cho 
hai hoạt động có tính chất vô ký, phi thiện phi bất thiện, là oai 
nghỉ lộ tức những cử chỉ đi, đứng, nằm, ngồi; và công xảo xứ, là 
các hoạt động nghệ thuật hay công kỹ nghệ. Khi ý thức có ý đồ 
thực hiện một nghiệp đạo, một hành vi thiện hay bất thiện, trong 
thân một loạt các đại chủng mới được sản sinh để làm cơ sở cho 
các hoạt động này. 


2. Đại chủng tân tạo 


Vì sao Hữu bộ lại thấy cần có các đại chủng tân tạo này, và 
chúng phát sinh như thế nào? Để hiểu rõ vấn đề, chúng ta nghiên 
cứu câu hỏi này bởi Câu-xá: “Khi biểu nghiệp này đang phát 
sanh, có cần phải hủy hình sắc trước đó hay không?”248 Hình sắc 
tức tổ hợp các đại chủng được bố trí như thế nào đó để được 
thấy là thẳng hay cong, dài hay ngắn. Đó là sắc của thân biểu. Câu 
hỏi có thể được minh họa bằng thí dụ như sau. Một người đang 
đi đường, chợt trông thấy con rắn, ý tưởng giết khởi lên, y liền 
chụp lấy cây gậy và đập chết con rắn. Hành vi đi đường, là cử 
động của thân được điều khiển bởi tâm vô ký. Sắc làm cơ sở cho 
cử động này thuộc loại dị thục sinh, cũng vô ký. Khi ý định giết 
khởi lên, sắc bẩm sinh vô ký không thể biểu thị tính thiện hay 
bất thiện. Vì vậy, cần phát sinh loại sắc tân tạo để làm cơ sở cho 
hành vi này, được kích khởi bởi tâm bất thiện nên nó cũng 
nhuộm tính bất thiện.?9 Trong trường hợp này, sắc cũ bẩm sinh 
có bị hủy để nhường chỗ cho sắc mới hay không? Câu-xá tự động 
trả lời: không hủy. Vì sao? Theo quan điểm của Tì-bà-sa, sắc 
thuộc dị thục sinh khi bị đứt không thể nối trở lại. 


248 Xem đoạn chánh văn Việt dịch, tr. 28. 
249 Thành nghiệp luận không nhận có sắc thiện hay bất thiện. T31n1609, tr.782c07. 


178 | TUỆ SỸ 


Tại đây, Câu-xá nêu câu hỏi có vẻ kỳ dị: “Nếu thế, biểu sắc y chỉ 
bất cứ chi thể nào để phát sinh, chỉ thể đó phải trở thành phì 
đại?” Nghĩa là, khi bộ phận nào trong thân cử động, như cánh tay 
chẳng hạn, để thực hiện hành vi sát, đại chủng mới phát sinh và 
rải đầy khắp trong toàn bộ cánh tay, thế thì, số lượng đại chủng 
có sẵn cộng thêm số lượng đại chủng mới phát sinh này vì sao 
không thấy cánh tay ấy mập thêm? Câu trả lời cũng có vẻ kỳ dị 
không kém: “Thân có những khe hở có thể dung chứa chúng.” 


Câu hỏi thoạt nghe có vẻ kỳ dị nhưng có cơ sở kinh nghiệm. Câu 
trả lời chính xác hay không còn tùy thuộc kết quả quan sát và thí 
nghiệm. Kinh nghiệm thông thường có thể báo cho biết khi một 
người đang trong trạng thái bình thường bỗng bị kích động bởi 
một tín hiệu nào đó, do ý nghĩ bên trong hay tác động từ bên 
ngoài, nó tức thì phản ứng hay chuẩn bị phản ứng. Trong tình 
hình này, nó có thể cảm thấy có sự biến đổi trong cơ thể: mặt 
biến sắc, tìm đập nhanh hơn, v.v. Quan sát hiện tượng này, các vị 
luận sư Hữu bộ lý luận rằng những biến đổi trong cơ thể như thế 
không phải các đại chủng dị thục tức các yếu tố bẩm sinh bị biến 
đổi, mà là một loại đại chủng mới, chúng có tính chất đẳng lưu. 
Nói là đẳng lưu vì chúng là quả được sản sinh từ nhân đồng loại. 
Nhân đồng loại đây là sắc dị thục. Quá trình sản sinh như sau. 
Các đại chủng dị thục (bẩm sinh) cần được nuôi dưỡng tức phải 
thâu nhận các yếu tố bên ngoài để tích lũy mà tồn tại và phát 
triển. Các đại chủng đẳng lưu tùy thuộc các yếu tố vật chất bẩm 
sinh và phát triển này. Nói cách khác, từ các yếu tố vật chất bẩm 
sinh của thân, do bởi tác động của tâm mà từ các đại chủng này 
phát sinh các đại chủng làm sở y cho sắc sở tạo của thân biểu. 


Nói rằng các đại chủng tân tạo được rải đầy khắp chỉ thể, điều 
này có thể không chính xác do bởi suy luận diễn dịch từ kinh 
nghiệm trực giác; loại trực giác thường nghiệm này dễ dẫn đến 
phán đoán không chính xác. Có thể là do một loạt các hóa chất 
mới được sản xuất trong não để chuyển tải thông tin và mệnh 
lệnh đến các cơ quan liên hệ. Nhưng các luận sư A-tì-đạt-ma 
không phải là các nhà khoa học não, và thời bấy giờ cũng chưa 
có công cụ thăm dò và đo đạc não để phát hiện vai trò của các 


hóa chất trong não. 

3. Tồn tại và hủy 

Đồng thời với biểu nghiệp, trong cùng sát-na, vô biểu phát sinh. 
Ngoại trừ trường hợp những vị đắc định và các Thánh giả, sinh 
trong Dục giới và nói riêng loài người, vô biểu được phân làm ba 
loại: 


a. Biệt giải thoát luật nghỉ, thiện nghiệp vô biểu chỉ cho năng 
lực phòng hộ của giới khiến người có giới không vi phạm những 
điều cấm ky. 


b. Bất luật nghĩ, năng lực khiến những người hành các nghề 
nghiệp gây hại chúng sinh. Các hành vi này trở thành tập quán 
bất thiện, khiến người có bất luật nghi mất khả năng phòng hộ, 
dễ dàng và có thói quen gây tội ác. 

Hai loại này sau khi phát sinh sẽ tồn tại suốt đời cho đến khi xả 
thân mạng; trừ trường hợp bị tác động bởi những điều kiện nội 
hay ngoại tại. Chi tiết này sẽ được nói rõ hơn trong chương “Giới 
thể và Nghiệp đạo”. 


c. Phi luật nghỉ phi bất luật nghĩ, hay nói gọn, xử trung luật nghỉ; 
vô biểu của những hành vi hoặc thiện hoặc bất thiện không đến 
mức nghiêm trọng. Xử trung có tính thiện như lễ bái với tâm chí 
thành, thuần tín. Xử trung bất thiện, như đánh đập chúng sinh 
không với phiền não mãnh liệt tác động. Vô biểu thuộc loại này 
tồn tại ngắn hạn, và bị hủy do bởi tác động ngoại duyên hay tâm 
ý. Các trường hợp này cũng sẽ được nói rõ hơn trong chương 
“Giới thể và Nghiệp đạo”. 


CHƯƠNG V 


LUẬT NGHI VÀ NGHIỆP ĐẠO 


I. BIỆT GIẢI THOÁT LUẬT NGHI 
1. Luật nghi - Vô biểu sắc 


Như những gì được giới thiệu trong chương trước, nguyên 
nhân dẫn Hữu bộ đi đến chỗ xây dựng thuyết vô biểu sắc là muốn 
lý giải hai vấn đề: a. nghiệp tích lũy và tái sinh; b. năng lực phòng 
hộ giới. Trong đó vấn đề phòng hộ giới nổi bật. 

Hữu bộ lập ba loại khả năng phòng hộ mà tự thể là vô biểu sắc, 
gọi là ba luật nghỉ. Biệt giải thoát luật nghi (pratimoksa- 
samvara) là loại vô biểu phát sinh khi phát nguyện thọ giới. Tĩnh 
lự luật nghi (dhyãnaja-samvara) phát sinh khi chứng đắc định, 
từ sơ thiền cho đến tứ thiền. Vô lậu luật nghi (anäsrava- 
Samvara) phát sinh khi nhập Thánh đạo. 


Từ luật nghi hay phòng hộ đã được đức Phật thường xuyên nói 
đến trong các Kinh, khi chỉ ra quá trình tu đạo của một Tỳ-kheo. 
Như nói, “Vị ấy như vậy xuất gia, thành Sa-môn, an trú được 
phòng hộ bởi sự phòng hộ của biệt giải thoát.”?50 Phòng hộ của 
(hay bởi) biệt giải thoát là cách dịch khác của từ Phạn 
praätimoksa-samvara, phổ thông dịch là ba-la-đề-mộc-xoa giới; 
trong Câu-xá, đó là biệt-giải thoát luật nghỉ. 


Kinh điển cũng nói đến ïndriya-samvara, phòng hộ căn môn, 


250 Samafññaphalasutta, D(PTS) 1.63: so evam pabbajito samano patimokkha-samvara- 
samvuto viharati. 


LUẬT NGHI VÀ NGHIỆP ĐẠO | 181 


hay “căn luật nghỉ”, và cũng nói manah-samvara, phòng hộ ý hay 
ý luật nghi. Phòng hộ căn môn, hay thủ hộ căn môn, là canh 
chừng kiểm soát các căn khi nhìn, khi nghe, không cho những ấn 
tượng xấu từ đó mà khuấy động làm ô nhiễm tâm ý. Sự canh 
chừng này là do chánh niệm và chánh tri, hoạt động của ý, bản 
chất không thuộc sắc, nên không có tự thể là vô biểu sắc. Ý căn 
môn cũng vậy, canh chừng không để ý tưởng tà vạy khởi lên, 
cũng không có bản chất sắc pháp. Do đó, các trường hợp cần 
phòng hộ mà Phật nói trên, duy chỉ phòng hộ thân và ngữ là do 
tác động bởi sắc. 

Tuy được nói đến trong Kinh như vậy, nhưng Luận tạng Pali 
không lập vô biểu sắc là thể của các phòng hộ này. Và trong Sớ 
giải của Pháp tập luận (Dhammasañganïi-atthakatha) cũng nói 
đến năm loại samvara, phòng hộ hay luật nghỉ: silasamvara, 
phòng hộ bởi giới hay giới luật nghỉ, satisamvara, phòng hộ bởi 
niệm hay niệm luật nghi, ñãnasamvara, phòng hộ bởi huệ hay 
huệ luật nghi, khantisamvara, phòng hộ bởi nhẫn hay nhẫn luật 
nghị, viriyasamvara, phòng hộ bởi tỉnh tấn hay tỉnh tấn luật nghi. 
Trong tất cả các luật nghi này không nói đến vô biểu sắc như là 
tự thể. Pali cũng không nói đến tĩnh lự luật nghi và vô lậu luật 
nghỉ. 


Tập Luận sự (Kathaävatthu) cũng nói đến thân biểu và ngữ biểu 
và vô biểu của ý. Nhưng thân và ngữ biểu ở đây không được xem 
là nghiệp thiện hay bất thiện, mà đó là những cử chỉ biểu hiện 
của giới. Tập Sớ giải Luận sự chỉ quan điểm của Đại chúng bộ và 
Chánh lượng cho rằng thân biểu là thân nghiệp, ngữ biểu là ngữ 
nghiệp và các biểu nghiệp này là giới. Thế nhưng, theo quan 
điểm của Luận sự, thân và ngữ biểu thuộc sắc, trong khi giới là 
sự tránh xa, nó không phải là sắc pháp (silam nãma virati na 
rũpadhammo) mà là nghiệp thuộc về ý.251 Luận sự cũng chỉ điểm 
thêm rằng, theo quan điểm của Đại chúng bộ, căn cứ trên quan 
niệm phước tăng trưởng (puññavaddha) và ác nghiệp có thể 


251 Kathavatthu (PTS) 441. Cf. Points oƒ Controversial, transl. by Shwe Zan Aung & Mrs. 
Rhys David, London, 1915, p. 304. 


182 | TUỆ SỸ 


được thực hiện bằng cách ra lệnh; do đó bộ này chủ trương vô 
biểu là ác giới (aviññatti dussilyanti).2°2 

Từ luật nghi cũng được nhắc đến nhiều lần trong Tập dị môn 
túc luận và Phẩm loại túc luận. Như khi giải thích ý nghĩa chỉ 
hành trong 12 chi duyên khởi, nói “thân luật nghi, ngữ luật nghi, 
mạng thanh tịnh trong sơ tĩnh lự gọi là phước hành. Do nhân 
duyên này, sau khi thân hoại mạng chung, sinh trong chúng đồng 
phần của Phạm chúng thiên.” Luật nghỉ trong sơ tĩnh lự cho đến 
tĩnh lự thứ tư được nói ở đây tức là tĩnh lự luật nghi. 


Hoặc trong ba tịch mặc (mauneya)Z”53, “thần luật nghỉ của bậc 
vô học gọi là thân tịch mặc, ngữ luật nghi của bậc vô học gọi là 
ngữ tịch mặc.”254 Loại luật nghi này được gọi là vô lậu luật nghi. 
Như vậy, cả ba loại luật nghỉ: biệt giải thoát luật nghi, tĩnh lự luật 
nghi và vô lậu luật nghi đã được đề cập rất sớm trong các luận 
thư sơ kỳ của Hữu bộ. Tuy vậy, chưa thấy dứt khoát xác định 
rằng tự thể của các luật nghỉ này là vô biểu sắc; mặc dù Tập dị 
cũng như Pháp uẩn đều nói đến thân nghiệp vô biểu và ngữ 
nghiệp vô biểu là thể của ba chi vô học chánh ngữ, chánh nghiệp 
và chánh mạng. Từ vô biểu ở đây không nhất thiết chỉ cho vô 
biểu sắc. 


Chúng ta đã thấy, trong tám luận chứng của Hữu bộ dẫn bởi 
Câu-xá nhắm chứng minh sự tồn tại của thể vô biểu sắc, có đến 
ba luận chứng liên hệ đến vẫn đề phòng hộ giới. Luận chứng thứ 
sáu: thể của chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng trong tám 
chi Thánh đạo; luận chứng thứ bảy: thể của luật nghỉ biệt giải 
thoát; luận chứng thứ tám: giới như bờ đê. 

Thoạt tiên, thể của ba chi Thánh đạo ấy được đề cập trong Tập 
dị môn túc luận. Luận này nói, “Thế nào là vô học chánh ngữ? Các 
Thánh đệ tử đối với khổ tư duy là khổ, đối với tập tư duy là tập, 
đối với diệt tư duy là diệt, đối với đạo tư duy là đạo; vì do lực 


252 ibid. 

253 Pali: tĩni moneyyani - kayamoneyyam, vacimoneyyam, manomoneyyam. 
Sañgitisutta, D(PTS) iii. 220. 

254 Tập địĩ, quyển 6, tr. 390b01. 


LUẬT NGHI VÀ NGHIỆP ĐẠO | 183 


giản trạch tương ưng với tác ý vô học, loại trừ bốn loại ác hành 
bởi ngữ nhắm mục đích tà mạng, sở đắc viễn ly của bậc vô học 
đối với các ác hành khác của ngữ...; đó là ngữ nghiệp vô biểu.” Vô 
học chánh nghiệp và chánh mạng đại để cũng được định nghĩa 
như vậy.255 


Đoạn văn này mô tả quá trình tu chứng từ Dự lưu cho đến đắc 
quả A-la-hán, bấy giờ thành tựu chánh ngữ, chánh nghiệp và 
chánh mạng của bậc vô lậu. Luận nói “Thánh đệ tử tư duy khổ”, 
khởi đầu bằng tu tập quán bốn Thánh đế. Luận nói “do lực giản 
trạch tương ưng với tác ý vô lậu”; năng lực giản trạch là trí tuệ 
với khả năng quán sát và phân tích để nhận thức thực tính của 
tồn tại. Nơi vị đã đắc quả A-la-hán, trí năng này hoạt động liên 
hệ với tác ý của bậc vô học. Tác ý (manaskara) là hướng tâm đến 
đối tượng để nhận thức hay để tác động. Như khi vị A-la-hán bị 
kích động bởi một kẻ muốn gây hấn, tâm của Ngài liền hướng 
đến đối tượng ấy nhưng không hề bị khuấy động bởi sân hay sỉ, 
đó là do tác ý vô lậu của bậc vô học. Chính tác ý này tạo thành lực 
phòng hộ tự nhiên, cho nên ý tưởng phản ứng nơi vị A-la-hán dù 
cực nhẹ như nói lời khinh bạc hay tỏ thái độ bất mãn cũng không 
hề xảy ra. Lực phòng hộ này được xem là tác động tự nhiên, như 
là tập quán thành thục, không đợi có sự can thiệp phán đoán của 
ý thức. Hữu bộ gọi khả năng phòng hộ tự nhiên này là “vô lậu 
luật nghỉ” (anasrava-samvara). 


Trong đoạn nói về luật nghi vô lậu này cần phân biệt hai ngữ 
cảnh. Thông thường chúng ta hiểu tám chi Thánh đạo là tiêu 
chuẩn sống theo đạo chân chánh hằng ngày. Như chánh ngữ, nói 
năng luôn luôn chân chánh, phù hợp đạo lý; chánh mạng, mưu 
sinh kiếm sống bằng phương tiện chân chính. Trong ngữ cảnh 
này, chỉ nên nói là “đạo tám chỉ”, chứ không nói Thánh đạo tám 
chỉ. Trong ngữ cảnh thứ hai, Thánh đạo cần được hiểu đó là con 
đường dẫn đến Thánh quả, đạo lộ của các Thánh đạo. Trong ngữ 
cảnh này, chỉ khi nào vị Thánh đệ tử nhập định, trong trình độ 


255 T26n1536, tr.452c20-27. Mười pháp vô học nơi A-la-hán: từ vô học chánh kiến, 
cho đến vô học chánh giải thoát và vô học chánh giải thoát tri kiến. 


184 | TUỆ SỶ 


nào đó, và quán sát Thánh đế. Khi Thánh đế được chứng nghiệm, 
ngay lúc ấy Thánh đạo mới hiện tiền. Trong khi nhập quán 
Thánh đạo như vậy, không có nói năng, cũng không đi khất thực, 
làm sao có chánh ngữ hay chánh mạng? Câu-xá giả thiết giải 
thích của Hữu bộ: Trong lúc nhập quán, Thánh đạo vô lậu phát 
sinh, bấy giờ nơi vị ấy phát sinh năng lực phòng hộ. Sau khi xuất 
quán, trong sinh hoạt bình thường, do năng lực đạt được Thánh 
đạo ấy tự động phòng hộ thân và ngữ. Đó là căn cứ theo hiệu quả 
mà gọi tên cho nguyên nhân. Tức là, trong khi nhập quán Thánh 
đạo, không nói, không làm gì, nhưng khi xuất quán thân và ngữ 
sẽ được phòng hộ. Năng lực Thánh đạo là nhân; thân và ngữ 
được phòng hộ là quả. 


Điều này có ý nghĩa như thế nào? Thực sự, nếu muốn rõ chỉ tiết, 
cần phải biết đến quá trình tu tập từ khi khởi sự cho đến khi đạt 
quả cao nhất. Những vấn đề liên hệ như vậy sẽ được nói rõ trong 
hai phẩm tiếp theo là “Phân biệt Tùy miên” và “Phân biệt Hiền 
Thánh”. Nhân đây, tóm tắt chỉ có thể nói như vậy: do nhận thức 
được bản chất tồn tại nên các Thánh giả tùy theo trình độ tu 
chứng đã tạm thời hay vĩnh viễn đoạn trừ một số hay toàn bộ 
các phiền não khởi lên do mê mờ bản chất tồn tại liên hệ. Các 
phiền não này có hai năng lực. Thứ nhất, lực khởi động ý thức 
phá giới hay gây nghiệp bất thiện, và thứ hai là lực tiến hành phá 
giới hay gây nghiệp bất thiện. Tùy theo trình độ nhận thức về 
thực tại mà các lực này bị ngăn chận. 


Như vậy, từ ý nghĩa phòng hộ tự nhiên không cần đến sự can 
thiệp của ý, Hữu bộ tiến đến lý luận, phòng hộ không do ý, vậy 
bản thể của lực phòng hộ ấy phải là sắc. Cho nên, các luận thư về 
sau khẳng định lực phòng hộ chính là sắc vô biểu. 


2. Biệt giải thoát luật nghi 


Khi nói về quá trình tu đạo của Tỳ-kheo, đức Phật thường nói 
như vầy, tản mạn trong nhiều kinh: “Như Lai xuất hiện trên thế 
gian... thiện gia nam tử ấy nghe Pháp... Một thời gian sau, người 
ấy từ bỏ tài sản lớn, tài sản nhỏ, từ giã thân thích quyến thuộc... 
xuất gia, lìa bỏ gia đình sống không gia đình. Người ấy như vậy 


LUẬT NGHI VÀ NGHIỆP ĐẠO | 185 


xuất gia, thành Sa-môn, sống được phòng hộ bằng sự phòng hộ 
của biệt giải thoát, chánh niệm tỉnh giác, thấy sợ trong những tội 
nhỏ nhặt, thọ trì học xứ và học tập trong các học xứ, thành tựu 
thân, ngữ nghiệp thiện, mạng thanh tịnh, có đầy đủ giới, thủ hộ 
căn môn, thành tựu chánh niệm chánh tri, tri túc.” 


Kinh nói “phòng hộ bằng sự phòng hộ của biệt giải thoát” (Päli: 
patimokkha-samvarasamvuto), tức ở đầy được gọi là “biệt giải 
thoát luật nghỉ” (Skt: pratimoksa-samvara). Sự phòng hộ này 
gồm rất nhiều điều khoản được liệt kê trong Kinh, mà các vị 
phiên dịch Päli thường phân làm tiểu giới (cũ]asilam), trung giới 
(majjhimasilam) và đại giới (mahasilam). Trong đó, tiểu giới bao 
gồm sự tránh xa mười nghiệp đạo bất thiện, cùng với sự từ bỏ 
các thú vui thế tục và không có tư hữu. Trung giới bao gồm 
những phương tiện sinh sống không phù hợp với người xuất gia, 
gọi là các tà mạng, như hành nghề bói toán, xem thiên văn địa lý 
các thứ. Phần đại giới bao gồm những phiếm luận gọi là “súc sinh 
luận”. 


Nhận xét chung, “biệt giải thoát” được Kinh nói như vậy chỉ bao 
gồm những điều khoản cấm chế đối với người xuất gia. Những 
điều khoản này được phát triển theo thời gian song song với sự 
bành trướng của chế độ Tăng-già để cuối cùng hình thành luật 
điển của Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni, được gọi là Kinh Biệt giải thoát 
(Pratimoksa-sutra), mà chúng Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni mỗi nửa 
tháng phải tập học và tụng đọc gọi là “thuyết giới” (Prätimoksa- 
uddeéa). Xem thế, trong nguyên thủy, pratimoksa hay biệt giải 
thoát là danh từ đặc biệt để chỉ luật của Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni, 
nhưng Hữu bộ đã diễn rộng thành nguyên lý đạo đức cơ bản của 
tất cả chúng đệ tử Phật, tại gia và xuất gia. Câu-xá, cũng như TÌ- 
bà-sa không có định nghĩa trực tiếp về “biệt giải thoát”, mà chỉ 
gián tiếp nói: “Ngoại đạo cũng có giới nhưng không gọi là biệt 
giải thoát vì nó không dẫn đến cứu cánh giải thoát điều ác. Do 
bởi y cứ trên hữu (bhava) mà thiết lập.”?°5 Y cứ trên hữu, nghĩa 


256 Trong từ Skt. prätimoksg, tiền tố prati- trong đây có hai nghĩa: cá biệt và hướng 
đến. Định nghĩa gián tiếp này chỉ rõ nghĩa thứ hai: hướng đến giải thoát. Các sớ giải 


186 | TUỆ SỸ 


là mong rằng do sự trì giới này mà đời sau ta sẽ như vầy như kia, 
sinh thiên chẳng hạn. 


Có tám nhóm luật nghi biệt giải thoát: luật nghi Tỳ-kheo, luật 
nghi Tỳ-kheo-ni, luật nghi Thức-xoa-ma-na, luật nghĩ Sa-di, luật 
nghỉ Sa-di-ni, luật nghỉ Ưu-bà-tắc, luật nghi Ưu-bà-di, luật nghi 
cận trụ. Tám nhóm này phân biệt theo tính phái. Như Ưu-bà-tắc 
(cận sự nam) và Ưu-bà-di (cận sự nữ) đều có chung năm giới 
như nhau. Nhưng tính phái sai biệt cho nên hình thức trì hay 
phạm cũng sai biệt. Như giới tà dâm chẳng hạn, hình thức vi 
phạm của nam và nữ không giống nhau. Các nhóm khác cũng 
vậy. 


Tổng chỉ, về tự thể, chỉ có bốn loại luật nghi biệt giải thoát: a. 
luật nghi Cận sự, gồm năm điều gọi là năm học xứ; b. luật nghi 
Cận trụ, gồm tám điều; c. Sa-di và Sa-di-ni, mười điều; d. Tỳ kheo 
và Tỳ-kheo-ni, gọi chung là giới Cụ túc được phân thành bảy tụ 
tức bảy chương trong Luật điển, và năm thiên tức năm mức 
phạm tội. Thức-xoa-ma-na (chánh học) là Sa-di-ni đang học tập 
để chuẩn bị trở thành Tỳ-kheo-ni, tự thể của giới là Sa-di-ni. 

3. Thọ giới và đắc giới 

Luật nghỉ biệt giải thoát là khả năng phòng hộ, ngăn cản bảy 
nghiệp đạo, chia làm hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất, chỉ phòng 
hộ bốn nghiệp đạo: thân không sát sinh, trộm cướp, tà dâm và 
miệng không vọng ngữ. Nhóm thứ hai phòng hộ bảy nghiệp đạo: 
bốn nghiệp đạo kể trên, thêm ba điều thuộc về ngữ nghiệp. 
Trong đó, áp dụng cho hàng xuất gia, không tà dâm được thay 
bằng không dâm dục. Ba nghiệp đạo thuộc ý không được phòng 
hộ bằng biệt giải thoát, mà bằng chánh niệm và chánh tri. 


Bảy nghiệp đạo thiện và bất thiện chỉ diễn ra trong Dục giới, 
thế giới của các chúng sinh không có tâm định. Do vậy, luật nghi 
biệt giải thoát cũng chỉ có tác dụng trong Dục giới. 


Thêm nữa, trong Dục giới, chỉ có ba châu thiên hạ mới có đủ 


Trung Hoa đều nói: giữ được điều nào (cá biệt) thì giải thoát riêng ác nghiệp đó. Có 
thể không chính xác. 


LUẬT NGHI VÀ NGHIỆP ĐẠO | 187 


bảy nghiệp đạo. Châu thứ tư ở phía bắc, trong bảy chỉ này, chỉ có 
một chỉ duy nhất là tạp uế ngữ, vì được nói rằng chúng sinh trong 
đây cũng có ca hát, hay trò chuyện viển vông. Các nghiệp đạo 
khác không có tác dụng, vì nhân dân trong châu này không có 
khái niệm về tư hữu. Điều này như được nói trong các Kinh?57. 
Do không có khái niệm về tư hữu nên không có cạnh tranh để 
tích lũy. Do không có cạnh tranh tích lũy nên không có sát sanh 
và trộm cướp. Cũng do không có ý niệm tư hữu, nên cũng không 
có khái niệm sở hữu gia đình, vợ chồng và con cái, nên không có 
tà dâm. Không có vọng ngữ các thứ cũng do bởi tính cách ấy. 


Về châu này, gọi là Bắc Câu-lô (Uttara-kuru), có thể đọc Câu xá 
phẩm “Phân biệt giới”. 

Ba nghiệp đạo tham, sân, sỉ, có đủ cả trong bốn châu. Trong Bắc 
châu có, nhưng không hiện hành. 


Nghiệp đạo mang tính chất xã hội như thế, cho nên, có thể được 
định nghĩa là bất cứ hành vi nào được thực hiện với ý định gây 
lợi hay hại cho chúng sinh khác, và hành vi ấy nhất định dẫn đến 
các đời sau để hình thành kết quả, hành vi ấy được gọi là nghiệp 
đạo. Trên đây, nói ba châu thiên hạ, tức chỉ giới hạn trong xã hội 
loài người. Suy diễn mà nói, chư Thiên không có cạnh tranh tích 
lũy cho nên không có nghiệp đạo. Tuy vậy, cứ theo thần thoại, 
như chuyện kể chư Thiên và A-tu-la chiến đấu với nhau để giành 
vương quốc thiên giới, cho nên cũng gây nghiệp sát. Nhưng đó 
là những chuyện thần thoại. Loài quỷ và thú (cầm thú), có đủ cả 
10 nghiệp đạo thiện và bất thiện. Trong địa ngục, có ba nghiệp 
đạo hiện hành. Vì khổ quá, chúng sinh trong đây gây gổ, ác khẩu 
với nhau. Cũng vì buồn khổ, chúng nói những lời tạp nhạp. Thân 
tâm bị bứt rứt, khốn khổ, nên chúng nổi sân với nhau. Tham và 
tà kiến có, nhưng không hiện hành. Không hiện hành tham, vì 
trong địa ngục chẳng có thứ gì đẹp khả ý để tham. Cũng không 
hiện hành tà kiến, vì không có quan điểm hay học thuyết gì. 
Những điều phân biệt này có tính truyền thuyết hơn là kinh 
nghiệm thực tế, nhưng nó cũng cho thấy ý nghĩa 10 nghiệp đạo 


257 Trường A-hàm, kinh số 4: “Tiểu duyên”; Päli, Dighanikãya 26: Agañña-suttam. 


188 | TUỆ SỸ 


thiện và bất thiện được hiểu như thế nào để có những phân biệt 
như vậy. 


Luật nghi, như được biết, là khả năng phòng hộ 7 nghiệp đạo 
bất thiện, nói chung chỉ có trong Dục giới. Nhưng trong đây cũng 
chỉ đề cập đến bảy chúng đệ tử Phật là có đủ tư chất để phát sinh 
vô biểu luật nghi. Trong bảy chúng, tại gia có hai là Cận sự nam 
(upasaka: u-bà-tắc) và Cận sự nữ (upasika: Ưu-bà-di); xuất gia 
có 5: Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na, Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-nl. 


Trong bốn loại luật nghỉ biệt giải thoát nêu trên, luật nghi Cận 
trụ, về mặt hình thức, nửa mang tính xuất gia, nửa mang tính tại 
gia. Mang tính xuất gia, vì trong đây điều khoản tà dâm thay bằng 
không dầm dục. Mang tính tại gia, vì còn được phép tích lũy tư 
hữu. Những điều khác, cần được giải thích trong hai phương 
diện: xã hội và tâm lý. Về phương diện xã hội, người xuất gia 
hoàn toàn thoát ly gia đình và xã hội. Trong luật nghi Cận trụ, 
không có sự thoát ly này. Như điều khoản nói trang sức chẳng 
hạn. Với người xuất gia, không được phép trang điểm, trau chuốt 
sắc đẹp vì dễ phát sinh tham luyến. Trong giới cận trụ, cũng có 
thể giải thích như vậy, nhưng đó là lý tưởng; trong thực tế, vì 
trang điểm hay nằm ngồi trên những chỗ cao sang làm phát sinh 
tâm kiêu mạn và quyền lực. Người đời trang sức hay phục sức 
ngoài mục đích làm đẹp, còn hàm thái độ kiêu mạn, khoe khoang 
thân phận và tài sản cũng như dung sắc. Vì sống trong gia đình, 
giữa những ràng buộc, tâm lý này diễn ra hằng ngày. Giới cận trụ 
có hiệu lực trong một ngày một đêm để người cư sỹ có điều kiện 
tạm thời thoát ly ràng buộc xã hội. Nếu không cảm thấy ràng 
buộc và cần thoát ly, sẽ không thể phát triển nhận thức sâu sắc 
về Thánh đạo. 

Về phương diện khác của giới cận trụ, đó là ý nghĩa tôn giáo. 
Từ cận trụ, upavasatha hay uposatha, không phải là từ riêng biệt 
của Phật giáo. Nó có từ nguồn gốc Veda. Các gia chủ Bà-la-môn 
trong Veda có nhiệm vụ định kỳ tế tự thần linh. Ngày tế tự, họ 
kiêng ăn chiều. Tục lệ kiêng ăn có từ cổ đại trong hầu hết các tôn 
giáo. Trong thời Phật, các đệ tử tại gia của Phật trước hết là 
người đã tin theo các đạo khác, phần lớn là Veda. Khi theo Phật, 


LUẬT NGHI VÀ NGHIỆP ĐẠO | 189 


tập quán tôn giáo này vẫn còn ảnh hưởng. Thay vì bấy giờ cử 
hành tế tự upavasatha (cận trụ) để thực hiện phận sự đối với 
thần linh, các đệ tử Phật được khuyến khích ngày ấy nên chú tâm 
trì giới để tăng trưởng đạo đức, thể hiện bổn phận đối với chính 
mình. Trong upavasatha của các Bà-la-môn, có điều cấm ky là 
kiêng ăn chiều. Trong luật nghi Cận trụ, không ăn chiều được 
xem là giới thể, điều khoản chủ yếu. 


Luật nghi biệt giải thoát như nói trên gọi là các loại giới thệ thọ, 
được tác thành bởi ba yếu tố: xã hội, tâm lý và sinh lý. Do yếu tố 
xã hội nên chỉ có hiệu lực trong những cộng đồng xã hội đặc biệt 
với trình độ phát triển nhất định. Do yếu tố tâm lý, nó tùy thuộc 
nhận thức và ý chí quyết định. Yếu tố thứ ba không kém quan 
trọng, đó là quy luật phản ứng tự vệ của cơ thể. Tức do nhận thức 
rằng hành vi như vậy có thể dẫn đến hậu quả xấu của nghiệp báo, 
nhưng ý chí rất nhiều khi không đủ mạnh để chống lại những 
cám dỗ hay phản ứng khi bị xúc phạm, do đó cần luyện tập để 
cho thân và ngữ trở thành tập quán đạo đức, không làm những 
điều xấu dẫn đến hậu quả xấu của nghiệp báo. Hiệu lực của khả 
năng phòng hộ này tùy thuộc phần lớn vào điều kiện sinh lý cơ 
thể. Vì vậy, trong giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni, một số khiếm 
khuyết về cơ thể không được phép thọ, vì cho rằng nó không có 
tác dụng øì vì giới thể không phát sinh. Cũng vì lý do này mà nói 
súc sanh cũng có thể thọ giới nhưng chỉ phát sinh diệu hành chứ 
không thể phát sinh luật nghi. Như trong một số chuyện kể, Long 
vương cũng thường hiện lên thọ giới. Tuy thọ, có phát nguyện 
thọ giới, nhưng không thành tựu luật nghi, mà chỉ thành tựu diệu 
hành. Đó cũng chỉ là chuyện truyền kỳ, không cần thiết để nói 
đáng tin hay không đáng tin. Tuy vậy, nó cũng cho biết hiệu lực 
của luật nghi như thế nào. 


Thành tựu luật nghỉ biệt giải thoát là khi vô biểu phòng ngự các 
nghiệp đạo phát sinh trong thân người thọ giới và tồn tại ở đó 
cho đến khi mất hiệu lực hay bị hủy. Sự phát sinh của vô biểu 
phòng ngự này trong khi thọ giới gọi là đắc giới. Đắc giới hay 
thành tựu luật nghi biệt giải thoát chỉ phát sinh trong một số 
điều kiện nhất định khi thọ giới, ngoài ra, không hội đủ các điều 


190 | TUỆ SỸ 


kiện này, sự thọ giới chỉ được gọi là diệu hành. 

Vô biểu sắc của luật nghi biệt giải thoát vì chỉ tồn tại và có tác 
dụng trong Dục giới trong trạng thái tán tâm do đó thảy đều tùy 
thuộc biểu nghiệp của thân và ngữ. Lý do là trong trạng thái tán 
tâm, ý chí không đủ mạnh để kích khởi phát sinh vô biểu sắc. Vì 
vậy, đối với Hữu bộ, vấn đề thọ giới và đắc giới được đặc biệt lưu 
ý. 

Đắc giới, chỉ sự phát sinh vô biểu sắc trong lúc thọ giới làm tự 
thể cho luật nghi phòng hộ. Các loại giới thuộc luật nghỉ biệt giải 
thoát vì vậy được gọi là “giới thệ thọ” (samadana), do người 
muốn có giới tự mình phát biểu ý chí muốn thọ dưới sự xác nhận 
của một cá nhân hay một tập thể có đủ tư cách để xác nhận. Cá 
nhân nói đây là người đã có giới, trong trường hợp thệ thọ đối 
với năm giới tại gia (Cận sự), tám giới (Cận trụ), Sa-di, Sa-di-ni, 
và Thức-xoa-ma-na. Giới Tỳ kheo và Tỳ kheo ni phải được thệ 
thọ trước tập thể Tăng Tỳ kheo và Tỳ kheo ni theo túc số quy 
định. Những quy định này chỉ tiết được chỉ rõ trong Luật tạng. 

Điều kiện căn bản để có thể đắc giới đối với tất cả các loại giới 
này là trước tiên phải quy y Tam bảo. Ý nghĩa muốn nói rằng nếu 
không nhắm đến mục đích cứu cánh là giải thoát sinh tử thì 
không thể phát sinh khả năng phòng hộ, ví như người đi đường 
mà không xác định được đích đến thì dễ sinh mệt mỏi và có thể 
đi lạc đường hoặc thối lui. 


Mặt khác, điều tranh luận sôi nổi giữa Hữu bộ và Kinh bộ là 
trường hợp thọ năm giới để thành đệ tử tại gia. Với Hữu bộ, phải 
thệ thọ đủ; còn mức hoàn hảo trì giới thì tùy thuộc năng lực và 
thời gian. Với Kinh bộ, có thể chỉ phát nguyện nhận thọ một hoặc 
hai, cho đến đủ cả năm. Mỗi bên đều dẫn Kinh, nhưng phân tích 
cú pháp lời Phật và giải thích theo ý riêng của mình. Tranh luận 
này có thể tế toái, nhưng nó cũng cho thấy quan điểm đạo đức 
có thay đổi theo tình hình phát triển của xã hội. 

Theo ý kiến các vị Hữu bộ, khi quy y để trở thành đệ tử Phật, 
người đó từ đó trở đi tất phải có phẩm chất đạo đức trong trình 
độ khả dĩ chấp nhận, không nhất thiết phải là con người hoàn 


LUẬT NGHI VÀ NGHIỆP ĐẠO | 191 


hảo. Có thể xem đây là xu hướng chủ nghĩa hình thức về vấn đề 
đạo đức. 


Theo ý kiến các vị Kinh bộ, chỉ cần phát nguyện quy y Tam bảo 
là đủ để trở thành đệ tử Phật. Phát nguyện thọ điều khoản giới 
luật nào là tùy khả năng. Phát nguyện thệ thọ nhưng năng lực trì 
giới kém, thường xuyên vi phạm, thế thì sự thệ thọ chỉ là hình 
thức suông. Đây có thể được xem là xu hướng duy ý chí. 


4. Căn bản nghiệp đạo 


Nghiệp, như đã hiểu, là hành vi nhắm đến mục đích với ý đồ 
thiện hay bất thiện do bị khuấy động bởi phiền não; khi mục đích 
đạt được, ngay trong sát-na ấy, nghiệp đạo căn bản thành hình; 
nó định hướng và cũng định hình cho kết quả trong tương lai. 
Nghiệp đạo cực thiện là hành vi thọ giới và vô biểu của giới phát 
sinh. Cho nên, quá trình thọ giới cũng chính là diễn tiến hành sự 
của nghiệp đạo. 


Một cách đại cương, khi ý thức bị tác động bởi các đối tượng 
ngoại giới hay nội giới, nó quan sát và tư duy rồi đi đến quyết 
định phải làm gì. Quyết định này gián tiếp hoặc trực tiếp điều 
khiển thân và ngữ hoạt động. Nói gián tiếp, chỉ cho lý giải vấn đề 
của Hữu bộ; trực tiếp, chỉ cho chủ trương của Kinh bộ. Hai bộ 
phái này đại diện cho hai xu hướng lý giải quá trình tạo nghiệp 
trong các bộ phái, kể cả Đại thừa. 


Nói chung, Hữu bộ cũng như Kinh bộ, và cũng như hết thảy các 
bộ phái khác, thảy đều tin tưởng ý thức hay tâm ý có khả năng 
vô biên, do đó nó có thể làm bất cứ điều gì nó muốn. Cho nên, với 
Kinh bộ, diễn tiến tạo nghiệp có vẻ đơn giản hơn. Khởi đầu, ý 
thức khởi ý định, nó quan sát và suy nghiệm, gọi là hoạt động 
của tư (cetana). Hoạt động này tiếp diễn tạo thành dòng chảy 
liên tục gọi là tương tục tư (cetana-santati). Do thường xuyên 
lặp lại nên ý chí quyết định càng lúc càng tăng cường; đây gọi là 
quá trình mà chuỗi tương tục được huân tập bởi tư. Được huân 
tập (paribhavita) đồng nghĩa với được tăng cường. Chuỗi tương 
tục này biến đổi một cách vi tế, cho đến thời điểm của cao độ 
huân tập, nó đủ năng lực điều khiển mọi cử động của thân và 


192 | TUỆ SỸ 


ngữ. 

Ý thức như vậy được ví dụ như ông vua, vì có năng lực tự tại. 
Hữu bộ cũng tin như vậy, nhưng khác hơn Kinh bộ, ở đây ông 
vua không trực tiếp làm gì cả, mà chỉ phát biểu ý muốn, và khi ấy 
các thuộc hạ làm những điều cần làm để ý muốn của vua được 
thỏa mãn. Nói cách khác, tuy có năng lực tự tại, nhưng ý thức 
không trực tiếp tạo nghiệp. Ý thức chỉ phát khởi ý định, và hành 
sự tạo nghiệp là sắc pháp vô biểu của thân và khẩu. Chúng ta chỉ 
có thể biết được lý giải của Hữu bộ trong chừng mực đó, vì không 
có minh văn nào nói rõ hơn. Có lẽ các vị luận sư này tuy hiểu ý 
muốn và hành sự của vua là như thế, dù vậy, cũng như các bộ 
phái khác, xem tác động của ý thức lên thân và khẩu là sự kiện 
đương nhiên, không cần lý giải. 

Vấn đề không đơn giản như vậy. Ý thức, giả thiết tồn tại một 
thực thể như vậy, là thực thể không hình chất, không chiếm một 
khoảng không gian nào, do đó nó cũng không di chuyển lần lượt 
từ điểm này sang điểm khác như các thực thể vật chất. Bản thân 
nó không có tính chất đối kháng, không cái gì có thể cản trở nó, 
và nó cũng không ngăn cản cái gì. Vậy làm sao nó có thể đẩy cánh 
tay di chuyển? Vấn đề hết sức nghiêm trọng đối với các triết gia 
tâm học và các nhà khoa học não. Khi sự hiểu biết về não càng rõ 
hơn, và nhất là khi phát sinh vấn đề trí tuệ nhân tạo do bởi khả 
năng suy nghĩ vượt bậc của máy điện toán, vấn đề tâm và vật, ý 
thức và não, càng trở nên tranh luận phân vân giữa các nhà 
nghiên cứu. 

Các vị Hữu bộ một cách vô tình cũng đã ý thức được vấn đề này 
do đó không để cho ý thức trực tiếp hành sự tạo nghiệp, mà phải 
qua trung gian các vô biểu sắc, cũng như ý muốn của ông vua 
được thực hiện qua các thần thuộc. Nhưng không tiến thêm để 
lý giải vì sao. Trong truyền thống tín ngưỡng thần quyền, năng 
lực tự tại của vua như vậy là do Thượng đế quy định; nó tự nhiên 
như vậy là như vậy. Ngay ở Trung Hoa, ý niệm thần quyền rất 
mờ nhạt từ buổi đầu lịch sử, nhưng trong đà phát triển xã hội, 
cũng dành cho hoàng đế quyền lực tự tại do trời ban. Thế thì, 
trong bối cảnh chung như vậy, không có động cơ nào để khiến 


LUẬT NGHI VÀ NGHIỆP ĐẠO | 193 


các vị Hữu bộ đặt thêm vấn đề. Các vị Thượng tọa cho rằng ý căn 
nằm ở trái tim thì chắc không hề bận tâm thắc mắc vấn đề này. 
Các vị Duy thức, được xem là phát triển hậu kỳ của Phật giáo Đại 
thừa, cũng không hề đặt vấn đề. Cho nên, chúng ta không có cơ 
sở bằng minh văn nào trong lịch sử tư tưởng Phật giáo để tìm 
hiểu cách lý giải vấn đề. 

Tuy nhiên, trong Kinh đức Phật cũng đã nói rằng “thức duyên 
danh sắc, danh sắc duyên thức”, cả hai không bao giờ tách rời, 
cho đến khi nhập Niết-bàn. Ý nghĩa này muốn nói rằng, trong sát- 
na tối sơ khi thọ sinh, thức tức nghiệp quá khứ kết hợp với di 
truyền của cha mẹ để thành danh-sắc. Cho nên, danh và sắc trở 
thành một thực thể bất khả phân trong suốt chu kỳ của sự sống. 
Danh-sắc phát triển thành sáu xứ, gồm năm quan năng cảm giác 
và ý thức. Như vậy, tâm và sắc tuy được giả thiết như là hai thực 
thể riêng biệt, nhưng trong trường kỳ luân chuyển sinh tử, cả hai 
không hề phân ly. Vậy thì, hoạt động của căn không thể không có 
thức, và trong hoạt động của thức cũng không thể không có căn. 
Chỉ tùy thuộc điểm đứng để quan sát mới phân biệt đây là sắc 
căn và kia là tâm thức khác nhau. Điều này khả dĩ bổ sung lý giải 
của Hữu bộ về ý nghĩa thức không trực tiếp tạo nghiệp, mà gián 
tiếp qua hoạt động của thân và ngữ. 


Chúng ta trở lại vấn đề. Khi do bởi hoạt động của tư (cetana) 
đạt đến cao điểm quyết định, ngay lúc ấy một loại sắc pháp mới 
phát sinh nơi bộ phận của thân cần để hành sự, và bộ phận ấy 
bắt đầu cử động. Đây nói là sát-na biểu nghiệp của thân phát 
sinh. Đồng thời với nó có phát sinh vô biểu hay không, còn tùy 
mức độ cường lực tác động của tư. Như người trong khi lễ bái 
mà không có tâm thiết tha, lúc ấy chỉ có thân biểu mà không có 
vô biểu. Trong vấn đề thọ giới, tất cả thân biểu phát sinh đồng 
thời cũng phát sinh vô biểu. 

Giai đoạn bắt đầu khởi sự hành động, cho đến thời điểm mục 
đích được hoàn tất, gọi là gia hành của nghiệp đạo (karmapatha- 
prayoga). Không có nghiệp đạo nào mà không có gia hành. Vì 
không thể vừa khởi ý nghĩ là mục đích liền được đạt đến. Chuyện 
kể các Tiên nhân thời xưa bằng thần thông khi khởi tâm niệm 


194| TUỆ SỶ 


muốn đốt cháy khu rừng, tức thì khu rừng bốc cháy. Nhưng đó 
là truyền thuyết, thực tế có như vậy hay không, ở đây không bàn 
đến. 


Một người sau khi nghe Pháp, rồi hiểu và tin, bèn phát tâm quy 
y và thọ giới. Đây chỉ là giai đoạn huân tập tư. Khi đã quyết định, 
thân và ngữ bắt đầu khởi động. Đây là khởi điểm của gia hành 
nghiệp đạo. Sát-na đầu tiên cần được kích phát bởi lực của tâm, 
lực này gọi là nhân đẳng khởi (hetu-samutthana). Nếu có ý định 
tạo nghiệp bất thiện, thì tâm đẳng khởi này bị nhiễm bởi tham, 
hoặc sân, hoặc tà kiến. Phát tâm quy y và thọ giới, tâm này liên 
hệ với ba thiện căn là vô tham, vô sân, và vô si. Sau sát-na thứ 
nhất được kích khởi, biểu nghiệp cần được liên tục thúc đẩy bởi 
tâm, lực vận hành này gọi là sát-na đẳng khởi. Lực phát động, 
nhân đẳng khởi, là lực chuyển. Lực vận hành là lực tùy chuyển. 
Nói cụ thể hơn, sau khi đã quyết định, trong khi tiến hành các 
điều kiện cần thiết để thọ giới, ý thức quyết định thọ giới thường 
xuyên theo sát các cử động của thân biểu; nếu vì lý do gì đó, ý 
nghĩ này tạm thời ngưng, nghĩ sang chuyện khác, mặc dù cử động 
thân vẫn tiếp tục, nhưng bấy giờ cử động ấy không phải là thân 
biểu của gia hành nghiệp đạo của mục đích thọ giới. Tuy thế, vô 
biểu của nó vẫn tồn tại. Chỉ khi nào người ấy thay đổi ý định, thôi 
không thấy cần quy y thọ giới nữa, bấy giờ vô biểu gia hành này 
tự động hủy. 


Quan hệ biểu và vô biểu trong giai đoạn gia hành này cũng 
tương tự như các hoạt động nhận tin, thông tin, và lưu trữ thông 
tin trong quá trình học tập và ký ức. Hành vi nếu được lặp lại 
thường xuyên hơn, ký ức sẽ trở thành bền hơn. Đó là thế lực 
được tăng cường do bởi huân tập. Mỗi khi ý thức vươn đến đối 
tượng mà nó nhắm đến như là mục đích hành động, bấy giờ 
cường độ của dòng chảy tư được tăng, được huân tập để càng 
lúc càng mạnh hơn. Cũng vậy, biểu nghiệp của gia hành thọ giới 
nếu được thường xuyên lặp lại, vô biểu càng được tăng cường, 
giới thể khi thành tựu sẽ có lực phòng hộ mạnh hơn. 


Vô biểu sắc phát sinh thành căn bản nghiệp đạo khi mục đích 
nhắm đến được hoàn tất, đó là sát-na đắc giới thể. Nó trở thành 


LUẬT NGHI VÀ NGHIỆP ĐẠO | 195 


lực phòng hộ bảy chi nghiệp đạo bất thiện. Do bản chất của các 
đối tượng có khả năng bị tổn hại bởi hành vi bất thiện, tương 
ứng có bảy loại vô biểu sắc khác nhau, chúng được tạo thành từ 
các đại chủng riêng biệt. 


Vô biểu sắc là thể của nghiệp đạo, cũng là tự thể của luật nghị, 
hay giới thể, y trên thân này mà tồn tại. Khi thân này rã, vô biểu 
sắc này cũng hủy theo. Nếu vậy, nghiệp đạo tồn tại như thế nào 
để dẫn đến kết quả trong các đời sau? Đây là vấn đề “Nghiệp và 


21 


Nghiệp quả”. 
5. Trụ luật nghi 


Căn bản nghiệp đạo là danh từ để chỉ thể của nghiệp đạo phát 
sinh trong sát-na duy nhất khi mục đích được đạt đến. Sát-na 
tiếp theo sau đó, cho đến khi nào vô biểu bị hủy, gọi là hậu khởi 
của nghiệp đạo (prstha-karmapatha). Trong nghiệp đạo hậu 
khởi, vô biểu luôn luôn tồn tại, nhưng biểu nghiệp hoặc có, hoặc 
không. Hành vi của thân và ngữ sau khi đắc giới, bất kể thời gian 
nào, được thực hiện do bởi tác ý liên hệ đến giới, những hành vi 
ấy là biểu nghiệp của hậu khởi. 

Bởi vì vô biểu luật nghi vốn là sắc, y trên thân này mà tồn tại, 
khi thân rã thì vô biểu cũng tự động hủy, cho nên thọ giới và đắc 
giới trong đời này không ảnh hưởng đến đời sau. Nghĩa là, trong 
đời sau không có lực phòng hộ nếu không thọ giới. 


Người được cho là đắc giới thể, trong thân tồn tại vô biểu của 
luật nghi, người đó được gọi là “trụ luật nghi”. Có nghĩa là sống 
trong môi trường được phòng hộ. 

Vô biểu luật nghi, xét về thời gian, có hai loại: suốt đời, và một 
ngày một đêm. Tám giới cận trụ thuộc loại sau, chỉ có hiệu lực từ 
bình minh xuất hiện ngày hôm nay, cho đến thời điểm bình minh 
xuất hiện ngày hôm sau, giới thể tự xả, vô biểu của luật nghi tự 
động hủy. 

Ngoài ra, tất cả các loại giới khác đều có hiệu lực suốt đời kể từ 
khi đắc giới. Khi ấy vô biểu sắc của luật nghi bị hủy. Cũng còn 
một số nguyên nhân khác khiến vô biểu bị hủy, luật nghi xả. 


196 | TUỆ SỸ 


Nguyên nhân thứ nhất là do ý nguyện, khi người có giới không 
muốn giữ giới ấy nữa, và tuyên bố xả. Như Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo- 
ni tuyên bố xả học xứ và hoàn tục. Tuyên bố như thế nào để được 
xác nhận là hợp thức hay không hợp thức, chỉ tiết được nói rất 
kỹ trong Luật tạng. Nguyên nhân thứ hai, thân này là sở y của vô 
biểu luật nghỉ; cho nên khi thân rã thì vô biểu cũng tự động hủy. 
Thứ ba, do đoạn thiện căn, tức khi phát sinh tà kiến, không còn 
tin tưởng Tam bảo, không tin tưởng nghiệp báo luân hồi, bấy giờ 
luật nghi tự động xả, vô biểu tự hủy. 


Cuối cùng, do phát sinh hai căn cùng lúc. Hai căn tức vừa nam 
căn vừa nữ căn. Đây là điểm khá tế nhị. Đối với Tỳ kheo và Tỳ 
kheo ni, một người khi phát sinh hai căn, bấy giờ không thể xác 
định nam hay nữ, do đó không thể xếp vào Tăng nào để sống 
chung. Trường hợp này có ba ý nghĩa. Về bản chất, tự thể của 
giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo ni cũng là một, nhưng do sai biệt tính 
phái nên, về mặt tâm lý cũng như sinh lý, điều kiện để trì giới và 
phá giới không giống nhau. Người phát sinh hai căn cùng lúc, để 
phán quyết học xứ trong trường hợp phạm hay không phạm, 
không biết căn cứ vào luật nào, Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo ni. Ý nghĩa 
thứ hai là về phương diện xã hội, Tỳ-kheo và Tỳ-kheo ni là hai 
tập thể sống riêng biệt vì lý do tính phái. Người không phân biệt 
được tính phái không thể xếp vào tập thể nào. Sống chung không 
phân biệt những người đồng tính và không đồng tính sẽ xảy ra 
nhiều vấn đề phức tạp về mặt tâm lý cũng như xã hội. Ý nghĩa 
sau cùng, là ý nghĩa được chú trọng trong các Luật cũng như 
Luận. Ý nghĩa này liên hệ đến Thánh đạo. Người hai căn, theo lý 
luận, do điều kiện tâm sinh lý, được ví như ruộng muối, không 
thể gieo trồng được thứ gì, không thể phát triển hạt giống vô lậu 
để đạt đến Thánh quả. Với những ý nghĩa trên, người phát sinh 
hai căn bị từ chối sống chung với tập thể xuất gia, vì giới thể vô 
biểu đã tự động hủy. 


Ngoài trường hợp liên hệ đến tập thể xuất gia, trong các luận, 
cũng như trong các luật, không thấy nói riêng về điều kiện xả 
luật nghi hay không đắc luật nghi đối với các loại luật nghi biệt 
giải thoát khác. Nhưng theo suy diễn thì có thể nói tất cả đều bị 


LUẬT NGHI VÀ NGHIỆP ĐẠO | 197 


xả, và trở thành luật nghỉ xử trung; sự trì giới không phạm lúc 
bấy giờ được xem là diệu hành, những hành vi tốt đáng khen 
ngợi; chúng không có khả năng phòng hộ các nghiệp đạo bất 
thiện nên không gọi là luật nghi biệt giải thoát. 


Trường hợp phạm giới hay phá giới để dẫn đến kết luận xả hay 
không xả luật nghi, điều này cũng là đề tài tranh luận phân vân 
giữa các bộ phái. Tuy vậy, chủ yếu cũng chỉ là vấn đề liên hệ đến 
giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni. Các luật đều có phân tích rất kỹ về 
các trường hợp này để có phán quyết được xem là hợp Chánh 
pháp. Bởi vì, khi một người mà giới thể bị xem là đã mất, đã hủy 
hoàn toàn, người ấy phải bị trục xuất ra khỏi tập thể. Trong thực 
tế, tranh luận mất giới hay không mất giới đối với một Tỳ-kheo 
bị cáo là phạm giới hay phá giới nhiều khi dẫn đến tình trạng phá 
Tăng nghiêm trọng, tập thể Tỳ-kheo bị chia rẽ không sống chung 
với nhau. 

6. Giới tùy tâm chuyển 

Luật nghi biệt giải thoát phát sinh tùy thuộc thân biểu, không 
hoàn toàn tùy thuộc ý chí, mặc dù ý chí vẫn là động lực phát khởi. 
Còn hai loại luật nghỉ khác không tùy thuộc thân biểu, mà hoàn 
toàn tùy thuộc sức mạnh của ý chí và nhận thức; đó là luật nghi 
phát sinh do bởi tĩnh lự, và do bởi nhận thức được bản chất của 
tồn tại, chứng nghiệm Thánh đế. Cả hai được gọi là luật nghi tùy 
tâm chuyển. Tự thể luật nghi vẫn là vô biểu sắc. Loại sắc này phát 
sinh và tồn tại hoàn toàn tùy thuộc tâm nên gọi là sắc tùy tâm 
chuyển. 


Trường hợp nhập định, hay do chứng nghiệm Thánh đế, một 
số phiền não hay toàn bộ bị trấn áp, hoặc bị vĩnh viễn đoạn trừ. 
Ý thức không bị phiền não khuấy động, cho nên không có tác ý 
øây hại, thực hiện các hành vi bất thiện. Tính chất không làm này, 
Hữu bộ gọi là luật nghi, tự thể là sắc pháp. Nói cách khác, trong 
khi nhập định, do năng lực của định, một loại sắc đặc biệt phát 
sinh, có khả năng phòng ngự các hành vi bất thiện. Cũng vậy, khi 
chứng nghiệm Thánh đế, do năng lực của Thánh đạo một loại sắc 
đặc biệt gọi là vô lậu sắc phát sinh; nó cũng có khả năng phòng 


198 | TUỆ SỸ 


ngự các hành vi bất thiện. 


Kinh bộ thừa nhận có các loại sắc này, nhưng đó không phải là 
luật nghi. Do không bị phiền não tác động, cho nên không làm. 
Đơn giản là “không làm” chứ không phải do được phòng hộ bởi 
sắc vô biểu. Trong kinh Phật cũng có nói đến loại sắc vô lậu. Hành 
giả khi tu tập định, do định lực dẫn sinh loại sắc đặc biệt, nếu 
định thuộc vô lậu thì sắc đó là vô lậu. 


Trong sắc giới không có các hành vi bất thiện, do đó không có 
đối tượng để phòng ngự. Đối tượng để phòng ngự chính là các 
nghiệp bất thiện trong Dục giới. Các nghiệp này được thực hiện 
bởi thân và ngữ, thuộc sắc pháp, nên lực phòng ngự cũng phải 
sắc pháp. Trường hợp này cũng tương tự như luật nghỉ biệt giải 
thoát. Mặc dù mọi cử động thiện hay bất thiện của thân và ngữ 
đều được điều động bởi tâm ý, nhưng dứt khoát, đối với Hữu bộ, 
ý thức không trực tiếp hành sự mà phải thông qua sắc. Cho nên, 
tĩnh lự luật nghi và vô lậu luật nghi đều có tự thể là sắc. 


Kinh bộ bác bỏ với lý luận rằng, do định lực và nhận thức mà 
không hành các nghiệp bất thiện chứ không phải do lực phòng 
hộ bởi sắc pháp mà không hành các nghiệp bất thiện. 

Như đã thấy trong đoạn trên, Päli cũng lập năm loại luật nghị, 
nhưng không kể đến tĩnh lự luật nghi và vô lậu luật nghi. 

Nói tóm, vô biểu sắc là khám phá đặc sắc của Hữu bộ. 

II BẤT LUẬT NGHI VÀ XỬ TRUNG LUẬT NGHI 

1. Bất thiện nghiệp đạo 

Nghiệp đạo cực thiện là các luật nghi như đã nói. Trái với thiện 
là bất thiện. Trong nghiệp đạo thiện, hiệu lực thiện của các luật 
nghi có thời hạn suốt đời, trừ trường hợp luật nghi cận trụ. 
Nghiệp đạo bất thiện nếu trở thành tập quán suốt đời bấy giờ 
được gọi là “bất luật nghỉ” (asamvara). Chỉ tiết về bất luật nghi 
sẽ được nói trong đoạn sau; ở đây nói tổng quát về mười nghiệp 
đạo bất thiện. 


Trong các Kinh, mỗi khi nói về các điều xấu ác nên tránh không 


LUẬT NGHI VÀ NGHIỆP ĐẠO | 199 


làm, đức Phật thường nêu ba ác hành và mười nghiệp đạo bất 
thiện. Ba ác hành bao gồm tất cả mọi hành vi xấu đáng chê trách, 
và dẫn đến hậu quả tai hại, là những điều xấu được làm bởi thân, 
ngữ và ý. Trong tất cả điều ác gồm trong ba ác hành này, có mười 
điều nghiêm trọng gọi là mười nghiệp đạo bất thiện. 


Về căn bản, nghiệp đạo được định nghĩa như sau: “Tư (cetana) 
chính là nghiệp. Con đường (patha) mà tư hoạt động để đạt đến 
mục đích cuối cùng của nó, gọi là nghiệp đạo (karmapatha)."2°8 


Theo định nghĩa này, mười nghiệp đạo được phân tích thành 
hai phần. Phần đầu bảy chi vừa là nghiệp vì chỉ cho hành động; 
và cũng là đạo, vì là phương tiện để tư đạt đến mục đích. Gọi 
chung là nghiệp đạo. Ba chi cuối là nghiệp chứ không phải đạo, 
vì tham, sân và tà kiến, hoặc vô tham, vô sân, vô sỉ, có bản chất là 
thúc đẩy hành động; chúng là nguyên nhân khởi động các hành 
động. Không phải là đạo, ví dụ như nói “vương đạo” vì là đường 
của vua, nhưng đường không phải là vua.252 


Ngoài mười chi này ra, các hành vi hoặc thiện hoặc bất thiện 
cũng được gọi là nghiệp nhưng không phải là nghiệp đạo, như lễ 
bái hay đánh đập, hành hạ súc sanh vậy. Đây là những diệu hành 
(sucarita) hay ác hành (duécarita), được kể trong xử trung luật 
nghỉ. 


Theo nghĩa khác, cả mười chi cũng đều gọi chung là nghiệp đạo, 
vì chúng là nguyên nhân, tức là con đường, dẫn đến sự suy tổn 
nội thân và ngoại vật, nếu là bất thiện; hoặc tăng trưởng, nếu là 
thiện. Suy tổn nội thân, như sát sanh sẽ dẫn đến hậu quả là thọ 
mạng ngắn. Ngoại vật suy tổn, như trộm cướp sẽ dẫn đến kết quả 
là tài sản hao hụt, túng thiếu.260 

Các nghiệp đạo thiện hoặc bất thiện được thực hiện hoặc do cá 
nhân hoặc do tập thể. Thực hiện do ý định cá nhân, nghiệp ấy 
dẫn đến hậu quả cho chính cá nhân ấy. Nếu nghiệp được thực 


258 Tì-bà-sa quyển 113, tr. 587c18. 
259 ibid. 589a24. 
260 jbid. 588a11. 


200 | TUỆ SỶ 


hiện bởi nhiều người, tùy theo vai trò của những người ấy và 
cũng do tâm ý khi thực hiện mà kết quả sẽ nhận lãnh tùy mức độ 
tương xứng. 


Nói một cách tổng quát, về cơ bản, tất cả các nghiệp đạo phát 
xuất từ ý chí cá nhân; các nghiệp đạo đều mang tính xã hội và 
thời đại. Nói mang tính xã hội, vì động cơ gây nghiệp ít nhiều đều 
do tác động bởi các điều kiện gia đình và xã hội. Trong những 
trường hợp này, như ta thường nói, cá nhân và tập thể hay cả 
cộng đồng xã hội đều có liên đới trách nhiệm khi nghiệp được 
thực hiện, và cũng nhận lãnh kết quả tùy theo mức độ tâm ý và 
hành động tương xứng. 


Mặt khác, trong một số Kinh có nói đến những chu kỳ thành và 
hoại của thế giới, trong đó có những thời kỳ mà đại bộ phận xã 
hội hành đủ mười thiện hay bất thiện. Khi xã hội hành đủ mười 
thiện, là lúc xã hội đang trên đà hưng thịnh, mọi người sống 
trong hòa bình và an lạc. Trái lại, đại bộ phận xã hội hành đủ 
mười bất thiện, xã hội lâm vào tình trạng suy thoái, bởi các tai 
họa do tật dịch, đói kém và chiến tranh. Trong những thời kỳ, chỉ 
một hay hai hoặc nhiều điều thiện hay bất thiện được phát triển, 
tình hình sinh hoạt xã hội xấu hay tốt cũng phát triển tương 
xứng.?61 


Các nghiệp đạo được thực hiện đều diễn theo trình tự, như 
trong trường hợp luật nghi, khởi từ gia hành, kết thúc bằng căn 
bản, và tàn dư bằng hậu khởi. Trong bảy nghiệp đạo, khi thực 
hiện, khởi từ gia hành, mỗi nghiệp đạo đều phát sinh biểu nghiệp 
và vô biểu nghiệp tương xứng. Như vậy, có bảy chỉ bất thiện, tất 
có bảy nhóm đại chúng riêng biệt làm sở y cho biểu và vô biểu. 

Bảy chi nghiệp đạo, từ gia hành cho đến căn bản, hoặc có đủ cả 
biểu và vô biểu như tự tay mình sát hại hay trộm cướp, hay dục 
tà hành. Có trường hợp, trong căn bản nghiệp đạo, chỉ tồn tại có 
vô biểu mà không có biểu, như ra lệnh người khác giết. Cũng có 


261 Trường A-hàm, quyển 6, kinh số 6 “Chuyển luân thánh vương tu hành”, T01n0001, 
tr.039a22 tt. Päli, D. 26 Œakkavatti-sihanada-suttam. 


LUẬT NGHI VÀ NGHIỆP ĐẠO | 201 


trường hợp, khi gia hành, thân biểu tiến hành với tâm không 
hăng hái, ý lực không đủ mạnh để tác động khiến phát sinh vô 
biểu, bấy giờ chỉ có hoạt động với biểu nghiệp mà không có vô 
biểu. Vì có ra lệnh nên trong gia hành có biểu nghiệp là ngữ; 
nhưng khi đối tượng bị giết đã chết, khi ấy căn bản nghiệp đạo 
thành hình không do tự tay người ra lệnh, do đó sát nghiệp này 
đối với người ấy có vô biểu mà không thân biểu. Về hậu khởi, tất 
cả các nghiệp đạo đều có vô biểu, nhưng biểu nghiệp thì hoặc có 
hoặc không. Như trong sát nghiệp, sau khi giết xong còn cắt xẻ 
các thứ cho nên biểu nghiệp vẫn tiếp diễn. Nếu giết xong, không 
làm bất cứ điều gì thêm nữa bằng thân hay ngữ, bấy giờ không 
có biểu nghiệp. 

Người gây nghiệp bao giờ cũng có một mục đích chính; để đạt 
được mục đích này nó cần nhiều hành động chuẩn bị khác. Nói 
rõ hơn, như nghiệp đạo trộm hay cướp chẳng hạn. Mục đích là 
chiếm đoạt tài sản của người khác. Nếu mục đích này đạt được, 
khi tài vật được cầm trong tay, nghiệp đạo căn bản thành hình. 
Trong khi tiến hành, trong giai đoạn gia hành, nếu mục tiêu gặp 
nhiều chướng ngại, như có thế lực bảo vệ, nó cần nhiều thủ đoạn 
khác. Như sở hữu chủ cố giữ không buông, để chiếm đoạt, cần 
phải giết. Như vậy, nghiệp đạo căn bản là trộm cướp, nhưng gia 
hành là sát. Hoặc nói năng lường gạt, gây chia rẽ giữa các sở hữu 
chủ, v.v. Như vậy là gia hành bằng các ngữ biểu. Hoặc cần mê 
hoặc, nó cám dỗ sở hữu chủ bằng dục tà hành. Như vậy là gia 
hành bằng dục tà hành. Nói tóm, một căn bản nghiệp đạo có thể 
tiến hành bằng cả sáu nghiệp đạo kia. Căn bản tất phải có vô biểu. 
Gia hành hoặc có, hoặc không, như đã nói. 


Vô biểu nghiệp tồn tại trong thời hạn nào? Đối với các thiện vô 
biểu thuộc luật nghị, thời hạn tồn tại như đã nói. Đối với các hành 
vi bất thiện, nếu không phải là các ác hành, vô biểu tồn tại cho 
đến hết đời nếu không có điều kiện đối trị. Điều kiện đối trị là 
khi thọ giới, nếu luật nghi phát sinh, ngay lúc ấy vô biểu bất thiện 
bị hủy để thay thế vô biểu của luật nghi. Trừ phi thọ giới và vô 
biểu phát sinh, các trường hợp khác như về sau tỏ ý ăn năn, 
quyết ý từ bỏ, bấy giờ chỉ phát sinh diệu hành chứ không phát 


202 | TUỆ SỸ 


sinh vô biểu. Chúng ta cần nhắc lại, vô biểu là năng lực phòng hộ. 
Vô biểu không phát sinh, có nghĩa là người ấy có thể tránh không 
làm, nhưng đó là do ý chí quyết định chứ không do lực phòng hộ. 


Trường hợp vừa nói có thể diễn giải thêm như vầy. Khi thực 
hiện nghiệp bất thiện lần đầu, như sát hại chẳng hạn, vô biểu sát 
tồn tại, nó sẽ trở thành tập quán hành động, như một loại ký ức 
ẩn, khiến người ấy lần sau nếu có điều kiện sẽ dễ dàng hành động 
hơn lần đầu. Nếu do ý chí diệu hành, về sau tình hình gây nghiệp 
tái diễn nhưng nó không làm, điều này tùy thuộc phán đoán lúc 
bấy giờ, như cảm thấy không an toàn hay hậu quả xấu sẽ xảy ra, 
chứ không phải do khả năng phòng hộ tự nhiên mà không làm. 
Người có luật nghi, khi gặp điều kiện gây ác, lực phòng hộ khiến 
tự nhiên không làm, nhưng nếu do bởi phiền não cực mạnh 
khuấy động, vượt ngoài khả năng phòng hộ, người ấy phá giới 
hoặc phạm giới. Nếu sau đó không có tâm ý và hành vi sám hối 
để khôi phục tự thể của luật nghi, bấy giờ vô biểu sẽ hủy và người 
ấy mất luôn khả năng phòng hộ. Vì vậy, giới được ví như bờ đê. 
Khi đê nứt rạn, nếu không kịp thời tu bổ, dần dần nó sẽ vỡ. Khi 
đê vỡ, vấn đề khôi phục không đơn giản; có trường hợp là bất 
khả. 

Vô biểu của loại bất thiện vừa nói, nếu không có biểu nghiệp 
thường xuyên lặp lại, nó không tăng trưởng để thành tập quán. 
Do đây phân biệt hai loại vô biểu bất thiện nghiệp đạo. Loại thứ 
nhất như vừa kể. Loại khác, chỉ cần làm một lần là thành tập 
quán, mất khả năng phòng hộ, đây gọi là vô biểu bất luật nghi. 


Trong đây, nói tiếp về vô biểu bất thiện thuộc loại cực trọng, đó 
là tội ngũ nghịch.22 Nguyên danh tiếng Phạn của nghiệp này gọi 
là anantarya-karman, nghĩa chính là không có sự gián cách 
(anataram), không có cái gì chắn ngang để cản trở.263 Đây là 


262 Năm tội vô gián: giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hiệp Tăng và làm thân 
Phật chảy máu. 

263 Hán dịch là “tội nghịch”, chỉ tội chống lại vua. Trong luật cổ Trung quốc, ăn cắp đồ 
tông miếu, nơi thờ phụng tổ tiên của vua, và giết vua, bị ghép vào tội đại nghịch. 
Trong Phật giáo, đó chỉ là nghiệp bất thiện. 


LUẬT NGHI VÀ NGHIỆP ĐẠO | 203 


nhắm vào kết quả mà nói. Đại Tì-bà-sa định nghĩa: “Do hai duyên 
mà gọi là vô gián. Ngăn hiện, hậu và ngăn các thú khác.”?6* Hiện, 
hậu; chỉ thuận hiện thọ và thuận hậu thọ. Báo ứng của nó không 
xảy ra ngay trong đời này, và cũng không xảy ra đời tiếp theo đời 
sau. Tức nó dẫn kết quả tức khắc ngay trong đời sau, kế tiếp đời 
này. Các thú khác, chỉ các cõi không phải địa ngục. Nghiệp này 
trực tiếp dẫn xuống địa ngục, không thể chuyển đổi. Câu-xá 
khẳng định nó là nghiệp thành dị thục trực tiếp ngay sau sát-na 
vừa chết. 


Trong thời Phật, hai trường hợp phạm vô gián nghiệp nghiêm 
trọng. Thứ nhất là A-xà-thế, do bị Đề-bà-đạt-đa xúi dục, giết cha 
để cướp ngôi. Trường hợp thứ hai, chính Đề-bà-đạt-đa vừa phá 
hoại hòa hiệp Tăng, vừa đả thương Phật. 


A-xà-thế giết cha vì tham vọng quyền lực chứ không do tà kiến, 
cho nên chỉ gây nghiệp vô gián chứ thiện căn chưa bị đứt.255 Đề- 
bà-đạt-đa gây tội, vì tham vọng mà cũng do phát sinh tà kiến, cho 
nên vừa xúc tội vô gián, vừa đoạn thiện căn. 


Do thiện căn chưa bị đứt, A-xà-thế có thể sám hối và thọ tam 
quy ngũ giới, vô biểu luật nghi vẫn phát sanh. Tuy vô biểu luật 
nghỉ có thể phát sinh, nhưng trong đời này, và trước khi chịu báo 
ứng để dứt sạch nghiệp vô gián, ông không thể chứng Thánh quả, 
dù thấp nhất.256 


Thiện căn bị đứt do khởi tà kiến, bác bỏ không có nhân quả. Sau 
đó, khởi tâm hoặc tin rằng có, hoặc nghi ngờ có thể có nhân quả, 


264 quyển 119 T27n1545, tr.619a16. 

265 Thức thân túc luận, quyển 11, T26n1539, tr.586a27, thực hiện năm nghiệp vô gián, 
thảy đều đoạn thiện căn. Tì-bà-sa quyển 47, T27n1545, tr.242b09: các pháp thiện 
bị lực của tham, sân, si khiến dẹp xuống, sau đó khi tà kiến khởi lên, rễ thiện bị đứt. 

266 Trong kinh Sa-môn quả, A-xà-thế sau khi nghe Phật thuyết pháp, tỏ ý ăn năn xin 
sám hối, đức Phật xác nhận và do đó ông phát nguyện quy y và thọ trì năm giới. D. 2 
Samññaphalasuttam. Hán, Trường A-hàm, quyển 17, kinh số 27 “Sa-môn quả”, 
T01n0001, tr.107a20. Tài liệu Pali kể, sau khi chết, ông đọa địa ngục Lohakumbhiya, 
trải qua 60.000 năm, rồi tái sinh làm người, tu hành thành Bích-chi-phật hiệu VijTtavĩ 
và cuối cùng nhập Niết-bàn. Sử Kỳ-na giáo cũng chép A-xà-thế là đệ tử trung thành 
của giáo phái này. Malalasekera, Dictionary oƒ Pali Proper Names, mục từ Ajãtasattua; 
tr. 35. 


204 | TUỆ SỸ 


bấy giờ thiện căn được nối lại.257 Rễ của các pháp thiện rất khó 
đứt, chỉ với loại tà kiến mạnh mới đủ làm đứt. Cho nên, chỉ hạng 
người căn trí, khả năng suy luận nhạy bén mới có thể khởi tà 
kiến để làm đứt thiện căn. 

2. Bất luật nghi 


Đối nghịch với luật nghi là bất luật nghi (asamvara), mất khả 
năng phòng hộ. Nghịch hay mất ở đây hiểu theo nghĩa tích cực. 
Nghĩa là, mất khả năng phòng hộ vì trong thân phát sinh các vô 
biểu của bất luật nghỉ; các vô biểu này, mà tự thể là sắc, là một 
thứ năng lực tạo thành tập quán, khiến cho người gọi “trụ bất 
luật nghi” thường cảm thấy thích thú trong khi gây nghiệp; hoặc 
tự thấy việc làm ấy như là tự nhiên, không có ý thức phản tỉnh 
về thiện hay bất thiện. 

Bất luật nghi như vậy phát sinh do bởi quyết định chọn nghề 
nghiệp; nó có tính chất trọn đời. Vì chọn nghề nghiệp để sinh 
sống, liên hệ đến sự sống, cho nên khi vô biểu loại này phát sinh 
nó tồn tại cho đến hết đời. Chỉ bị hủy, khi người ấy quyết định 
không hành nghề ấy nữa. Nếu thọ giới, trong khi phát ngôn thọ, 
bấy giờ nếu hội đủ điều kiện vô biểu luật nghi phát sinh, tức thì 
vô biểu bất luật nghi bị hủy. Nhưng sau đó tự động hành sự trở 
lại, vô biểu bất luật nghỉ tái phát sinh, và vô biểu luật nghi bị hủy. 
Đây muốn nói đến trường hợp người trụ bất luật nghi, nhưng 
lãnh thọ giới cận trụ thời hạn một ngày một đêm. Vô biểu của 
luật nghi cận trụ phát sinh, vô biểu bất luật nghi bị hủy. Sau khi 
hết thời hạn một ngày một đêm, chừng nào người ấy chưa tiếp 
tục hành vi nghề nghiệp thường nhật trở lại, trong thời gian ấy 
vô biểu bất luật nghi không tái phát sinh. Người này bấy giờ ở 
trong trạng thái gọi là “trụ xử trung”. Chỉ khi nào thực sự bắt tay 
vào việc, bấy giờ vô biểu bất luật nghi mới tái sinh. 


Vô biểu bất luật nghi phát sinh lần đầu tiên trong đời, khi nào 


267 Thức thân túc luận, quyển 12, T26n1539, tr.587c07: Một người sau khi giết cha 
hay mẹ, không có tâm hối hận; và một người sau khi giết khởi tà kiến bác bỏ nhân 
quả, đối với cả hai, thiện căn bị tổn giảm dần cho đến khi đứt hẳn, trong đời này 
không thể nối lại. 


LUẬT NGHI VÀ NGHIỆP ĐẠO | 205 


người ấy, sau khi suy nghĩ chọn nghề, cuối cùng quyết định; thí 
dụ chọn nghề đồ tể chẳng hạn, và bắt đầu chuẩn bị phương tiện, 
cho đến khi con vật đầu tiên bị giết nhưng chưa chết, người ấy 
bỗng thay đổi ý nghĩ, quyết định không làm nghề này nữa, ý nghĩ 
và các hành vi trong khoảng thời gian này chỉ được gọi là ác hành 
bởi thân và ngữ; không thành bất luật nghi. Nếu con vật bị giết 
và chết, ngay sát-na con vật đầu tiên ấy chết, vô biểu bất luật nghi 
phát sinh; tồn tại và tác động người trụ bất luật nghi suốt đời, 
chừng nào có tác động bởi những điều kiện thích hợp mới bị xả. 
Các hành vi trước khi con vật bị giết chết thảy đều là gia hành 
của bất luật nghi. 


Nói chung, trong bảy nghiệp đạo, bất cứ nghiệp đạo nào được 
thực hiện với ý định như là hành nghề để mưu sinh, và tất nhiên 
là ý nguyện suốt đời, thảy đều trở thành bất luật nghi. Các nghề 
nghiệp được liệt vào loại bất luật nghi gồm có giết dê, giết gà, 
giết heo, bắt chim, bắt cá, săn thú, trộm cướp, đao phủ, cai ngục, 
xiềng xích voi, nấu thịt chó, đặt bẫy lưới, quan giám sát hình phạt 
của vua, và các quan tòa xử kiện, cũng là hạng bất luật nghỉ. 
Trong đó, những nghề nghiệp như cai ngục, quan tòa, thi hành 
hình phạt, chỉ thành bất luật nghi khi thực hiện với tâm ý vui 
thích. 


Về sau, trong sự phát triển của luật Đại thừa, cũng do tình hình 
phát triển các loại nghề nghiệp, thêm một số nghề được kể vào 
số bất luật nghi, như buôn bán vũ khí, nấu hay buôn bán rượu. 
Những nghề này được xem là bất luật nghi vì tạo phương tiện 
gây nghiệp cho người khác. Danh sách có thể còn dài nữa, khi xã 
hội phát triển càng thêm nhiều nghề nghiệp gây hậu quả xấu ảnh 
hưởng đến người khác. 


Tổng quát, có hai điều kiện để vô biểu bất luật nghi phát sinh. 
Nếu sinh trong gia đình không phải hành các nghề nghiệp bất 
luật nghi, sau đó quyết định hành nghề như thế. Cho đến khi kết 
quả đầu tiên đạt được, bấy giờ vô biểu phát sinh. Thứ hai, nếu 
sinh trong gia đình hành nghề bất luật nghi, không cần phải 
tuyên bố, mà ngay khi người ấy khởi sự hành nghề này và sát-na 
nào đạt kết quả, sát-na ấy vô biểu phát sinh. 


206 | TUỆ SỸ 


3. Vô biểu xử trung 


Vô biểu xử trung, ở khoảng giữa, nói đầy đủ là “phi luật nghi 
phi bất luật nghỉ”. 


Phi luật nghi: Những hành vi thiện như lễ Phật, bố thí, phóng 
sinh, được gọi là diệu hành bởi thân, ngữ hay ý vì sẽ dẫn đến kết 
quả tốt đẹp, đáng ưa thích. Chúng cũng phát sinh biểu và vô biểu, 
nhưng không phải là năng lực phòng hộ, không có khả năng ngăn 
ngừa các nghiệp đạo bất thiện, do đó không gọi là luật nghi. 


Phi bất luật nghỉ: Những hành vi bất thiện như đánh đập người 
khác, hành hạ thú vật, v.v., được gọi là những ác hành bởi thân, 
ngữ hay ý; chúng nhất định dẫn đến kết quả xấu, không như ý. 
Nhưng không phải như những hành vi liên hệ nghề nghiệp để 
trở thành tập quán gây nghiệp bất thiện, không làm mất khả 
năng phòng hộ nghiệp đạo bất thiện như các bất luật nghi. 


Như vậy, khi nói vô biểu xử trung, cần phân biệt xử trung thiện 
và xử trung bất thiện. 


Các hành vi có tính chất xử trung này, nếu là thiện nhưng được 
làm với tâm không thiết tha ân cần, như lễ Phật mà không chú 
tâm chí thành; những hành vi như vậy chỉ có biểu nghiệp, thân 
biểu hoặc ngữ biểu, nhưng không phát sinh vô biểu. Cũng vậy, 
trong các hành vi xử trung có tính bất thiện, nhưng được làm với 
tâm không hăng hái, phiền não không mãnh liệt, cũng chỉ có biểu 
nghiệp mà không phát sinh vô biểu. Nếu không phát sinh vô biểu, 
những hành vi này như diễn tập mà chơi, có thể trở thành tập 
quán, nhưng không mang đến kết quả tốt đẹp gì gọi là đáng yêu 
hay không đáng yêu. 


Kết quả nói đây thường được gọi là phước cho đời này và cho 
cả đời sau. Các cử chỉ như đi đứng, nằm ngồi, hay tương tự, gọi 
là oai nghi lộ, thuộc tính vô ký. Các hành vi liên hệ đến nghệ thuật 
như vẽ vời, ca hát, chẳng hạn, hay công kỹ nghệ, gọi là công xảo 
xứ, thảy đều có tính vô ký. Những cử chỉ và hoạt động này tuy có 
thể tạo thành tập quán, khiến cho hành vi thành thạo hơn, xảo 
diệu hơn, nhưng không phát sinh vô biểu để dẫn đến kết quả lạc 


LUẬT NGHI VÀ NGHIỆP ĐẠO | 207 


hay khổ trong đời này và đời sau. 


Biểu và vô biểu xử trung thiện và bất thiện sau khi phát sinh có 
thể tồn tại một thời gian, nếu chưa bị tác động bởi điều kiện xả. 


CHƯƠNG VI 


NGHIỆP VÀ NGHIỆP QUÁ 


SINH TỬ LƯU CHUYỂN 
1. Nghiệp - Duyên khởi chỉ 


Nghiệp, phổ thông được hiểu là quy luật nhân quả. Nhân quả 
cũng chỉ là mối quan hệ về tồn tại và tác dụng của các hiện tượng 
tâm và vật trong phạm vi thường nghiệm. Lý tính của tất cả mọi 
tồn tại được Phật chỉ điểm là lý tính duyên khởi.268 


Lý tính duyên khởi được nhận thức trên hai trình độ khác nhau. 
Trong trình độ thông tục của nhận thức thường nghiệm, quan hệ 
duyên khởi là quan hệ nhân quả. Chân lý của thực tại trong trình 
độ này được gọi là tục đế, nó có tính quy ước, lệ thuộc mô hình 
cấu trúc của các căn hay quan năng nhận thức. Nhận thức về sự 
vật và môi trường chung quanh chắc chắn loài người không 
giống loài vật. Trong loài người, bối cảnh thiên nhiên và xã hội 
tạo thành những truyền thống tư duy khác nhau, rồi những dị 
biệt này dẫn đến chiến tranh tôn giáo. 


Trên bình diện thứ hai, lý tính duyên khởi được nhận thức 
bằng tri thức siêu nghiệm. Từ siêu nghiệm tuy được dùng phổ 
biến trong ngôn ngữ Việt nhưng ý nghĩa của nó đa phần có gốc 
từ triết học phương Tây. Vậy ở đây cần phân biệt. Siêu việt, nói 
nôm na là siêu việt kinh nghiệm. Trong đây muốn nói nhận thức 


268 Ý nghĩa chỉ tiết về lý tính duyên khởi và 12 chi duyên khởi, xem phẩm 3: “Phân biệt 
thế gian”, Việt dịch, toàn bộ chương II. (Hương tích ấn hành 2013). 


NGHIỆP VÀ NGHIỆP QUÁ | 209 


không bị chi phối bởi khả năng quan sát theo luật quan hệ nhân 
quả, mà nhìn thẳng vào bản chất của tồn tại. Trong truyền thống 
tư duy Phật giáo, loại nhận thức này được gọi nhiều tên trong 
nhiều hoạt động khác nhau của trí tuệ. Hoặc gọi là tuệ quán 
(vipaéyana): trí tuệ quán chiếu, quan sát tồn tại trong từng sát- 
na sinh diệt để nhận thức được bản chất và tự thể của nó. Hoặc 
gọi trí tuệ vô phân biệt, nhận thức không qua quá trình cấu trúc 
thực tại quan sát thành hai phần đối lập là chủ thể và đối tượng, 
năng tri và sở tri, vân vân. Chân lý đạt được từ nhận thức này 
được gọi là thắng nghĩa đế. 


Nếu chưa đạt được trí tuệ của Thánh giả như vừa nói, lý tính 
duyên khởi chỉ có thể được hiểu qua tri thức thường nghiệm, vì 
không ai có thể nhảy qua khỏi cái bóng của mình, không thể thay 
con mắt thịt bằng con mắt tuệ, dù có lắp thêm hàng mấy lớp kính 
hiển vi. Tuy vậy, lý tính duyên khởi được Phật chỉ dạy như là 
phương pháp luyện tập tư duy để có thể tiếp cận chân lý, cho đến 
khi trực nhận chân lý của thực tại. 


Y theo lý tính duyên khởi để luyện tập và tăng tiến trình độ của 
trí tuệ để tự mình nhận thức được chân lý, tự mình biết rõ ta là 
ai, từ đâu đến, vô thủy là từ lúc nào, và vô chung là đến lúc nào. 
Và như vậy, khởi đầu bằng quan sát cụ thể, Phật áp dụng duyên 
khởi 12 chi để tự mình hiểu rõ, tự mình chứng thực nhân quả 
nghiệp báo là gì, sinh tử lưu chuyển là thế nào. 


Duyên khởi 12 chỉ là hệ thống hóa tất cả những thuyết giáo của 
Phật tản mạn trong nhiều Kinh để giải thích quan hệ giữa các đời 
sống, và cũng để từ đó có nhận thức chân chính rằng thế giới này 
do đức Thượng đế nào đã tạo ra. 


Đại cương, 12 chi được phân là ba phần chỉ ba giai đoạn của 
đời sống: tiền tế, kể từ vô thủy cho đến trước đời hiện tại, trung 
tế, đời sống hiện tại, hậu tế, sau đời này cho đến vô cùng. Tuy 
phân tích thành ba phần, nhưng thực tế để quan sát thì chỉ căn 
cứ trong đời hiện tại. 


Khi Phật nói duyên khởi với 5 chi, là nhắm đến các đối tượng 
nghe pháp có nhiều tham ái. Tham ái trong đời này dẫn đến khổ 


210 | TUỆ SỸ 


ngay chính trong đời này; và nó cũng là nguyên nhân gây rối loạn 
trật tự và mất an ninh của xã hội. 


Ái, ngôn ngữ Hán Việt thường hiểu là tham ái hay ái dục, tức 
yêu đương sắc dục hay tham luyến tài sản, danh vọng các thứ. 
Hiểu như vậy chỉ đúng một phần. Theo nguồn gốc, và theo định 
nghĩa trong Kinh, nên hiểu là khát ái. Định nghĩa thường gặp 
trong Kinh về khát ái như sau: “ái, khát vọng tồn tại đời sau câu 
hành với hỉ, vui thích nơi này nơi kia; đó là ba ái: dục ái, hữu ái, 
và phi hữu ái.” Nói rõ hơn, đó là khát vọng sinh tồn, mong rằng 
đời sau ta sẽ tồn tại nơi này hay nơi kia một cách thích thú. 


Khát vọng sinh tồn này không đơn thuần chỉ là yếu tố thuộc 
tâm thức. Trong mọi sinh vật, nó chính là bản năng sinh tồn. 
Trong các loại sinh vật chỉ có hai căn chẳng hạn, chỉ tồn tại với 
mạng căn và thân căn, không có ý căn nên ý thức không hoạt 
động; nhưng do khát ái này, tức bản năng sinh tồn, mà chúng tự 
động vươn đến những chất dinh dưỡng thích hợp để tồn tại. Bởi 
vì, xét theo bản chất, khát ái trước hết là yếu tố dị thục, di truyền 
của nghiệp đời trước kết hợp với di truyền của cha mẹ hiện tại. 


Ái là yếu tố phát triển từ danh-sắc. Trong duyên khởi 12 chị, 
thức là yếu tố để thành danh-sắc. Thức đây là nghiệp quá khứ, 
kết hợp với di truyền cha mẹ mà thành một hợp thể dị thục bất 
khả phân. Sự tan rã của hợp thể danh sắc đồng nghĩa với tan rã 
sự sống. Từ danh sắc phát triển lần lượt các cơ quan duy trì sự 
sống và hoạt động tri giác. Trước hết là mạng căn và thân căn. 
Nếu nghiệp di truyền chỉ ngang mức phát triển đó, vì di truyền 
vật chất hiện tại cũng chỉ thích hợp đến đó, sinh vật này tồn tại 
chỉ có hai căn. Nhưng chất liệu để kết hợp thức với vật chất di 
truyền, để phát triển thành danh sắc, chất liệu đó chính là ái. Các 
nhà Duy thức thí dụ, nghiệp được tích lũy như hạt giống. Hạt 
giống nếu không được tẩm ướt thì không thể phát triển để nảy 
mầm. Cũng vậy, hạt giống nghiệp nếu không được tẩm ướt bằng 
nước khát ái (ái nhuận chủng tử) sẽ không nảy mầm thành sự 
sống. 


Các sinh vật hạ đẳng như loài hai căn, với loại chủng tử nghiệp 


NGHIỆP VÀ NGHIỆP QUÁ | 211 


như vậy được tẩm ướt bởi ái cũng chỉ phát triển đến mức như 
vậy. Vì chúng không có ý thức hoạt động nên chúng ta không 
dùng từ khát ái để chỉ, mà chỉ nói là khát vọng sinh tồn. Nếu khi 
hợp thể danh-sắc của sinh vật này rã, những hạt giống nghiệp 
thích hợp nào đó sẽ được tẩm ướt bằng nước khát ái thích hợp 
để tái sinh vào một loài nào đó, có hay không có ý thức để gọi là 
tồn tại với khát ái hay chỉ đơn thuần là khát vọng sinh tồn. 


Trong các loài có ý thức, như loài người, danh-sắc được tưới 
tiêu bởi khát ái để phát triển thành đủ các quan năng tri giác, 
trước hết là năm căn hay xứ, và cuối cùng là ý căn. Năm căn đầu 
thuộc yếu tố vật chất, phát triển từ danh-sắc vốn là đị thục sinh. 
Bản chất là dị thục sinh, nhưng để tồn tại và phát triển, chúng 
cần thâu nạp các yếu tố vật chất ngoại giới, nên có thêm bản chất 
là sở trưởng dưỡng, yếu tố cần được tích lũy để tăng trưởng. 


Gọi là căn vì là cơ quan có năng lực tiếp thu đối tượng; cũng gọi 
là xứ vì là môi trường để đối tượng thích hợp xuất hiện. Khi cảnh 
hay đối tượng xuất hiện nơi căn, thức đồng thời cũng xuất hiện. 
Sự xuất hiện của tổ hợp ba này chỉ diễn ra trong một sát-na rồi 
biến mất, để trở thành quá khứ. Ấn tượng được lưu giữ của tổ 
hợp ba này gọi là thức quá khứ vô gián, tức là quá khứ của sát- 
na trực tiếp vừa biến mất. Thức quá khứ vô gián này trở thành ý 
căn. Nhận thức trong sát-na này ý thức chưa xuất hiện vì chưa 
có ý căn. Trong sát-na thứ hai tiếp theo, cảnh tiếp tục xuất hiện 
nơi căn và thức xuất hiện tạo thành tổ hợp ba. Ngay sát-na này, 
do đã có thức quá khứ vô gián làm ý căn, ý thức bấy giờ có sở y 
do đó xuất hiện, hợp tác với tổ hợp ba tiến hành hoạt động nhận 
thức. Trong quá trình nhận thức, nhiều sát-na liên tiếp diễn ra 
và các thông tin đều được ý thức thâu thập để cấu trúc thành 
một ảnh tượng và y trên ảnh tượng này mà tiến hành phán đoán. 


Động cơ thúc đẩy căn-cảnh-thức hoạt động hướng ra ngoại 
giới, trước hết do bản chất dị thục sinh, chúng bị thúc đẩy với 
khát ái; và thứ đến, cũng do bản chất sở trưởng dưỡng nên các 
căn cần được tích lũy để tồn tại và phát triển. Hoạt động của ý 
thức là tiếp nhận các nguồn thông tin rồi tổng hợp và phán đoán 
để quyết định lựa chọn. Quá trình của sự lựa chọn và quyết định 


212 | TUỆ SỸ 


này diễn tiến thành quá trình gây nghiệp. Như vậy, do duyên là 
ái mà có thủ. Hay nói theo cú pháp của duyên khởi: “ái duyên 
thủ”, được hiểu là “do duyên là ái mà có thủ”, hay “từ duyên là ái 
mà có thủ”. 


Thủ, upädăng, phổ thông được hiểu là “chấp thủ”, tức chấp chặt 
hay bám chặt lấy. Trong các Kinh, thủ phần lớn được hiểu theo 
nghĩa này. Nói là phần lớn, vì tùy theo ngữ cảnh, nó cũng được 
hiểu theo nhiều nghĩa khác. Thứ nhất, được nhắc đến rất nhiều 
chung với uẩn, gọi là thủ uẩn (upädänga-skandha). Thủ trong ngữ 
cảnh này được hiểu là phiền não. Vì chúng tồn tại do bởi phiền 
não; và chúng cũng là cơ chế cho phiền não tác động, như Câu- 
xá định nghĩa: “Ở đây, các thủ là các phiền não. Hoặc uẩn phát 
sinh từ thủ, nên nói là thủ uẩn; như nói: lửa rơm. Hoặc uẩn lệ 
thuộc thủ nên nói là thủ uẩn; như nói: vương thần. Hoặc các thủ 
phát sinh từ các uẩn nên nói là thủ uẩn; như nói: cây hoa.”269 


Trong ngữ cảnh thứ hai, bốn thủ: dục thủ cho đến giới cấm thủ. 
Ở đây từ này được hiểu là chấp chặt. Như nói “kiến thủ”, chấp 
chặt quan điểm của mình, tự cho là đúng. 


Tuy vậy, trong cả ba đều có hàm ngụ duy nhất: tất cả thủ đều là 
duyên dẫn sinh hữu. Trong ngữ cảnh này, thủ cần được hiểu là 
chiếm hữu. Đây là nghĩa gốc của từ này, xét từ nguyên với ngữ 
căn của nó. Chiếm hữu, có hai mức độ. Thứ nhất, trong trình độ 
vật chất, mọi sinh vật trong thế giới này, Dục giới, đều cần thâu 
nạp các yếu tố dinh dưỡng từ bên ngoài để tồn tại, đó là tính chất 
sở trưởng dưỡng của các căn. Các căn không được duy trì, sự 
sống sẽ không được tiếp tục. Thứ hai, trên bình diện tâm thức, 
hay nói chung là tỉnh thần hay tâm ý, mọi chiếm hữu đều nhắm 
duy trì và khuếch trương tự ngã. Trong trình độ sinh vật thấp, 
thân thể là tự ngã, tự ngã là thân thể; nó chiếm hữu để duy trì sự 
tồn tại của thân là như tồn tại của tự ngã. Trong trình độ tiến hóa 
ở loài người, tự ngã không chỉ đồng nhất với thân, mà còn bành 
trướng rộng vô hạn. Người cùng khổ, chỉ sở hữu một gia đình 
nhỏ bé và tài sản là mái tranh ọp ẹp; đó là tất cả tự ngã của nó. 


269 phẩm I, tụng k. i. 8. 


NGHIỆP VÀ NGHIỆP QUÁ | 213 


Người chiếm hữu càng lớn thế lực càng to, tự ngã càng lớn. 
Chiếm hữu một tỉnh, tự ngã lớn bằng một tỉnh. Chiếm hữu một 
nước, tự ngã to bằng nước ấy. Upanishad nói: “Ngươi yêu 
thương gia đình, yêu cái này, yêu cái kia, vì tất cả đó là tự ngã của 
ngươi. Nói rộng ra, ngươi yêu cả bầu trời kia, cả vũ trụ kia, vì đó 
chính là tự ngã của ngươi.” Tuyên bố này được tán dương là triết 
lý cao siêu. Thực sự, đó chỉ là cách gợi ý để bành trướng tự ngã. 
Ấy là cơ sở để ta nhận thức, tất cả thủ đều dẫn đến hữu. 

Trên bình diện xã hội, ái dẫn đến thủ, và thủ là quá trình chiếm 
hữu và tích lũy, từ đó gây tranh chấp xã hội, nguyên nhân của 
chiến tranh và hòa bình. Phật nói có chín hiện tượng xã hội có 
nguồn gốc từ ái: cửu ái bản.270 Do ái mà khởi tầm cầu, do tâm cầu 
mà có chiếm đoạt hay thủ đắc, do thủ đắc mà có quyết định, do 
quyết định mà khởi dục tham, do dục tham mà khởi tham đắm, 
do tham đắm mà có chấp chặt, do chấp chặt mà sinh keo kiệt, do 
keo kiệt mà có thủ hộ, do thủ hộ mà sử dụng dao gậy, đấu tranh, 
ly gián, vọng ngữ. 


Trên đây là nói duyên khởi theo năm chỉ. Trong những trường 
hợp khác, với đối tượng tham ái vị ngọt của thiền định, những 
người có thiên hướng tư duy, từ đó xây dựng các lý thuyết tôn 
giáo và triết học, đức Phật nói duyên khởi bảy chi, bắt đầu từ xúc, 
như trong Kinh Phạm vống. Sau khi nêu nội dung của 62 quan 
điểm, đức Phật kết luận: “Tất cả đều bị xúc bởi sáu xúc xứ; do 
xúc mà có cảm thọ. Do duyên là thọ mà có ái. Do duyên là ái mà 
có thủ. Do duyên là thủ mà có hữu. Do duyên là hữu mà có sinh. 
Do duyên là sinh mà có già và chết, ưu, bi, khổ, não phát sinh.”271 

Khi mô tả đời sống hiện tại, đức Phật nói duyên khởi 10 chi, bắt 
đầu từ thức. 


270 Trường A-hàm, quyển 9, T01n0001, tr.056b09. Xá-lợi-phất A-tì-đàm quyển 19, 
T28n1548, tr.655a04. (PTS) iii. 289: nava tanhaãmnlaka dhammg: tanham - 
pariyesana - lãbho - vinicchayo - chandarago - ajjhosanam - macchariyam - 
arakkho - 
dangdadangasatthadanakalahaviggahavivadatuvamtuvampesuññamusavada aneke 
papaka akusala dhamma sambhavanti. c£ Mahanidänasutta, Di. 59. 


271 Brahmajalasutta, D.1. 45. 


214| TUỆ SỸ 


Khi cần mô tả đầy đủ quá trình lưu chuyển sinh tử, từ vô thủy 
đến vô chung, duyên khởi được nói với 12 chi. Từ quan điểm 
nghiệp cảm mà nhìn, năm chỉ, hay 12 chi, thảy đều nhắm mô tả 
vận hành của nghiệp, từ nghiệp nhân cho đến nghiệp quả. Trong 
đó, tập trung vào ba chỉ trong đời hiện tại: ái, thủ và hữu. Do ái 
mà mọi sinh vật cần chiếm hữu và tích lũy, và bởi đó diễn ra 
chuỗi quá trình tạo nghiệp thiện hay bất thiện. Tích lũy để tác 
thành đời sống này, và đồng thời dự phóng tương lai, một hay 
nhiều đời sau. Nhưng do vì không thấu rõ lý tính duyên khởi, 
không có khả năng quan sát chuỗi vận hành nhân quả của nghiệp 
trong quá trình chiếm hữu và tích lũy, nên kết quả thường trái 
với mong cầu. Mong cầu hạnh phúc, nhưng kết quả chỉ toàn là 
đau khổ. 


Hữu chỉ, thứ 10 trong duyên khởi 12 chỉ, là kho tích lũy của 
nghiệp thiện và bất thiện đã được tạo. Nội dung của tích lũy là 
những yếu tố liên kết với nhau theo chủng loại tương hợp kết 
cấu thành định hướng của đời sống tương lai. Trong đời sống 
tương lai, rồi cũng bị thúc đẩy bởi ái, khát vọng sinh tồn, lại hoạt 
động chiếm hữu và tích lũy. Như thế, sinh tử tiếp nối xoay 
chuyển không cùng tận. 


2. Nghiệp tích lũy 


Vấn đề nghiệp tích lũy trong Phật giáo cực kỳ phức tạp. Lý do 
vì Phật nói, không có tác giả, không có thọ giả, nhưng có tác 
nghiệp và quả báo của nghiệp. Không có tác giả, vậy nghiệp sau 
khi gây được lưu trữ ở đâu để sau này cho kết quả? Và thêm nữa, 
không có thọ giả, vậy liên hệ như thế nào giữa người gây nghiệp 
đời này và người nhận quả báo đời sau? Vấn đề chỉ có thể được 
thông suốt trong luận giải về ngã và vô ngã; chủ đề của phẩm IX 
Câu-xá, “Phá ngã phẩm”. 

Luận về ngã tồn tại hay không tồn tại liên hệ hai vấn đề: luân 
hồi và ký ức. Trong Thành nghiệp luận, như được thấy trong 
phần phụ luận chương iii trên đây, vấn đề ký ức có được nhắc 
đến, nhưng chỉ lướt qua. Trong các luận thư quan trọng của Du- 
già hành cũng có đề cập vấn đề này nhưng cũng không khảo sát 


NGHIỆP VÀ NGHIỆP QUÁ |215 


chỉ tiết, mà phần lớn chỉ như trưng dẫn thí dụ. Mặc dù “thất niệm” 
(musita-smrta) được kể là một tâm sở, yếu tố tâm lý khiến quên 
lãng. 


Đại Tì-bà-sa nêu vẫn đề ký ức trong nạn vấn về vô ngã. Câu hỏi 
được đặt ra như sau: “Nếu bổ-đặc-già-la là bất khả đắc, và cũng 
không có tâm trước đi đến tâm sau, vậy do đâu mà có thể nhớ lại 
những điều đã qua?”272 


Trong đây, từ bổ-đặc-già-la (pudgala: nhân xưng, cá thể) được 
dùng thay thế từ ätman vốn có nội hàm siêu hình không thể dùng 
làm chủ từ trong một tiền đề luận lý vì không thể hình dung nó 
như là cái gì. Bổ-đặc-già-la là chủ thể tâm lý của các hoạt động 
nhận thức, chủ thể của ký ức, và cũng là chủ thể của tái sinh. Phật 
giáo không công nhận tồn tại tự ngã. Nó chỉ là khái niệm xuất 
phát từ ảo ảnh về chuỗi tương tục của tâm thức. Khi nói, “tôi nhớ 
điều này...” , hoặc “tôi đã từng thấy điều này...”; nói như vậy là 
hàm ngụ rằng “tôi” trong quá khứ và “tôi” trong hiện tại, cả đến 
“tôi” trong tương lai, là một. Hành vi nhớ là hoạt động của thức. 
Thức không phải là một thực thể bất biến; nó là một “hiện tượng” 
tâm lý sinh diệt liên tục trong từng sát-na, và cũng biến đổi liên 
tục. Cho nên, tâm trước và tâm sau không phải là một thực thể 
đồng nhất. Nếu vậy, tâm trước và tâm sau là hai thực thể riêng 
biệt, khác nhau như Devadatta (Thiên Thọ) và Yajñadatta (Tự 
Thọ), làm sao để nói cái này làm mà cái kia nhớ? 

Tì-bà-sa dẫn tám lý giải khác nhau về ký ức. Trong đó hai lý giải 
đáng kể là của Độc tử bộ (VãtsIiputriya) và Thuyết chuyển bộ 
(Sankrantika).273 Các bộ phái vẫn tuân thủ quan điểm vô ngã mà 
Phật đã chỉ, nhưng để giải thích ý nghĩa tồn tại, họ giả thiết rằng 
trong nhận thức thường nghiệm các uẩn tạo thành ảo tưởng về 
ngã, các uẩn này sinh diệt liên tục; nhưng bên dưới hiện tượng 
sinh diệt này tồn tại các uẩn mà ta không thể nói là gián đoạn 


272 quyển 11, T27n1545, tr.055a16. 

273 Độc tử bộ (VãtsIputrTya) chủ trương bổ-đặc-già-la (pudgalaväda). Thuyết chuyển 
bộ (Sankräntika) chủ trương căn bản uẩn (mũla-skandha) và tác dụng uẩn (kriyä- 
skandha). 


216 | TUỆ SỸ 


hay thường hằng. Cho đến khi vào Niết-bàn các uẩn này mới vĩnh 
viễn diệt. Do đó, trong trường kỳ sinh tử, vẫn tồn tại liên tục một 
khái niệm về tự ngã. Chính tự ngã giả thiết này là chủ thể của ký 
ức. 

Tì-bà-sa trả lời tổng quát: “Do năng lực tập quán đối với pháp 
mà đạt được đồng phần trí, cho nên có thể biết được sự việc đã 
từng xảy ra như vậy.” Nói “năng lực tập quán đối với pháp”, ý nói 
đối với một sự kiện, một biến cố, hay một hiện tượng mà thường 
xuyên lặp lại thành thói quen; thói quen này tạo thành một năng 
lực. “Đồng phần trí” (sabhaga-jñana), nhận thức về tính đồng 
loại giữa cái này và những cái khác; nó được giải thích là nhận 
thức trở thành tập quán xác định đối với các đối tượng đã được 
nhận thức, đối tượng tập quán này sẽ được truy xuất một cách 
tự do tùy ý. Những đặc điểm của nó trước kia và hiện tại giống 
nhau nên gọi đồng phần (sabhäga), tức đồng loại. Ý nghĩa của 
giải thích này được hiểu như sau. Khi đối tượng được nhận thức, 
sắc cảnh bởi mắt chẳng hạn; đối tượng này thuộc ngoại giới 
được truyền thông tin qua mắt. Sau đó, đối tượng này biến mất. 
Quá trình nhận thức được lặp lại nhiều lần, ấn tượng được ghi 
nhận càng lúc càng đậm cho đến lúc trở thành tập quán nhận 
thức. Khi nhớ lại, đối tượng này không từ ngoại giới chuyển vào 
như trước, mà nó được truy lục từ ký ức vốn được lưu trữ thành 
ấn tượng tập quán. Như vậy, ấn tượng được truy lục này không 
phải là đối tượng được tiếp nhận từ ngoại giới như trước kia, 
nhưng nó đồng loại với đối tượng ấy, có những đặc điểm đồng 
nhất với đối tượng ấy. Cái được ta thấy trước kia và cái được ta 
nhớ lại hiện tại, cả hai không đồng nhất tự thể, nhưng do tính 
chất đồng loại và tương tự nên gây nên ảo giác cả hai là một. 
Cũng vậy, cái “tôi” là chủ thể khi thấy, và cái “tôi” làm chủ thể khi 
nhớ, cả hai không đồng nhất thể, nhưng do tính chất đồng loại 
và tương tự nên tạo thành ảo giác về một cái “tôi” bất biến, trước 
sau như một. 

Nếu vậy, há có thể xác định rằng cái mà Devadatta thấy cũng là 
cái mà Yajñadatta nhớ? Cái thấy và cái nhớ trong chuỗi tương 
tục của Devadatta và của Yajñadatta không phải là một, cho nên 


NGHIỆP VÀ NGHIỆP QUÁ |217 


cái mà Devadatta đã thấy không xuất hiện trong cái mà 
Yajñadatta đang nhớ. Hai chuỗi tương tục tâm có sở y trên hai 
chuỗi tương tục thân khác biệt. Như con nước đầu sông Hồng 
không phải là con nước cuối của sông Hương, trừ phi người ta 
múc nước từ sông Hồng đổ vào dòng chảy sông Hương. 


Điểm này có thể triển khai rộng hơn để suy diễn quá trình tích 
lũy nghiệp và dẫn đến kết quả đời sau theo tái sinh. Để triển khai, 
cần phân biệt hai loại ký ức, mà Thành nghiệp luận nói là “ký ức 
do tập tụng” và “ký ức do thấy và nghe.” Nói rõ hơn một chút; ký 
ức do thấy và nghe là ký ức tạm thời, chỉ diễn ra trong hiện tại, 
vì thức bởi mắt và tai không hoạt động trong quá khứ và vị lai.274 
Nhưng những hình ảnh được thấy và âm thanh được nghe có thể 
được ý thức ghi nhận và lưu giữ trong một thời gian dài.?75 Loại 
thứ hai là ký ức học tập (tập tụng), được hình thành từ đối tượng 
của ý thức, như học thuộc một đoạn văn hay bài thơ, hoặc cố ghi 
nhớ nội dung của một bài giảng. 

Tì-bà-sa không phân biệt hai loại ký ức này. Tuy nhiên, trong 
đoạn giải thích hiện tượng vì sao quên rồi nhớ. Luận dẫn chứng 
cụ thể. Một người học trò học thuộc lòng bốn bộ sách Veda. Sau 
đó bỗng nhiên quên, không làm sao nhớ lại được. Anh trình thầy. 
Thầy hỏi: khi học, anh vừa học vừa làm gì? Anh đáp, vừa học vừa 
se dây bằng tay. Thầy bảo, làm y như cũ. Người học trò y theo lời 
thầy, dần dần anh nhớ lại hết. Luận giải thích, hiện tượng này 
xảy ra do bởi “tương thuộc tri kiến” tức kinh nghiệm nhận thức 
do liên tưởng. Liên tưởng này thuộc loại gọi là “gia hành đồng 
phần” tức liên tưởng do bởi đồng loại khi hành động. Luận chỉ 
nêu hiện tượng kinh nghiệm và đưa ra phân loại ký ức, nhưng 
không lý giải cơ chế hoạt động của loại liên tưởng này. Ở đây, để 
hiểu rõ hơn, ta có thể giải thích thêm như sau. 


272 Tâm lý học gọi nó là ký ức giác quan (sensory memory) hay ký ức đương trường 
(working memory); loại trí nhớ chỉ diễn ra trong khoảng một giây. 

275 Trong tâm lý học, đây là hai loại ký ức: ngắn hạn (short-term memory) diễn ra từ 
vài giây đến chừng một phút; và ký ức dài hạn (long-term memory) không hạn chế 
thời gian. 


218 | TUỆ SỸ 


Trong quá trình thu thập thông tin và lưu trữ để thành ký ức, 
đại khái gọi là quá trình mã hóa thông tin, các dữ kiện được thu 
nhập cùng lúc với nhau sẽ cùng kết dính nhau thành một chùm, 
mà Duy thức học sau này gọi là “hiện tượng ác-xoa tụ.”276 Ác-xoa 
(aksa) là hạt kim cang, khi rụng, chúng kết dính thành chùm với 
nhau. Khi truy xuất, chỉ cần lôi một cái lập tức tất cả cái khác 
được kết dính cũng xuất hiện. Trong thí dụ dẫn trên, khi học kinh, 
người học trò vừa học vừa se dây, hai động tác cùng lúc thành 
hai loại dữ kiện được thu nhập cùng lúc. Khi truy xuất, do điều 
kiện tâm lý bị tác động thế nào đó, mà đầu mối của “học sách” 
không tìm thầy; người học trò bèn nắm lấy đầu mối “se dây” mà 
truy xuất, anh kéo ra cả chùm, trong đó có luôn các dữ liệu của 
học sách. 


Đại Tì-bà-sa đã luận về quá trình hình thành ký ức đến như vậy, 
nhưng không tiến xa hơn được nữa. Vẫn đề còn lại vẫn là, những 
dữ kiện ký ức được lưu trữ ở đâu? Hiển nhiên, trả lời là trong ý 
thức. Trả lời có vẻ đơn giản. Thật ra, tất cả chúng ta đều có kinh 
nghiệm ký ức, biết rằng ta đang học và đang làm, rồi ta sẽ nhớ 
lại những điều này với thức sẽ lưu giữ. Chỉ biết đến mức ấy, và 
xem như là chuyện tự nhiên không cần thắc mắc gì thêm. 


Nó được lưu trữ trong ý thức. Nhưng, như Phật đã nói, do 
duyên các pháp và ý căn mà ý thức phát sinh. Nếu không tồn tại 
ý căn, ý thức không xuất hiện. Nhưng ý căn ở đâu? Hữu bộ không 
cho nó ở nơi trái tim, mà cho rằng thức quá khứ vô gián trở 
thành ý căn. Tuy thế, trong nhiều trường hợp chưa có thức nào 
hoạt động để trở thành quá khứ vô gián, ý thức lấy gì làm sở y 
để khởi? Đặc biệt như vị nhập diệt tận định, hoạt động của tất cả 
thức đều chấm dứt, như vậy trong thời gian đó không hề có thức 
quá khứ vô gián; vậy ý thức y trên ý căn nào để hoạt động xuất 
định? Mặc dù vấn đề vượt ngoài kinh nghiệm phàm phu, nhưng 
có thể được dẫn như là giả thiết để nghiệm xét. Nếu xác định 
được nơi lưu trữ của ký ức thì cũng có thể biết được nơi tích lũy 


276 So sánh với nguyên lý của Hebb (Hebbian theory) trong khoa học não: “các tế bào 
não cùng xung thì cùng kết” (neurons that fire together, wire together'). 


NGHIỆP VÀ NGHIỆP QUÁ |219 


của nghiệp. 


Các bộ phái đề xuất thực thể đặc biệt như là “kho lưu trữ” này, 
như được dẫn trong Thành nghiệp luận. Các vị Du-già hành đề 
xuất quá trình từ lưu trữ ký ức cho đến hình thành hữu chi 
(bhavaänga) để dẫn đến tái sinh, trong đó cũng không chỉ cho 
thấy nghiệp được tích lũy ở đâu và như thế nào? 


Ấn tượng được lưu trữ mà ta gọi là ký ức, Duy thức gọi là tập 
khí (vãsana) và quá trình mã hóa thông tin để lưu trữ được gọi 
là huân tập (bhavangđ). 


Tập khí là công năng được lưu trữ để dẫn sinh kết quả tương 
lai. Tên gọi khác của nó là chủng tử (bi/a), minh họa một cách 
hình tượng công năng tồn tại trong hạt giống để qua quá trình 
xử lý khi hạt giống hủy hoại công năng ấy sẽ hình thành kết quả. 


Có nhiều cách phân loại chủng tử hay tập khí này. Nếu quan sát 
từ phương diện nghiệp quả và luân hồi, Duy thức học phân biệt 
ba loại tập khí: danh ngôn, ngã chấp và hữu chỉ. 


Danh ngôn tập khí (abhilãapavasanđd), ấn tượng hay công năng 
được lưu trữ như là danh ngôn. Danh ngôn ở đây chỉ cho ký hiệu 
của kết quả nhận thức được mã hóa để lưu trữ. Trong quá trình 
nhận thức, khi đối tượng được tri giác, ý thức khởi sự phán đoán, 
và từ phán đoán này khởi sự tính toán tư duy theo các nguyên 
tắc mà một phần là do di truyền bẩm sinh (dị thục) và phần lớn 
là do ảnh hưởng truyền thống và tập quán tư duy xã hội, chức 
năng tâm lý gọi là tầm (vitarka) và tiếp theo đó với tính toán chỉ 
tiết hơn gọi là tứ (vicara). Nguyên tắc hoạt động cho cả hai chức 
năng tâm này y như các quy tắc ngữ pháp, nên được gọi là ý ngôn 
(manojalpa), nghĩa đen là “hội thoại của ý”. Bởi vì đối tượng 
không xuất hiện cho thức như là thể đơn nhất, mà là một tập hợp 
của nhiều yếu tố, chúng quan hệ với nhau để cấu trúc thành một 
khái niệm hay một ấn tượng tri giác, giống như các từ trong một 
mệnh đề quan hệ với nhau để phát biểu ý nghĩa. Mỗi yếu tố như 
vậy là một ký hiệu cho ý thức. Thí dụ ta có ấn tượng hay khái 
niệm về một hình tam giác, ấn tượng hay khái niệm ấy được hợp 
thành bởi các ấn tượng hay khái niệm về góc và cạnh. Đối tượng 


220 | TUỆ SỸ 


sau khi được ý thức mã hóa thành danh ngôn, nó được lưu trữ 
và được gọi là danh ngôn tập khí. 


Quá trình tiếp thu đối tượng và mã hóa thông tin thành danh 
ngôn được gọi là quá trình huân tập (bhavana[ vàsang). Huân 
tập là hành vi khiến cho một sự vật hay sự kiện chuyển biến để 
trở thành hiện hữu, trở thành một cái khác với nó hiện tại. Trong 
hoạt động hình thành ký ức, nó là hoạt động lặp lại liên tục, như 
sự xung điện liên tục để tăng cường điện thế cho tế bào não. 
Trong nhận thức, đối tượng ngoại giới liên tục tác động lên căn 
để khởi lên thức. Căn, cảnh và thức, tổ hợp ba này sinh diệt liên 
tục trong từng sát-na. Nếu xung động của tổ hợp ba này không 
lâu và không đủ mạnh, tầm và tứ sẽ không đủ lực kích thích để 
hoạt động, do đó quá trình nhận thức nhanh chóng chấm dứt và 
quá trình mã hóa thông tin (huân tập) cũng không thành. A-tì- 
đạt-ma nói, khi mắt thấy xanh, chưa phải là thấy xanh; chỉ khi 
nào nó biết nó thấy xanh mới là thấy xanh. Nói cách khác, khi ý 
thức chưa khởi lên ý tưởng về một tự ngã như là chủ thể nhận 
thức, bấy giờ quá trình nhận thức chưa hoàn tất. Như vậy đối 
tượng chưa được tiếp thu và tất nhiên cũng không được lưu trữ. 
Đây là đặc điểm hoạt động của thức. Thức trong sát-na thứ nhất 
xuất hiện trong tổ hợp ba căn-cảnh thức; trong sát-na thứ hai, tổ 
hợp ba này trở thành quá khứ và tái xuất hiện như là đối tượng 
của ý thức xuất hiện trong sát-na thứ hai. Thức sau tự đồng nhất 
với thức trước, vì tương tự và đồng loại và cùng hướng đến một 
đối tượng. Do tác dụng tự đồng nhất này, ý niệm về cái “ta biết” 
khởi lên. Thức trước (sát-na 1) tái hiện thành chủ thể, lấy thức 
sau (sát-na 2) làm đối tượng. Thức tự nó nhận thức nó, thức tự 
tri là chủ đề tranh luận giữa các bộ phái: thức không tự biết nó, 
như lưỡi dao không thể tự cắt. Thức có thể tự tri, như đèn có thể 
tự rọi sáng nó. Duy thức theo quan điểm thứ hai. Thức tự tri, cho 
nên nó có thể phán đoán: “Ta biết ta đang thấy.” Do diễn tiến 
thức tự tri mà hình thành ấn tượng về một chủ thể tồn tại như là 
tự ngã. 


Cái “ta biết” được lặp lại nhiều lần, có thể trong một thời gian 
dài, tất cả hợp thành một cái “ta biết” đồng nhất và độc nhất. Khi 


NGHIỆP VÀ NGHIỆP QUÁ |221 


truy lục nhận thức quá khứ, những cái “ta đã biết, đã thấy” đồng 
nhất với cái “ta đang biết, đang thấy”, thành một tự ngã bất biến. 
Bấy giờ, ý thức luôn luôn hoạt động với tư cách là một cái ta chủ 
thể nhận thức. Đây là quá trình mã hóa của khái niệm về một tự 
ngã bất biến tồn tại, và được diễn thành linh hồn xuất nhập trong 
thân xác này như khi chiêm bao, khi tưởng tượng hay hồi ức 
những nơi chốn xa xưa đã trải qua. Tự ngã sau khi được mã hóa 
và lưu trữ như là công năng; và công năng này được gọi là ngã 
chấp tập khí (atmadrstivasanđ). 


Trong 12 chi duyên khởi, xúc với tổ hợp ba (căn-cảnh-thức) là 
chất liệu để huân tập thành danh ngôn tập khí. Xúc tất yếu dẫn 
khởi thọ, hoặc khổ hoặc lạc, và khi truy lục ký ức quá khứ ý thức 
biết rằng “trước kia ta đã thọ khổ như vậy, ta đã hưởng lạc như 
vậy”. Bằng kinh nghiệm khổ lạc đó, nó dự phóng rằng “trong 
tương lai - đời này hay đời sau - ta sẽ hưởng lạc như vậy và sẽ 
tránh khổ như vậy”. Do duyên thọ mà có ái. Ái là khát vọng tồn 
tại với ảo giác về một tự ngã bất biến sẽ tồn tại trong tương lai 
trong điều kiện khổ lạc như thế nào đó. Do khát vọng sinh tồn, 
và từ đó hình thành bản năng sinh tồn của tự ngã, và do bản năng 
này, để duy trì sự tồn tại, ý hoạt động tiến hành chiếm hữu, tức 
nó trở thành động lực gây nghiệp. Nghiệp được tích lũy để định 
hướng tương lai, và như vậy hình thành hữu chi tập khí 
(bhavaäñgavasanga). 


Cả ba hình thái huân tập để thành tập khí đều chỉ là một chuỗi 
hoạt động liên tục của thức; căn cứ theo hiệu quả mà đặt tên gọi 
khác nhau. Như vậy mà nghiệp được tích lũy. 


Vấn đề còn lại, nghiệp được tích lũy ở đâu, y chỉ nơi đâu? 


Nếu là Thượng tọa bộ, thì đó là hữu phần thức. Nếu là các nhà 
Du-già hành tông, thì đó là thức A-lại-da. Thức này có hai tác 
dụng: duy trì thân có căn và khí thế giới. Một phần của nó vốn là 
chủng tử lắng đọng từ cộng nghiệp hòa tan với các A-lại-da khác 
để duy trì sự tồn tại của thế giới tự nhiên (khí thế giới), và phần 
khác là các chủng tử trầm tích lắng đọng từ biệt nghiệp kết hợp 
cơ thể chúng sinh để duy trì sự sống, như chất phụ gia kết hợp 


222 | TUỆ SỸ 


với thực phẩm để giữ được lâu dài. Nhưng nó không hoàn toàn 
giống như chất phụ gia để khi thực phẩm được tiêu hủy thì chất 
phụ gia cũng tiêu hủy theo. Ta có thể so sánh như quả xoài và 
mầm giống trong hạt xoài. Khi quả xoài rụng xuống đất, phần vỏ 
và thịt và cả hạt đều bị hủy, phân rã và kết hợp với các thứ khác, 
trở thành đất, hay nước, hay lửa, để rồi kết hợp với những đất, 
nước khác làm dưỡng chất cho cỏ, cây, hoa lá các thứ. Riêng mầm 
giống trong hạt xoài, tất cũng phân rã khỏi các thứ kia, và rồi kết 
hợp với đất, nước các thứ để nảy mầm, và sinh trưởng thành cây 
xoài khác để cho quả xoài. Vòng luân chuyển sinh trưởng này 
xoay vần bất tận. Cũng thế, khi thân này và thức A-lại-da đến hết 
kỳ hạn kết hợp nhau, thân rã theo đất, nước, lửa, gió các thứ để 
thành rau, quả các thứ làm dưỡng chất để tác thành thân khác. 
Trong khi đó, thức A-lại-da, khối lắng đọng trầm tích nghiệp, 
ngay sau khi rã với thân này, nó gắn ngay với thân khác, để tiếp 
tục đời sống khác trong vòng xoay chuyển bất tận. 


3. Nghiệp dị thục. 


Theo định nghĩa căn bản, tất cả mọi hành vi đều dẫn đến một 
kết quả nào đó, như Tì-bà-sa khẳng định.?7? Trong trường hợp 
này, danh từ nghiệp hàm ý nghĩa cho một phạm vi rất rộng. 
Nhưng trong các Kinh, đức Phật thường giới hạn ý nghĩa nghiệp 
trong một phạm vi hẹp: những hành vi nào không mang tính chất 
thiện hay bất thiện và dẫn đến kết quả là dị thục, hành vi ấy 
không được gọi là nghiệp. Như Kinh nói, “Này các Tỳ-kheo, Ta 
không nói rằng nghiệp đã được làm bởi cố ý (cetana, tư), được 
tích lũy, chưa cảm thọ báo mà lại kết thúc.”?78 Trong kinh này 
Phật chỉ đề cập đến hai tính chất của nghiệp là thiện và bất thiện, 
cùng với quả được cảm thọ là khổ và lạc, không nói đến nghiệp 
vô ký và cảm thọ phi khổ phi lạc. Đây là giới hạn ý nghĩa nghiệp 
trong phạm vi nghiệp đạo thiện và bất thiện. 


277 quyển 121, T27n1545, tr.630c13. 

278 Trung 3 (kinh Tư) tr. 437b26: #ÑU{E3% Ji Š HH đj5/IHZ, đ|H 
#. CF A.x.217 (PTS. v. tr. 292), PathamasañcetaniRasuttam: .. nãham, bhikkhave, 
sañcetanikanam kammanam katänam upacitanam appatisamveditva vyantibhävam 
vadaämi. tañca kho dittheva dhamme upapdjje và apare vã pariyaye. 


NGHIỆP VÀ NGHIỆP QUÁ | 223 


Thượng tọa bộ cũng như Hữu bộ đều công nhận ngoài nghiệp 
thiện và bất thiện còn có nghiệp vô ký không dẫn đến kết quả dị 
thục. Nói theo nghĩa rộng thì tất cả ba nghiệp thân, ngữ và ý đều 
có đủ ba tính chất thiện, bất thiện và vô ký.279 Phật không nói 
đến nghiệp vô ký vì chỉ nhắm đến mục đích giải thoát. Các bộ 
nhắm giải thích luôn cả những hiện tượng sinh hoạt thường nhật, 
như đi đứng, các thao tác luyện tập, không bị thúc đẩy bởi tham, 
sân, sỉ, hay vô tham, vô sân, vô si. Hoặc định nghĩa theo A-tì-đàm 
tâm luận: “Nghiệp tác động bởi tư tương ưng với tâm thiện gọi 
là nghiệp thiện; với tâm bất thiện được gọi là nghiệp bất thiện; 
với tâm vô ký được gọi là nghiệp vô ký."280 Luận này cũng nói rõ, 
về thân biểu thiện và bất thiện, như đã biết, liên hệ đến bảy 
nghiệp đạo thiện và bất thiện; về thân biểu vô ký, thân bị tác 
động bởi tâm vô ký như các oai nghỉ lộ là các hoạt động đi, đứng, 
nằm, ngồi; hay công xảo xứ là các hoạt động có tính cách kỹ thuật 
hay nghệ thuật. Duy chỉ biểu nghiệp của thân và ngữ có vô ký; vô 
biểu của hai nghiệp này hoặc thiện hoặc bất thiện chứ không có 
vô ký; vì tâm vô ký yếu ớt không đủ để dẫn sanh nghiệp có thế 
lực mạnh, khi tâm thay đổi trạng thái, nó cũng thay đổi theo. 


Bản chất hành động của thân và ngữ có tính vật chất, thuộc sắc 
pháp. Loại hoạt động có tính vật chất bị bao phủ bởi phiền não 
và cũng phát sinh từ phiền não, được gọi là hữu phú vô ký; trái 
lại gọi là vô phú vô ký. Đây cũng là định nghĩa của Đại Tì-bà-sa 
về nghiệp vô ký của thân và ngữ: Những hành động này, tuy cũng 
bị tẩm ướt bởi tham ái, bị bao trùm bởi các phiền não, nhưng thế 
lực yếu ớt, không tồn tại lâu dài, do đó không dẫn đến quả dị 
thục.281 

Những hành vi như đi, đứng, nằm, ngồi, nếu liên hệ đến các 
nghiệp đạo thì không thể gọi là oai nghi lộ. Như bước đi với mục 
đích sát sanh hay trộm cướp; đi như vậy là gia hành của nghiệp 


279 Cf. Chúng sự phần A-tì-đà 5, T26n1541, tr.650b15; Phẩm loại túc luận 7, T26n1542, 
tr.717c29. 

280 quyển 1 T28n1550, tr.812c19; đặc biệt luận này cũng nói đến “ý nghiệp vô giáo”, 
tức vô biểu của ý. 

281 quyển 115, T27n1545, tr.598a20. Xem Câu-xá, phẩm Căn, tụng ii. 54. 


224| TUỆ SỸ 


đạo bất thiện về sát hoặc trộm. Công xảo xứ cũng vậy, luyện võ 
công với mục đích giết người hay để hành nghề cướp bóc; những 
thao tác này là gia hành của nghiệp đạo sát và trộm cướp. Hoặc 
như vẽ tranh hay tạc tượng Phật với tâm cung kính, mục đích để 
thờ phụng chứ không phải để trang trí; những thao tác này thuộc 
thiện xử trung hay diệu hành. Nếu luyện tập võ nghệ chỉ với mục 
đích dưỡng sinh, hoặc vẽ hay tạc tượng Phật để trang trí hay 
buôn bán đổi chác, những thao tác này hoặc thuộc oai nghi lộ, 
hoặc công xảo xứ; chúng thuộc loại vô ký. 


Thế nhưng, như các định nghĩa vừa dẫn trên, sắc pháp của thân 
nghiệp, tức những hành động bởi thân mà bản chất là vật chất, 
thuộc loại vô ký. Loại vô ký này được phân biệt hữu phú và vô 
phú. Những hành động bị chi phối bởi hữu thân kiến hay biên 
chấp kiến thuộc loại hữu phú vô ký; ngoài ra thuộc loại vô phú 
vô ký. 

Liên hệ hữu thân kiến, như đi đứng theo tự nhiên, hoặc vẽ, hoặc 
thao tác kỹ thuật chỉ để giải trí; đây là những nghiệp thuộc vô 
phú vô ký. Nếu đi đứng hay những thao tác vì mục đích nuôi thân, 
duy trì thân, hay làm đẹp thân; những hành động này thuộc loại 
hữu phú vô ký, vì chúng nhất định bị tác động bởi ái, như Tì-bà- 
sa nói, “được tẩm ướt bởi ái”. Ái được nói ở đây là chi thứ tám 
trong 12 chi duyên khởi mà như đã nói trên, được hiểu là khát 
ái, tức khát vọng sinh tồn hay bản năng sinh tồn. Hành động vì 
mục đích sinh tồn, tuy bị tẩm ướt bởi ái, nhưng không thành 
nghiệp đạo, vì không gây ích lợi hay tổn hại cho mình và cho 
chúng sinh khác mà hậu quả tồn tại cho đến đời sau. 


Nói chung, đi đứng hay thao tác như là cử chỉ hay cử động tự 
nhiên chỉ có thể tạo thành tập quán của thân hay ngữ trong đời 
hiện tại; chúng có thể là ký ức dài hạn nhưng chỉ giới hạn trong 
đời này, khi thân này rã, loại ký ức này cũng mất. Chúng được 
gọi là nghiệp vô ký, không dẫn đến quả dị thục. 

Dị thục (vipaka), sự nấu chín, sự chín muồi; chỉ cho kết quả của 
nghiệp. Từ thông dụng trong Hán dịch gọi là báo hay quả báo, 
cũng có khi gọi là báo ứng. Vipaka do gốc động từ là pac (pacati): 


NGHIỆP VÀ NGHIỆP QUÁ | 225 


nấu chín, với tiếp đầu ngữ vi~ chỉ trạng thái biến đổi chỉ tiết, 
hoặc chỉ có nghĩa là biến đổi. Y theo nghĩa này mà có giải thích 
rằng tố từ đị trong dị thục hàm ba nghĩa: (a) đị thời, trạng thái 
nấu chín chỉ xảy ra khi nhân và quả khác thời gian; (b) đị loại, 
trong trạng thái nấu chín nhân và quả không đồng loại, vì nhân 
hoặc thiện hoặc bất thiện nhưng quả thì vô ký;282 (c) biến di, sự 
biến đổi trạng thái từ nhân đến quả. Trong ba nghĩa này, nghĩa 
thứ ba là chính. Quá trình nấu chín thường được dẫn làm thí dụ 
cho các trạng thái biến đổi từ nhân đến quả. Như hạt giống được 
gieo, tự nó không thể biến đổi thành quả, mà phải qua quá trình 
xử lý, kết hợp với các điều kiện thích hợp như đất, nước, ánh 
nắng v.v. Các yếu tố này kết hợp với hạt giống, cùng tác động và 
cùng tự hủy để biến đổi từ trạng thái này đến trạng thái khác. 
Cũng vậy, nghiệp được thực hiện bởi thân và ngữ, là những hoạt 
động y trên sắc pháp, gọi là sắc nghiệp, thuộc sắc uẩn trong năm 
uẩn. Sắc nghiệp thuộc sắc uẩn này nếu không được kết hợp với 
các uẩn khác, nó chỉ tồn tại trong một thời gian rồi hủy theo sắc. 
Cho nên, Tì-bà-sa nói, gây nhân dị thục do bởi cả năm uẩn, kết 
thành quả dị thục cũng do bởi đủ cả năm uẩn. Câu xá283 giải thích 
chỉ tiết: “Ở dục giới, (1) Có lúc, một uẩn làm dị thục nhân chiêu 
cảm một quả; đó là hữu ký đắc?8 và các tướng của nó như sinh, 
v.v. (2) Có lúc, hai uẩn làm dị thục nhân cùng chiêu cảm một quả; 
đó là các nghiệp thân ngữ thiện, bất thiện và các tướng của nó 
như sinh, v.v.285 (3) Có lúc bốn uẩn làm dị thục nhân cùng chiêu 
cảm một quả; đó là các tâm, tâm sở pháp thiện, bất thiện và các 
tướng của nó như sinh, v.v.”86 


Khẳng định của Tì-bà-sa nhắm trả lời lý giải của những luận sư 


282 Tì-bà-sa 19, T27n1545, tr.098b08. 

283 Câu-xá, phẩm Căn, tụng ii. 54. 

284 Một uẩn: hành uẩn, trong đó, đắc hữu ký (thiện hay bất thiện), và bốn tướng của đắc. 

285 Hai uẩn: sắc và hành. Nghiệp thân và ngữ: biểu nghiệp thân và ngữ thuộc sắc; bốn 
tướng thuộc hành. 

286 Wyäkhyä: Ở dục giới, cả 5 uẩn không cùng làm nhân dị thục để cho một quả chung. 
Thân và ngữ nghiệp được bao hàm trong sắc uẩn không có quả chung với tâm và 
tâm sở, vì khác tụ (prthak kaläpatvat). Trong cả ba giới không nơi nào chỉ tồn tại ba 
uẩn. Vì tâm và tâm sở tất yếu có chung một quả. 


226 | TUỆ SỸ 


Thí dụ bộ (Därstãntika); các vị này nói rằng “Ngoài tư (cetana), 
không có cái gì là nhân dị thục. Ngoài thọ (vedana), không có cái 
øì là quả dị thục.”287 Sở dĩ các vị này nói như vậy vì theo lời Phật 
nghiệp do tư và tư sở tác; và Phật cũng nói nghiệp đã tạo và được 
tích lũy nếu chưa cho cảm thọ thì cũng không diệt, như đã dẫn 
trên. Ý nghĩa này có thể được diễn giải như sau. 


Như Tì-bà-sa đã nói, thậm chí các hoạt động như là nghiệp vô 
ký vẫn bị tẩm ướt bởi ái, vì bị tác động bởi khát vọng sinh tồn. 
Do bản năng sinh tồn này mà con kiến đi tha mồi, con ong đi hút 
nhụy. Nhưng chúng không đủ trình độ ý thức để hoạt động theo 
phiền não hữu thân kiến và biên chấp kiến, tức ý thức dự phóng 
với sự tồn tại tương lai, đời này cho đến đời sau, của thân này, 
dao động giữa hai thái cực: với cực đoan thường kiến nó dự 
phóng rằng thân này thường hằng, ở ngay trong đời hay trong 
thiên giới; với đoạn kiến nó biết thân này sẽ phải rã và do đó 
phải hưởng thụ những gì đang có. Với những dự phóng ấy, mọi 
hành động đều nhắm đến trạng thái an lạc của thân và tâm trong 
đời này hoặc cho cả trong đời sau. Nó sát sanh, hay trộm cướp, 
vì nghĩ rằng những gì chiếm được từ các hành vi này sẽ mang lại 
lợi lạc cho nó, và tránh những gì bất lợi sẽ xảy ra trong tương lai. 
Nói tóm, hành động chỉ nhắm một hay hai mục đích: hưởng thụ 
khoái lạc, hay tránh xa tai họa. Nhưng do không nhận thức rõ 
bản chất của tồn tại mà nó nhầm lẫn, làm những điều tưởng sẽ 
mang lại lợi lạc nhưng kết quả thường là không như ý muốn. Vậy 
thì, nghiệp được thực hiện bởi động cơ thiện hay bất thiện chỉ 
nhắm đến mục đích duy nhất là cảm thọ, cho nên Thí dụ sư nói, 
“Ngoài thọ không có cái gì là quả dị thục.” 


Để nhận được cảm thọ khổ hay lạc, cần phải có công cụ và hoàn 
cảnh. Thân và tâm, nói chung là cả năm uẩn đều là công cụ để 
hành khổ hay để cảm thọ lạc. Để hưởng lạc như chư thiên, phải 
với thân và tâm như thế nào đó và trong môi trường như thế nào 
đó. Cũng vậy, để có cảm thọ khổ như địa ngục, thân và tâm và 
môi trường cũng phải tương ứng. Vì vậy, thân và tâm này phải 


287 quyển 19, T27n1545, tr.096a24. 


NGHIỆP VÀ NGHIỆP QUÁ | 227 


được biến đổi qua quá trình xử lý gọi là dị thục. Nghĩa là, thân 
này, với tất cả năm uẩn này, sau khi gây nghiệp cần phải được 
xử lý để có những biến đổi thích hợp tương xứng với cảm thọ sẽ 
được nhận. Nếu không thừa nhận tái sinh luân hồi thì không thể 
lý giải ý nghĩa quan hệ nhân quả nghiệp báo này. 

Mục đích chúng sinh gây nghiệp là do bởi khát ái, muốn rằng 
trong tương lai, đời này và cả nhiều đời sau, ta sẽ tồn tại với lạc 
thọ như thế này, trong môi trường hay hoàn cảnh như thế này, 
v.v. Như người chủ vườn dưa, trồng dưa không phải với mục 
đích chỉ để ăn dưa. Có khi người ấy không hề ăn quả dưa nào do 
chính mình trồng. Ông trồng dưa vì mục đích khác hơn: thu 
hoạch dưa để có tài sản; có tài sản để có địa vị xã hội, và rồi, thế 
lực quyền lực, và nhiều thứ nữa. Nhưng tất cả chỉ với động cơ 
duy nhất, sâu xa nhất trong bản thể con người, đó là lạc thọ. Tài 
sản, địa vị, danh vọng, quyền lực, nếu không đem lại lạc thọ, theo 
ý nghĩa nào đó, tất cả đều vô nghĩa. Cho nên nói rằng nhân quả 
nghiệp báo như “trồng dưa được dưa, trồng cà được cà”, đấy chỉ 
là nói theo nhận thức thông tục, không hàm hết ý nghĩa nghiệp 
quả và luân hồi mà đức Phật chỉ dạy. 

Tuy nói là theo nhận thức thông tục, thế nhưng trong Kinh, và 
nhất là trong các “mẩu chuyện đạo”, chuyện cổ Phật giáo, như 
truyện tiền thân đức Phật, các Thánh đệ tử, và nhiều hạng người 
khác, trong các chuyện này kể, như giết người sẽ bị quả báo bị 
giết lại, hay ít nhất tuổi thọ vắn các thứ. Cũng có chuyện kể thù 
oán giết nhau qua lại qua nhiều kiếp, cho đến cả trăm kiếp. Tì- 
bà-sa cũng tin những chuyện này, và tìm cách lý giải. Nhìn từ 
quan điểm học thuật, những chuyện kể như vậy nhiều khi hoang 
đường theo trí tưởng tượng nhân gian, không phù hợp với ý 
nghĩa sâu xa trong giáo lý về nghiệp mà đức Phật đã dạy: Không 
có tác giả, thọ giả nhưng có tác nghiệp và quả của nghiệp. 

Cũng theo nhận thức thông tục về nghiệp, “trồng dưa được dưa, 
trông cà được cà”, cho nên ngoài quả dị thục, một số bộ phái lập 
thêm các loại quả khác nữa để giải thích. Như Tì-bà-sa nói, “do 


228 | TUỆ SỸ 


ba quả mà thiết lập mười nghiệp đạo”.288 Ba quả này là dị thục 
quả (vipäka-phala), đẳng lưu quả (nisyanda-phala) và tăng 
thượng quả (adhipaja-phala).282 


Tì-bà-sa giải thích: 


(a) Quả dị thục, như sát hại chúng sinh, do lặp lại hành vi nhiều 
lần, sau khi chết, sinh vào nại-lạc-ca (naraka, địa ngục), bàng 
sinh (cầm thú), hoặc quỷ thú (preta), với thân thể và cảm thọ 
tương ứng của các loại này. 


(b) Quả đẳng lưu, từ những nơi này sau khi chết sinh trở lên 
trong loài người, nhiều bệnh tật, tuổi thọ vắn. Ý nghĩa này có thể 
hiểu là từ địa ngục, cầm thú, hoặc ngạ quỷ mà sinh trở lại trong 
loài người; vì sát sinh nhất định phải đọa vào một trong ba đạo 
này. Gọi là đẳng lưu, vì quả tương tự nhân và thuộc cùng loại với 
nhân. Nhân là sát sinh, do bởi cắt ngắn tuổi thọ của chúng sinh 
khác nên quả cũng tương tự là tuổi thọ vắn. Các nghiệp đạo khác 
đại loại cũng được suy diễn như vậy. Đây chính là nghĩa gieo 
nhân loại nào tất hưởng quả thuộc loại đó. 


(c) Quả tăng thượng, “tăng thượng” quả đây được hiểu là “thêm 
lên” hay “phụ trội”. Tức do bởi nhân đã gây mà sinh vào hoàn 
cảnh thuận hay nghịch với các vật thọ dụng tăng gia hay giảm 
thiểu, như sinh vào nơi sương tuyết quá lạnh hay sa mạc khô cằn, 
là tăng mức cảm thọ của dị thục. 


Nơi khác, 7ì-bà-sa cũng như Câu-xá, có loại nghiệp cho đủ năm 
quả; có loại cho bốn hoặc ba.290 Năm quả, do thêm hai loại quả 
nữa là sĩ dụng (paurusa) và ly hệ (visamyoga). Quả sĩ dụng là kết 
quả có được do nhân lực. Quả ly hệ thuộc vô lậu, do diệt phiền 
não mà đạt được. Trong đó, loại nghiệp cho bốn quả, chỉ hành vi 
thuộc tính vô lậu. Vì nghiệp vô lậu dẫn đến Niết-bàn, không dẫn 
đến tái sinh nên không có quả dị thục. Loại nghiệp cho ba quả đó 
là nghiệp vô ký, cho kết quả trong đời hiện tại, không dẫn đến 


288 T27n1545, tr.588c08. 
289 Câu-xá, phẩm Căn, tụng ii. 56. 
290 Tì-bà-sa 121, T27n1545, tr.630c07. Câu-xá, tụng iv. 87. 


NGHIỆP VÀ NGHIỆP QUÁ | 229 


đời sau, nên không có dị thục; cũng không dẫn đến Niết-bàn nên 
không có ly hệ. 


Như định nghĩa về dị thục nói trên, nghiệp được gây không cho 
quả ngay trong cùng sát-na. Tì-bà-sa nói, “Không có trường hợp 
nào mà nghiệp được tạo trong sát-na này tức thì cho quả dị thục 
ngay trong sát-na đó hay sát-na tiếp theo. Vì nó chỉ được chín 
trong dị loại; và do dẫn phát trực tiếp.”?°1 Do bởi ý nghĩa này, 
căn cứ thời gian cho quả và thể loại cảm thọ dị thục, nghiệp tổng 
quát được phân thành phạm trù định (niyata) và bất định 
(aniyata). Trong đó định nghiệp có ba loại: thuận hiện thọ, thuận 
sinh thọ và thuận thứ thọ. Nghiệp bất định không xác định thời 
gian cho quả cũng không xác định thể loại dị thục.292 


(a) Thuận hiện nghiệp, hay nói đủ, thuận hiện pháp thọ nghiệp 
(drstadharmavedanTya), nghiệp dẫn đến kết quả phải được cảm 
thọ (khổ hoặc lạc) ngay trong đời hiện tại. Đây chỉ nghiệp cho 
quả dị thục, do đó cảm thọ này phải nhận được từ sự biến đổi 
của thân thể, hay một bộ phận của thân thể, trong đời hiện tại. 
Thân chúng sinh trong đời hiện tại được gọi là pháp dị thục, vì là 
kết quả của nghiệp quá khứ kết hợp với di truyền chủng loại. 
Thân này gồm các bộ phận gọi là dị thục sinh (vipakaj7a): sản 
phẩm của dị thục. Nói tổng quát, trong thân chúng sinh, năm căn 
và cả sáu thức đều là quả dị thục. Thế nhưng, không phải mọi tổn 
thương một hay nhiều bộ phận trong thân thể, hoặc thân hoặc 
tâm, đều là do nghiệp. Trong Kinh,223 khi có khổ hành giả STvaka 
hỏi Phật về khổ nhận được hiện tại có phải tất cả đều do bởi 
nghiệp đã làm, Phật trả lời, có tám nguyên nhân dẫn đến khổ 
hiện tại, trong đó nghiệp chỉ là một. Nguyên nhân có thể do cơ 
thể không điều hòa, hoặc mang vác nặng, hoặc bị rắn rết, hoặc bị 
cướp tập kích, v.v. Cho nên, những tai họa xảy ra không nhất 
thiết do nghiệp đã gây, mà có thể do bởi hành vi bất cẩn, hoặc do 
nhiều nguyên nhân khác mà không phải do nghiệp. 


291 quyển 114, T27n1545, tr.592b01. 
292 Câu-xá, tụng iv.50-51a. 
293 S. 36.21 (PTS, iv.231): Siwakasuttam. 


230 | TUỆ SỸ 


Tì-bà-sa cũng dẫn một số chuyện tích để mô tả ý nghĩa của 
nghiệp thuận hiện thọ. Những chuyện kể này có tính cách hư cấu 
hơn là sự thật. Có thể là những chuyện ngụ ngôn, cổ tích, như cọp 
biết nói, mà các luận sư này tin là sự thật! 


(b) Thuận sinh nghiệp, hay thuận thứ sinh thọ nghiệp 
(upapadyavedaniya), nghiệp dẫn đến kết quả dị thục ngay trong 
đời tiếp theo. 

(c) Thuận hậu nghiệp, hay thuận hậu sinh thọ nghiệp 
(aparaparyäyavedaniya), nghiệp dẫn đến quả dị thục từ đời thứ 
ba trở đi. 


(d) Nghiệp bất định (aniyata-karma). 


Thuộc định nghiệp, là những hành vi bị tác động bởi phiền não 
cực mạnh nếu là bất thiện, hoặc bởi tâm thuần tịnh mãnh liệt 
nếu là thiện, hoặc những hành động được lặp lại thường xuyên. 
Thêm nữa, đối với các bậc Thánh nhân, và đối với cha mẹ, gây 
tổn hại hay hữu ích đều thành định nghiệp. Ngoài ra, thuộc bất 
định nghiệp. 


Theo quan điểm của Tì-bà-sa, định nghiệp không thể chuyển 
hướng. Nghiệp thuận hiện thọ nhất định cho quả trong đời này 
không thể trì hoãn để chuyển sang đời khác. Nghiệp thuận sinh 
và thuận hậu thọ cũng vậy, không thể chuyển đời này sang đời 
khác. Quan điểm khác, như của các vị Thí dụ bộ, bất cứ nghiệp 
nào cũng có thể chuyển đổi, ngay cả nghiệp vô gián cũng có thể 
chuyển. Ý muốn nói là có thể triển hạn thời gian, như người khất 
nợ. Định nghiệp, như món nợ phải trả bằng vật loại được quy 
định nhất định và thời gian xác định; nhưng trong trường hợp 
đặc biệt, có thể triển hạn. Phật nói thuận hiện pháp thọ, v.v., là 
căn cứ thể loại dị thục mà nói chứ không căn cứ thời gian. Quả dị 
thục cảm thọ trong hiện tại được gọi là thuận hiện thọ. 


Nghiệp bất định như món nợ không quan trọng, không xác định 
thời hạn, cũng không xác định vật loại nhất định; có thể trả bất 
cứ lúc nào thuận tiện và bằng hình thức nào cũng được theo giá 
trị yêu cầu. 


NGHIỆP VÀ NGHIỆP QUÁ |231 


Như Phật đã nói, nghiệp nếu chưa cho quả thì không diệt. Điều 
này đặc biệt chỉ cho định nghiệp. Đối với các vị chứng Thánh quả, 
tùy theo bậc mà nghiệp được chuyển hoặc diệt. 


(a) Thứ nhất, trong giai đoạn quyết trạch phần với bốn thiện 
căn như noãn, đảnh, nhẫn và thế đệ nhất, trong đó, như Câu-xá 
nói, khi chứng thiện căn nhẫn, vị ấy nhất định không đọa vào các 
cõi xấu.??2 Tức là, nếu có định nghiệp phải đọa địa ngục, ngạ quỷ, 
hay cầm thú, vị ấy phải nhận quả cảm thọ dị thục cho đến sạch 
nghiệp mới chứng đắc thiện căn này. Như trường hợp vua A-xà- 
thế, do định nghiệp vô gián, nên sau khi nghe Phật thuyết pháp 
chỉ có thể phát sinh tín tâm chứ không thể đắc Thánh quả dù 
thấp nhất.295 Câu-xá cho thí dụ: Như người sắp sửa rời xa quê 
hương, tất cả chủ nợ đều đứng ra cản trở; nếu các chủ nợ này có 
thế lực mạnh hơn con nợ. 


(b) Những vị sắp chứng quả Bất hoàn, sau khi mạng chung sẽ 
không còn tái sinh Dục giới này nữa, cho nên tất cả định nghiệp 
thuộc giới địa này, trừ thuận hiện nghiệp, phải được cảm thọ dị 
thục đầy đủ. Chỉ khi nào cảm thọ dị thục đầy đủ các định nghiệp 
này, vị ấy mới chứng quả. Nói trừ thuận hiện nghiệp, tức những 
nghiệp được tạo trong đời này trước khi chứng Thánh quả mà 
bản chất là cảm thọ dị thục trong đời này. Định nghiệp này trả 
trước hay sau khi đắc Thánh quả đều có thể. 


(c) Những vị sắp sửa chứng quả A-la-hán, tất cả định nghiệp 
thuộc cả ba giới đều phải cảm thọ dị thục đầy đủ. Vì sau đời này 
vị ấy không còn tái sinh vào đời nào nữa. Trừ thuận hiện nghiệp, 
cũng như vị chuẩn bị chứng quả Bất hoàn. 


Với nghiệp bất định, tất cả đều trả trong đời này, hoặc nếu 
không hội đủ điều kiện thì không cần trả. Như người sắp đi xa 
mà chủ nợ không ở cùng xứ, hay thấy không cần thiết, nên không 
đến cản trở; hoặc chủ nợ không có thế lực mạnh hơn con nợ. 


294 Câu-xá, phẩm Hiền Thánh, tụng vi. #454 TR44 fÉIf? ZJ ®Eñ Äã¡Rñ Z5—- NÑE/| 
295 Tì-bà-sa 127, T27n1545, tr.536b09. Vua Vị Sinh Oán (Ajätasätru: A-xà-thế) chỉ có 
được vô căn tín, tức tín tâm mà không có căn để đắc Thánh quả. 


m 


232 | TUỆ SỸ 


4. Cộng nghiệp 


Nghiệp được thực hiện hoặc bởi cá nhân, hoặc tham gia cùng 
tập thể; hậu quả do vậy cũng có tính cách cá nhân và tập thể. 
Vấn đề này không có gì đặc biệt trong Câu-xá; ý nghĩa cũng 
giống như trách nhiệm cá nhân hay tập thể theo phán đoán 
thông thường. Thí dụ, trong quân đội, cùng sát hại đối phương 
như nhau, nhưng tâm trạng khác nhau và trách nhiệm đối với 
hậu quả cũng khác nhau. Câu xá nói: “Sát nghiệp đi theo tất cả 
như chính đi theo một tác giả, vì cũng chung một tác nghiệp. Xét 
theo mục đích, những người này là kế gia hành của người kia. 
Nếu người bị bức bách tham gia, nó cũng thành tội sát chăng? 
Ngoại trừ người ấy xác định rằng, 'Nhẫn đến vì lý do cứu mạng 
tôi cũng không sát sanh; rồi sau đó tham gia.”26 


Điểm đặc biệt trong luận thuyết nghiệp của Tì-bà-sa là nâng ý 
nghĩa nghiệp cảm lên hàng vũ trụ luận, thay thế vai trò sáng tạo 
của Thượng đế. 


Cộng nghiệp bao hàm phạm vi rộng hơn nghiệp tập thể. Nghiệp 
tập thể như Câu-xá đề cập dẫn trên là nghiệp cá nhân nhưng 
cùng hành động chung; nó thuộc loại biệt nghiệp, chỉ ảnh hưởng 
đến từng cá nhân tham gia trong vận động chung. Theo ý nghĩa 
này, Tì-bà-sa nói: “Các loại hữu tình sinh do bởi biệt nghiệp; các 
loại phi tình (thế giới ngoại vật) phát sinh do bởi cộng nghiệp. 
Không phải do bởi các nguyên nhân sai lầm như Tự Tại.” Išvara 
mà Hán dịch là Tự Tại, nghĩa chính là “Ông chủ”. Trong loài người, 
đó là “Nhân chủ”. Trong thiên giới, đó là “Thiên Chủ” mà ta quen 
đọc là Thiên Chúa. Tự Tại Thiên hay Thiên Chúa chỉ cho Thần 
linh tối cao như Visnu (Vi-nựu thiên), Š¡va (Thấp-bà thiên), v.v... 


Câu-xá cũng phân biệt, quả do bởi nghiệp cá nhân hay biệt 
nghiệp là dị thục, nhưng quả của cộng nghiệp không phải là dị 
thục. Luận nói, “Loại phi hữu tình cũng là sản phẩm của nghiệp, 
vì sao không phải là quả dị thục? Vì tính chất cộng hữu, thảy đều 
có thể thọ dụng chung như nhau. Nói là quả dị thục thì không có 


2% Câu-xá, tụng Ìv. 72. 


NGHIỆP VÀ NGHIỆP QUÁ | 233 


sự thọ dụng chung như vậy. Quả tăng thượng cũng phát sanh từ 
nghiệp, vì sao được cảm thọ chung? Vì được sanh từ cộng 
nghiệp.” Ý nói, thế giới ngoại vật (khí thế gian) là môi trường 
sống chung của các loại chúng sinh và những sản vật thiên nhiên 
là những phẩm vật thọ dụng chung, không thuộc về một cá thể 
sinh loại nào do đó không phát sinh do bởi biệt nghiệp. 


Thuận chính lý bổ sung thêm ý nghĩa này. Quả của nghiệp 
không phải là cộng nghiệp mới gọi là dị thục. Bởi vì, những gì 
thuộc loại phi tình, các phẩm loại thiên nhiên, đều là những thứ 
mà các chúng sinh đều có thể thọ dụng chung. Ngoại giới là quả 
của cộng nghiệp không thuộc cá thể nào, do đó khi quốc vương 
băng hà, sông núi mà xưa kia vốn được xem là sở hữu của ông, 
bấy giờ vẫn tiếp nối tồn tại không suy giảm chút nào. 27 Cũng 
vậy, vì không phải là do nghiệp cá thể cho nên từ nhà cửa, vườn 
tược, cho đến núi sông, mọi người đều thọ dụng như nhau. 


Từ cộng nghiệp mà các nhà Duy thức học Trung Hoa thường 
nói đến không hoàn toàn đồng nhất với từ cộng nghiệp được nói 
trong Tì-bà-sa và Thuận chính lý. Trong đây cần phân biệt nghiệp 
tập thể và nghiệp cộng đồng. Nghiệp tập thể, nhiều người cùng 
hành động chung một mục đích như quân đội, hay các hành vi 
đồng lõa khác. Trong khi nghiệp cộng đồng là nhiều chúng sinh, 
cá biệt tạo nghiệp, nhưng những nghiệp này có bản chất giống 
nhau đó tạo ra một thiên nhiên hay một môi trường sống chung. 
Như Thuận chính lý giải thích: do cộng nghiệp tịnh mà trong 
thiên nhiên có những thứ như hoa sen; do cộng nghiệp bất tịnh 
mà sinh thứ gai góc, xú uế. Cộng nghiệp hay bất cộng nghiệp đều 
do chúng sinh gây ra. Luận chỉ nói như vậy và mô tả rằng bằng 
cộng nghiệp nào làm phát sinh thiên nhiên và môi trường như 
vậy để các chúng sinh từ người cho đến cầm thú, mỗi cá thể gây 
nghiệp trong những trường hợp khác, tại những không gian và 
thời điểm khác nhau, nhưng lại dẫn đến đó để thụ hưởng chung. 


Theo quan điểm của các vị Hữu bộ, và cũng là của phần lớn các 
bộ phái, thế giới ngoại tại tồn tại độc lập với thức. Ngay cả như 


297 quyển 18, T29n1562, tr.436b21, 28. 


234 TUỆ SỸ 


nói, Duy thức cho rằng thế giới ngoại tại cũng chỉ do “thức biến”, 
ý kiến này không phải hoàn toàn được chấp nhận bởi tất cả các 
vị Du-già hành, và tất nhiên các vị Trung quán bác bỏ quan điểm 
này. Thế giới ngoại tại thực hữu, nhưng hình ảnh hiện thực của 
nó bị thức vọng tưởng làm biến dạng theo chủ quan.Trong ý 
nghĩa cộng nghiệp ở đây cũng vậy. Hành vi cá biệt của mỗi cá thể, 
bên trong ảnh hưởng đến bản thân của nó với hậu quả hoặc khổ 
hoặc lạc; bên ngoài đồng thời nó cũng trực tiếp hoặc gián tiếp 
gây ảnh hưởng đến môi trường sống. Cộng nghiệp không sản 
xuất thiên nhiên từ không thành có, mà là biến đổi thế giới hoặc 
thành hoặc hoại. Cho nên, như đại ý được nói trong kinh “Thế 
ký”, thế giới thành hay hoại đều do cộng nghiệp của chúng sinh. 
Không có hành vi nào mà không ảnh hưởng đến thiên nhiên, môi 
trường sống; đó là cộng nghiệp mà hậu quả nó sẽ đến đó để nhận 
phù hợp với biệt nghiệp mà nó đã gây. 

Nói một cách cụ thể, hai hay nhiều cá thể sinh sống tại những 
địa phương khác nhau, không hề biết đến nhau; những cá thể 
này hoặc sát sanh, hoặc bố thí; nghiệp bất thiện và thiện này sẽ 
cho quả tương xứng với những cá thể đó. Đồng thời, hành vi sát 
sanh hay bố thí của những cá thể này cũng góp phần làm biến 
đổi thế giới trong một tương lai nào đó tại một khu vực nào đó, 
hoặc chiến tranh hoặc hòa bình, rồi sau này khi tái sinh vào nơi 
đó để hưởng cảm thọ thích hợp hoặc khổ hoặc lạc tương xứng. 


Nghiệp quả và nghiệp lực như vậy, quả thật bất khả tư nghị. 


PHU LUÁN 


PHỤ LUẬN !I 


KÝ ỨC VÀ NGHIỆP 


I. KÝ ỨC VÀ THỜI GIAN 


Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người 
ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? 
Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý 
nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây 
phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng 
mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có 
trí nhớ. 


Trí nhớ, Sanskrit nói là smrti, Pali nói là sati, và từ Hán tương 
đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ 
thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ 
những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát- 
na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được. 


Để ghi vào ký ức, ngắn hạn hay dài hạn, mọi người trong chúng 
ta đều biết phải làm gì, theo cách do tự ta nghĩ ra, hay do người 
khác chỉ dẫn, hoặc ghi nhận một cách tự nhiên như là cơ chế tự 
động của não. Những dữ kiện được lưu trữ trong một thời gian 
hay suốt đời, cho đến khi có điều kiện, nó tái hiện. Toàn bộ quá 
trình ký ức này, từ nhập liệu cho đến truy xuất, hoàn toàn tương 
ứng với quá trình tạo tác, tích lũy và cho quả của nghiệp. Thực 
chất của dữ liệu từ những sinh hoạt thường nhật được lưu trữ, 
và sau đó được truy xuất, ta có thể lý giải được mối quan hệ nhân 


238 | TUỆ SỸ 


quả của chúng, bằng kinh nghiệm bản thân, hoặc bằng lý giải từ 
các nhà nghiên cứu. Nghiệp là những hành vi cụ thể mà ta có thể 
thấy, biết, có thể kiểm soát bằng nhận thức hay ý chí, trong một 
giới hạn nhất định. Nhưng nó được nhập liệu như thế nào, tồn 
tại như thế nào trong điều kiện và trạng thái được lưu trữ, và 
cuối cùng được truy xuất để cho quả như thế nào; những vấn đề 
như vậy có thể được tiếp cận qua các lý giải của các nhà nghiên 
cứu, tâm lý học, phân tâm học, tâm học, khoa học não, hay không? 
Điều này còn phải suy nghĩ. 

Ký ức, là kinh nghiệm mà mọi người đều có, nhưng vẫn đề lý 
giải ký ức, từ thượng cổ cho đến nay, từ Đông sang Tây, chưa có 
một sự nhất trí nào. Tâm lý học, với những thí nghiệm, có thể 
giải thích có khả năng thuyết phục một số hiện tượng của ký ức. 
Những dị biệt giữa tâm lý học ứng xử (behavioral psychology) 
và tâm lý học tri nhận (cognitive psychology); những phát hiện 
về vô thức (unconsciousness) và ý thức tập thể (collective 
consciousness); những lý giải từ các nghiên cứu này có thể được 
tham khảo, hoặc được gợi hứng, hoặc xem như là những hướng 
tiếp cận để lý giải những vấn đề về nghiệp, trên cơ sở của khái 
niệm về nghiệp như là ký ức. Tuy nhiên, có một khoảng cách hầu 
như không thể vượt qua, đó là nghiệp, là kinh nghiệm được tích 
lũy và tồn tại trong nhiều đời sống, trong khi những nghiên cứu 
như vừa nêu chỉ giới hạn với ký ức trong hiện tại, trong một đời 
người, không biết đến đời trước và đời sau. 

Trong thế kỷ hiện tại, với sự phát triển nhanh chóng của khoa 
học não, cơ chế vật lý của ký ức được lý giải một cách thuyết 
phục, tuy vẫn còn nhiều mong đợi, nhưng cơ chế đó tự động 
hoàn toàn như một bộ máy, hay có sự chỉ phối của những yếu tố 
phi vật chất, như ý thức chẳng hạn, vẫn chưa có lý giải nhất trí. 


Cơ chế vật lý được lý giải bởi khoa học não cũng chỉ là những 
kết quả quan sát, thí nghiệm, đo đạc trên thân thể vật lý này và 
chỉ trong đời này. Khi thân này rã, ký ức được tàng trữ trong 
thân vật lý này cũng biến mất theo. Nếu giả thiết, ngoài cơ chế 
vật lý của ký ức, còn có sự tham gia của một yếu tố phi vật chất, 
không nhất thiết là ý thức, để lấy đó làm cơ sở tiếp cận đến vấn 


KÝ ỨC VÀ NGHIỆP | 239 


đề nghiệp tích lũy, cho đến trong đời sau được xử lý để cho quả 
dị thục của nó. Phương pháp tiếp cận này không phải là bất khả, 
nhưng khả tín đến mức nào, còn tùy thuộc nhiều yếu tố. Tuy 
nhiên, có thể mượn lời của một nhà toán học: Nhìn vào con số 
không, bạn không thấy gì. Nhưng nhìn qua con số không, bạn 
thấy cả thế giới.1 

Như vậy, vấn đề thứ hai, đó là tồn tại của tự ngã. Mặc dù chính 
đức Phật đã nói: “Có nghiệp được tạo tác, có quả dị thục được 
lãnh thọ, nhưng không có người tạo tác, không có người lãnh 
thọ". Điều này không thể lý giải bằng kinh nghiệm giác quan. Một 
số bộ phái Phật giáo, cố nhiên không phủ nhận lời ấy do chính 
Phật nói, nhưng vẫn tìm hướng lý giải để có thể hiểu được qua 
kinh nghiệm giác quan. 


Thật không thể tưởng tượng rằng một thân cây bị đốn mà 
không có người đốn, một sự kiện được nhớ lại mà không có 
người nhớ. Vấn đề tự ngã liên hệ với ký ức, là chủ đề biện luận 
khá sôi nổi trong các học phái Phật giáo, từ bộ phái đến Đại thừa. 

Ngày nay, một người đi đến một máy ATM, ra lệnh xuất tiền, 
máy làm theo lệnh đúng với số lượng yêu cầu, và mọi người biết 
rõ, trong đó không có một con người thường trực ngồi đó để xuất 
tiền theo lệnh, cũng không có một cái gì gọi là ý thức được cài 
trong đó. Vậy thì, có hành vi làm mà không có con người làm, 
cũng như có tác nghiệp nhưng không có tác giả. Tuy nói vậy, lý 
giải này còn xa vời mới được chấp nhận. Vì sao? Cũng còn xa mới 
có câu trả lời. Bởi vì, kinh nghiệm không thể phủ nhận, rằng tôi 
nhớ hôm qua, ngày trước, những năm tháng trước, tôi làm gì. Cái 
tôi trước đó và cái tôi này là một, dù thân thể của tôi có thể đổi 
khác. 

Một nhà khoa học não có thể nói, "Không có một chỗ nào trong 
não mà ở đó có người quan sát được đặt ngồi, có một cơ cấu chỉ 
huy được cài đặt, hay có vị trí cho một tự ngã. Đó là một hệ thống 


1"Jf you look at zero you see nothing; but you look through it and you will see the 
world." Kaplan, The Nothing that is: A Natural History oƒ Zero. 


240 | TUỆ SỸ 


được phân bố rất cao trong đó nhiều chức năng xuất hiện đồng 
thời và không có điều phối viên."2 

Tuy thế, câu hỏi: "Vậy có đúng như lời Phật nói, không tồn tại 
một tự ngã như là chủ thể hành động?" Vẫn không có câu trả lời 
dứt khoát. 


Ký ức và tự ngã, hai vấn đề quan hệ nhau trong hệ luận nhân 
quả. Ký ức, và cơ chế của ký ức, là kinh nghiệm thực tiễn để lý 
giải tự ngã tồn tại hay không tồn tại. Và đó là cơ sở để lý giải vấn 
đề nghiệp được tích lũy và cho quả như thế nào. 

Vấn đề được nêu như thế lại hàm ngụ yếu tố thời gian. Dù được 
xem như là một thực thể tồn tại, hay chỉ như là khái niệm, yếu tố 
thời gian vẫn cần được đề xuất và lý giải, để từ đó lập đường dẫn 
của ký ức từ hiện tại đi vào quá khứ. 

1. Tri giác thời gian. 

Nguyễn Du tả tâm trạng của Kim Trọng nhớ Kiều: "Sầu đong 
càng lắc càng đầy, Ba thu đồn lại một ngày dài ghê." Đây là tri 
giác về thời gian? Hay tri giác về khoảng cách của hai người? Hay 
tri giác về khối lượng, mà thời gian càng kéo dài thì khối lượng 
càng đầy thêm? Thơ dẫn kinh nghiệm vượt ra ngoài kinh nghiệm. 
Dù sao, tri giác trong đây vẫn là tri giác thời gian mà độ dài dễ 
thường co giãn. 

Chúng ta không có Kinh Thi như người Hán, không có Thiên 
thư như Veda của Ấn-độ, không có những Sử thi đầy thần thoại 
như Hy-lạp, cho nên không biết Tổ tiên chúng ta có tri giác gì về 
thời gian. 


Có lẽ thời gian trong Kinh Thi là thời gian Tình sử: "Một ngày 


2 Phát biểu của Wolf Singer, nhà vật lý não Đức, giám đốc Khoa vật lý não - bộ phận 
nghiên cứu não của Viện Nghiên cứu Max Planck, thuyết trình về đề tài "Đồng bộ 
hóa của các Nhịp Não như là cơ chế cho sự thống nhất các quá trình trong tâm lý 
được phân bố.", trong cuộc hội thoại khoa học lần thứ XII tổ chức bởi Viện nghiên 
cứu Tâm và Đời sống, được xuất bản thành sách The Minds Own Physician - A 
Scientific Dialogue with the Dalai Lama on the Healing Power oƒ Meditation, edited 
by Jon Kabat-Zinn & Richard J. Davidson with Zara Houshmand, Mind & Life 
Institute, New Harbinger Publication, Inc 2011. - Kindle Edition. 


KÝ ỨC VÀ NGHIỆP |241 


không thấy, dài bằng ba năm", chỉ có thể đo bằng bề dày của ký 
ức chứ không thể đo bằng bóng mặt trời, mà cụ Nguyễn Du đã 
diễn lại: 'Sầu đong... 

Thời gian của Ấn-độ, với Käãlarätri, Nữ thần của Đêm Tối, xuất 
hiện trong Mahäbhärata khoảng gần bốn nghìn năm trước Tây 
lịch, với hình dáng dễ sợ, được thấy trong các chiến trận, ban 
đêm đi thu hồn những chiến binh tử trận. Thần thoại về sau 
thuật chuyện với tên gọi ngắn hơn Kãli: Nữ thần của Thời gian, 
được thờ phụng cả trong Ấn giáo (phái Shiva) và trong Phật giáo 
(Tantra). Danh từ nam tính của Kaiï là Kala. Từ này là nguyên lý 
vận hành của vũ trụ, nguyên nhân đầu tiên của mọi loài. Tất 
nhiên, tất cả mọi loài đều phải phục tùng định mệnh của thời 
gian. Luận Đại trí độ giải thích vì sao Kinh Phật không mở đầu 
với từ kala, chỉ thời gian, mà nói là samaya (cơ hội), cũng đồng 
nghĩa thời gian. Samaya, là thời gian theo nghĩa thời cơ của con 
người, trong khi kãla được xem là nguyên lý, thể tính của tồn tại. 
Như được nói trong Thời kinh: "Thời gian đến, chúng sinh chín 
muồi; thời gian đi, chúng sinh bị hối thúc. Thời gian hay thức 
tỉnh chúng sinh. Cho nên thời gian là nhân." Đây là tri giác về 
thời gian theo chu kỳ sống chết của sinh loại. Tri giác về thời gian 
cũng là tri giác giác về sự chết. Thời gian được biết đến từ tri giác 
về sự sinh thành và hủy diệt của một đời người, và do đó dẫn 
đến tri giác siêu nghiệm về sự sinh thành và hủy diệt của thế giới, 
bởi vì nó là một cơ thể có thô và có vi tế.5 

Mỗi nền văn minh, phát triển trong bối cảnh thiên nhiên đặc 
biệt, phát sinh khái niệm thời gian đặc biệt. Vậy, tính thể thời 
gian là gì? Và tri giác về thời gian là gì? 


3—-HWjjIE=#2 


+ Đại trí độ 1 T25 tr.65b12: E?Z4KZZ:3\ E ®NIfltli£E R?ÿ8E5†E N Z1\Rÿ2Zð|Ra E. 
Lamotte, bản dịch Pháp vol. I tr. 76, dẫn Saddaréana, Sanskrit: kãlah pacati bhũtãni 
kalah samharate prajahJ kalah suptesu jägarti kalo hỉ duratikramah 

5 CF Suryasiddhanta (sách Thiên văn học Ấn Độ), 1.10. lokanäm antakrt kalah 
kalo'anyah kalanatmakah[ sa dvidha sthulaksmatvan mũrta ucyate| Một thời gian 
hủy diệt thế giới. Một thời gian tự thể cuốn đi. Hai loại thời gian được nói đến, chất 
thể thời gian thô và tế. 


242 | TUỆ SỸ 


Chúng ta có tri giác về màu sắc, về hình thể, về âm thanh các 
thứ, bằng các giác quan được biết; nhưng khi nói, tri giác về thời 
gian, thì thời gian được tri giác bằng giác quan nào? 


Trong Kinh Phật, cảnh giới mà thức có thể tri giác được, có sáu. 
Trong sáu cảnh đó, không có cái nào là thời gian, vì vậy không có 
tri giác về cái gọi là thời gian. Ý tưởng về thời gian có thể được 
nhắc đến, khi có cảm giác hay ấn tượng về sự chết, cho nên, 
thành ngữ kalam karoti, "nó tạo tác thời gian", nghĩa là nó chết. 
Đây không phải là tri giác mà là ám ảnh về thời gian như một thứ 
định mệnh không thể tránh, rồi ai cũng phải chết. Cho nên, về 
mặt ngữ nguyên, kala, nghĩa là thời gian mà cũng có nghĩa là màu 
đen tối, màu của đêm tối, của sự chết. Kala cũng được hiểu là do 
gốc động từ kal (kalayati) thúc giục, hối thúc, thường trực, sự 
chết đang hối thúc ta. 


Từ thời gian mà các nhà triết học phương Tây nghiên cứu, 
trong chủ đề tri giác về thời gian; trong Kinh Phật, danh từ chỉ 
thời gian này là adhvan, mà Huyền Trang dịch là thế lộ: lộ trình 
thời gian; được Thế Thân định nghĩa: "Các pháp hữu vi này cũng 
được gọi là thế lộ, vì thể của chúng đã đi, đang đi, và sẽ đi; hay vì 
chúng bị vô thường nuốt chứng." Đây cũng không phải là tri giác 
về thời gian, mà là ấn tượng về sự sinh thành và hoại diệt của 
những gì mà ta có thể tri giác, và từ tri giác đó khởi lên khái niệm 
về thời gian. 

Trong các nghiên cứu chủ đề tri giác về thời gian, một chương 
trong Những Nguyên lý của Tâm lý học của Williams James được 
đánh giá là gây ảnh hưởng lớn, mà trong đó ông đề xuất ý niệm” 
giả tướng hiện tại (specious present: hiện tại mạo tợ )”, ý tưởng 
mà ta gọi là hiện tại, chỉ là vẻ ngoài, có vẻ như là hiện tại, không 
phải thật sự là hiện tại. Trong Những Nguyên lý của Tâm lý học, 
W. James mặc nhiên thừa nhận ý tưởng được gợi hứng từ E.R 
Clay mà ông trích dẫn: "Vấn đề liên hệ kinh nghiệm với thời gian 
chưa được nghiên cứu sâu sắc. Những đối tượng của kinh 


6 Câu-xá ¡ tụng 7cd. Bhasya, Pradhan 53. ta eva samskrtä gata-gacchad- 
gamisyadbhavad adhvanah adyante nityatyeti va. 


KÝ ỨC VÀ NGHIỆP |243 


nghiệm được cho như là hiện tại, nhưng phần thời gian mà đề án 
suy luận xét đến là một cái rất khác với cái trong biên cảnh của 
quá khứ và vị lai mà triết học gọi tên nó là Hiện tại. Thời gian mà 
đề án xét đến thực sự là một bộ phận của quá khứ - một quá khứ 
tức thì - được gắn cho một cách sai lầm như là một thời gian xen 
giữa quá khứ và vị lai. Chúng ta hãy gọi nó là giả hiện tại, và hãy 
xem quá khứ, được gắn cho là quá khứ, là quá khứ. Tất cả những 
nốt trên khung nhạc của bài hát đối với thính giả có vẻ như được 
chứa trong hiện tại. Tất cả những chuyển dịch vị trí của một 
thiên thạch đối với người quan sát có vẻ như được chứa trong 
hiện tại. Tất cả khoảnh khắc của điểm cuối của một chuỗi như 
thế, không có bộ phận nào của thời gian mà chúng đo đạc lại có 
vẻ như là một quá khứ."7 


Chúng ta đã nói, khi một đối tượng ngoại giới kích thích giác 
quan, quá trình tri nhận diễn ra trong nhiều sát-na mà độ dài của 
nó chỉ có thể biết được qua sự khởi lên và chìm xuống của thức; 
nhưng sự biết đó chỉ suy diễn từ kinh nghiệm mà ta có từ nhận 
thức tồn tại của sự vật ngoại giới. Nhưng trong quan điểm của A- 
tì-đàm, và cũng là của các nhà Đại thừa, không một cái gì, tâm 
hay vật, tồn tại qua hai sát-na. Đó là nói từ tri giác siêu nghiệm. 
Trong tri giác thường nghiệm, cái mà ta đang thấy, cái đó đang 
tồn tại trong hiện tại, chí thiểu một thời gian cực ngắn mà ta có 
thể tri giác được đối tượng trước khi nó biến mất vào quá khứ. 
Nếu ta giả thiết rằng, một chu kỳ sinh diệt của tâm là một sát-na, 
gọi nó là sát-na tâm. Tự tính của tâm là không ngừng sinh diệt. 
Điều này có thể tri giác trong trạng thái tập trung quán sát. Tri 
giác mà có thể nắm bắt được chu kỳ sinh diệt của tâm trong từng 
sát-na, ngôn ngữ của những người tu định gọi là hiện lượng du- 
già (yogi-pratyaksa). Nếu đối tượng ngoại giới, những gì có thuộc 
tính vật lý, sắc pháp, cũng chỉ tồn tại trong một sát-na theo chu 
kỳ sinh diệt của tâm, ta có thể nắm bắt được nó không? Trong tri 
giác thường nghiệm, điều này có vẻ như bất khả. Như một chuỗi 
âm thanh, từng âm tiết vọng lên rồi biến mất; những âm tiết tiếp 


7 Williams James, The Principles oƒ Psychology, vol. I Chap.XIV The perception of Time. 
(1890) 


244| TUỆ SỸ 


nối nhau, và cuối cùng, thức nhận ra chuỗi âm thanh ấy chuyển 
tải thông tin gì. Hoặc như khi nghe một giai điệu nhạc, các nốt 
nhạc liếp trong một tấu khúc (fugue), nhạc sĩ có thể nhận ra giai 
điệu ấy nằm trong thang âm (scale) nào, trưởng hay thứ, và cảm 
giác buồn vui cũng theo thang âm trưởng thứ mà biến đổi. Ta 
nghe tâm tình đang trôi theo dòng nhạc. Cái gì có tác dụng, cái đó 
phải ở trong thời điểm hiện tại. Nhưng chuỗi âm thanh A BC D 
E xuất hiện trong giai điệu, không cùng xuất hiện đồng thời. Khi 
ta nghe nốt A, thì B € D E thuộc vị lai, chưa xuất hiện. Khi ta nghe 
nốt B thì A đã biến mất vào quá khứ, € D € chưa có mặt. Vậy, hiện 
tại là gì? 


James nói đó là một hiện tại mạo tợ, vẻ ngoài, nhưng nó có độ 
dài của nó, không như trên miệng lưỡi dao mà như trên yên ngựa, 
ngồi lên đó để nhìn ra hai hướng. Hoặc nói như Clay mà James 
trích dẫn; đó là một hiện tại giả tướng (specious present) nhưng 
kéo dài đủ cho một nhà thiên văn học quan sát một ngôi sao băng; 
một thính giả nghe được một âm giai với các quãng (interval) 
của nó. Ý kiến của ông có thể được các vị Chánh lượng bộ, Độc 
từ bổ Thượng tọa bộ chấp nhận với ít sửa đổi, nhưng với các vị 
Hữu bộ thì hoàn toàn bị bác bỏ trong quan điểm tất cả chỉ tồn tại 
không kéo dài hơn một sát-na. 


Điểm khó khăn trong cái hiện tại giả mạo của James, hiện tại đó 
là một điểm trong khoảnh khắc được kéo dài, hay sự liên tục của 
nhiều điểm tạo thành. Nghĩa thứ nhất có thể lý giải theo các bộ 
phái Phật giáo chấp nhận sắc ngoại giới tồn tại trong nhiều sát 
na đủ để thức bắt nắm. Hiểu theo nghĩa thứ hai với các vị Hữu 
bộ, đó là chuỗi liên tục của nhiều điểm; điểm đi vào trong quá 
khứ vẫn tồn tại và được nắm giữ bởi yếu tố niệm, định và huệ 
trong tâm sở biệt cảnh. 

Hình như James không giải thích rõ điều này. Trong đoạn văn 
dẫn vào ý niệm về một hiện tại giả tướng, ông tự hỏi: "Cái hiện 
tại này, nó đang ở đâu? Nó đã chảy tan trong nắm tay của ta. Nó 
vuột mất trước khi ta có thể xúc chạm đến nó, đi vào trong 
khoảnh khắc của biến dịch." Và ông dẫn thơ theo Mr. Hodgson: 


KÝ ỨC VÀ NGHIỆP |245 


"Khoảnh khắc khi tôi nói, khoảnh khắc ấy đã rời xa."8 Nhà thơ 
này nói như một Thiền sư: "Mở miệng liền sai, chần chừ đã 
khác." Khi ta mở miệng định nói về, hay gọi tên một vật, vật ấy 
đã biến mất. Cái mà ta nói đến, chỉ là tên gọi của một cái đã mất 
dạng vào quá khứ. 

Tri giác về hiện tại là thế nào? Hiện tại là gì? Vấn đề được luận 
giải với nhiều ý kiến khác nhau trong giới học thuật phương Tây, 
ít nhất từ Saint Augustin cho đến Husserl, và tất nhiên, cho đến 
hiện tại. Trong lịch sử triết học phương Tây, chưa có một vấn đề 
nào có giải đáp dứt khoát và nhất trí, đúng hay sai vẫn trong giới 
hạn tương đối. 


Trong Phật giáo, một định lý bất dịch: tất cả đều biến thiên 
không đình trụ. Trong sự biến thiên không ngừng ấy, cái mà ta 
đang thấy ấy là gì, thật hay giả? Vấn đề vẫn không có giải đáp dứt 
khoát, vì những quan điểm bất đồng giữa các bộ phái. 


2. Tam thế thực hữu 


Trong Câu-xá, Thế Thân tường thuật các biện giải về thời gian 
trong phẩm "Tùy miên”, với ngụ ý, nếu không ý thức về thời gian 
thì cũng không có ý thức về hệ phược và giải thoát. Cũng vậy, 
nếu không có nhận thức về yếu tính thời gian, thì cũng không thể 
nói đến ký ức và nghiệp. 

Trước hết, vấn đề được nêu, theo quan điểm của Hữu bộ: 
sarvakalastita, hai bản Hán, Chân Đề và Huyền Trang đều dịch: 
"Tam thế hữu”1° và theo đó Việt dịch cũng chỉ có thể nói "ba thời 
hữu”, Nhưng nguyên văn Sanskrit có vấn đề ngữ pháp cần phải 
phân biệt. Câu nói tổng quát: "Ba thời hữu”, ý muốn nói thể tính 
thời gian tồn tại trong cả ba thời, hay pháp tồn tại trong ba thời? 
Nếu theo Waiéesika (Thắng luận), thời gian là một thực thể tồn 
tại tự hữu, như tồn tại của các đại chủng đất-nước-lửa-gió. 


8 Tiếng Pháp trong trích dẫn: "Le moment où je parle est déjà loin de moi." Thơ của 
Nicolas Boileau (1636-1711), nhà thơ Pháp. 


9 Phật Quả Viên Ngộ, Bích nham lục, tắc 85. 
10 =†E#ƒ 


246 | TUỆ SỸ 


Thế Thân nêu vấn đề trong tụng văn mà không giải thích, mà 
chỉ hỏi: Kim kãranäm, tại sao? Huyền Trang dịch và diễn: "Ba đời 
thực hữu. Vì sao?” Hán dịch Thuận chánh lý cũng vậy: "Quá khứ, 
vị lai, hiện tại, thực hữu." Văn dịch dễ khiến người đọc hiểu thời 
gian quá khứ, hiện tại, vị lai tồn tại như một thực thể tự hữu như 
thể tính thời gian trong Thắng luận. Tuy nhiên, các sớ giải Hán 
đã không có sự nhầm lẫn ấy. 


Câu tụng, sarvakalastita, là một phức hợp từ, cần được phân 
tích để rõ ngụ ý của tác giả. Trong đó, từ astita là trọng điểm của 
vẫn đề. Từ này, Hán chỉ có thể dịch "Hữu tính”, trong đó không 
hàm ngụ tri giác thời gian. Những asti-tä, là một biến thể động 
từ, trực thuyết cách, thì hiện tại, nhân xưng thứ ba: asfi 11 "nó 
đang là”. Cái "nó đang là" được thăng hoa thành ý niệm trừu 
tượng): astitä, để nói rằng, cái đã qua, đã diệt thành quá khứ, nếu 
cái đó tồn tại, thì ta cũng chỉ tri giác "nó đang là”. Câu-xá cũng 
trưng dẫn cách nói phổ thông để làm rõ nghĩa nội dung của động 
từ asíi. Thứ nhất, trong câu asti dipasya prãgabhävo 'sti pa$cäd 
abhävg, dịch sát: vô thể trước kia của cây đèn đang là; vô thể sau 
này của cây đèn đang là. Câu này cần phải diễn lại để có thể hiểu: 
"Cây đèn trước kia đang là không tồn tại; cây đèn sau này đang 
là không tồn tại." Cấu trúc câu văn Sanskrit khá phức tạp, vì nó 
mô tả tri giác về vô thể của cái tồn tại trong quá khứ, và vị lai. Ta 
không thể tri giác được thời gian của tồn tại, cũng không thể tri 
giác trực tiếp cái đã không tồn tại, mà chỉ có thể nói ta tri giác vô 
thể của nó, tức sự không hiện diện của nó. Như nói, đây là căn 
nhà mà trước đây Devadatta đã tồn tại; nay Devadatta đã chết. 
Ta không thể có tri giác về một Devadatta đã tồn tại và đã chết, 
mà chỉ có thể có tri giác về sự vắng mặt của ông ấy. Do đó, khi 
nói đến cả hai thời, quá khứ và vị lai, người ta chỉ dùng một từ 
asti: nó đang là. Thêm một trưng dẫn nữa: asti niruddhah sa dipo 


11 astí, nguyên động từ thì hiện tại nhân xưng thứ ba, số ít, trực thuyết cách, được dùng 
như một nipäa, tố từ bất biến. Vyäkhyä định nghĩa tố từ này như sau: trikälavisayo 
hi nipatah[ ãsid-arthe bhavisyad-arthe' pi vartate, “nipäta”, vì nó rơi vào cả ba thời, 
hàm nghĩa đã tồn tại, sẽ tồn tại và đang hiện hành. Ht. diễn giải: từ “hữu ”chỉ chung 
cho pháp hữu và pháp vô. Câu-xá v, Việt dịch tập IV tr.151 cht. 76. 


KÝ ỨC VÀ NGHIỆP |247 


na tu mayäã nirodhita iti. Cây đèn này (đang là) đã bị dập tắt, 
nhưng không phải đã bị dập tắt bởi tôi. Trong đó, hiện tượng "đã 
bị dập tắt" được thông tri bằng phân từ quá khứ thụ động 
niruddha/nirodha, ở đây được dùng như tính từ, phẩm định 
thuộc tính của ngọn đèn, chỉ ra rằng nó đã tắt, đã thuộc về quá 
khứ, nhưng hiện tượng quá khứ này được thông tri bằng động 
từ hiện tại astí, không phải vì vậy mà nói nó được tri giác là đang 
tồn tại trong hiện tại. Nhưng cũng không thể nói cái đã thành quá 
khứ không đang là tồn tại như là quá khứ. Hệ luận, ta có hai 
nguyên lý: a. Cái gì có thì thấy có, cái gì không thì thấy không. 

b. Cái gì có thì có thấy, cái gì không thì không thấy. Trong hai, a. 
từ lập trường nhận thức luận (epistemology); b. từ lập trường 
thể tính luận (ontology). 


Cách dùng từ này dẫn đến hai lý giải khác nhau: Những gì đã 
thuộc quá khứ, nếu nói nó tồn tại, thì nó phải được tri giác như 
là đang hiện tại, vì cái đó "nó đang là"; hoặc hiểu khác: cái quá 
khứ, ta tri giác "nó đang là quá khứ”. Cho nên, câu Phật nói 
yasmät tarhi asti atitam rũpam, bởi vì sắc quá khứ tồn tại, hay 
dịch sát nghĩa hơn: "sắc quá khứ đang là", phải hiểu như thế nào: 
quá khứ, ta tri giác nó như là quá khứ, hay ta tri giác nó như là 
đang hiện tại? Câu Phật nói, về ngữ pháp, không có vấn đề, 
nhưng về tâm lý nhận thức, tức tri giác về thời gian, có vấn đề. 
Tùy theo xu hướng tư duy mà vấn đề được lý giải. Đấy chỉ là lý 
giải theo giới hạn của lý trí, chứ không phải bằng trực giác hiện 
tiền, như là hiện lượng du-già (yogi-pratyaksa). 


Trả lời câu hỏi: "Tam thế hữu, vì sao?" nêu trên, Câu-xá cho thấy 
rõ, nói thực hữu (asfi), cái gì thực hữu (astï). Trước hết nêu giáo 
chứng - Phật ngôn - bởi Hữu bộ: 


Này các Bí-sô, nếu sắc quá khứ không tồn tại, 12 Thánh đệ tử đa 


12 Vyäkhyä lưu ý cần đọc thêm phần đầu của Kinh, tóm tắt: “Sắc quá khứ, vị lai đều vô 
thường huống nữa sắc hiện tại. Do thấy vậy, Thánh đệ tử đa văn không quan tâm sắc 
quá khứ, không hoan hỷ sắc vị lai; đối với sắc hiện tại tu tập ly tham, diệt.” Cf. Tạp 3, 
kinh số 79, tr. 20a11: 32 22kJÁt?f Ju4SJdf£:ữ Ý[MJ5l 36 T-0IZ¿fZX LÍ li 
12⁄5 fXZK2KŒ jXĐUE(ŒSN HỆẤX ĐWWÃ(ñŸ SZ/H41iM7N(RIHZE¿ Päli, S.22.9-11, 


248 | TUỆ SỸ 


văn chắc hẳn không quan tâm xả 13 sắc quá khứ. Nhưng vì sắc quá 
khứ tồn tại, cho nên Thánh đệ tử đa văn quan tâm xả sắc quá khứ. 
Sắc vị lai nếu không tồn tại, Thánh đệ tử đa văn chắc hẳn hoan hỷ 
sắc vị lai. Nhưng vì sắc vị lai tồn tại.”12 


Trong luận chứng, cần dẫn lời Phật, để cho thấy tồn tại trong 
quá khứ và vị lai là những thực thể vi tế, ẩn áo, không phải tri 
giác thường nghiệm mà có thể bắt nắm được. Do đó, cần phải từ 
lời Phật, sau đó, bằng khả năng suy lý mà lý giải. Những lý giải 
bất đồng cũng cho thấy không có cơ sở luận lý phổ quát để phán 
đoán ý nghĩa chân thật của Kinh. 

Từ lý giải dị biệt này phân thành hai bộ phái đại diện cho hai 
xu hướng giáo nghĩa của các bộ phái Phật giáo được ký danh là 
Tiểu thừa: Hữu bộ với chủ trương, tất cả, trong quá khứ, vị lai, 
và hiện tại đều thực hữu.15 Kinh bộ, không có thể tính tồn tại 
trong quá khứ, vị lai. Cái gì được nói là tồn tại, cái đó thuộc về 
hiện tại. Hai hệ tư tưởng mà các nhà sớ giải Trung Hoa mệnh 
danh là "tam thế thực hữu" cho Hữu bộ, và "quá vị vô thể" cho 
Kinh bộ. 

3. Thời gian và ký ức 

Chúng Hiền (Sanghabhadra), luận sư thuộc Hữu bộ Tì-bà-sa, 
đồng thời và là hậu bối của Thế Thân, phản ứng gay gắt trước 
những luận chứng của Câu-xá về quá khứ, vị lai không thực hữu. 
Tì-bà-sa và Câu-xá đồng dẫn chứng một Phật ngôn, liên hệ đến 
tồn tại của đối tượng nhận thức (đälambanga, sở duyên), và Phật 
ngôn này được dẫn chứng khá nhiều lần trong Câu-xá: "Duyên 
đến các sắc và mắt, nhãn thức phát sinh... cho đến, duyên đến các 


atitãänagatapaccuppannaripam, bhikkhave, aniccam atitanagatam; ko pang vado 
paccuppannassơ. evam passam, bhikkhave, sutava ariyasavako atitasmim rũpasmim 
anapekkho hoti; anägatam rupam nabhinandati; paccuppannassa rũpassa nibbidaya 
viraägaäya nirodhaya patipanno hoti.. 

13 qkepksa: không bận tâm đến. Ht. #Jf§ RÄ‡% “siêng tu chán bỏ”. Cđ. ii “đoái tưởng 
tiếc nuối”. 

14 Dẫn theo Câu-xá v. Việt dịch tập IV. 

15 Koéa-Bhasya, Pradhan 296.4. ye hi sarvam dstiti vadanti atitamanamatam 
pratyutpannam ca te sarvastivadah. 


KÝ ỨC VÀ NGHIỆP | 249 


pháp và ý, ý thức phát sinh. "Các thức, từ mắt cho đến ý, phát 
sinh đều do hai duyên: căn làm sở y (ãéraya), và cảnh làm sở 
duyên (alambamga). 


Tất cả sáu thức đều được phát biểu chung trong một công thức, 
nhưng tự thể và tác dụng của chúng bất đồng. Trong đó, năm 
thức trước, những giác quan cho những đối tượng tri giác 
thường nghiệm, chỉ nhận thức những đối tượng hiện tiền, thuộc 
(sát-na) hiện tại. Ý thức, cũng phát sinh với hai duyên như các 
thức kia, nhưng nhận thức của nó bao gồm cả tri giác thường 
nghiệm và siêu nghiệm; đối tượng của nó thuộc trong cả ba thời. 
Từ đây, vấn đề tự thể của những đối tượng này, nảy sinh hai 
quan điểm đối nghịch: "cái gì có thì có thấy, cái gì không thì 
không thấy", và "cái gì có thì thấy có, cái gì không thì thấy không." 

Nhận thức những gì thuộc về quá khứ, đó là ký ức; với những 
øì trong vị lai, đó là dự trắc, hay tiên tri. Năm thức giác quan, do 
chỉ nắm bắt những gì hiện tiền, không thể vươn đến hai loại đối 
tượng này. Cả hai đều là môi trường hoạt động của ý thức. 
Nhưng, ý thức cũng cần hội đủ hai duyên để phát sinh. Nếu tất 
cả những gì thuộc trong quá khứ, và trong vị lai, thảy đều bất 
thực, không tồn tại, vậy ý thức không có sở duyên, làm sao phát 
sinh? 


Đối tượng của ý thức là các pháp (dharma). Trong ngữ cảnh 
này, pháp là các hiện tượng tâm lý mà thức bám vào 16 để đứng 
dậy. Thức phát sinh, có ý căn làm sở y (đéraya), là điểm tựa để 
đứng; có cảnh là các pháp làm sở duyên (älambana), để vin vào 
mà đứng dậy. Ý căn là gì, như đã nói trên kia. Không có vấn đề về 
điều kiện này. Nhưng, về pháp, cảnh sở duyên của ý thức, Câu- 
xá đề nghị: 

.. điều được nói rằng, “do duyên đến hai điều kiện, thức phát 
sinh”, điều này cần suy xét. 


Nói do duyên ý (căn sở y) và pháp (cảnh sở duyên), ý thức phát 
sinh, phải chăng cũng như ý căn là duyên làm phát sinh ý thức, 


16 —lambati: nó bám vào, vin vào, nắm lấy, tựa lên — älambana: sở duyên. 


250 | TUỆ SỶ 


các pháp cũng vậy, hay các pháp chỉ là sở duyên của ý thức? Nếu 
pháp là duyên phát sinh ý thức, làm thế nào pháp mà hằng nghìn 
năm sau hoặc sẽ tồn tại hoặc sẽ không tồn tại lại làm phát sinh ý 
thức hiện thời?!17 Thêm nữa, bởi vì Niết-bàn là sự diệt tận tất cả 
động thái sinh thì không thể là nhân phát sinh.18 


Trong đó, ý căn làm sở y và pháp làm sở duyên, cả hai đều là 
duyên (pratyaya) cho thức phát sinh; nhưng ý nghĩa mà Câu-xá 
muốn nói, ý căn là cái sinh (janaka: năng sinh) ý thức, như cha 
sinh con. Pháp sở duyên là cái mà thức vin vào để đứng dậy, nó 
không phải cái lò phát sinh, xuất sinh thức. Nói rõ hơn, phải 
chăng, trong ý nghĩa "hai duyên sinh thức”, pháp duy chỉ là sở 
duyên (alambanamatra), hay nó cũng là cái năng sinh như ý căn? 


Thuận chánh lý giải thích ý nghĩa "cái năng sinh” (janaka) mà 
Câu-xá nói đến; theo đó, ý căn và ý thức cùng một loại tương tục, 
cùng một dòng chảy tâm thức, cho nên ý căn có thể trực tiếp dẫn 
sinh ý thức. Có lẽ Chúng Hiền cho rằng nếu nói như Câu-xá, cái 
làm dẫn sinh và cái được dẫn sinh phải cùng một loại tương tục, 
thế thì nhãn căn và nhãn thức không cùng một loại tương tục, 
làm sao cái này dẫn sinh cái kia để nói "do duyên đến mắt và các 
sắc mà nhãn thức phát sinh"? Thế nhưng, Chúng Hiền biện bác, 
mẹ là năng sinh của con, nhưng mẹ và con không đồng một 
tương tục. Vậy căn sở y và cảnh sở duyên, cả hai đều là cái năng 
sinh của thức, sao lại không thể. 

Đây cũng cũng là nhận thức bất đồng về ý nghĩa một từ trong 
lời Phật. 

Ý thức khi hoạt động nhận thức, nó hiện hành trong hiện tại. 
Pháp sở duyên của ý có thể hiện tại, và cũng có thể quá khứ như 
ký ức, có thể vị lai như điều được thấy biết trước; nó có thể thuộc 


17 Vyäkhyä: Vì có khả năng duyên đối tượng ba thời, ý thức có thể nghĩ về (duyên đến) 
một pháp sẽ xuất hiện mấy nghìn năm sau, pháp này không thể là duyên năng sinh 
ý thức (manojanaka); vì duyên năng sinh là nhân, ý thức được phát sinh là quả. Quả 
có trước nhân hằng nghìn năm là vô lý. 

18 Ý thức cũng có thể duyên đến pháp là Niết-bàn; nhưng pháp này không thể là duyên 
năng sinh (janaka) của ý thức. 


KÝ ỨC VÀ NGHIỆP | 251 


về một nghìn năm sau, chưa xuất hiện trong hiện thời, làm sao 
nó làm phát sinh thức như ý căn? Hoặc phải chấp nhận cái không 
tồn tại vẫn có thể là cái năng sinh, làm duyên sinh thức. 


Lý luận của Kinh bộ, mà Câu-xá được xem là đồng tình, theo đó, 
có khi thức mà có sở duyên là bất thực. Các pháp, những hiện 
tượng tâm lý, làm sở duyên cho ý thức, dù quá khứ hay vị lai, 
trong ý nghĩa quá khứ, vị lai không thực hữu. Cái không tồn tại 
làm sao thành sở duyên? Câu-xá nói, "Khi nào nó là sở duyên, nó 
tồn tại như là sở duyên" (yada tad alambanam tathasti). Phát 
biểu này nói rõ, ta không thể tri giác cái gì đã qua và chưa đến. 
Khi ta có tri giác về chúng, chúng xuất hiện như là trong hiện tại. 
Khi ta hồi tưởng cái đã từng được thấy (sắc) hoặc cái đã từng 
được cảm thọ, cái đó được thấy, được cảm, như nó đang tồn tại 
trong hiện tại. Tức là thấy cái quá khứ trong hiện tại. 


Thấy cái đã qua là một loại hồi tưởng theo loại suy, căn cứ vào 
những gì đang thấy mà loại suy những gì đã từng thấy. Loại suy 
này là một thứ liên tưởng (association). Khi một sắc ngoại xứ 
kích thích căn nội xứ, nhận thức phát sinh về sắc đó với những 
đặc điểm của nó. Từ đặc điểm này, ta truy ức về quá khứ, liên 
tưởng đặc điểm ta đang thấy với đặc điểm của cái ta đã từng thấy. 
Loại suy bằng liên tưởng như vậy, từ quá khứ gần, cho đến quá 
khứ xa xôi. Duy có điều, nồng độ trong quá khứ của cái đã từng 
được thấy, cái đã từng được cảm, không đồng với nồng độ khi 
nó được hồi tưởng, thấy, cảm, trong hiện tại. 


Lập luận về sở duyên không thực này không phải là điều khó 
hiểu, nếu ta liên hệ nó với phản xạ có điều kiện và không điều 
kiện nơi con chó của Pavlov, nó rỏ nước giải với cái mà nó không 
thực thấy. 

Ý thức nhận thức với sở duyên, tuy nói là nó tồn tại trong hiện 
tại, nhưng đó là sở duyên bất thực; quan điểm này được Tì-bà- 
sa nói đến, đây là thuyết của các vị Thí dụ bộ. Thuyết này nói, 
những nhận thức như duyên đến cảnh ảo thuật, thành 
Gandharva, vòng lửa quay, con dê khát, thấy đều không có sở 
duyên. Tì-bà-sa bác bỏ quan điểm này, nêu rõ ràng tất cả nhận 


252 | TUỆ SỸ 


thức đều có đối tượng. Đây là thuyết "duyên vô cảnh tri”, nhận 
thức có đối tượng là cái không tồn tại.12 Thuận chánh lý gọi là 
thuyết "duyên vô cảnh thức" hay "trí duyên phi hữu", trí duyên 
đến cái phi hữu. 

Vô Trước và Thế Thân, trong Nhiếp đại thừa, và Nhiếp đại thừa 
luận thích, đồng tình với quan điểm "trí duyên phi hữu cảnh" này. 
Nhiếp đại thừa nói: 

[--.] Những sự trong quá khứ, trong mộng, trong bóng đôi, tuy 
sở duyên không thật 2°, những cảnh tướng thành tựu....21 

Thế Thân giải thích: 

Như ở nơi mà các động vật thấy là nước, ngạ quỷ thấy là đất 
liền, đồi cao. Nơi mà loài người thấy là phân dơ, heo lợn thấy là 
nhà ở xinh đẹp. Với thứ mà con người thấy là ngon sạch, chư 
thiên thấy là hôi hám. Chúng sinh, trong những sự như vậy, tâm 
thấy khác nhau, cho nên biết rằng đối tượng vốn không phải 
chân thật. Đối tượng thật sự không tồn tại, đối tượng của thức 
cũng không tồn tại. Có trường hợp, thức mà đối tượng là cái 
không tồn tại, như duyên đến những gì thuộc quá khứ, vị lai, như 
duyên đến cảnh tượng trong mộng, bóng hình trong gương...22 


Nói "không tồn tại", theo nghĩa là không thực hữu. Tì-bà-sa dẫn 
thuyết nói có năm loại hữu (tồn tại): a. Danh hữu, tồn tại theo 
danh ngôn như lông rùa sừng thỏ; b. Thật hữu, tồn tại với thực 
thể, như tất cả các pháp đều an trụ tự tánh của nó; c. Giả hữu, tồn 
tại theo quy ước, như cái ghè, vải vóc, xe cộ, đoàn quân, khu rừng, 
ngôi nhà; d. Hòa hiệp hữu, tồn tại do hòa hiệp, như nơi sự hòa 
hiệp của các uẩn mà có khái niệm về con người; e. Tương đãi hữu, 
tồn tại theo tương đối, như dài đối với ngắn v.v...23 


Nói "duyên đến đối tượng không tồn tại", không phải nói nó 


19 4#t 1l #1! Tì-bà-sa 44, tr. 228b22. 

20 Huyền Trang: #r4#3E7ï. Chân Đế: ‡!44:|EZfï lã. 

21 Vô Trước, Nhiếp Đại thừa luận bản 3, Huyền Trang dịch, T31 tr. 148b4. 

22 Thế Thân, Nhiếp Đại thừa luận thích 9, Huyền Trang dịch, T31 tr. 367b23. 
23 Tì-bà-sa 9, tr. 42a29. 


KÝ ỨC VÀ NGHIỆP | 253 


không tồn tại như lông rùa sừng thỏ. Nó tồn tại như là quy ước. 
Một đoàn quân, đó nói theo quy ước. Cái mà người ta thấy, 
những binh sĩ, từng cá nhân riêng biệt, nhưng tập họp tại một 
chỗ. Người ấy nói, "Tôi thấy một đoàn quân"; đoàn quân như một 
tín hiệu thông tin, tại một nơi đó có số lượng cá nhân tập họp. 


Y theo nghĩa này, Kinh bộ nói rằng những pháp được liệt trong 
uẩn và xứ, là tồn tại không thực. Uẩn (skandha) là tụ tập của 
những yếu tố làm phát sinh khái niệm về sự tồn tại một cá nhân 
(pudgala: bổ-đặc-già-la), tín hiệu thông tin cho biết nơi đó hiện 
hữu một con người. Xứ (äyatana), là những yếu tố tụ tập thành 
chủ thể năng tri và đối tượng sở tri. Sắc các thứ, và mắt các thứ, 
tụ tập của những yếu tố để thông tin cho biết đây là mắt, nó nắm 
bắt sắc. 


Giới (dhatu), là yếu tố, hay nói chính xác hơn, là nguyên tố tồn 
tại từ đó tụ tập để phát sinh vô biên pháp. Như một âm giai với 
7 nốt nhạc, từ đó nhạc sĩ sáng tác nên muôn nghìn bản nhạc. Yếu 
tố như vậy cùng được gọi là chủng tử (bï7a), hạt giống từ đó phát 
sinh thân cây với cành, với lá. Sắc, là một giới; mắt là một giới. 
Đó là phạm trù của những hạt giống có thể tính là sắc. Những hạt 
giống này được gọi là tùy giới (anudhatu). Đây là từ đặc biệt 
chuyển tải quan điểm của Kinh bộ nói cái gì tồn tại thực hữu. 


Khi một sự thể được kinh nghiệm đã diệt đi vào quá khứ, thể 
và dụng của nó cũng diệt theo, như một trái cây rụng xuống đất, 
thể và dụng của nó diệt mất, nhưng công năng của nó, cái quy 
ước gọi là chủng tử, tồn tại trong chuỗi sinh-diệt liên tục không 
gián đoạn, chuỗi tương tục chuyển biến sai biệt. Trong đó, cái 
này diệt làm duyên cho cái khác sinh. 


Nói tóm lại, những gì đã từng được kinh nghiệm, khi diệt, đi vào 
quá khứ, công năng của nó tồn tại với chuỗi sinh diệt liên tục. 
Kinh nghiệm được thu tàng trong chuỗi tương tục chuyển biến 
sai biệt của tùy giới lập thành ký ức. Nội dung của ký ức là kho 
tích tập của vô số tùy giới. Hồi tưởng ký ức là lần theo chuỗi nhân 
quả của tùy giới, từ hiện tại với cái đang thấy như là quả đẳng 
lưu của nhân đồng loại, tức là từ quả mà lần ngược về nhân, lần 


254| TUỆ SỸ 


về cho đến quá khứ xa xôi. 

Kho tích tập của tùy giới - chủng tử - là gì? Các vị Du-già hành 
sẽ thiết lập để lý giải nghiệp được tích lũy và tồn tại cho đến khi 
cho quả. Trong giai đoạn phát triển của bộ phái, kho tích lũy ấy 
không có tên gọi riêng biệt, mà chỉ biết theo tên chung trong bộ 
ba tâm-ý-thức, trong đó tâm được định nghĩa là kho tích tập các 
nghiệp thiện và bất thiện. Vì Phật chỉ nói có sáu thức, cho nên 
được kể như tên gọi khác của ý thức. Tên gọi khác, tất nhiên có 
nội dung khác. 


Trong chuỗi tương tục của tùy giới, những gì tích tập của 
nghiệp thiện ác được tích lũy và tồn tại như là công năng sẽ được 
xử lý để cho quả dị thục. Đó là tích lũy của nghiệp. Những gì 
không có thuộc tính thiện ác, những kinh nghiệm từ học tập, 
luyện tập, và những chuỗi vận động theo nhu cầu bản năng sinh 
tồn, với những cảm thọ khổ hay lạc; nói chung, mọi sinh hoạt 
trong môi trường tồn tại, khi chúng diệt để đi vào quá khứ, được 
tích lũy thành công năng sẽ phát sinh hiệu quả cho nhận thức và 
hành động; chuỗi tương tục của những công năng này được gọi 
là ký ức. Nói cách khác, những công năng được tích lũy để cho 
quả dị thục trong đời này hay nhiều đời sau, dòng tương tục của 
những công năng này được gọi là nghiệp tích lũy. Những công 
năng tích lũy mà chỉ cho quả phi thiên phi ác chỉ trong đời này, 
chuỗi tương tục của những công năng này được gọi là ký ức. 

II. CHỦ THỂ LUÂN HỒI 

1. Ký ức và tự ngã 

Ngày 26 tháng 9 năm 1893, Đạo sĩ Vivekananda, một triết gia 
hiện đại, và cũng là cuối cùng, của Triết học Vedanta, và Ấn giáo, 
được phép đọc phát biểu trước Hội nghị Tôn giáo Thế giới tại 
Chicago.?? Bài thuyết trình của ông rất được lưu ý, và rất được 
tôn trọng bởi những người theo Ấn giáo. 


24 Parliament of the World's Religions, được tổ chức tại Chicago, với mục đích hội 
thoại toàn cầu của các tôn giáo khác nhau. Swami Vivekananda (1863-1902), đại 
biểu của phái đoàn Ấn giáo. 


KÝ ỨC VÀ NGHIỆP | 255 


Với nội dung của bài diễn, người ta có thể biết ông là một Phật 
tử (Son ofthe Buddha) nhưng không phải là người theo đạo Phật 
(Buddhist). Ông nói, Chúa Jesus là người Do thái, nhưng dân Do 
thái chối bỏ Chúa mà đóng đỉnh Ngài. Sakya Muni là người Hindu, 
và dân Hindu tôn thờ Ngài là Đấng Thượng đế hóa thân. "Chúng 
tôi thấy, những người theo đạo Phật không hiểu gì Đức Phật."25 
Cũng như dân Do Thái không hiểu Chúa Jesus là sự hoàn thành 
của Cựu Ước, những người theo đạo Phật không hiểu Đức Phật 
là sự hoàn thành của những chân lý của tôn giáo Hindu. Phật giáo 
là đứa con phản loạn của Ấn Độ giáo.? Và điều mà ông nói, 
những người theo đạo Phật đã không hiểu gì về Phật, đó là "Về 
mặt triết học, các đồ đệ của Đức Đại Tôn Sư đã nhào đến tấn công 
những khối đá vĩnh hằng của Veda và đã không thể nghiền nát 
nó; mặt khác, họ đã tước bỏ đi Đấng Thượng đế vĩnh hằng của 
đất nước này mà tất cả mọi người, nam phụ lão ấu, thảy đều tôn 
thờ... Và kết quả, Phật giáo đã biến mất khỏi Ấn độ như một cái 
chết tự nhiên." 


"Những khối đá vĩnh hằng" và "Đấng Thượng đế vĩnh hằng", 
được xem là tín lý trụ cột của Veda và Upanishad, mà những 
người theo đạo Phật khăng khăng chối bỏ, đó là không thừa nhận 
sự tồn tại của một tự ngã thường hằng, và một Brahman Sáng 
tạo. Đức Phật là sự hoàn thành của Veda và Upanishad, có nghĩa 
là Phật không phủ nhận chúng như những người theo đạo Phật 
hiểu sai về đức Phật, hoặc cố tình xuyên tạc đức Phật. 


Ở đây chúng ta không nói đến Brahman sáng tạo. Vấn đề có tồn 
tại hay không một tự ngã thường hằng đã từng là tranh biện sôi 
nổi trong các bộ phái Phật giáo. Có lẽ không nhiều bộ lắm. Ngày 
nay với một tư liệu lịch sử còn sót lại lưu truyền trong Hán ngữ 
và Tạng ngữ, cũng chỉ biết được có Độc tử bộ và Chánh lượng bộ. 
Về mặt từ nghĩa, các bộ này không nói đến một ãtman thường 
hằng là cốt tủy của Vedanta. Họ vẫn thừa nhận giáo lý anätman: 


25 "But our views about Buddha are that he was not understood properly by his 
disciples." 


26 "Buddhism ïs the rebel child of Hinduism.” 


256 | TUỆ SỶ 


vô ngã; nhưng tự ngã mà họ thấy cần phải thừa nhận tồn tại một 
chủ thể như là tự ngã, mà họ nói là pudgala, để giải thích vì sao 
ta có ký ức, và vì sao chúng sinh có luân hồi. Các bộ phái khác, 
Thượng tọa bộ với Kathavatthu, và Hữu bộ với Đại Tì-bà-sa. 
Những lý luận, chứng minh và phản bác về một tự ngã tồn tại 
như pudgala, được giới nghiên cứu hiện đại lưu tâm nhiều nhất 
qua tác phẩm ngắn và khúc chiết của Thế Thân (Vasubandhu): 
Pudgalanirdeéa, thuyết mình về pudgala, mà Hán dịch bởi Huyền 
Trang là "Phá ngã chấp" được ghép vào luận Câu-xá thành phẩm 
thứ chín.?7 Bản dịch Tạng ngữ, Gang zag dgag pa (Phủ nhận 
Pudgala), phẩm thứ chín trong Chos mngon pa ï mdzod kyi bshad 
pa, dịch bởi Jinamitra và dPal brTsegs. 


Ở đây chúng ta cũng không nghiên cứu vấn đề pudgala tồn tại 
hay không tồn tại, nhưng chủ điểm là vấn đề liên hệ tự ngã với 
ký ức. 

Một trong các lý chứng mà thuyết pudgala nêu lên: Nếu không 
tồn tại một tự ngã chủ thể như pudgala, vậy làm sao có ký ức? 
Nếu cái được ghi nhớ trong ký ức không phải là cái "tôi đã từng 
thấy", thì ai là người hiện tại đang thấy nó? Làm sao tâm này thấy 
mà tâm khác nhớ? Như vậy há chẳng phải, cảnh mà tâm của 
Devadatta đã từng thấy, sau đó tâm của Yajñadatta nhớ lại? Ký 
ức tồn tại như là chuỗi nhân quả tiếp nối sinh diệt trong tương 
tục chuyển biến sai biệt. Tương tục chuyển biến sai biệt này là 
øì? Đấy lại là điều cần phải thuyết minh. 


Nơi khác, trong Kinh, Phật nói: "Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ nói cho 
các ngươi về gánh nặng, sự nhận nặng, sự vứt bỏ gánh nặng, và 
(cái) mang gánh nặng”?28 Nếu không thừa nhận tồn tại pudgaia, 
vậy cái gì hay ai là kẻ mang gánh nặng mà Phật nói? 

Những câu hỏi liên hệ đến tự ngã và ký ức, tự ngã và luân hồi, 
Thế Thân cũng đã đề xuất những giải đáp. Nhưng, có thể với 
chính Thế Thân những biện luận giải đáp này chưa thỏa mãn, do 


27 Đại chánh tạng, tập 20 No 1558. 
28 Tạp A-hàm 3 kinh số 73, Päli S.22.22. Bhãsuttam (PTS.iii.36) 


KÝ ỨC VÀ NGHIỆP | 257 


đó, về sau, khi chuyển sang Đại thừa Du-già hành, Thế Thân sớ 
giải Nhiếp Đại thừa luận của anh mình là Vô Trước (Asanga), đây 
mới được xem là giải đáp thuyết phục. 


Những thuyết chủ trương hữu ngã phân biệt hai cấp tự ngã: 
một cấp tự ngã siêu nghiệm, đó là ãtman, tồn tại thường hằng, 
và một tự ngã như là chủ thể tâm lý, đó là pudgala. Ở đây chúng 
ta cũng không lý giải cái a£man như là tự ngã siêu nghiệm 
thường hằng này, chỉ nói đến pudgala. 


Pudgala, trong nhiều trường hợp, Hán không dịch, mà phiên 
âm: bổ-đặc-già-la, vì ý nghĩa của một từ như vậy không có tương 
đương trong Hán ngữ. Mặc dù có thể dịch nó là nhân, con người. 
Pudgala còn hàm nhiều nghĩa hơn thế. Trong ngôn ngữ thường 
nhật, pudgala là một nhân xưng. Trong tiếng Sanskrit có ba nhân 
xưng: nhân xưng thứ nhất, ta, tôi, là người nói; nhân xưng thứ 
hai, người đối thoại, và nhân xưng thứ ba.Vì vậy, trong mọi giao 
tiếp xã hội, không thể thiếu vắng pudgala. Khi Phật nói, "Này các 
Tỳ-kheo, Ta sẽ nói...", nếu không tồn tại pudgala, không thể hiểu 
ai đang nói và ai đang nghe. Nếu không tồn tại pudgala, không 
thể nói "Điều này, trước kia tôi đã từng thấy; bây giờ tôi nhớ lại." 
Từ cái tôi đã thấy, tôi đang thấy, tôi sẽ thấy, dẫn đến ý niệm về 
một cái tôi: Nay tôi đang như vậy. Đời trước, tôi đã như thế nào? 
Đời sau, tôi sẽ như thế nào? Ký ức, và nghiệp tích lũy, đều thống 
nhất trong một cái tôi. 


Tuy vậy, không phải chúng ta mới sinh ra, khi còn nằm ngửa 
trong nôi, đã có ý thức về cái tôi này. Như Phật khiển trách một 
Tỳ-kheo khi vị này vội vàng trả lời câu hỏi về năm hạ phần kết: 
"Theo chỗ con ghi nhớ Thế Tôn nói, năm hạ phần kết là kết hữu 
thân kiến... cho đến, kết sân kiến." Kết (samyojana) là sợi dây 
buộc trói chúng sinh lôi vào trong ba cõi sinh tử, như con bò bị 
sợi dây, hay cái ách, buộc cổ vào xe kéo. Sợi dây thứ nhất là hữu 
thân kiến, quan điểm, hay kinh nghiệm, chấp rằng thân ta là tồn 
tại chân thật, và chắc thật; thân này là ta, là của ta. Nhưng khi 
thân này mục rã, ta là cái gì nơi thân này? Đây cũng không bàn 
về câu hỏi này. Điều muốn nói, khi vị Tỳ-kheo kia trả lời như vậy, 
bình thường mà nói, không có gì sai với giáo nghĩa Phật nói, 


258 | TUỆ SỸ 


nhưng trong đó đã không phân biệt rằng bẩm sinh, ngay khi vừa 
mới sinh, ta đã có ý niệm về sự tồn tại của thân này hay chưa. 
Phật nói: Hài nhi mới sinh yếu ớt, còn nằm ngửa trên giường, ý 
thức về thân còn chưa có, làm gì có kinh nghiệm về tự thân, để 
nói là nó bị buộc trói bởi hữu thân kiến. Nó không có hữu thân 
kiến hiện hành như phiền não, nhưng có thân kiến tùy miên. 
Kinh nghiệm về tự thân, về một cái ta, không hiện hành nơi bé 
sơ sinh, nhưng nó là yếu tố tiềm phục, cho tới khi đủ điều kiện 
nó sẽ hiện hành. Khi có kinh nghiệm tự thân, nó sẽ nghĩ "ta là 
như thế, không là như thế” và sẽ hành động theo kinh nghiệm tự 
thân ấy. Vì ích lợi của tự thân, nó có thể làm những việc tốt để 
được tưởng thưởng; nhưng nó cũng có thể làm nhiều việc gây 
tổn hại cho người khác. 


Kết hữu thân kiến không hiện hành nơi hài nhi sơ sinh; nhưng 
nó là tùy miên tiềm phục, cho đến khi hội đủ điều kiện, nó phát 
tác. Nói thế cùng đồng với nói rằng, từ tuổi hài nhi sơ sinh, cho 
đến tuổi thiếu nhi, khi mà não chưa phát triển đầy đủ, ký ức nơi 
trẻ nhỏ cũng có giới hạn của nó, và ý thức về tự ngã cũng vậy. 

Trong luật xuất gia, Phật quy định thiếu nhi nhỏ nhất là 7 tuổi 
mới được cho phép xuất gia làm Sa-di, và mệnh danh là "Sa-di 
đuổi quạ”. Các luật bộ giải thích ý nghĩa, cho rằng thiếu nhi không 
thể tự mình đi khất thực. Nếu không phải là Sa-di, không dự phần 
xuất gia, Tăng không được chia phần cho, vì Luật không cho phép 
chia phần của Tăng cho cư sĩ. Tuổi có thể đuổi qua, có thể phục 
vụ Tăng bằng công việc đơn giản nhất, mới có thể được phép 
xuất gia và có thể được chia phần thực phẩm. Đây là nói về quan 
hệ trong môi trường sống chung. Nhưng về mặt phát triển tâm 
sinh lý, ý nghĩa này phải có giải thích khác. 

Trong các khảo cứu và thí nghiệm của các nhà tâm lý học và 
não học, người lớn thường không thể nhớ lại những gì trong quá 
khứ của mình từ sơ sinh cho đến trước 7-9 tuổi. 

Nếu nói theo những luận thuyết của A-tỳ-đàm, hài nhi khi còn 
trong thai mẹ, phát triển giai đoạn chót, mặc dù chỉ thể đã phát 
triển, nhưng về các căn, tức các cơ quan có công năng duy trì và 


KÝ ỨC VÀ NGHIỆP | 259 


phát triển đời sống, trong đó chủ yếu là hai căn: mạng căn, là di 
truyền của nghiệp quá khứ, nó duy trì sự sống thân di truyền của 
cha mẹ. Và thứ đến là thân căn, cơ quan xúc giác, để biết đói, biết 
lạnh. Nếu căn tồn tại, khi có ngoại giới kích thích, nó phản ứng, 
nghĩa là thức phát sinh, hợp thành bộ ba căn-cảnh-thức, tạo 
thành xúc. Thức này diệt, trực tiếp trở thành ý căn, và ý thức cơ 
sở y để xuất hiện. Nhưng những thứ mà căn tiếp thu, thức cảm 
xúc, chỉ đơn thuần là những trạng thái đói khát hay nóng lạnh. 
Đây là trạng thái thô sơ nhất của sự sống. Như vậy, có ý thức, 
nhưng kinh nghiệm tích lũy chưa đủ để có thể phân biệt, phán 
đoán và lựa chọn, là khả năng tuệ. 


Các thí nghiệm cũng cho biết, nếu ta đọc các đoạn văn thích hợp 
nhiều lần cho thai nhi trong bụng mẹ. Sau đó, hài nhi xuất thai, 
người ta mở cho hài nhi nghe lại những đoạn văn được nghe khi 
còn trong thai mẹ, với núm vú ngậm nơi môi. Người quan sát 
thấy rằng, khi đoạn văn được tắt, hài nhi ngậm núm vú im, không 
mút, tỏ vẻ lắng nghe. Thí nghiệm này muốn biết tuổi nào có thể 
có ký ức. Nhưng ký ức này chỉ thuộc loại phản xạ, không có sự 
can thiệp của ý thức, cho nên cũng chưa thể có ý thức về tự thân. 
Nói không có ý thức, là nói theo ngôn ngữ quán lệ của các nhà 
nghiên cứu. Với các vị A-tỳ-đàm, bất cứ khi nào xuất hiện bộ ba 
căn-cảnh-thức, cố nhiên thức này chỉ đơn thuần là giác quan, 
trực tiếp ngay sau đó ý căn được lập và ý thức có sở y để hoạt 
động. Nhưng kinh nghiệm tích lũy chưa đủ, nên thức không có 
khả năng phân biện và phán đoán để lựa chọn, Có thể, đây là ý 
nghĩa mà Phật nói, hài nhi sơ sinh ý niệm về tự thân còn chưa có, 
do đâu mà có kết hữu thân kiến. 


Sự phát triển tâm lý học Phật giáo trong các luận thư A-tỳ-đàm 
không hẳn đã nhượng bộ các hệ tâm lý học phương Tây, và điều 
này đã được xác nhận bởi Williams James, tiền phong của tâm lý 
học Mỹ. Thiếu sót trong tâm lý học A-tỳ-đàm là không có phần 
tâm lý học cho nhi đồng. Cho nên, những gì Phật nói liên quan 
đến nhi đồng không hề có giải thích hay bình luận gì, để chúng 
ta có nguồn tài liệu tham khảo. Một vài cóp nhặt từ nguồn thí 
nghiệm của các nghiên cứu hiện đại không đủ soi sáng cho ta 


260 | TUỆ SỸ 


những điều Phật nói, nhưng đại cương cũng có thể cung cấp một 
vài chỉ tiết tham khảo. 


Trong lộ trình nhận thức, chu kỳ của các yếu tố biến hành diễn 
ra rất ngắn. Sát-na thứ ba trong lộ trình, tưởng xuất hiện để cấu 
trúc các tín hiệu nhận được thành một hình ảnh. Khi đối tượng 
được định hình, ý thức bắt đầu quan sát bằng thủ tục gọi là ý 
ngôn. Quan sát tuổi biết nói của hài nhi, người ta thấy rằng ngôn 
ngữ và ý thức về tự thân quan hệ đan kết nhau. Alain Morin, giáo 
sư khoa tâm lý học trường Đại học Mount Royal, Calgary, Alberta, 
Canada, ?°, đề xuất ý kiến mà ông đã viết trong một bài viết đăng 
trên Luận đàn Khoa học và Ý thức, rằng chúng ta thường xuyên 
cần phải nói chuyện với chính mình để tự hiểu rõ ta là ai. Trong 
bài viết, Morin cũng dẫn chứng một số các nhà nghiên cứu có 
quan điểm đồng tình như Michael Siegrist, Viện Đại học Zũrich, 
Thụy Sĩ; Allan Feinstein cùng với đồng nghiệp tại Viện Đại học 
Texas, thủ phủ Austin, Johann Schneider, Đại học Saarland, Đức, 
et.al. Các khảo cứu và thí nghiệm cho thấy thuyết thoại là quá 
trình tri nhận chủ yếu dẫn đến ý thức tự thân (self-awareness). 
Kết quả khoa học này phù hợp với lộ trình tri nhận được thiết 
lập bởi Abhidharma. Sự khác biệt là vấn đề phương pháp luận. 
Các quan sát khoa học nhờ vào các thiết bị kỹ thuật, hoặc trắc 
nghiệm từ những thí nghiệm viên. Đối tượng tồn tại đủ thời gian 
cho quan sát diễn ra ngắn nhất cũng vài trăm phần nghìn giây, 
thậm chí chỉ diễn ra trong vài mươi giây. Mặt khác, quan sát bằng 
giác quan, dù với sự hỗ trợ của thiết bị hiện đại, không thể không 
có sự can thiệp chủ quan của người quan sát. Đây là điều đã được 
khẳng định trong nguyên lý bất định của cơ học lượng tử. Còn 
những vị tu định như trường hợp các vị trong Du-già hành tông, 
và những luận sư trong Nhân minh học, không tin tưởng mấy sự 
thực nơi các giác quan, mặc dù họ xác nhận nguồn nhận thức 
đáng tin cậy gần nhất là trực giác (pratyaksa) của các giác quan. 
Các vị này nói, một con bò, một con người, một chim, trước một 
dòng sông, trực giác của các loài này không giống nhau, hình ảnh 


29 Science & Consciousness Review, 2003, April, No. 4. 


KÝ ỨC VÀ NGHIỆP |261 


của cái mà con người gọi là con sông được cấu trúc trong nhận 
thức của các loài này không giống nhau. Trong phạm vi nhận 
thức tục đế, theo chân lý quy ước, thức của mỗi loài tái cấu trúc 
đối tượng tương ứng với bản năng sinh tồn của nó mà Phật gọi 
là ái hay khát ái (frsnä/tanha). Họ tin rằng trực giác của những 
vị du-già, gọi là hiện lượng du-già (yogi-pratyaksa), tùy theo 
trình độ chứng đắc của định tâm, đáng tin tưởng hơn; họ có thể 
bắt nắm đối tượng trong từng sát na. Như Phật nói với A-nan: 
Những điều kỳ diệu mà mọi người tán thán Như Lai không bằng 
kỳ diệu này: "Cảm thọ sinh, Như Lai biết cảm thọ; cảm thọ diệt, 
Như Lai biết cảm thọ diệt." Trong chúng ta, dễ có ai cảm nhận 
được cây nhang lụn tàn trong từng khoảnh khắc, hay phải đợi 
vài phút sau mới cảm nhận. 

Dù có những dị biệt rất lớn trong khả năng quan sát, nhưng 
điểm phù hợp được thấy ở đây: ý thức độc thoại, ý ngôn, là yếu 
tố dẫn đến ý thức tự thân, ý thức về sự tồn tại của ta, ý thức rằng 
ta đang tồn tại. Ý thức đối thoại mà các luận thư A-tì-đàm đề xuất 
diễn ra rất ngắn, chỉ trong một sát-na, có thể chỉ vài phần nghìn 
giây, hoặc có thể ngắn hơn gấp bội, tùy theo mức độ định tâm 
của người quan sát. Trong khi độc thoại mà các nhà khoa học nói 
đến diễn ra trong khả năng quan sát được cũng phải trên mấy 
trăm phần nghìn giây. 


Mặc dù, theo lộ trình nhận thức trong chu kỳ biến hành, ý thức 
độc thoại diễn ra trong sát-na thứ tư. Tuy vậy, tại đây tưởng, cơ 
quan xử lý tri giác, nắm bắt tín hiệu trong một chu kỳ ngắn chưa 
đủ để tái cấu trúc ảnh tượng ngoại giới. Bởi vì đối tượng không 
xuất hiện cho thức đồng loạt các dấu hiệu họp thành một tổng 
thể. Các dấu hiệu này lần lượt được tướng bắt nắm trong nhiều 
chu kỳ, cho đến khi đủ để cấu trúc định hình. Tuy đã có cấu trúc 
định hình, nhưng ý thức cần phải truy xuất ảnh tượng tương tự 
đã từng được kinh nghiệm trong quá khứ, để đồng nhất thành 
một thể thống nhất của đối tượng, từ đó mới có thể phán đoán 
và lựa chọn. Đây là những sát-na cuối trong lộ trình của biệt cảnh: 
niệm-định-huệ. Huệ là khả năng quan sát, thẩm tra, phân tích và 
phán đoán. Cho đến đối tượng được tái cấu trúc hoàn chỉnh với 


262 | TUỆ SỸ 


đặc điểm tổng thể, cùng với những dấu hiệu chỉ tiết nó, được 
đồng nhất hiện tại với quá khứ, bấy giờ ý thức về tự ngã mới xuất 
hiện, với ý thức rằng "Ta đã tồn tại, ta đang tồn tại và ta sẽ tồn 
tại”. Phán đoán rằng "Ta tồn tại" là độc thoại của ý thức, là ý ngôn. 
Đồng nhất "Ta đang tồn tại” với "Ta đã tồn tại” là hoạt động của 
niệm (smrti) hay ký ức. Niệm được tăng cường trong nhiều chu 
kỳ của nhận thức, và cũng trải qua lộ trình của thời gian phát 
triển cơ cấu thân tâm. Quá trình phát triển này không diễn ra 
ngoài môi trường tồn tại, con người với những quan hệ, giao tiếp 
xã hội, bấy giờ mới hình thành một khái niệm về tự ngã mà Phật 
đặt cho tên gọi là Satkäya-drsti, Hữu thân kiến, kinh nghiệm tích 
lũy về một tự ngã, tự khẳng định: Ta đã như vậy, đang như vậy, 
sẽ như vậy. Nói chung, đó là khẳng định vị trí ta là ai trong xã hội. 
Cái ta này là nguyên nhân của mọi tai biến trong xã hội. Như Lão 
Tử đã có thể nói: "Ta có hoạn lớn, vì ta có thân. Nếu ta không có 
thân, ta có hoạn øì?”30 


2. Quá trình huân tập tự ngã: Ba loại tập khí 


Khi một tín hiệu được tưởng nắm bắt, ý thức và ghi nhận nó 
bằng một ký hiệu đặc biệt, và A-tỳ-đàm gọi ký hiệu đó là ý ngôn 
(manojalpa). Cũng như một chuỗi âm thanh biểu nghĩa một từ, 
và từ ấy chỉ thị cho một tồn tại vật thể hay sự thể. Một thanh là 
một tín hiệu được bắt nắm, và được ghi nhận với một tín hiệu và 
được in dấu vào tâm thức. Chuỗi âm thanh liên tiếp nối kết nhau, 
nếu hiểu nó trong phạm trù thời gian, hoặc chồng lên nhau nếu 
đặt trong phạm trù không gian, để biểu diễn một từ chỉ thị một 
vật; chuỗi nối kết này diễn ra tương tự như quá trình xông 
hương, hay xông khói. Hương được xông liên tục trong một thời 
gian nhất định cho đến khi dù cây hương đã tàn, mùi hương của 
nó vẫn còn; nó bám vào những vật thể chung quanh trong một 
thời gian dài tùy theo quá trình xông ướp. Thí dụ vẫn chỉ có giá 
trị trong phạm vi thí dụ, nó không diễn hết ý nghĩa các tín hiệu 
được mã hóa thành ý ngôn ghi dấu ấn vào tâm thức. Dấu ấn được 
ghi trong thức, tiêu chí của nó là tồn tại ngoại giới. 


30 #-ƒƒ ki. XHH: XH., HH ÑÍ. #ƒ7-† =8) 


KÝ ỨC VÀ NGHIỆP | 263 


Kể từ vô thủy, tùy theo cộng nghiệp, thức gá sinh vào phương 
vực và thời gian khác biệt, tín hiệu được huân tập, hay nói cách 
khác, được mã hóa với ký hiệu bởi ý ngôn bất đồng. Từ loài 
người cho đến các loài động vật, do cộng nghiệp của chúng, thức 
của chúng có thủ tục ghi dấu ấn ký hiệu khác nhau và do đó nhận 
dạng mọi tồn tại cũng khác nhau, và cũng để quan hệ với với 
nhau trong cộng đồng cộng nghiệp. 


Quá trình ghi dấu bởi ý ngôn được gọi là quá trình huân tập. 
Khi ký hiệu được ghi thành dấu ấn, dấu ấn ấy không phải là tín 
hiệu thụ động được lên vạch để thông tin. Nó là dạng công năng 
đặc thù, như công năng trong hạt giống khi được gieo xuống lòng 
đất, nếu hội đủ điều kiện đất, nước, phân bón các thứ sẽ nảy mầm. 
Dấu ấn được lưu trữ là những kinh nghiệm đã từng trải qua, 
được tích lũy thành năng lượng tiềm tàng như nguồn điện tiềm 
thế trong tế bào não, nó được gọi tên tượng hình là hạt giống 
(bi/a: chủng tử). Loại công năng đặc thù này được gọi là danh 
ngôn tập khí. Thành duy thức nói về danh ngôn này như sau: 

Danh ngôn tập khí (jalpavasana = abhilapavasana): Chủng tử 
trực tiếp của từng pháp hữu vi cá biệt. Danh ngôn có hai: Một, 
danh ngôn biểu nghĩa, đó là sự sai biệt của âm thanh chuyển tải 
ý nghĩa. Hai, danh ngôn hiển cảnh, tức tâm, tâm sở pháp nhận 
thức đối tượng cá biệt. Tùy theo hai danh ngôn mà chủng tử 
được huân tập thành để làm nhân duyên cho từng pháp hữu vi 
cá biệt. 

Bất cứ tồn tại nào mà thức có thể nhận thức, tồn tại ấy xuất hiện 
cho thức với ký hiệu là tên gọi (danh ngôn). Bằng vào tên gọi này, 
thức tiếp thu nhiều loại đối tượng khác nhau với ký hiệu hay tên 
gọi khác nhau. Danh ngôn như là tín hiệu thông tin để giao tiếp 
lẫn nhau trong một dòng tồn tại, tùy theo giới loại, đó là chuỗi 
âm thanh nối kết thành một tín hiệu, gọi là một từ biểu thị một 
vật thể hay sự thể. Các loài vật thấp hơn loài người vẫn có những 
tín hiệu đặc thù qua âm thanh để thông tri cho nhau những thông 
tin cần thiết. Đó là loại mà Thành duy thức gọi là danh ngôn biểu 
nghĩa. 


Về loại được gọi là danh ngôn hiển cảnh, vì nó soi sáng đối 


264 | TUỆ SỸ 


tượng cho nhận thức. Các thức, mắt, tai v.v., khi nắm bắt đối 
tượng cá biệt của nó; đối tượng này được mã hóa tức huân tập 
thành công năng của chủng tử để được lưu trữ. 


Danh ngôn được huân tập thành tập khí (vasanđ), công năng 
được lưu trữ. Như quá trình xông khói, được xông nhiều lần, 
khói lần lượt đóng dày lên vách. Sắc được huân tập bởi mắt, hoặc 
đáng yêu, hoặc đáng ghét; tiếng được huân tập bởi tai, hoặc đáng 
yêu hoặc đáng ghét. Sắc, và tiếng được huân tập thành công năng 
cùng với cảm thọ hoặc lạc hoặc khổ, hoặc yêu hoặc ghét. Như 
vách tường, hay những vật có khả năng hấp thụ hương và khói, 
được xông thơm hay xông thối; thường xuyên được xông hương 
hay xông thối, càng lúc nồng độ của mùi ngửi càng tăng, cho đến 
khi không còn vật xông, mà vật hấp thụ mùi xông vẫn phát sinh 
khả năng yêu hay ghét nơi người đến tiếp xúc. Khi hội đủ điều 
kiện, danh ngôn ấy hiện hành cùng với tâm thức yêu ghét. Tào 
Tháo chỉ nói tên từ "quả mai” (quả chanh) mà cả đoàn quân rỏ 
dãi, hết khát. Đây là công năng của danh ngôn được huân tập khi 
hiện hành. 


Một con chó mới sinh, tất không có tên gọi gì. Chủ gọi nó là con 
Tu-đi. Cả nhà cũng gọi nó Tu-đi, và mọi người đều gọi như vậy. 
Thoạt đầu, nó dửng dưng với tên gọi ấy. Nhưng với thời gian, 
cũng chẳng bao lâu, khi nghe chủ gọi Tu-đi, nó vui vẻ ngoắc đuôi 
chạy đến. Nó tự nhận ra nó trong tên gọi. Danh ngôn đã hình 
thành trong con chó một ấn tượng tự ngã. Con người chắc cũng 
thế thôi. Con người không chỉ có tên gọi khai sinh, mà còn nhiều 
danh hiệu, tước hiệu làm nên tự ngã của nó trong nhiều địa vị 
khác nhau trong xã hội. Đấy là từ danh ngôn tập khí chuyển biến 
thành ngã chấp tập khí. 


Thành duy thúc giải thích ngã chấp tập khí, nói rằng: 

Ngã chấp tập khí (atmadrstivasand), đó là chủng tử của ngã và 
ngã sở được chấp thủ một cách bất thực. Ngã chấp có hai: 1. Câu 
sinh ngã chấp, loại kiến chấp về ngã và ngã sở bị đoạn trừ bởi tu 
đạo; 2. Phân biệt ngã chấp, loại kiến chấp ngã, ngã sở bị đoạn trừ 
bởi kiến đạo. 


KÝ ỨC VÀ NGHIỆP | 265 


Trong đó, Phân biệt ngã chấp, loại ý thức về tự ngã được tác 
thành dưới ảnh hưởng của gia đình, giáo dục, truyền thống tín 
ngưỡng, tôn giáo, văn hóa, xã hội. Câu sinh ngã chấp, loại tự ngã 
vô thức, sinh vào chủng loại nào, nó kinh nghiệm theo bản năng 
của chủng loại ấy, không do ảnh hưởng từ bên ngoài các thứ. 


Với ý thức về tự ngã đã định hình, trong quá khứ "ta đã như 
thế”, và nếu cái ta ấy không mấy tốt đẹp thì hãy giấu nó đi. Trong 
tương lai "ta sẽ như thế”, và nếu với một ngày mai đen tối nó ưu 
sầu có khi tuyệt vọng mà thắt cổ; và trái lại, nếu một tương lai 
hứa hẹn rực rỡ như cô bé bán sữa, nó sẽ nhảy nhót. Những ý 
thức về cái "ta" không chỉ giới hạn trong đời này. Đời sau "ta sẽ 
như vậy", và theo tín ngưỡng mà nó nhiệt tình tin tưởng về một 
thiên đường vĩnh cửu không phải chịu những vui buồn tế toái 
trong cõi đời này, nó sẽ làm những điều mà kinh điển của tôn 
giáo nó tin chỉ dạy phải làm để được như ước nguyện. Với những 
cái ta xuất hiện trong các thời gian và phương vực khác nhau 
như vậy, vì mục đích cho đời này cho cả đời sau, và nhiều đời sau 
nữa, con người sẽ làm những điều mà nó tin tưởng kết quả sẽ tốt 
đẹp. Và như vậy, nó sẽ tạo tác những nghiệp hoặc thiện hoặc bất 
thiện. Nghiệp được tạo tác, và được tích lũy, sẽ dẫn đến đời sau, 
như nguyện hay không như nguyện tùy theo nghiệp thiện hay 
bất thiện mà nó làm trong đời này. 


Như vậy, từ ngã chấp tập khí, được thường xuyên huân tập từ 
những ảnh hưởng xã hội, truyền thống, giáo dục, tôn giáo v.v... 
tất cả được tích lũy thành Hữu chỉ tập khí (bhavanñgavasanđ). 
Hữu chị, là chi thứ 10 trong 12 chi duyên khởi. Đó là nghiệp được 
tích lũy thành công năng dẫn đến tái sinh trong các đời sau. 


3. Chủng tử - Chuỗi tương tục 


Mọi người đều biết rằng khi ngủ ý thức không hoạt động, nhất 
là khi ngủ say không chiêm bao. Con người mà không có ý thức, 
hay nói đúng hơn, mất ý thức, nếu không phải là chết thì cũng 
bất tỉnh nhân sự. Nhưng, thực tế, ta vẫn sống. Cái gì duy trì sự 
sống? Câu trả lời hầu như nhất trí trong các văn minh cổ đại, và 
cho đến một phần lớn cận đại, nếu không nói là cho đến hiện đại, 


266 | TUỆ SỸ 


đó là linh hồn. Có nhiều ấn tượng khác nhau về linh hồn, nhưng 
điểm chung, nó là một cái gì đó ở trong thân nhưng không đồng 
nhất với thân. Với người tin tưởng có đời sau, linh hồn sau khi 
lìa khỏi xác sẽ đến một nơi khác. Với người tin tưởng duy vật, 
linh hồn tồn tại cùng với thân. Khi thân này hoại, linh hồn cũng 
hoại. 

Thời Phật, nhiều nhóm tôn giáo thường đến tham khảo ý kiến 
hoặc tranh luận vấn đề: Hồn và xác, là một hay là khác? Với một 
số, cái mà nơi khác gọi là hồn, họ gọi là /va, Hán dịch là mạng giả. 
Nghĩa là sao? jíwatiti jïvah, nó sống, nên nó là cái đang sống, tức 
thân được thấy là đang sống vì trong nó có cái đang sống. Một số 
khác, đến hỏi Phật: "Ta" tồn tại hay không tồn tại? Cái mà nơi 
khác gọi là hồn hay /ïva, đây gọi là ãtman: ta hay tự ngã. Đức Phật 
phủ nhận tồn tại của cả jwa và ãtman. Nhưng giáo thuyết của 
Ngài không được liệt vào nhóm theo chủ nghĩa duy vật: chết là 
hết. Có một nguyên lý tồn tại mà không phải hồn /Tva hay ãtman, 
nguyên lý đó nói: có nghiệp, có dị thục của nghiệp, nhưng không 
có tác giả và thọ giả. Nói cách khác, có hành vi thiện hay bất thiện 
và có kết quả khổ hay lạc của những hành vi này trong đời này 
và trong nhiều đời sau, nhưng không có con người làm, không 
có con người chịu. Đây là một nguyên lý cực kỳ nghịch lý. Các đệ 
tử Phật tin lời Phật dạy, mặc dù vẫn ghi nhớ lời cảnh giác: "đừng 
vội tin những gì..." Trong lịch sử phát triển tư tưởng Phật học 
trên 1500 năm trên đất Ấn, và hơn 2000 năm ngoài đất Ấn, 
những người tin Phật, và cả những người không tin Phật, không 
ngưng tìm kiếm giải đáp cho nguyên lý cực kỳ nghịch lý này. 


Trên đất Ấn, sau khi Phật nhập Niết-bàn khoảng trên dưới 300 
năm, xuất hiện một số bộ phái lập thuyết pudgalavada, đào sâu 
trong những lời Phật dạy để tìm ra một nguyên lý giải đáp nghịch 
lý. Họ không gọi thuyết của mình là đtmavada, mà là 
pudgalavada. Ätman được quan niệm, trong tri thức thường 
nghiệm cho đến tư duy triết học, là một thực thể tồn tại nhất thể, 
bất biến, vĩnh hằng. Pudgala cũng là một hợp thể năm uẩn những 
tồn tại không lệ thuộc năm uẩn. Trong ngữ pháp, pudgala chỉ cho 
ba nhân xưng: thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Khi Phật nói: ahampi 


KÝ ỨC VÀ NGHIỆP | 267 


hi, ambatthu, evam vadami, này Amabttha, Ta cũng nói như 
vậy..." Phật thừa nhận pudgala tồn tại như thực thể quy ước. Nơi 
khác, Phật cũng nói: ekapuggdlo, bhiRkhave, loke uppajjamano... 
katamo ekapuggalo? tathagato araham sammasambuddho: Này 
các Tỳ-kheo, một con người khi mà xuất hiện trong thế gian... 
Con người đó là ai? Là Như Lai, vị A-la-hán, Chánh đẳng giác... 
Đức Phật cũng tự nhận là một pudgala, một nhân vật, một nhân 
cách, một con người. Và nơi khác nữa, Phật nói: katamo ca, 
bhikkhave, bharo? pañcupadanakkhandha tissa vacaniyam.. 
katamo ca, bhikkhave, bharaharo... Này các Tỳ-kheo, gánh nặng 
là gì? Năm uẩn. Mang gánh nặng là ai? Con người. 


Thừa nhận sự tồn tại của pudgala là giải đáp cho nghịch lý. Phật 
nói không tác giả và thọ giả, có nghĩa là không tồn tại một tự ngã 
nhất thể bất biến từ đời này sang đời khác. Nhưng tồn tại một 
pudgala. Với năm uẩn là con người, nó tồn tại với tất cả yếu tính 
và đặc điểm của một con người. Nếu là chư thiên, là bàng sinh, là 
quỷ thú, pudgala biến đổi tùy loại. 


Vì sao cần phải thiết lập nguyên lý tồn tại như pudgala? Vì sáu 
thức khi hội đủ nhân duyên thì nó xuất hiện, khi không đủ, nó 
không xuất hiện. Nếu không tồn tại một pudgala, những khi ấy 
thân này phải xem như đã chết, không còn sự sống. Thêm nữa, 
phái Độc tử bộ nói: "Trong tất cả các pháp, ngoài bổ-đặc-già-la 
(pudgala), không có pháp nào có thể lưu chuyển từ đời này sang 
đời khác. 31 

Vả lại, nếu không tồn tại một pudgala, ai lưu chuyển sinh tử? Ai 
ghi nhớ kinh nghiệm đã từng trải? 


Thế Thân tường thuật lập luận của Độc tử bộ như sau: 


Nếu thực sự không có bổ-đặc-già-la (pudgala), vậy hãy nói, ai 
lưu chuyển sinh tử? Không thể nói sinh tử tự nó lưu chuyển. Vả, 
Thế Tôn đã nói: "Chúng sinh bị vô minh phủ kín, lang thang luân 
hồi." - Pudgala luân hồi như thế nào? Xả uẩn này và nhận uẩn 
khác. Tiền đề này được nói ở trên. Như lửa tuy sát-na nhưng do 


31 Khuy Cơ, Dị bộ tông luân luận sớ, CBETA, X53n0844_p0586c12. 


268 | TUỆ SỶ 


chuỗi liên tục của nó mà nói là nó di chuyển. Cũng vậy, do chấp 
thủ bởi ái, uẩn tụ tập, gọi là chúng sinh, đó gọi là lưu chuyển. Nếu 
duy chỉ có uẩn, vì sao Thế Tôn nói điều này: "Thuở xưa, Ta đã 
từng là vị Tôn sư có tên là Netra. Vị ấy nay chính là Ta" - Vì sao 
không thể nói được như vậy? - Vì uẩn trước sau khác biệt. - Vây, 
bổ-đặc-già-la (pudgala) là gì? - Ta trước kia và ta bây giờ hẳn 
phải là thường, vì vậy nói: "Vị ấy nay chính là Ta", cho thấy đồng 
nhất một tương tục. Cũng như nói, ngọn lửa đang cháy này cũng 
chính là ngọn lửa đã cháy.32 


Lập luận của bộ này là dẫn thí dụ bằng đám lửa cháy lan trong 
một cánh rừng. Ngọn lửa khi đốt cháy hết đám cỏ này, nó lan 
sang đám cỏ khác. Đám cỏ này và đám cỏ khác thí dụ cho uẩn đời 
trước và uẩn đời này không phải đồng nhất. Nhưng, lửa đốt cháy 
đám cỏ này và đám cỏ kia là một. Thí dụ này thay vì dẫn đến một 
pudgala không thường hằng, vô tình dẫn đến ý tưởng nó cũng 
thường hằng và nhất thể như ãtman. Vì vậy, Thế Thân đã phản 
chứng: Nếu vậy, nói một cách đúng đắn, duy chỉ Phật mới thấy 
cái tman thường hằng ấy. Nghĩa là, với thí dụ mà Độc tử bộ dẫn 
chứng, duy chỉ con mắt Phật mới thấy ngọn lửa thiêu đám cỏ này 
và ngọn lửa thiêu đám cỏ kia là một. Kinh nghiệm thường thức 
cũng cho thấy, nếu hai đám cỏ có độ khô khác nhau, nhất định 
độ cháy và độ nóng của hai ngọn lửa cũng khác nhau, chứng tỏ 
cả hai không phải đồng nhất thể. 

Thế Thân, đồng với quan điểm của Kinh bộ, và cùng của Hữu 
bộ, không có sự di chuyển của mọi thực thể tồn tại.33 Khi người 
ta châm lửa từ bó đuốc bày sang bó đuốc khác, không phải chỉ 
một ngọn lửa duy nhất từ chỗ này nhảy sang chỗ kia. Trong mọi 
vật thể đều có đủ bốn đại. Khi ngọn lửa từ bó đuốc này châm vào 
bó đuốc kia, nó không nhảy, mà do lực tương tác của tăng 
thượng duyên, hỏa đại từ bó đuốc này kích thích hỏa đại trong 
bó đuốc kia, do hỏa đại trong bó đuốc kia tăng thịnh nên nó được 


32 Koáa, Pradhan, 471.24-472.15. Huyền Trang, phẩm "Phá ngã", Câu-xá 30, tr. 156c2-25. 
33 Koéa, Pradhan, dẫn trên. 


KÝ ỨC VÀ NGHIỆP | 269 


thấy là bốc cháy.3 Nếu Độc tử giải thích như Thế Thân, chủ 
trương pudgala của Độc tử bộ không thể đồng nhất với ãtman 
của các phái Upanisad. 


Có thể kết luận ở đây rằng, chủ trương tồn tại pudgala của Độc 
tử bộ sai lầm trong luận lý chứ không hẳn sai lầm trong quan 
điểm. Chính Thế Thân, ngay trong phần mở đầu, sau khi giới 
thiệu chủ trương pudgala tồn tại, liền đặt vấn đề: pudgala ấy, tồn 
tại như là thực hữu, hay như là giả hữu (kứm cedam dravyata iti 
kim vã prajfñaptitah)? [...| Nếu là giả hữu thì sao? - Chúng tôi 
cũng nói như vậy (atha prajñaptitah? vayam api evam br"ũmah). 


Giả hữu có hai: giả hữu như một căn nhà, một đoàn quân; hoặc 
giả hữu như lông rùa, sừng thỏ. Ngôi nhà, thực chất không có, 
mà chỉ là tụ tập của một đống vật liệu xây dựng. Cũng vậy, không 
có thực một đoàn quân, mà chỉ là tụ tập của nhiều binh lính. Cái 
mà người ta thấy, đó là một đống vật liệu tụ tập theo một hình 
dáng đặc biệt mà người gọi tên là nhà. Nhà chỉ là một khái niệm 
thông tin (prajñapti), báo cho biết ở đó có cái gọi là nhà có thể 
tránh mưa tránh nắng. Dù sao người ta vẫn có thông tin cho biết 
ở đó có một cái nhà có thể tìm đến. Nhưng không thể có thông 
tin gì cho biết ở đâu đó có con thỏ có sừng, có con rùa có lông, để 
đến đó mà tìm lông rùa sừng thỏ. Pudgala tồn tại giả hữu như 
một ngôi nhà, như một đoàn quân; đfman tồn tại giả hữu như 
lông rùa sừng thỏ. 


Một số Sớ thích gia quy kết thuyết pudgalavada là một thứ 
ngoại đạo trá hình, bám vào Phật pháp để khuếch trương giáo 
nghĩa. Chúng ta cũng nên cải chính. Các vị chủ trương pudgala- 
vada như Độc tử bộ không phải những nhóm ngoại đạo trá hình; 
chân chính là những đệ tử của Phật. Thuyết pudgalavada đáng 
lý có thể lý giải được một phần nguyên lý nghịch lý "có tác nghiệp, 
có thọ báo, nhưng không có tác giả, không có thọ giả. Họ sai lầm 
trong luận lý, nhưng không lạc hướng trong ý hướng. Nói 


34 Tạp A-hàm 18, T2 tr. 129a1: “Tì-kheo thiền tứ, đắc thần thông lực, tự tại như ý, muốn 
biến cây khô thành vàng, ngay tức thời nó biến thành vàng không khác. Và các vật 
khác cũng vậy, đều biến thành không khác. Vì sao? Vì cây khô kia có đủ các giới.” 


270 | TUỆ SỸ 


pudgdla tồn tại không phải tách ngoài các uẩn, cũng không phải 
chính nó là các uẩn, nhưng không thể cho nó một nội dung, thì 
cũng không thể xác định được nó là gì. 


Nếu tin tưởng có một linh hồn như là tự ngã thường hằng nhất 
thể bất biến tồn tại trong thân này, như ông chủ ngụ trong một 
ngôi nhà, và tất nhiên nhu cầu sinh hoạt và tồn tại đều được cất 
chứa trong ngôi nhà ấy, cũng vậy, mọi hành vi thiện ác được làm 
bởi thân mà linh hồn chỉ là ông chủ ra lệnh. Khi thân này rã, 
những hành vi dấu ấn trong thân cũng rã theo, như ngôi nhà bị 
hủy, mọi thứ trong đó cũng bị hủy theo, ông chủ ra đi không thể 
mang theo được gì, đời sống vui hay khổ của ông từ đó sẽ tùy 
thuộc những người khác; cũng như linh hồn của người sau khi 
chết, báo ứng thiện ác sẽ do một đấng Chí Tôn tuyệt đối nhân 
hậu và công chính phán xét mà thưởng phạt. Nếu tìm thấy trong 
khái niệm pudgala một nội dung gì, thì nội dung đó như thế nào? 

Trước hết, chúng ta lặp lại vấn đề ký ức đã có đề cập trên kia. 
Khi nói, "Tôi nhớ lại...", nếu không tồn tại một cái tôi pudgala, cái 
øì nhớ? " "Ai nhớ" chưa phải là vấn đề, mà là nội dung của cái 
được nhớ đó là gì? Sắc mà tôi thấy, nó biến mất thành quá khứ 
khi tôi không nhìn đến nó. Cái gì tồn tại để ghi nhớ cho hồi ức về 
sau? Tất nhiên nó không thể bám vào cái tôi-pudgala, hay atman, 
hay cái gì tương tợ như linh hồn. Thế Thân, trong thiên thuyết 
minh Pudgala, Câu-xá luận, nói về nội dung đó: Cái được thấy, 
được nghe, sau khi xúc chạm với căn, chúng diệt thành quá khứ. 
Căn và cảnh tiếp xúc, không phải như ta đặt viên sỏi vào trong 
bát. Chúng tiếp xúc là do lực tương tác của hai vật thể. Chính lực 
tương tác ấy, khi cảnh đến với căn, do lực tương tác căn biến thái 
theo hậu quả tăng ích hay tổn hại. Cùng lúc thức phát sinh để ghi 
nhận kinh nghiệm lợi hay hại ấy. Cái biến mất là sắc được biết 
ấy, và cái tồn tại là công năng phát sinh từ lực tương tác. Công 
năng này được gợi hình như là hạt giống, vì nó sẽ cho quả trong 
tương lai. Nó tồn tại trong trạng thái sinh diệt liên tục, tạo thành 
dòng chảy gọi là chuỗi tương tục chuyển biến sai biệt (santăng- 
parinama-višesa). Cái này diệt, là duyên cho cái sau sinh; sinh 
diệt liên tục không gián đoạn, tạo thành chuỗi tương tục. Cái xuất 


KÝ ỨC VÀ NGHIỆP |271 


hiện sau khác biệt với cái trước; cái trước diệt tức biến thái, biến 
chuyển, để thành cái sau. Chuỗi tương tục biến chuyển là quá 
trình hủy thể liên tục. Như khi hạt giống được gieo xuống đất, nó 
tự hủy và công năng của nó biến chuyển để thành cái khác, do đó 
xuất hiện mầm, chồi các thứ cho đến cành lá. Đó là quá trình tích 
lũy kinh nghiệm từ những gì đã từng thấy, từng nghe, thành ký 
ức.3° 


Quá trình tích lũy ký ức để về sau truy ức này cũng đồng một lý 
với quá trình tích lũy nghiệp để về sau cho quả. 


Các công năng chủng tử này tồn tại trong ý giới (manodhatu), 
và dòng chảy tương tục chuyển biến sai biệt của nó tạo thành 
dòng tương tục của tâm quá khứ. Như từng giọt nước rỏ xuống 
liên tục, nối tiếp nhau, để tạo thành dòng chảy của con suối hay 
dòng sông. Do vì là phần tử trong ý giới nên nó cũng được gọi là 
tùy giới (anudhatu). Ở đây, giới là tên gọi khác của chủng tử. 
Chuỗi tương tục sai biệt của nó cũng gọi là tâm sai biệt 
(cittaviesa). 


Bản chất của loại công năng này, Hữu bộ nói là sắc pháp, đó là 
vô biểu nghiệp phát sinh từ biểu nghiệp của thân và ngữ. Nó là 
công năng phòng hộ, cũng là công năng của phước tăng trưởng, 
và công năng trong nhiều hiệu quả của nghiệp được tạo tác. 


Để chứng minh thể của nghiệp có thuộc tính sắc, Tì-bà-sa dẫn 
lời Phật: "Với thiện gia nam tử, hay thiện gia nữ nhân, có tịnh tín, 
mà thành tựu bảy cơ sở phước nghiệp hữu y này, phước tăng 
trưởng thường trực liên tục ngày đêm, dù khi đi hay đứng, ngủ 
hay thức. Phước nghiệp sự vô y cũng vậy”. 


Từ dẫn chứng này, Hữu bộ nói: "Ngoại trừ vô biểu nghiệp, nếu 
khi khởi tâm khác 36 hay vô tâm, y vào pháp nào mà nói phước 


35 Koáa, Pradhan, 472.16-20. Câu-xá 30, tr. 156c26-157b7. 

36 antarena anyamanaso, 8Š: dư tâm: đã đắc thiện vô biểu (đắc giới chẳng hạn), 
nhưng cũng có khi khởi nhiễm tâm, hay vô ký tâm. Phước này thuộc tâm thiện. Cũng 
có khi thí chủ khởi tâm bất thiện hay vô ký, phước làm sao tồn tại? 


272 | TUỆ SỸ 


nghiệp tăng trưởng?"37 


Thế Thân, theo quan điểm của Kinh bộ, trả lời: 

Điều này được các vị tiền bối38 giải thích như sau. Đây là pháp 
tánh tự nhiên3®: thí chủ như vậy như vậy bố thí tài vật, người 
nhận như vậy như vậy thọ dụng. Do bởi sự đặc thù của phẩm 
chất?9, và đặc thù của ích lợi“1, dù khi thí chủ có tâm nghĩ đến 
việc khác, nhưng chuỗi tương tục, được huân tập bởi tư (cetana), 
ý chí bố thí duyên đến đối tượng kia, đạt đến điểm đặc thù vi tế 
trong quá trình biến thái2, do bởi đó mà trong vị lai chúng có 
thể làm nảy sinh kết quả càng nhiều hơn.3 


Về hiệu lực phòng hộ của giới, theo Hữu bộ, đây là lực phản xạ 
tự nhiên của người đắc giới, không đợi có sự can thiệp của ý chí. 
Sự can thiệp của ý chí là khả năng quyết định phá giới. Khi bị kích 
thích, do bởi cường độ của tham, sân, hoặc si, ý chí có khả năng 
chịu khuất phục, nhưng do được phòng hộ bởi giới, ý chí không 
tự do quyết định vi phạm. Như ông vua ngự trong tử cấm thành, 
khi có kẻ thù tấn công, lực chiến đấu phòng hộ là tướng tá và 
quân binh, vua có thể nghĩ đến cuộc chiến đang diễn ra, hoặc 
cũng có thể vui đùa với thuộc hạ. Cho đến khi lực lượng phòng 
hộ này mất sức kháng cự, bấy giờ quyết định đầu hàng hay tự 
thân chiến đấu hoàn toàn tùy thuộc vua. Tâm cũng vậy. Do nghi 
thức thọ giới, từ thân biểu và ngữ biểu của người thệ thọ, trong 
thân tâm người ấy phát sinh một loại vô biểu sắc là thể của giới. 

Thế Thân bác bỏ lập luận này. Đồng ý với Kinh bộ, Thế Thân 
nói: "Bằng vào ý chí (cetana), trước tiên lập nên quy ước“, do 


37 Dẫn bởi Câu-xá iv, Việt dịch tập II. 


38 pũrvãcäryä, Ht. 26ŸJL#Blfl tiên quỹ phạm sư; các luận sư tiền bối trong Kinh bộ. 

39 dharmatä hi esä, Vyäkhyä: đó là năng lực của các pháp kể từ vô thủy (dharmãnäm 
anädikalikã éaktih). 

40 qunavi$esa; Vyäkhyä: đặc thù của phẩm chất như thiền, vô lượng tâm v.v. 

41 anugrahavi$esa, đặc thù của lợi ích như sức khỏe, dung sắc của thân thể. 

42 samtatayah sũksmam parinämaviSesa: tương tục chuyển biến sai biệt vi tế 

43 Câu-xá, dẫn trên. 

44 vidhipurvam krtva: quy ước hay nghỉ thức thọ giới (éilagrahana) trong đó quy định 
thân phải làm những gì, ngữ phải nói những gì. 


KÝ ỨC VÀ NGHIỆP |273 


đó mà có sự ước thúc; rồi chính ý chí ước thúc ấy phòng hộ” 
thân và ngữ, vì nghiệp bị ngăn chân.” 

Đối với Hữu bộ, nghỉ thức thọ giới quy định, trong lúc thọ giới, 
thân của người thể thọ cần làm những gì, ngữ cần nói những điều 
gì. Nghi thức này nhằm kích hoạt tâm lý, sẵn sàng phát sinh lực 
phòng hộ là vô biểu sắc. Kinh bộ bác bỏ nghi thức có tính hình 
thức. Vấn đề quan trọng là làm phát sinh sức mạnh của tâm sở 
tư. Người phát tâm thọ giới, với tâm tư tha thiết chí thành, từ đó 
làm phát sinh chuỗi tương tục của tư, mà nội dung của nó là công 
năng chủng tử, chứ không phải sắc vô biểu. 


Nói gọn, cái tồn tại là chuỗi vi tế tương tục. Hay nói cách khác, 
một dòng chảy liên tục cực kỳ vi tế mà nhìn vào đó người này có 
thể thấy đó là một loại sắc vô kiến vô đối, người khác nhìn thấy 
nó không gì khác hơn chính là dòng tương tục của tư. Vô biểu sắc 
thuộc sắc uẩn; tư thuộc hành uẩn. Khi thân này tan rã, có nghĩa 
là năm uẩn này tan rã, chuỗi tương tục làm sao dịch chuyển từ 
thân này sang thân khác? Mặt khác, đức Phật chỉ đề cập đến sáu 
thức; chúng y chỉ thân này mà tồn tại vì thức khuyết duyên là 
căn thì không thể xuất hiện, như câu kinh thường gặp: "Do duyên 
đến các sắc và mắt, thức con mắt xuất hiện... cho đến ý thức cũng 
vậy." Và như chúng ta đã biết, theo quan điểm Hữu bộ, thức nào 
diệt thành quá khứ vô gián thì thức ấy là ý căn. Như vậy, phải tồn 
tại một cái gì đó không phải là tự ngã nhưng có thể ôm cả khối 
nghiệp từ đời này sang đời khác. Cái đó trước hết tìm thấy trong 
bộ ba mà Phật cũng thường nhắc đến: tâm-ý-thức (citta-manas- 
vijñäng). Trong đó, tâm được định nghĩa: "Nó tích lũy, nên nó 
được gọi là tâm."4 Tích, nó tích lũy cái gì? Nghiệp thiện và bất 


45 samvrnoti, “nó phòng hộ”, từ phái sinh của nó là samvara, mà Ht. dịch là “luật nghĩ”. 
Do đó, để chỉ rõ ý nghĩa phòng hộ tức luật nghi, Ht. thêm: “Căn cứ theo đây mà lập 
biệt giải thoát luật nghi (pratimoksa-samvara).” 

+6 Ko$alv. k.34 (Pradhan 6.22) cittam mano "tha vijñãänam ekartham cínotiti cittam 
| manuta iti manah [ vijänãtti vijiñãnam | Tâm, ý và thức nhất thể. Nó tích tập nên 
nó là tâm. Nó tư duy nên nói là ý. Nó nhận thức nên nói là thức. Huyền Trang, Câu- 
xá quyển 4, T29n1558, tr. 21c20. #š#ủwit #4 


2174| TUỆ SỸ 


thiện. 


Tâm-ý-thức nhất thể, quả vậy, và như vậy chỉ có sáu thức. Các 
nhà Duy thức tất nhiên cũng thấy như vậy, nhưng các Ngài lại 
phân nó thành ba tầng, và do đó theo phân công tác dụng mà 
thành tám thức. Trong đó chuỗi vi tế tương tục kia chính là tâm, 
nơi tích lũy nghiệp thiện và bất thiện. 


Từ định nghĩa tâm là gì và ba tầng tâm thức, các nhà Duy thức 
nhanh chóng tìm thấy mật ý mà Phật đã nói về tên gọi có thể mô 
tả hoàn hảo cho thể tính và tác dụng của tâm này: đlaya (a-lại- 
da). Từ này được tìm thấy trong chính kinh Tạng Thanh văn. Cụ 
thể, luận Nhiếp Đại thừa dẫn: Trong kinh Tăng nhất của Thuyết 
nhất hữu bộ cũng mật ý nói đến thức này với tên gọi là a-lại-da. 
Kinh nói: “yêu a-lại-da, vui a-lại-da, mừng a-lại-da, thích a-lại- 
da.”28 


Chứng minh được sự tồn tại của thức a-lại-da, các nhà Duy thức 
hy vọng giải quyết được vấn đề nghiệp-dị thục và chủ thể luân 


+7 Wyakhyãa: kuýalam akusalam vã cinotity arthah/ nairuktena vidhinaivam siddham/ 


48 Đoạn văn Pali tương đương, DIpha ii. 35, Majjhima ï. 167; Samyutta 1. 136: ađhigato 
kho myayam dhammo gambhiro duddaso duranubodho santo panito atakkãvacaro 
nipuno pangitavedaniyo. älayarama kho panaäyam pdaja aãlayarataä ãlayasammudita. 
alayarama kho panayam pajaã ãlayaratäya alayasammuditaya  duddasam idam 
thanam yadidam- idappaccayatä paticcasamuppäado, “Pháp mà Ta đã chứng đắc 
này thật sâu thẳm, khó thấy, khó biết, là pháp tịch tĩnh, vi diệu, siêu việt tư duy tư 
biện, thâm áo, duy chỉ bậc trí mới cảm nghiệm được. Còn chúng sinh này yêu thích 
sở tàng, ham muốn sở tàng, vui đắm sở tàng, hoan hỷ sở tàng. Vì vậy, pháp này thật 
sự khó thấy đối với chúng: đó là, y tha duyên tính duyên khởi pháp. Trong đây, từ 
älaya, theo định nghĩa Từ điện Pali-Anh của PTS: chỗ (chim) đậu; chỗ cư trú, cái nhà; 
nghĩa rộng; sự chấp trước, sự ham muốn, dục vong. Các cụm từ älayarãma äãlayaratä 
älayasammuditä, Huyền Trang dịch: ái a-lại-da, lạc a-lại-da, hỷ a-lại-da. Hân-a-lạiï- 
đa trong bản Hán không có trong Pali. Các đoạn kinh liên hệ tương đương Pali không 
có các cụm từ này: Trường A-hàm 1 (tr. 8b15), Trung A-hàm 56 (tr. 777a19) Tăng 
nhất 10 (tr. 593a2), ibid. 14 (tr.618a27). Cf. Tứ phần luật 31 (T22n1428, tr. 786c2): 
Ak E3 N0 2800 2ú {K95 h2) HỆ! Ax D236} MRƒHijỖtU jÁXÄg)XŸRH, 
Chúng này do kiến chấp dị biệt, tín nhẫn dị biệt, xu hướng dị biệt; do kiến chấp dị 
biệt nên ham thích nơi hang ổ. Chúng sinh vì ham thích nơi hang ổ nên khó có thể 
hiểu nổi pháp duyên khởi sâu xa này. Trong Hán dịch này, từ điaya được dịch là sào 
quật #§ñ, hang ổ. Cf. Thành Duy thức, Tuệ Sỹ dịch, chương II, cht. 46. Xem đoạn sau, 
Phụ lục văn bản, Đại thừa thành nghiệp luận. 


I 


KÝ ỨC VÀ NGHIỆP | 275 


hồi. Đại thừa thành nghiệp luận, được viết bởi Thế Thân, và cũng 
có thể đọc được trong phần văn bản ở đoạn sau cho thấy điều 
này. Nhưng điều này không hẳn vậy. Nguyệt Xứng (Candrakirti), 
truyền nhân của Trung luận tích cực phê phán hy vọng này trong 
Nhập Trung luận (Madhyamakavatära). Ở đây chúng ta không 
nghiên cứu về những nguyên nhân nào dẫn đến sự bất đồng 
quan điểm này. Chỉ có thể nói đơn giản, hoặc giả do điểm đứng 
khác nhau khi quan sát cùng một thực tại: thể tính luận và tâm 
lý luận, mặc dù cả hai cùng lập cước trên duyên khởi luận. Thế 
nhưng, chính các nhà Duy thức cũng đã cảm thấy được vấn đề 
này nên đã dẫn Kinh Đại thừa Giải thâm mật, kệ tụng như vầy: 

Thức a-đà-na cực kỳ sâu, vi tế, 

Tất cả chủng tử như thác lũ. 

Ta không vén mở cho phàm ngu, 

Vì chúng sẽ chấp là tự ngã.1° 

A-đà-na (adaãng), dị thục (vipaka), nhất thiết chủng (savrvabïja), 
là những tên gọi khác của a-lại-da (đlaya), tùy theo thể và dụng 
của một tâm trong vòng sinh tử lưu chuyển. 


49 xem đoạn sau, phần Phụ Lục Văn Bản, Đại thừa Thành nghiệp luận. 


GIỚI THIỆU "ĐẠI THỪA THÀNH NGHIỆP LUẬN” |277 


PHỤ LUẬN II 


GIỚI THIỆU "ĐẠI THỪA 
THÀNH NGHIỆP LUẬN” 


1. Vấn đề dẫn khởi 

Trong Câu-xá, Thế Thân đã trình bày khá chỉ tiết biện luận giữa 
Hữu bộ và Kinh bộ như là đại biểu lý giải vấn đề; và công nhận 
mỗi bộ có một phần hợp lý, nhưng chưa hài lòng, do đó về sau 
viết thêm Đại thừa Thành nghiệp luận! để tiếp tục lý giải vấn đề. 
Chủ điểm là thuyết vô biểu sắc. Trong vấn đề trì giới và phá giới, 
vô biểu sắc có chức năng phòng hộ, quan điểm này khả dĩ chấp 
nhận, và Thế Thân đã diễn giải khá chỉ tiết trong Câu-xá, do đó ở 
đây, trong Thành nghiệp luận, không được thấy nhắc lại. 


Mặt khác, vấn đề nghiệp tồn tại cho đến nhiều đời sau để khi 
hội đủ điều kiện sẽ cho kết quả còn chưa được lý giải thỏa đáng, 
mặc dù trong Câu-xá Thế Thân cũng đã đề xuất ý kiến đối với các 
quan điểm của Hữu bộ và Kinh bộ. 

Tổng quát mà nói, trong khi những người tin Phật không thừa 
nhận có một đấng quyền năng tối thượng tồn tại thường hằng 
bất biến, vị này dành lấy quyền thưởng phạt tối hậu; và trong khi 
cũng không thừa nhận có một tự ngã thường hằng bất biến để 
cất giữ nghiệp nó đã làm như một người cất giữ của để nhớ mà 
trả quả hay nhận quả; nhưng lại thừa nhận có nghiệp và nghiệp 
quả, không chỉ trong đời này mà hậu quả còn tồn tại cho đến 
nhiều đời sau. Như bài kệ thường được trích dẫn: “Dù trải qua 
trăm nghìn kiếp, nghiệp đã tạo không mất. Khi nhân duyên hội 
đủ, tự nó nhận kết quả.” Không có người phán xét, không có 


1 Xem đoạn sau, phần Phụ lục văn bản. 


278 | TUỆ SỸ 


người làm cũng không có người nhận, nhưng có nghiệp và 
nghiệp quả; điều này thật khó hội thông. Nhưng đó chính là giáo 
nghĩa Phật dạy. 


Các bộ phái Phật giáo xuất hiện trong nhiều bối cảnh lịch sử và 
địa lý khác nhau, do đó cũng một đoạn kinh Phật mà giải thích 
khác nhau. Thậm chí cho rằng người trước có thể đọc sai nghĩa 
hay phát âm sai từ mà chỉnh lại, khiến cho vấn đề càng trở nên 
phức tạp. Giải thích lại điều mà tiền nhân đã giảng giải là phản 
ứng tự nhiên trước những tiến bộ về mặt nhận thức của xã hội. 
Quan niệm trong xã hội cổ quyết định rằng giết người phải 
thường mạng, thế mới là công lý; quan niệm ấy ngày nay bị nhiều 
xã hội văn minh hiện đại lên án, cho rằng đấy không phải là công 
lý mà là hành vi sát nhân. Rất nhiều quốc gia được xem là văn 
minh tiến bộ tiêu biểu của xã hội hiện đại đã quyết định bỏ luật 
tử hình. Cho nên Thượng đế trong nhiều tôn giáo cũng đã thay 
đổi luật thưởng phạt của mình. 


Để giải thích có lý giải được xem là khả dĩ chấp nhận hợp lý đối 
với lời Phật dạy, riêng trong vấn đề nghiệp báo và luân hồi, các 
bộ phái đặt thêm nhiều yếu tố mới, cho rằng chính là điều đã 
được Phật ngụ ý ở đâu đó, hoặc được nói một nơi mà loài người 
không bén mảng đến được, như trên cõi trời Tam thập tam 
chẳng hạn! 


Nan đề được đặt cho vô biểu nghiệp của Hữu bộ là, theo quan 
điểm của bộ này, thể của nghiệp là sắc pháp phát sinh từ đại 
chủng dị thục của thân và y trên thân mà tồn tại. Đến khi thân 
này tan rã, các đại chủng làm sở y cho vô biểu nghiệp, vốn là sắc, 
cũng diệt theo. Vậy cái gì tồn tại đến nhiều đời sau? Trong Câu- 
xá, Thế Thân không đặt nan đề này, bởi vì lý đương nhiên được 
hiểu là do bởi thuyết “tam thế thực hữu, pháp thể hằng hữu” của 
Hữu bộ. Pháp tuy khi trôi vào quá khứ, hay chưa sinh trong vị 
lai, nói rằng pháp ấy diệt hay chưa sinh ấy là căn cứ tác dụng của 
nó đã diệt hay chưa phát sinh. Tự thể của nó vẫn luôn luôn tồn 
tại. Do lý này, thể vô biểu sắc nghiệp tuy đã diệt nhưng thể của 
nó vẫn tồn tại, cho nên dù trải qua thời gian bao lâu trong vị lai, 
pháp thể không mất cho nên khi hội đủ điều kiện thì nó phát sinh 


GIỚI THIỆU "ĐẠI THỪA THÀNH NGHIỆP LUẬN ” |279 


tác dụng và cho quả. 


Biện luận về quan điểm “tam thế thực hữu” được mô tả khá chỉ 
tiết trong phẩm thứ năm, phẩm “Tùy miên” của Câu-xá. Trong 
phần tổng luận về nghiệp này chỉ tóm tắt những điểm chính 
trong Đại thừa thành nghiệp luận. 


Thuyết “tam thế thực hữu” bị đối lập bởi thuyết “quá vị vô thể” 
của Kinh bộ. Thể của mọi pháp chỉ thực sự hiện hữu trong hiện 
tại. Trong quá khứ và vị lai, pháp không tồn tại như thể thực hữu. 
Nói pháp thể ấy là nói theo giả thuyết. Pháp thể không tồn tại 
trong quá khứ và vị lai, vậy vô biểu sắc hiện tại diệt, thể của nó 
không tồn tại đến vị lai. Như đã thấy trên, theo các vị Kinh bộ, 
pháp tồn tại cho đến vị lai như là thực thể của nghiệp, pháp ấy là 
chuỗi tương tục chuyển biến sai biệt của tư. 


2. Phê phán biểu nghiệp 


Phần đầu của Thành nghiệp luận phê bình hai quan điểm về thể 
của nghiệp là hình (samstthanga) và động (gati) của Hữu bộ và 
Chánh lượng bộ như đã thấy trên. Khác với Câu-xá, ở đó trước 
hết nêu thuyết của Chánh lượng bộ chủ trương thân biểu là sự 
di động và phê phán theo lý luận của Hữu bộ. Tiếp theo đó mới 
phê phán thuyết thân biểu là hình sắc của Hữu bộ, lý luận theo 
Kinh bộ. Kết luận của Thế Thân có vẻ thiên về Kinh bộ. Trong 
Thành nghiệp luận, dẫn Hữu bộ trước để phê phán thuyết hình 
sắc. Tiếp đó, dẫn thuyết di động của Chánh lượng để phê phán. 
Về đại thể, phê phán cả hai trong đây bằng lý luận không khác 
bao nhiêu đối với những điều được nêu trong Câu-xá. Điểm đặc 
biệt của Thành nghiệp luận là dẫn thêm thuyết của Nhật xuất 
luận giả (Sauryodayika). Thuyết này thừa nhận một phần chủ 
trương của Chánh lượng, nói thể của thân biểu là sự di động, 
đồng thời cũng đồng ý với phê phán của Hữu bộ rằng thực sự 
không có sự chuyển dịch từ điểm này đến điểm khác, tuy vậy, 
vẫn có một thực thể đặc biệt dẫn sinh bởi tâm, y trên tay chân 
mà hoạt động, là nguyên nhân khiến cho tay chân các thứ dịch 
chuyển từ phương này đến phương khác. Thực thể đó chính là 
sự di động. Nó được liệt vào sắc xứ. Và một loạt lý luận tiếp theo 


280 | TUỆ SỸ 


để bác bỏ. Kết luận chung là bác bỏ chủ trương tồn tại một loại 
sắc pháp đặc biệt gọi là thân biểu nghiệp, và không nêu ý kiến 
lên đây để nói bản thể của thân nghiệp là gì. Có thể ý kiến vẫn 
đồng như được nói trong Câu-xá. Theo đây mà suy diễn, yếu tố 
vật chất hay sắc pháp làm cơ sở cho tay chân cử động để tạo 
nghiệp không khác với tay chân khi hoạt động bình thường như 
vẽ vời hay tấu nhạc. Chỉ khi nào tư (cetana) có ý đồ gây nghiệp, 
bấy giờ tay chân được điều động để thực hiện ý đồ ấy. 


Phần tiếp theo, luận tập trung vào vấn đề: cái gì không hủy sau 
khi tạo nghiệp? Quan điểm của Thế Thân bấy giờ được giới thiệu 
tóm tắt như sau, bởi Thành nghiệp luận: “Ai mà không tin rằng 
nghiệp thiện và bất thiện dù trải qua thời gian lâu dài vẫn dẫn 
đến kết quả? Điều này cần phải nghiệm xét: Làm thế nào nó dẫn 
đến kết quả? Hoặc do tương tục chuyển biến sai biệt mà dẫn đến 
kết quả, như mầm giống thóc các thứ? Hoặc do chính tự thể hay 
yếu tính của nó (svalaksana: tự tướng) tồn tại không hủy dù trải 
qua thời gian lâu dài mà vẫn dẫn đến kết quả? Nếu do tương tục 
chuyển biến mà đạt đến kết quả, ý nghĩa này vả lại khả dĩ chấp 
nhận...” Tức lý giải của Kinh bộ bằng chuỗi tương tục chuyển 
biến sai biệt được chấp nhận một phần, và Thế Thân sẽ bổ sung 
để cho thuyết lý được hoàn hảo. Về giải thuyết thứ nhất, tự 
tướng tồn tại lâu dài; đây là lý giải của Hữu bộ căn cứ trên thuyết 
tam thế thực hữu. Thế Thân bắt đầu phê phán thuyết này. 

Để tiến hành phê phán, Thế Thân lập cước trên quan hệ thể và 
dụng. Bất cứ pháp nào tồn tại đều phải được nhận thức qua tự 
thể, yếu tính và tác dụng của nó. Nguyên tắc cơ bản: không hề có 
tự thể tồn tại mà không có tác dụng, và ngược lại, không hề có 
pháp tác dụng mà không tồn tại tự thể. Người ta nói, lửa trong 
tranh không đốt cháy, “sừng thỏ” không gây thương tích, vì đó là 
những tồn tại không thực thể. 


Nếu pháp thể hằng hữu, vậy sao nó không thường xuyên khởi 
tác dụng, vì có thực thể tất phải có tác dụng? Trong vấn đề nghiệp 
thể, nếu là hằng hữu, trong quá khứ sao nó không thường xuyên 
thành quả báo? Nói cách khác, nếu nó liên tục tồn tại trong quá 
khứ cho đến thời hiện tại, sao không thấy nó liên tục cho kết quả? 


GIỚI THIỆU "ĐẠI THỪA THÀNH NGHIỆP LUẬN” |281 


Giả thiết trả lời: vì nếu đã cho quả tức đã có tác dụng, và khi tác 
dụng diệt, nó không thể tác dụng trở lại lần nữa. Cho nên, nếu 
nghiệp cho quả, nó chỉ cho một lần. 


Cũng vậy, trong vị lai nếu nói cần hội đủ nhân duyên mới cho 
quả; nhưng pháp thể hằng hữu thì cái gì và ở lúc nào mà không 
tồn tại để nói đợi đủ duyên? 

Sau khi chứng tỏ tiền đề pháp thể hằng hữu, mà ở đây là vô biểu 
sắc của nghiệp, tiền đề tự mâu thuẫn, Thế Thân nêu một số quan 
điểm khác muốn lý giải vấn đề nghiệp quả. 

3. Nghiệp và nghiệp quả 


Trước hết, Đại chúng bộ với khái niệm tăng trưởng hay tích lũy 
(upacaya) và Chánh lượng bộ với khái niệm bất thất hoại 
(apravinäéa) được xem là thực thể nghiệp tồn tại không mất. Ý 
nghĩa “tăng trưởng” được biết xuất xứ từ đoạn kinh Thế gian 
phước dẫn trên. Pháp “bất thất hoại” như được nhắc đến trong 
Trung luận: “Cái không mất như chứng khoán. Nghiệp như món 
nợ.”2 Luận điểm của hai bộ này được giới thiệu như sau: “Do 
nghiệp thân và ngữ thiện và bất thiện, trong chuỗi tương tục của 
uẩn dẫn sinh một pháp đặc biệt tồn tại như một thực thể được 
kể trong hành uẩn không tương ưng tâm.” Hành uẩn không 
tương ưng tâm tức chỉ thực thể phi tâm phi vật. Lập luận muốn 
nói, nếu là sắc tất y thân vậy khi thân rã sắc tất diệt, vậy nghiệp 
thể cũng tiêu. Nếu thuộc tâm, mà tâm vốn sinh diệt, niệm trước 
và niệm sau hoặc thiện hoặc bất thiện; vậy khi tâm diệt thì 
nghiệp cũng diệt. Nay nói vì phi tâm phi vật nên không phạm 
khuyết điểm như thế; và do đó nói nó là thể của nghiệp tồn tại 
không mất. 

Thế Thân nêu ba lý do để bác bỏ. Thứ nhất, vấn đề ký ức do học 
tập và kinh nghiệm: “Trong sát-na nào dẫn khởi pháp nào để sau 
đó lại phát sinh ký ức?” Ý nói, pháp bất thất được dẫn sinh bởi 
nghiệp thân và ngữ thiện hoặc bất thiện để thời gian sau cho kết 
quả; ở đây, khi học tập hay nhận thức, cái gì được dẫn sinh để 


2 MadhyamakakariRä, KarmaphalaparTksä, k. 14. Hán, {3# #Š-T--b, kệ 14. 


282 | TUỆ SỸ 


sau này nhớ lại? Sau khi nhớ lại, cái được nhớ này về sau vẫn còn 
được truy xuất nhiều lần nữa. Trong trường hợp này cái gì được 
dẫn khởi vào sát-na nào để được lưu trữ rồi sau đó nhớ lại lần 
nữa? Một ấn tượng được lưu thành ký ức, thời gian sau được 
truy lục để nhớ lại, ta nói khi ấy các tồn tại phát sinh tác dụng. 
Về sau, sự việc còn được truy lục để nhớ lại nhiều lần nữa, tức là 
cái tồn tại ấy liên tục phát sinh tác dụng nhiều lần. Nhưng nghiệp 
sau khi đã cho quả tất không thể cho thêm một lần nữa. Đây là 
sự khác biệt giữa ký ức và nghiệp, mặc dù cả hai đều được xem 
như là thực thể không mất (apravinaéa: pháp bất thất hoại), 
cũng được lưu trữ để tương lai phát sinh tác dụng, cho kết quả. 


Điểm thứ hai liên hệ đến các trường hợp nhập và xuất diệt tận 
định và vô tưởng định. Hai loại định này vượt ngoài khả năng 
nhận thức của người thường nên ở đây chúng ta lướt qua. 


Điểm thứ ba, Thế Thân dùng thí dụ như người ta dùng nước tử 
khoáng3 để nhuộm màu hoa câu duyện4; khi quả sinh, thịt nó đỏ. 
Trong quá trình nhuộm, nước và hoa là hai tồn tại riêng biệt. Khi 
quả sinh thì nước dịch tử khoáng và hoa câu duyện đều không 
tồn tại, vậy cái gì khiến cho thịt của quả câu duyện đỏ? Ý nói, nếu 
thể của nghiệp là cái bất thất tồn tại không thay đổi, làm sao cho 
quả? Vì nếu như hoa câu duyện và nước dịch tử khoáng không 
hủy thì không thể cho quả có màu đỏ. Thế Thân đề nghị điều 
chỉnh lại lý luận. Theo đó, nên nói, do tác dụng bởi tư sai biệt 
huân tập chuỗi tương tục tâm khiến phát sinh công năng; công 
năng này chuyển biến sai biệt cho đến khi cho quả. Cũng như 
nhuộm màu câu duyên; hoa và nước dịch cùng lúc diệt đồng thời 
dẫn sinh chuỗi tương tục của công năng; công năng này liên tục 
biến đổi cho đến khi cho quả. 


Thứ đến, phê phán Kinh bộ. Thế Thân thừa nhận một phần lý 


3 Tử khoáng, thực vật họ đậu, tên khoa học là Putea monosperma, tiếng Anh gọi là 
Flame oƒ the Forest: lửa rừng; mọc nhiều ở khu vực Đông nam Á và Ấn Độ. 

+ Câu duyện, thực vật thuộc họ cam quật, tên khoa học Œitrus wilsonii Tanakq; tên 
sanskrit: mãtulunga. Câu xá luận ký quyển 30, tr. 4+51c24: “Hạt câu duyện màu vàng. 
Người Ấn Độ muốn cho nó đỏ để hiến vua nên nhuộm hoa để cho hạt đỏ.” 


GIỚI THIỆU "ĐẠI THỪA THÀNH NGHIỆP LUẬN  |283 


giải của Kinh bộ, một phần khác chưa thể xem là hoàn bị do đó 
lý luận bổ sung để dẫn đến chứng minh tồn tại của A-lại-da, trọng 
điểm của Duy thức học. 


Phần lý giải của Kinh bộ được xem khả dĩ chấp nhận, đó là ngoài 
ý thức sinh diệt vô thường, tồn tại một tầng ý thức vi tế. Nhưng 
lý giải này vấp phải vấn đề diệt tận định, nói đủ là tưởng thọ diệt 
tận định (samjña-vedayita-nirodha-samapdtti), trong định này 
thọ và tưởng đều không hiện hành. Trừ một số ít Thánh giả A-la- 
hán mới đắc định này; họ được gọi là chứng “câu phần giải thoát” 
(ubhayato-vimoksa). Đa số những vị khác không đạt đến trình độ 
nhập định này, chỉ do huệ mà giải thoát nên các vị này được gọi 
là hạng A-la-hán huệ giải thoát (jñãna-vimoksa). Một số ít các vị 
A-na-hàm cũng có thể chứng diệt tận định, và họ được gọi là các 
vị “thân chứng” (kaya-saksr). Như thế, luận giải cái gì tồn tại hay 
không tồn tại trong trạng thái nhập diệt tận định là vấn đề siêu 
việt kiến giải thông thường. Chính lý do này mà các luận sư tranh 
luận không thôi, và hầu như khó ai thuyết phục được ai, vì hẳn 
là không vị nào đạt đến trình độ định này để biết điều được nói 
ấy đúng hay sai. 


Tuy nhiên, về một phương diện khác, nếu xem trạng thái diệt 
tận định như một lý thuyết giả thiết, mà có thể kiểm chứng bằng 
suy luận hợp lý; thế thì vấn đề khả dĩ biện luận. Bởi vì, trong 
trạng thái diệt tận định, tâm thức không hoàn toàn hoạt động, 
gọi là trạng thái vô tâm như người đã chết. Sau khi xuất định, 
tâm và tâm sở được nối trở lại để hoạt động, như người chết rồi 
tái sinh vào một đời khác. Đây là căn cứ để luận chứng về sự tồn 
tại của tâm từ đời này sang đời khác và hệ luận là tự thể tồn tại 
của nghiệp. 


Trước hết, Thành nghiệp luận dẫn quan điểm chính của Kinh 
bộ: “Có vị nói rằng, ý phụ lực của sắc căn chủng tử (yếu tố vật 
chất tồn tại dưới dạng tiềm thế, dưới dạng công năng) mà tâm 
sau đó sinh khởi trở lại. Vì chủng tử dẫn sinh tâm và tâm sở y 
trên hai chuỗi tương tục: tương tục của tâm và tương tục của 
sắc.” Khái niệm chủng tử về sau được duy thức triển khai rộng. 
Đoạn dẫn này muốn nói, khi nhập diệt tận định, tâm và tâm sở 


284 | TUỆ SỸ 


hoàn toàn diệt mất. Nhưng chủng tử hay công năng của nó không 
mất mà gá vào sắc căn để tồn tại. Sắc căn nói đây chỉ sắc thân. 
Người nhập diệt tận định, thân thể bề ngoài trông như chết hẳn, 
ngưng thở, tim không đập, máu không tuần hoàn. v.v., nhưng 
thân căn chưa hoại, nên sau đó xuất định vị ấy sinh hoạt trở lại 
bình thường. 


Ở đây có hệ luận. Theo đó, nếu sinh vào vô sắc giới, sắc không 
tồn tại; thế thì, bấy giờ chủng tử của sắc y tâm mà tồn tại. Cần 
nói thêm điều này một chút. Nếu người sinh trong dục giới mà 
nhập định vô sắc, khi ấy thân căn vẫn tồn tại, nên không thành 
vấn đề. Sau khi chết và tái sinh vào vô sắc giới, ở đó thân căn 
không tồn tại, nhưng theo các vị này ý thức vẫn tồn tại dưới dạng 
vi tế như là công năng hay gọi là chủng tử. Cho đến khi tái sinh 
trở lại dục hay sắc giới, chủng tử của sắc căn y nơi thức mà tái 
sinh khởi. Đó gọi là các chủng tử y vào hai chuỗi tương tục mà 
tồn tại. 

Khi nhập diệt định, ý thức diệt; vậy khi xuất định, ý thức sinh 
khởi trở lại bằng cách nào? Kinh nói, “Duyên vào các sắc và mắt 
(nhãn căn), nhãn thức sinh, cho đến, duyên vào ý (căn) và pháp, 
ý thức sinh.” Ý căn là gì? Tất không phải là trái tìm như các vị 
Thượng tọa bộ nói. Kinh bộ đồng ý với Hữu bộ cho rằng trong 
sáu thức, thức nào vừa diệt, thức ấy được nói là thức quá khứ vô 
gián; chính thức này trở thành ý căn. Nói cách khác, thức phát 
sinh trong một sát-na liền diệt; sát-na tiếp theo, nó trở thành ấn 
tượng quá khứ trực tiếp, và đó là ý căn, điểm tựa cho ý thức xuất 
hiện và hoạt động. Nhưng khi nhập diệt định, tất cả sáu thức đều 
diệt không hiện hành. Vậy khi xuất định, thức nào là quá khứ vô 
gián để thành ý căn? Thành nghiệp luận tiếp tục dẫn Kinh bộ giải 
đáp: ý (căn) được nói đến trong Kinh đó tức là chủng tử của ý 
thức. Chủng tử là nhân, ý căn là quả. Y nhân mà gọi tên quả. Vì 
vậy mà nói chủng tử của tâm được duy trì bởi sắc và chủng tử 
sắc được duy trì bởi tâm. Thế thì, và Thế Thân phản bác, mỗi một 
tâm và tâm sở pháp khi phát sinh đều từ tương tục của hai chủng 
tử, sắc và tâm. Điều này trái với quy luật đã được thực nghiệm: 
không một chồi non nào mà lại nảy sinh từ hai mầm giống. 


GIỚI THIỆU "ĐẠI THỪA THÀNH NGHIỆP LUẬN  |285 


Để bổ sung khuyết điểm như vậy, Kinh bộ lập thuyết tế ý thức 
(suksema-mano-vijñana). Chủ xướng thuyết này được nói là do 
Thế Hữu (Vasumitra), một Luận sư của Kinh bộ, trùng tên với một 
Luận sư Tì-bà-sa. Chứng cứ lập thuyết được dẫn từ Kinh: “Vị nhập 
diệt định, thân hành, ý hành, khẩu hành đều diệt, các căn không 
biến hoại, thức không lìa thân.”5 Từ Kinh chứng này, ý kiến được 
nêu: Thức không lìa thân: nếu không phải là ý thức, thì thức gì? 
Trong các bộ phái chỉ thừa nhận có sáu thức, vì trong các Kinh 
điển A-hàm Phật chỉ nói có sáu thức. Khi nhập trạng thái vô tâm 
của diệt định, bấy giờ ý thức không hoạt động, đó là phần mặt 
trên. Trong phần chìm sâu, ý thức luôn luôn tồn tại; để phân biệt 
gọi nó là tế ý thức. Tuy nhiên, từ đây vẫn phát sinh nhiều vẫn đề 
phức tạp nữa. Ở đây không cốt nghiên cứu Thành nghiệp luận cho 
nên chúng ta lướt qua những điểm phức tạp này, thuộc giáo nghĩa 
của Duy thức. Chủ đích phê phán của Thế Thân là lần lượt dẫn đến 
thiết lập thức thứ tám, điều mà kinh luận trước đó chưa đề cập 
đến. Cho đến các nhà Trung quán như Thanh Biện (Bhävaviveka), 
Nguyệt Xứng (Candrakirti) cũng không thừa nhận có thức thứ 
tám. 


Lập luận cơ bản của Thế Thân là nếu không tồn tại thức thứ 
tám, thế thì thức mà Phật nói vẫn tồn tại khi nhập diệt định đó là 
thức gì? Và nói rộng ra, làm sao giải thích tồn tại của nghiệp từ 
đời này sang đời khác? Thành nghiệp luận dẫn bài tụng để quy 
kết ý nghĩa này: “Tâm cùng với vô biên chủng tử, liên tục trôi 
chảy thành chuỗi tương tục. Khi gặp duyên huân tập đặc biệt, 
chủng tử tâm tăng thịnh. Lực của chủng tử chín dần; khi đủ 
duyên nó cho quả. Như nhuộm hoa câu duyện, khi kết trái, thịt 
màu đỏ.” Thế Thân cũng nói, kỳ thực trong các bộ phái cũng đã 
hàm ẩn thức này. Như Đồng diệp bộ (Tamaraparniyal 
Tambapanmniya; Thượng tọa bộ Tích lan) lập Hữu phần thức 
(bhavanga); Đại chúng bộ gọi nó là Căn bản thức (mula-vijñana); 


5 Tạp A-hàm quyển 21, kinh số 568, tr. 150b12: “Nếu xả thọ (sinh mạng) và noãn (hơi 
ấm), các căn sẽ hủy, thân mạng sẽ rã, như vậy gọi là chết. Vị nhập diệt tận định, thân 
hành, khẩu hành và ý hành đều diệt, thọ mạng không xả, noãn không rời, các căn 
không rã, thân mạng phụ thuộc lẫn nhau.” 


286 | TUỆ SỶ 


Hóa địa gọi nó là Cùng sinh tử uẩn (samsaranta-skandha= 
ekarasa-skandha: nhất vị uẩn). Tất nhiên, các vị Du già hành tông 
cho rằng tuy đã có lập thuyết như vậy nhưng vì chưa hoàn chỉnh 
cho nên Duy thức lập thức thứ tám, gọi nó là thức a-lại-da (alaya- 
vijñäna) vì do bởi sự lắng đọng của nghiệp quá khứ được tích 
lũy; gọi nó là thức nhất thiết chủng (sarvabï7a-vijñana) vì hình 
thành bởi vô số hạt công năng được tích lũy từ vô thủy; những 
hạt công năng này được gọi là chủng tử (bï/a: hạt giống); và cũng 
được gọi thức dị thục (vipaka-vijñana) vì là kết quả của nghiệp 
quá khứ. Ý nghĩa này được nói đủ hơn trong Thành duy thức 
luận. 


Sau Vô Trước và Thế Thân mặc dù sự tồn tại của thức thứ tám 
được xem là có cơ sở giáo chứng và lý chứng vững chắc, nhưng 
điều đó đã không thuyết phục được các nhà Trung quán như 
Thanh Biện, Nguyệt Xứng. 


Rốt lại, tự thể tồn tại của nghiệp là vấn đề cực kỳ phức tạp. Chưa 
có lý giải nào được tất cả các bộ phái Phật giáo công nhận, mặc 
dù đây là vấn đề quan trọng trong giáo nghĩa của Phật. Vì do tin 
tưởng luân hồi nghiệp báo mới có định hướng giải thoát. 

Xem ra mọi lý luận, kiến thức thuần lý luận, không can dự hay 
chỉ can dự chút ít đến kinh nghiệm thực chứng trong quá trình 
tu tập. 


PHỤ LỤC VĂN BẢN 


⁄3*'}ŠŠM 


ĐẠI THỪA THÀNH NGHIỆP LUẬN 


Vasubandhu 
Karmasiddhiprakarana 


slob dpon đdByig gnyen 
las grub pa'i rab tu byed pa 


Mà 22%) 
IHN Et bã lế 
Xi =7} %3§2Enn 


Đại Thừa Thành Nghiệp Luận 


Thế Thân Bồ-tát tạo 
Đại Đường Tam tạng Pháp sư Huyền Trang 
phụng chiếu dịch 


Việt dịch & chú giải : 
Tuệ Sỹ - Tâm Nhãn 


NGUỒN CHÍNH 
Tạng dịch: 


Las grub païï rab tu byed pa (Karmasiddhiprakarana) - Tác giả: dByig 
gnyen. Dịch giả: Vi§áuddhasimha, Devendrarakta. Duyệt sách: dPal 
brTsegs. sDe-dge. [shi] 134b2 - 145a9 PDF.vol. 136. 2702-2895. Thư 
viện Đại học Ötani-Nhật bản. Tohoku No 4062. - Peking: Sems tsam 
vi. No 5563, 1562-168b. PDE. vol. 113. 


Las grub pa ï bshad pa (Karmasiddhi-tikã) - Chú sớ: bLo bzang ngan 
tshul (Sumatiáïla: Thiện Huệ Giới). Dịch giả: Vi$uddhasimha, 
Devendraraksita. Duyệt sách: dPal brTsegs. sDe-dge. [hi] 63b1-102a5. 
PDE. vol. 138.1261-2035.203. Tohoku, No. 4071. - Peking: Sems tsam 
vi. No 5572. 69a-117°, PDF. vol.114. Thư viện Đại học ÖÕtani-Nhật bản. 


Hán Dịch: 

Xx3£h)ŠSSm - ILl£š1l - (VI —M|XHIX38 ñHãệ. Đại 
thừa Thành nghiệp luận - Thế Thân Bồ-tát tạo - Đại Đường 
Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Đại chánh 
tập 31 Số hiệu 1609, tr. 781a22-786b14. 
3b 8 - <7 bh1ïñ - 20887K** — jš Eế H #ï ftU5Š Nghiệp 
thành tựu luận - Thiên Thân Bồ-tát tạo - Nguyên Ngụy Thiên 
Trúc Tam tạng Tì-mục-trí-tiên (Vimoksaprajña-rsi) - Đại chánh 
tập 31 Số hiệu 1608, tr.777b21-781a21. 


NGUỒN THAM KHẢO 


Le Traité de l'Acte de Vasubandhu - Karmasiddhiprakarana. 
Étienne Lamotte. Imp. Sainte Catherine, 1936 


Karmasiddhiprakarana - The Treatise on Action by 
Vasubandhu. French translation by Étienne Lamotte. Englisch 
Translation by Leo M. Pruden. Asian Humanities Press 1987. 


Lị H3 †t{O Xã - SH 0 R1 NÍC + 2 JRRMJ#ỆEHH - 3+ jÄÊE, 1951 


TIẾT I. TỔNG THUYẾT 


[781a29] 1. Như Thế Tôn thuyết trong nhiều kinh, “Nghiệp có 
ba: thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp. "1 


[781b] 2. Trong đây, có vị nói, thân nghiệp, là nghiệp được tạo 
tác bởi thân (kayakrta). Ñgữ nghiệp, ngữ chính là nghiệp.2 


Trong cả hai, mỗi nghiệp đều có tự thể là biểu và vô biểu.3 


Ý nghiệp, là nghiệp tương ưng với ý (manahsamprayukta). Tự 
thể (svabhaäva) của nghiệp này (ý nghiệp) duy chỉ là tư (cetanđ). 


TIẾT II. BIỂU 


I. HỮU BỘ TÌ-BÀ-SA 
1. Quan điểm 


Nay, trong đây, điều này cần được tư duy: Pháp được gọi là biểu 
đó là gì? 


1 Koáa iv, 192: “Như Kinh nói, 'Có hai loại nghiệp: nghiệp là tư, và nghiệp sau khi tư.'... 
Hai loại nghiệp như vậy được phân tích thành ba: thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp 
của hữu tình.” Koếa iv k. 1: cetana tatkrtam ca tat. CF. Anguttara, iii, #15: cetanaham, 
bhikkhave, kammam vadämi. Cetayitva kammam karoti: kqyeng vãcäya mangasã. 


2 Phân tích phức hợp từ; kãyakarman: = kãyena krtam karma, y chủ thích biến cách 
3 (trtyasamasa), lược bỏ từ trung gian krta. Vakkarman: vag eva karma, trì nghiệp 
thích (karmadhära). Manaskarman: manasä sarhnyuktam karma, y chủ thích biến 
cách ba, lược bỏ từ trung gian sarhyuktarh. Ở đây, cái tương ưng với ý là tâm sở tư 
(cetana); và tư tức là nghiệp như nói trên. 

3 Skt. vijñapti, avijñapti. 


PHỤ LỤC VĂN BẢN |291 


Có vị nói, thể của biểu của thân nghiệp là hình sắc4, sinh khởi 
từ tâm duyên đến nó (hình sắc) làm đối tượng. 

Đó là hình sắc của cái gì? Đó là hình sắc của thân. 

Nếu nói đó là hình sắc của thân, sao trước nói nghiệp được tạo 
tác bởi thân gọi là nghiệp của thân? Bởi vì hình sắc này thuộc 
một chi phần của tổng thể thân, nên nói là hình sắc của thân; nó 
y chỉ đại chủng 5 của thân mà phát sinh, nên nói là được tạo tác 
bởi thân. Từ ngữ “tổng thể thân” cũng hàm ngụ cả [chi phần] 
riêng biệt [của thân]. Như người thế gian nói: “Tôi sống trong 
một ngôi làng”, hay “Tôi sống trong một cánh rừng.”6 

Nói rằng, nó là cái sinh khởi từ tâm lấy nó làm sở duyên, là 
muốn nói gì? Bởi vì muốn tách biệt hình sắc của môi v.v... [khi 
người ta nói]. Nó (hình sắc của môi) chẳng phải là cái sinh khởi 
từ tâm lấy nó làm sở duyên, mà nó sinh khởi từ tâm lấy ngữ âm” 
làm sở duyên... Và cũng tách biệt hình sắc phát sinh từ tâm túc 
nguyện?. Vì nó (ngữ biểu đó) chẳng phải cái sinh khởi từ tâm lấy 
đó làm sở duyên, mà nó sinh khởi từ tâm khác vốn là nhân dị 


+ Samsthänam, hình thái, hình sắc; một trong hai loại sắc đối tượng của mắt. “Tất cả 
đối tượng của mắt chỉ có thể xuất hiện trong hai dạng: a. hình sắc (samsthaãnga-rũpa): 
hình thể, như đường hoặc thẳng hoặc cong, hoặc dài hoặc ngắn, thuật ngữ gọi là hình 
sắc. b. hiển sắc (varna-rũpa): màu sắc, như trong mặt phẳng với các độ màu xanh, 
vàng, đỏ, trắng, thuật ngữ gọi là hiển sắc.” 

5 Câu-xá ¡ tụng 11,...mahäãbhũtãny upadaya sa hy avijñaptir ucyate, y chỉ các đại chủng, 
nó được gọi là vô biểu. Một tổ hợp sắc của bốn đại chủng, gọi là sắc y chỉ đại chủng, 
hay sở tạo sắc. Đại chủng và đại chủng sở tạo tổ hợp thành một tổng thể gọi là thân. 

6 Nghĩa là họ nói cư trú trong một ngôi làng, nhưng sinh sống trong một căn nhà ở 
trong làng. Hay nói sống trong rừng nhưng cư ngụ dưới một gốc cây nào đó trong 
một khu rừng. 

7 HT. E Ÿ ngôn âm. Tạng: tshig, Lamotte phụ chú Skt. pađa: một từ hay một câu. Cũng 
có thể Skt. vãk, ngôn ngữ, âm thanh phát ra họp thành một từ một câu diễn đạt một 
sự vật, một ý tưởng, hay một trạng thái tâm lý mà người nghe có thể nhận được. 
Câu-xá iv tụng 3 vãgvijñaptistu vãgdhvanih: ngữ biểu là ngôn thanh (âm). 

8 Tâm túc nguyện (pũrvakapranidhanacitta), tâm của ước nguyện hay phát nguyện từ 
trước. Tì-muc-trí-tiên dịch là “tiền nguyện ïlf”; theo đây có thể hiểu túc nguyện 
bao hàm nguyện đời trước và nguyện đời nay. Thiện Huệ Giới dẫn thí dụ, như nói 
rằng “Mong sao môi tôi đỏ như hoa bimba.” Không có giải thích gì thêm. Không thấy 
nơi khác nói về điều này. 


292 | TUỆ SỸ 


thục. 2 

Vậy biểu là gì? Biểu là biểu thị cho người khác biết cái tâm phát 
động nghiệp của chính mình. Để làm rõ nghĩa này, có bài kệ nói 
rằng: 

Do chuyển động bởi thân và ngữ bên ngoài, 

Tâm tư bên trong được biểu thị. 

Như cá lặn dưới ao sâu, 

Được biểu thị qua những chuyển động của sóng nước. 


Vậy hình sắc đó là gì? Là dài, ngắn v.v.... Dài, ngắn đó là gì? Là 
cái mà từ đó phát sinh ý tưởng về dài, ngắn. 

Vậy nó (hình sắc) thuộc xứ nào? Nó thuộc sắc xứ.10 

2. Phê bình 


Điều này, ở đây, cần được nghiệm xét. (a) Dài là cực vi đặc biệt 
của hiển sắc (màu sắc)?1! (b) Hay nó là sự tụ tập các cực vi đặc 
biệt? (c) Hoặc nó là một vật thể độc nhất riêng biệt biến mãn 
khắp trong tập hợp hiển sắc...? 


(Hữu bộ): Nếu vậy thì có sai lầm gì? 


a. (Luận chủ): Nếu dài v.v... là cực vi đặc biệt, vậy dài hay ngắn 
phải được nhận biết trong từng bộ phận của khối tập hợp sắc, ví 
dụ như hiển sắc. 12 


b. Nếu dài v.v... là tụ tập của cực vi đặc biệt, thì có khác gì với tụ 


9 Thiện Huệ Giới giải thích: “Tâm thiện mà vốn là nhân dị thục trước đó; tâm này sở 
đắc thù thắng tính của nhân (dị thục), từ tâm đó mà (hình sắc) phát sinh.” Đây ý nói 
tâm phát nguyện khi thọ giới. Nghiệp thiện hay bất thiện là nguyên nhân dẫn đến 
quả dị thục, được gọi là nhân dị thục (vipakahetu). Câu-xá ïi tụng 54. 

10 rũpäyatana. (f:[E63#Iš{R2ZXñm) 3Š 1 (2†7JZ#0n 1) ,T29,no. 1558, p. 2, b24: Sắc 
có hai loại, đó là sắc màu và hình thể. Trong đó, sắc màu có bốn thứ: xanh, vàng, đỏ, 
trắng. Các màu khác là những phân biệt từ chúng. Hình thể có tám: bắt đầu là dài, và 
cuối cùng là không phẳng. Các sắc này cũng được nói là sắc xứ. (rũpam dvidhã, 
varnah, samsthanam ca/tatra varnascaturvidho miladih/ tadbhedä anye/ 


11 43 P8) 3Š 1 : T31, no. 1608, p. 777, c10, dài là sắc vi trần. 


12 Tì-bà-sa/Vaibhäsikäs cho rằng màu sắc và hình sắc là vật thật (dravya) riêng biệt. 


PHỤ LỤC VĂN BẢN |293 


tập của các cực vi hiển sắc? Tức chúng sẽ thành dài, ngắn v.v... 
tùy theo sự tụ tập khác nhau của các hiển sắc này.13 


c. Nếu nó là một vật thể độc nhất riêng biệt biến mãn khắp 
trong tập hợp hiển sắc, thế thì, vì là độc nhất, vì là biến mãn, nó 
phải được nhận biết trong mỗi bộ phận, vì nó hiện hữu trong tất 
cả. 

Hoặc nó không phải là độc nhất, vì nó được định vị trong từng 
phần tử cá biệt. Như vậy mâu thuẫn với tông chỉ của chính mình 
(Tì-bà-sa), theo đó, mười sắc xứ đều là những cực vi tích tụ.14 Vả 
lại, như thế là tán trợ đồ đệ của tông Thực Mễ Tế,!15 cho rằng toàn 
phần là một thực hữu biến mãn trong tất cả thành phần của nó.16 


13 Thiện Huệ Giới: (Nếu cực vi hình sắc cá biệt thì không nhận thức được, nhưng) khi 
tụ tập thì được gọi là dài ngắn v.v., như vậy tự tánh của cực vi hình sắc chưa được 
xác định, chỉ khi tụ tập mới nói là hình sắc, vậy có khác gì với cực vi cá biệt hiển sắc 
khi tụ tập? Quan điểm của Tì-bà-sa: hiển sắc thực hữu, nhưng khi các cực vi hiển sắc 
chưa tụ tập thì tự thể của hiển sắc tuy tồn tại vẫn không được nhận thức, vì cực kỳ 
vi tế nên không thể thấy. Chỉ khi nào các cực vi này tụ tập bấy giờ hiển sắc mới được 
nhận thức. Thuận chánh lý 33, T29n1562, p0533a11. 

14 Thiện Huệ Giới: thực thể (dravya, thật vật, hay sự) là cái có nhân (hetumat, hetuka) 
là độc nhất thể (nghĩa là, thể độc nhất này là nhân cho sự tồn tại của thật vật); nếu 
nhân này không tồn tại, thì thật vật kia cũng không tồn tại; điều này trái với tông 
nghĩa của Tì-bà-sa, theo đó, 10 sắc xứ đều tồn tại như là thật vật hữu. Hữu bộ Tì-bà- 
sa chủ trương tất cả 12 xứ đều thật hữu, trong đó 10 sắc xứ được lập thành bởi các 
cực vi, Kinh bộ cho rằng các sắc xứ là những tập hợp sắc nên đều là giả hữu. Tì-mục- 
trí-tiên: “Như thế là bác bỏ Phật pháp, vì 10 nhập (xứ) được nói trong các A-hàm là 
tụ tập của vi trần (cực vi).” 

15 Hán dịch nghĩa của từ Skt. Kanãđa: “Người cắn hạt”, truyền thuyết là sáng tổ của 
phái Vai$esika (Thắng luận). 

16 Skt. avayavindravyaväda, thuyết toàn phần thực thể luận, quan hệ thành phần 
(avayava) và toàn phần, Skt. avayavin, Hán dịch hữu phần: cái sở hữu các thành phần. 
Một trong những trọng điểm lý thuyết của Thắng luận, theo đó, thành phần (avayava) 
là những sợi chỉ kết hợp thành một toàn phần (avayavin) là tấm vải. Tuy là toàn 
phần của những thành phần, nhưng nó là một thực thể biệt lập tồn tại ngoài thành 
phần. Thành phần và toàn phần đều có những đặc điểm tương tự: những sợi chỉ màu 
xanh hợp thành tấm vải màu xanh, nhưng màu xanh của tấm vải chỉ có quan hệ nội 
tại (samaväya: hòa hiệp) với tấm vải, và màu xanh của những sợi chỉ duy chỉ quan 
hệ nội tại với sợi chỉ. Thắng luận quan niệm thành phần và toàn thể là những thực 
tại tồn tại biệt lập. Trong A-tì-đạt-ma (Kinh bộ), chỉ thành phần cá biệt tức tự thể 
cực vi, là thực hữu, còn tụ tập cực vi (toàn phần) là giả, Thế Thân phê bình lý thuyết 
quan hệ thành phần và toàn phần này của Thắng luận trong Câu-xá phẩm iii tụng 
101, phần thích luận. 


294 | TUỆ SỸ 


3. Kinh bộ 1 
a. Quan điểm 


Khi khối tụ tập sắc tụ tập nhiều theo một phương bấy giờ ý 
tưởng “dài” khởi lên; khi tụ tập ít theo một phương, ý tưởng 
“ngắn” khởi lên. Khi thấy bốn mặt đồng đều [781c] thì ý tưởng 
“vuông” khởi lên. Khi các mặt ngoại vi bằng nhau thì ý tưởng 
“tròn” khởi lên. Khi thấy ở giữa lồi, biết là “cao”; khi thấy ở giữa 
lõm là biết “thấp”; khi thấy ngang bằng là biết “ngay”; khi thấy 
không ngang bằng là biết “không ngay”. 


[Hoặc như vòng lửa xoay]18 hoặc khi quán sát tấm thảm thêu 
mà khởi lên tri giác với nhiều hình dạng khác nhau, nhưng các 
chủng loại hình thể khác nhau không thể ở cùng một chỗ. Như 
hiển sắc19, 


Nếu chấp nhận như vậy?9, thế thì trong bất cứ phía nào cũng 
đều khởi lên tri giác về tất cả mọi thứ hình sắc, điều này không 
đúng.?! Cho nên hình sắc không có thực thể riêng biệt, mà do các 
màu sắc được bố trí trên nhiều mặt bất đồng mà khởi lên các tri 
giác về dài, (ngắn) v.v... cũng như tri giác về những hàng cây, 
hàng kiến22 v.v... quan điểm này không gì là sai lầm. 


17 Kinh bộ cũng nói thể của thân biểu là hình sắc, nhưng hình sắc là giả hữu chứ không 
phải thật vật hữu. 

18 Như toàn chuyển luân #I7ƒ£#lfl@; chỉ tiết trong bản Huyền Trang, không thấy trong 
bản Tì-muc-trí-tiên và Tạng. 

19 Các màu sắc mà tự thể khác nhau thì không cùng nhau tồn tại trong một chỗ. Nơi 
nào là xanh thì chỉ được thấy là xanh. 

20 Thiện Huệ Giới: như người chớp mắt (hay nhắm mắt), có thể thấy nhiều thứ trái 
ngược ở trong cùng một chỗ. 

21 ({H%imHU) 13: Ấ&”J XI. Hôm SF'"ZEBlDjHS. llllF, 1EflỦHA. BỊ 

J9. XZJUXX1TPBỊ. fHIE—-J6HZ DJ HHTPIE2Ä: (T41,no.1821,p.204, 
a26-29) Kinh bộ lại phá, hoặc trong một bức gấm..., nhìn trái thấy là ngựa, nhìn phải 
thấy là bò, nhìn thẳng thấy là người, nhìn ngược thấy là quý. Chẳng lẽ tại một chỗ 
thấy có nhiều hình thật khác nhau? Điều đó phi lý. (Cf. Câu-xá bản Việt dịch tập II, 
tr. 322). 

22 Câu-xá 13, p. 68, c2: Cũng như những con kiến tuy có hình tướng không khác nhau, 
nhưng chúng gợi lên sự khác nhau về đường thẳng hay vòng tròn. Sự khác nhau của 
hình sắc cũng vậy. 


PHỤ LỤC VĂN BÁN |295 


b. Phản biện 


Nếu vậy, tại sao trong khoảng xa, mờ tối, không nhận thức được 
tụ tập của màu sắc, nhưng nhận thức được hình thể? Vì sao 
không thấy hình sắc của thân cây v.v... mà lại có thể thấy hình sắc 
của hàng cây và cụm cây?3? 


Tuy nhiên, nếu tách rời thân cây v.v... thì không nhận thức 
được hàng cây.^* 


Hoặc trong bóng tối, hoặc khoảng xa xăm, sắc màu và hình thể 
trong tụ sắc đều không được rõ. Tuy có thể nhận biết, nhưng 
không rõ ràng, người ta nghi ngờ tự hỏi: Cái được thấy là cái gì? 
Do đó phải biết rằng, chỉ nhận thức được hiển sắc nhưng vì trong 
bóng tối và khoảng xa nên không thấy được rõ. Vì vậy biểu của 
hình bất thành.2° 


II ĐỘC TỬ BỘ VÀ CHÁNH LƯỢNG BỘ 


1. Quan điểm 


Có vị26 nói rằng: Thể của thân biểu là sự di động?7, phát sinh từ 
tâm lấy nó (sự di động) làm đối tượng. Vì lý do gì lại nói “phát 


?3 Hán: Hàng và liệt {7ZI|. Tì-mục-trí-tiên: Hàng và tụ. Thiện Huệ giới: Hàng (pañkti) 
là thứ tự tiếp nối nhau; cụm (gan4.) là một nhóm tụ tập. 


24 Bản Tạng: đe na rdzas gzhan ni med pa, Huyền Trang: #Ä#È|ö|*£## 7IJ{T Z!|, nghĩa như 
Việt dịch trên. Tì-mục-trí-tiên: J4⁄ƒTZE bJÉ H1 #35), “Thấy hàng và cụm (tụ) 
của cây chứ không thấy được hình sắc (hình tướng) của cây. (Cho nên, hình sắc) kia 
không có vật thể riêng biệt.” Bản Nhật: “Thật sự không có thật thể của hình sắc riêng 
biệU; và đặt câu này như là câu kết của đoạn văn. Bản Pháp: “không có hàng cây 
riêng biệt”, và đưa xuống đoạn dưới như là tiền đề. 

25 Câu-xá iv (Câu-xá bản Việt dịch tập III, 2015, Phẩm 4. Phân biệt nghiệp, tr. 325): “Ở 
đây, các vị Kinh bộ đã phủ nhận, thể di động và hình sắc không phải là thân biểu; vậy, 
theo các vị, cái gì được biết là thân biểu? Giả lập hình sắc làm thân biểu; nhưng nó 
chỉ là khái niệm chứ không phải là thật vật.” 


26 Thiện Huệ Giới: bộ phái Sãämmatiya (Chánh lượng bộ). Yamaguchi dịch sát nghĩa 
tên của bộ này theo Bản Tạng: 'Phags pa Mang pos bkur ba'i sde pa, 1B—1J] BI Êï†1, 
“bộ phái Thánh được mọi người tôn quý”. Xứng Hữu (Yaýomitra), Câu-xá luận sớ iv 
(Koéa-vyäkhy3): đây là quan điểm của Độc tử bộ (Vätsiyaputriya). 


27 Tì-mục-trí-tiên: ?È vãng; Huyền Trang: {7# hành động. Skt. gati, hành vi đi, di 
chuyển. Do động từ căn gam: gacchati, nó äi. 


296 | TUỆ SỶ 


sinh từ tâm lấy nó làm đối tượng?” Vì muốn loại ra sự mấp máy 
của môi v.v... nó (sự mất máy môi) chẳng phải cái sinh khởi từ 
tâm lấy nó (sự mấp máy môi) làm sở duyên, mà nó sinh khởi từ 
tâm lấy ngữ âm làm sở duyên.?8 


(V): Vậy di động là gì? Là di chuyển từ điểm này qua điểm khác. 


Nó thuộc về xứ nào? Nó thuộc sắc xứ. 


2. Phê bình 

a. Luận chứng 1. sai biệt tướng bất khả tri 

Làm sao biết được chính cái đó di chuyển sang điểm khác? Vì 
không thể nhận biết tướng trạng sai biệt của nó.29 

Lý này không đúng. Như sản phẩm của nung chín?9, khi vừa 
tiếp xúc3! với các điều kiện nung chín như lửa, nắng, tuyết, 


28 Như đoạn trước, xem các cht. 7, 8, 9. 

29 Các bộ phái này quan niệm pháp tồn tại trong nhiều sát-na, do đó khi hình di chuyển 
từ điểm này sang điểm khác mà không thấy hình tướng thay đổi, chứng tỏ cái tồn 
tại trong sát-na đầu với cái trong sát-na sau là một. Trên đây là một luận thức chứng 
minh thể di động thực hữu, được nhận biết bằng tỉ lượng chứ không bằng hiện lượng. 
Thiện Huệ Giới diễn dịch luận thức này như sau: Nơi cái nào mà không thấy có điểm 
sai khác với cái kia, thế thì cái này không phải là dị thể với cái kia. Thí dụ, đồng một 
tự tánh thì không có dị biệt tự tánh. Ở đây không thấy có sự sai khác về tự tánh của 
cái di chuyển đến điểm khác với tự tánh của cái ở điểm đầu. Vì vậy, do không thấy 
có sự sai khác khi di chuyển từ điểm này đến điểm khác, cho nên không thấy có sự 
sai khác về tự tánh (tự thể). Luận thức này được xem là phạm lỗi nhân không xác 
định (Tạng: gtan tshig sbyor ba ma nges pa; Skt. anaikäntika-hetu: bất định nhân). 

30 Skt. pãkajadravya, Hán: thục biến vật 3##⁄, vật biến đổi bởi được nấu chín hay 
nung chín. Thiện Huệ Giới: sản phẩm nung chín, như đồ gốm các thứ. 

31 Bản Tạng: [..] phrad ma thag tu bral bar gyur pa la, ngay sau khi vừa tách khỏi sự 
tiếp xúc [...| Bản dịch Pháp lược qua ý nghĩa “tách khỏi” (Tạng: bral bar gyur ba). 
Thiện Huệ Giới giải thích: “được tách rời tức thì ngay khi tiếp xúc với lửa, mặt trời, 
băng, cỏ các thứ.” Nói “tức thì ngay khi tiếp xúc”, vì tiếp xúc hơi lâu thì sự đổi khác 
tất thấy rõ. Ở đây muốn nói ngay khi vừa tiếp xúc tức thì tách ra, sự biến đổi nhất 
định đã xảy ra. 


PHỤ LỤC VĂN BẢN | 297 


giấm32 v.v... chúng tức thì có sự sai khác,33 nhưng không thể 
nhận biết được những dấu hiệu sai khác của nó. Tuy nhiên, trước 
đó và sau đó không phải chúng không biến đổi.32 


Đây cũng vậy, các phần giống nhau của củi và cỏ dài35 bị đốt 
cháy, tuy mỗi phần phát sinh ngọn lửa có khác nhau, nhưng cũng 
không thể nhận biết được tướng sai khác của chúng. Song những 
phần đó không phải không có sự khác biệt.36 


Đây cũng như vậy, nếu ngay khi vừa tiếp xúc sự nung chín, 
những cái biến đổi từ sự nung chín không phát sinh thì sau đó 
nó cũng không xuất hiện, vì điều kiện vẫn không sai biệt. 


Nếu các phần giống nhau của những bó cỏ dài bị đốt cháy, mà 
trong từng phần chẳng xuất hiện ngọn lửa nào khác, thì không 
có sự sai biệt về hình lượng, độ sáng, và hơi nóng.37 Do đó, không 
thể đem sự sai biệt không được biết rõ lại nói rằng nó chuyển từ 
phương này đến phương khác. Cần phải nghiệm xét rõ sự sai 
khác của nó.38 


b. Luận chứng 2. diệt nhân bất khả đắc 


32 k3Y:®iRE/ Hỏa, quang, tuyết, thố. Tì-mục-trí-tiên: #7 H #‡/Hỏa, tuyết, khổ 
tửu, nhật đẳng. Bản Tạng: lửa, mặt trời, băng, cỏ các thứ (me dang| nyi ma dangJ 
chab brom dang] rtsa la sogs pa| Bản Pháp, như Huyền Trang. 

3 (ƒiJEÉ1#J#{Hfãm) 36 13 (2`Hl3nh 4) : [J32⁄#ÑỆÉH;ZkHHh@Â. fñE2$ï75£#Mế 

#rF| T29, no. 1558, p. 68, a20-21: Trong trường hợp do kết hợp với khói, tuyết, 

giấm chua, ánh nắng, nước, đất mà khiến củi... nung chín có sự biến đổi. 


34 Bản Pháp: “Tuy nhiên, không có sự khác biệt giữa trước đó và sau đó.” Có thể dịch 
theo ý bản Hán nhưng sót mất chữ “phi 3E”. Bản Tạng: de dag gzhan ma yin pa yang 
ma yin no, chúng không phải không có sự đổi khác.” 

35 Trong khi bị đốt, phải với một độ dài nhất định mới có thể thấy sự sai khác trong 
các phần cháy; ngắn quá, không thể thấy. 

36 Thiện Huệ Giới: các hành hữu vi tụ tập bằng những đặc tính tương tợ cho nên không 
tri giác được sự sai biệt của chúng. Từ sự không tri giác này mà phát sinh khái niệm 
“không (tồn tại)” (abhãva-vyavahära: ngôn thuyết vô thể). Rồi bằng khái niệm 
không tồn tại này mà chứng minh thể di động, Luận chủ nêu lỗi nhân bất định của 
luận chứng này. 

37 Thiện Huệ Giới: hành, sắc, sở xúc, đây là ba đặc tính có sẵn nơi ngọn lửa, chúng biến 
đổi tromg từng sát-na. 

38 Câu này không thấy trong bản Tạng và Tì-muc-trí-tiên; có thể câu văn chuyển mạch 
thêm bởi Huyền Trang. Bản Pháp dịch theo Huyền Trang. 


298 | TUỆ SỶ 


[782a] Nếu nói, do không thể nhận biết được nhân của sự diệt 
mất, cho nên biết rằng pháp (di động) ấy từ đây chuyển đến 
phương khác.3 Điều này cũng phi lý. Như tâm và tâm sở, âm 
thanh, ngọn lửa v.v... nào có nguyên nhân diệt; nhưng chúng 
diệt trong từng khoảnh khắc. Những thứ khác? cũng như vậy 
diệt không đợi nhân. 

Nếu nói, tâm v.v... cũng có nhân của diệt, đó là nói chính tự thể 
mỗi cái ấy đều có tính vô thường.! Như vậy, tại sao đối với 
những cái khác lại không chấp nhận? 42 Cái khác đã không như 
vậy, thì sao đây lại như vậy?3 


Nếu nói rằng, các pháp khác diệt không có nhân, thế thì sắc của 


39 Quan điểm của một số bộ phái, pháp hữu vi sinh rồi tồn tại trong thời gian mới diệt 
(thuyết phi sát-na diệt, aksanikaväda); do đó, diệt do nhân. Pháp phi sát-na diệt, do 
đó thực sự có di chuyển từ phương này đến phương khác. Ở đây, Luận chủ thuật 
quan điểm của Hữu bộ là sát-na diệt (ksanika), pháp vừa sinh tức thì diệt trong cùng 
một sát-na. 

+0 Những thứ khác: ghè, hũ các thứ, diệt không đợi nhân như tâm-tâm sở. Quang ký: 
Sự sinh và diệt của các pháp do bởi hai nhân: chủ nhân (nguyên nhân chủ quan), và 
khách nhân (nguyên nhân khách thể). Theo Chánh lượng bộ, pháp sinh thuộc trường 
hợp khó nên cần đủ hai nhân. Pháp diệt có khi khó, có khi dễ. Các pháp tâm, tâm sở, 
âm thanh, ánh sáng, khi diệt do chủ nhân mà không cần khách nhân. Các pháp khác: 
bất tương ưng, sắc v.v... diệt do cả hai nhân. Theo Hữu bộ, pháp sinh thì khó nên 
cần đủ hai nhân. Pháp diệt vốn dễ nên chỉ do chủ nhân. Theo Kinh bộ, pháp khi sinh 
thì do khách nhân, nhưng khi diệt thì không do khách nhân. Chủ nhân vốn vô thể 
nên không thể gọi là nhân. ({ft2zññU 13, T41, no. 1821, p. 201, c24). Dẫn bản Việt 
dịch tập II, ibid., tr. 311. 

41 Giả thiết phản luận của đối phương, chủ trương diệt cũng có nhân. Luận chủ giải 
thích: nhân đó chính là vô thường tính. Nghĩa là, pháp sinh rồi diệt do vô thường 
tính là nhân nội tại của nó. Đây là luận chứng của quan điểm pháp diệt tự nhiên 
(ãkasmika vinaéah), không có nhần cho sự diệt của nó. Xứng Hữu: ãkasmika = 
qhetuka, tự nhiên, nghĩa là, không nhân. 


42 Chấp nhận vô thường tính là nhân của tâm-tâm sở diệt, sao không chấp nhận đó 
cũng là nhân của ghè hũ các thứ? Chánh lượng bộ chủ trương tâm-tâm sở diệt do 
nhân nội tại. Xem cht. 40 trước. 

43 Huyền Trang điệp văn, lập luận phản chứng: đã không chấp nhận diệt do bởi nhân 
nội tại đối với những thứ khác như ghè hũ, sao ở đây, đối với tâm-tâm sở sao lại 
chấp nhận. Văn bản Tạng: ji ltar gzhan ni de dag la med pa de bzhin du gzhan rnams 
la yang med par gyur ro: Cũng như không có nhân khác (nhân ngoại tại) cho tâm- 
tâm sở diệt; cũng vậy, các thứ khác như ghè hũ v.v... cũng không có nhân ngoại tại 
của diệt. 


PHỤ LỤC VĂN BẢN |299 


củi trước khi chưa tiếp xúc với lửa hẳn không được nhận biết, 
như sau khi đã tiếp xúc. Hoặc trước khi tiếp xúc được nhận biết 
như thế nào thì sau hẳn cũng được nhận biết như thế đó. 


Như gió chưa thổi vào ngọn đèn, tay chưa chạm vào chuông, 
ngọn đèn và tiếng chuông được nhận biết sáng rõ. Sau đó, không 
như thế nữa. Nhưng đèn và chuông diệt không phải do gió và tay. 


Lại nữa, nếu do bởi lửa v.v... mà sắc của củi các thứ bị diệt mất 
không còn được nhận biết, thế thì ngay khi vừa tiếp xúc với lửa 
[tức thì tách ra] hẳn cũng không nhận biết, vì khi nó vừa tiếp 
xúc tức thì có sự biến đổi.^6 


Lại nữa, điều kiện ngoại tại (ngoại duyên) không sai khác, 
nhưng sản phẩm được nung chín có các mức chín sơ, chín vừa, 
chín quá. Khi các đặc điểm sai biệt phát sinh, do bởi chính 
nguyên nhân đó mà các thứ sinh khởi càng về sau thì những thứ 
càng về trước diệt mất. Vậy cái nào làm nhân? Không thể nói 
pháp này phát sinh do pháp kia rồi pháp này diệt cũng do chính 


4 Lập luận của chủ trương diệt do nhân: củi sau khi bị lửa đốt cháy, sắc (hiển và hình) 
của củi không còn được nhận biết; nếu diệt này của củi không do nhân ngoại tại (như 
lửa) thì trước khi chưa bị đốt sắc của củi cũng không được nhận biết. 


45 Trong ngoặc, thêm vào theo bản Tạng. Tì-muc-trí-tiên: ðJ\ Hi “Khi vừa vào (xúc) 
liền ra (tách ra).” 

46 Câu này không thấy trong bản Tạng, nhưng Thiện Huệ Giới: “Vì duyên (điều kiện) 
không sai biệt.” Tì-mục-trí-tiên cùng ý: “Vì nhân ngoại tại không biệt dị.” Ý trong giải 
thích của Thiện Huệ Giới muốn nói, lửa (duyên) từ khi mới xúc cho đến khi tắt, 
duyên không sai biệt, thế thì, nếu do lửa xúc mà sắc của củi diệt không thấy, hẳn là 
ngay khi vừa xúc liền tách ra cũng không thấy. Bản Pháp dịch theo ý Huyền Trang. 

47 Wyäkhyä: (a) Như trong quá trình nung đồ gốm, do kết hợp với lửa, cái ghè từ xám 
biến đổi thành đỏ, tức màu xám (éyãmatä) biến mất, màu đỏ (raktatä) xuất hiện; 
màu đỏ này biến mất, màu đỏ đậm (raktataratä) xuất hiện. Vậy, sinh nhân cũng là 
diệt nhân (hetur eva vinäéakah syät). (b) Vả lại, do thể tính sát-na diệt của ngọn lửa, 
nên khi kết hợp với nó thì sinh nhân là một cái khác và diệt nhân (vinaéaka) là một 
cái khác. Hoặc diệt nhân không được phân biệt với sinh nhân. Như thế cả hai đều vô 
lý. CÍ. VaiSesika-sitra vii 1. 6: kãranapurvakä prthivyam pakajah. (Câu-xá, bản Việt 
dịch tập II, tr. 317, cht. 364). 

48 lñJ EÉ152 R§{E.2?ñf 13, T29, no. 1558, p. 68, a16: Hoặc từ chính cái đó là nhân, hoặc từ 
cái tương tợ là nhân, mà lớp này diệt lớp khác sinh trong quá trình từ chín sơ, chín 
vừa rồi chín quá? Nếu thế thì nhân để sinh cũng sẽ là nhân để diệt. Hoặc nhân sinh 
và nhân diệt hẳn không khu biệt. 


300 | TUỆ SỶ 


pháp kia. Hai pháp (sinh và diệt) trái ngược nhau không thể có 
chung một nhân, vì điều này mọi người trong thế gian đều công 
nhận.°0 Do đó, pháp hữu vi diệt không đợi có nhân, mà diệt tự 
nhiên. [Nó được nhận biết hay không nhận biết như trước, nên 
biết đó là những đặc điểm sai biệt có sự gia tăng cực kỳ vi tế"! 
trong quá trình liên tục sinh khởi, biến chuyển rồi hoại diệt.]52 


(Dịch sát theo bản Tạng để tham chiếu: Điều kiện ngoại tại của 
sản phẩm do nung chín không sai khác, nhưng do nhân của [các 
trạng thái] về sau có sai biệt mà [càng về sau càng] phát sinh các 
mức độ sai biệt, sai biệt hơn nữa, và cực kỳ sai biệt. Các trạng 
thái trước đó diệt mất do nhân nào? [Nếu nói] Do chính cái kia 
mà cái này có, rồi cũng chính do cái kia mà cái này không; điều 
này không hợp lý. Hai sự kiện trái ngược nhau có chung một 
nhân độc nhất, điều này không được thế gian công nhận. Do đó, 
diệt không có diệt nhân.) 


Nếu pháp diệt cũng có nhân, thế thì không cái gì diệt mà không 
có nhân. Như tâm và tâm sở các thứ, cũng như khi sinh cần có 
nhân, thì khi diệt lẽ ra cũng phải có. Tách rời ngoài tâm mà có 
tính vô thường riêng biệt; không phải là điều mà thế gian thảy 
đều công nhận. 


49 Quang ký (tr. 203a25): hai giả thuyết bổ cứu. (a) Hoặc tức (tata eva): hoặc chính cái 
đó. Khi từ lớp chín sơ lên lớp chín vừa, chính cái làm nhân phát sinh lớp chín sơ cũng 
là nhân diệt lớp chín sơ, chứ không phải cái làm nhân phát sinh lớp chín vừa diệt 
lớp chín sơ. Tiếp theo, chính cái làm nhân phát sinh lớp chín vừa cũng là nhân diệt 
lớp chín vừa, chứ không phải cái làm nhân sinh lớp chín quá diệt lớp chín vừa... (b) 
Hoặc tợ (tadréar). Cái tương tợ nhân sinh lớp chín sơ là nhân cho lớp chín sơ diệt... 
Nhân của lửa sinh và nhân của lửa diệt, hai nhân tuy khác nhau, nhưng khi trao đổi 
nhau trong cùng một lúc nên trông như là tương tợ. 

50 Thế cực thành lập †FR#J} 37: thế gian cực thành (Iokaprasiddhi). 

51 Hán: 3⁄72 JH⁄# fMJð tt. Bản Tạng: rmad kyi khyad par... jug pa, sai biệt đặc dị phát sinh. 

52 So sánh đoạn văn trong ngoặc của bản Huyền Trang với bản Tạng: “Như [đã nói] 
trên, [sắc của củi trước khi xúc với lửa] được nhận thấy, hay không được nhận thấy, 
nhân của sự sai biệt hy hữu không xuất hiện. Sự hoại diệt cũng theo đó mà suy biệt.”. 
Thiện Huệ Giới: Sự tương tợ của trạng thái này qua trạng thái khác diễn ra [trong 
chuỗi liên tục của quá trình đốt cháy] không xuất hiện đặc điểm không tương tợ hy 
hữu nào. Sinh rồi diệt, tiếp diễn theo thứ tự, khi sanh, trạng thái như trước được 
nhận biết; khi diệt, không được nhận biết như trước. 


PHỤ LỤC VĂN BẢN |301 


Lại nữa, do nhân [của diệt] sai biệt mà diệt hẳn cũng sai biệt. 
Như do lửa, nắng, tuyết, giấm v.v.... mà vật được nung chín có sự 
sai biệt. °3 


Thêm nữa, vì nếu diệt có nhân thế thì cái đã diệt vẫn được diệt 
thêm nữa. Như sắc các thứ.5 Do vậy, diệt hoàn toàn không có 
nhân. 


Do bởi diệt không có nhân, cho nên vừa sinh tức thời diệt, do 
vậy mà nhận biết rằng không có sự di chuyển đến phương khác. 


c. Luận chứng 3. sinh nhân bất khả đắc 


(c.1) Hoặc nói, do bởi không thể nhận biết nhân của sinh, do 
đó mà biết chính cái này di chuyển đến nơi khác.55 


Lập luận này cũng phi lý. Cái trước chính là nhân cho sự sinh 
của cái sau. Như tâm sát-na trước làm nhân cho tâm sát-na sau; 
vật được nung chín trước làm nhân cho vật được nung chín sau; 
như sữa làm nhân cho sữa đặc, như nước nho làm nhân cho rượu 
nho, như rượu làm nhân cho giấm v.v...°5 Vì vậy cho nên không 
có bất cứ pháp gì được nói là chuyển dịch đến phương khác. 
Tướng trạng của sự chuyển dịch đã không có, thì làm sao có sự 
di động. 


Lại nữa, nếu vật trụ thì [782b] không di động. Vật không di 


53 Do nhiên liệu khác nhau thì các ngọn lửa phát sinh cũng khác nhau, nhưng khi tắt, 
tất cả trở thành vô thể, không tồn tại. Không có sự khác nhau giữa những cái không 
tồn tại. Do đó, sinh có nhân, nhưng diệt thì không có nhân. Xứng Hữu (Koéa-vyäkhyã, 
dẫn bởi Câu-xá Việt dịch tập III, tr. 311, cht. 329): Diệt không cần đợi có nhân 
(ahetuko vinaéah). Vì vô thể (abhävatvat). Như cái tuyệt đối không tồn tại 
(atyantabhavat)/ Như sừng thỏ? Như lông rùa v.v... 

54 Diệt có nhân, vậy nó là một vật thể tồn tại như sắc, có thể bị diệt bởi cái khác như là 
nhân của nó. Nếu thế, cái đã diệt có thể bị diệt thêm lần nữa do có nhân. Diệt này lại 
có thể bị diệt nữa, vì diệt có nhân. Diễn tiến sẽ vô cùng. 

55 Thiện Huệ Giới: Luận chứng của chủ trương phi sát-na diệt: Nếu có một nhân khác mà 
do bởi khi nhân ấy phát sinh, lệ thuộc nơi nhân này ta nhận biết một vật khác phát sinh 
ở một nơi khác. Khi mà không có nhân ấy, do không có nhân ấy cho nên khi ấy làm sao 
có vật khác phát sinh? Do vậy, chứng tỏ chính vật ấy di chuyển đến phương khác. 

56 Thiện Huệ Giới: Vật do đồng loại nhân (sabhäga-hetu), cái thuộc sát-na trước làm 
nhân cho sự phát sinh cái sau; làm sao đảo ngược quá trình để cái sau đồng nhất với 
cái trước? Xem Câu-xá ii tụng 52; Câu-xá Việt dịch tập I, 2013, tr. 128. 


302 | TUỆ SỶ 


động thì thường trụ. [Pháp không trụ cũng không di động, vừa 
sinh tức thời diệt là ý nghĩa không di động.]°7 


(c.2) Nếu vậy, cái chuyển động được thấy đó là gì? Cái được 
thấy ở vị trí khác không phải chính cái trước đó. 

Làm sao biết không phải chính là cái trước đó? 

Bởi vì nơi kia, rồi nơi kia cái mới này sinh, rồi lại cái mới khác 
sinh. Như lửa cỏ,°8 hay như cái bóng. 

[145.6-7| pe.208.4.5] 


Cái bóng được thấy ở vị trí khác không phải cái bóng ở chỗ này. 
Chất ảnh của nó đứng im. Ánh sáng mặt trời phản chiếu lúc xa, 
lúc gần, do đó thấy bóng đó khi dài, khi ngắn, hoặc di chuyển. Và 
đó là do ánh sáng bị che tối một phần.59 


[sde.146.5| pe.208.5.5] 


(c.3) Có người phản vẫn: Vì lý do gì nêu lên tranh biện này, tức 
nói: “Chính cái đó di chuyển sang chỗ khác”? Vả lại làm sao biết: 
“Cái được thấy ở vị trí khác không phải là chính cái đó?” Ở đây 
nên dẫn lại lý đã nêu trên: “Vật trú, không di động...?” 

Lại nữa, khi lửa các thứ, ngoại duyên của vật được đun chín, 
vẫn không sai khác5°, nhưng sự sai khác (của trạng thái phát sinh) 
về sau được nhận biết. Do đây chứng biết sự sai biệt phát sinh 


57 Thể kệ tụng trong bản Tạng và Tì-mục-trí-tiên, chỉ có hai câu, nêu ý kiến phản luận 
của chủ trương vật di động. Hai câu trong ngoặc, chỉ thấy trong bản Huyền Trang, 
giải thích ý nghĩa không di động. 

58 Câu-xá iv, bản Việt dịch tập II, tr. 319: “Do tính sát-na diệt, nên quyết định không 
có sự di chuyển. Di chuyển chỉ là ý niệm khoa đại, như khi thấy ngọn lửa thiêu đồng 
cỏ, do phát sinh sự cháy liên tục không gián đoạn mà thấy có sự chuyển dịch của lửa 
từ điểm này đến những điểm khác.” 

59 Bóng phát sinh do một phần ánh sáng bị che ở một phía. Thiện Huệ Giới: Nếu một 
tấm vải dày hay một bức tường che cả phần ánh sáng, bóng không hiện. 

60 Thiện Huệ Giới: Ngoại duyên như lửa các thứ có tính sát-na diệt nhưng không có sai 
biệt tính, không có sai biệt đa dạng. Ghè hũ các thứ ngay khi xúc với lửa, do sắc của 
nó trước đó không diệt mất tức thì, sắc sai biệt về sau không phát sinh thì mãi về 
sau nó cũng sẽ không phát sinh. 


PHỤ LỤC VĂN BẢN | 303 


trong từng sát-na.61 


(c.4) Lại lấy lý do không có nhân52 chứng minh cho bản vật 
biến đổi thành cái khác, cho rằng, cái ở vị trí khác thấy chính cái 
đó. Không có nhân chứng minh chính nó là vật trước đó, vậy tại 
sao không thừa nhận nó không phải là vật trước đó. Do hai 
nghĩa53 này không thể quyết định, cho nên sự di động không 
được chứng minh. 


II. NHẬT XUẤT LUẬN GIẢ 
[sde.149.1 | pe. 209.3.5] 


1. Quan điểm 

Các vị Nhật xuất luận giả nói: Các hành hữu vi, mà tự tính hoại 
diệt trong từng sát-na, thật sự không có sự di chuyển. Nhưng có 
một pháp riêng biệt, lấy tâm sai biệt làm nhân, y nơi tay, chân 
v.v... mà phát sinh. Pháp ấy là nhân làm cho tay, chân v.v... (từ 
chỗ này) xuất hiện ở chỗ khác, nó được gọi là sự di động, cũng 
được nói là thân biểu. 56 

Nó thuộc về xứ nào? Sắc xứ. 

2. Phê bình 

a. Di động 


61 Thiện Huệ Giới: Vật nung chín và vật được nung chín, mọi thứ đều biến đổi trong 
từng sát-na. 

62 Nhân luận lý, tức lý, trong ba chỉ tỷ lượng, chứng minh tông nghĩa. Tạng: gtan tshig. 

63 Hai nghĩa: a. tự tánh độc nhất, trước sau vẫn chỉ là một; b. tự thể biến dị, cái trước 
và sau không đồng nhất thể. 

64 Skt. Sauryodayika. Tạng: Nyi ma 'char ka pa, một chỉ phái xuất từ Kinh bộ. Thượng 
tọa Cưu-ma-la-đa (Skt. Sthavira Kumaralata; Tạng: gnas brtan gZhon nu len) soạn 
Nhật xuất luận (Skt. Surya-udayïka-éästra; Tạng: bstan bcos Nyi ma 'char ka). Những 
vị học theo luận này được gọi là Nhật xuất luận giả. 

65 Tâm sai biệt, tâm đặc biệt (cittaviéesa), Thiện Huệ Giới: tâm phát khởi ý dục. 

66 Chủ trương của Nhật xuất luận, thuật bởi luận Thành duy thức, Việt dịch Tuệ Sỹ, 
2009, tr. 118: “Có một loại sắc không phải hiển cũng không phải hình được dẫn sinh 
bởi tâm, nó khiến tay chân chuyển động; đó là biểu nghiệp của thân.” 


304 | TUỆ SỶ 


Nếu vậy, tại sao mắt không nhìn thấy, như các hiển sắc? Vả lại, 
cái không được nhìn thấy, cái đó không biểu thị cho người khác, 
làm sao nó được gọi là biểu? Lại nữa, làm sao biết nó là thật hữu? 


b. Phong giới 


(b.1) Làm sao tự thân chính nó di chuyển đến sinh khởi nơi 
khác?7 Nói rằng, do phong giới phát sinh từ tâm sai biệt. Thế thì 
phong giới ấy có tự tính là di động, đủ58 để làm nhân cho nó sinh 
khởi nơi khác, sao lại chấp có pháp di động tách ngoài phong giới? 


(b.2) Lại nữa, cỏ, lá v.v... la phong giới, không có pháp riêng 
biệt nào khiến chuyển động, làm sao nó chuyển động? 


Chúng bị gió cuốn đi; gió xúc chạm v.v..., khiến chúng phát sinh 
tính chuyển động; tức phải thừa nhận, chính cái đó khiến tay 
chân các thứ di chuyển phương khác mà sinh khởi. Vậy tại sao 
lao nhọc suy luận, cả tự tính lẫn sự vận động của nó vốn chưa 
được xác nhận? 


c. Nhân phong giới 


Nếu không phải vậy, thì chính phong giới phát sinh từ tâm sai 
biệt làm nhân khiến tay v.v... phát sinh khởi ở nơi khác. Gió đó 
chính là thân biểu. 


67 Thiện Huệ Giới: Đây là vấn đề Nhật xuất luận giả nêu để chứng minh tất yếu phải có 
một pháp khác. Pháp này vượt ngoài khả năng nhận biết của các căn, không thể nhận 
thức bằng hiện lượng mà là kết quả của tỉ lượng. Luận thức: Khi cái này tồn tại thì 
cái kia phát sinh. Cái này là nhân đi trước kia. Dụ, như khi có hạt giống thì chồi phát 
sinh. Thân khởi lên nơi khác, đó là do có pháp (đặc biệt) khác làm nhân, khiến nó 
sinh khởi. 

68 Hán: Túc ZÉ. Yamaguchi đọc là ® thị. Bản Pháp đọc là # túc và hiểu là chân, thay vì 
hiểu là đủ. Nếu vậy, câu văn Hán sẽ được hiểu: “Chân có thể làm nhân cho nó sinh 
khởi ở nơi khác.” Nhưng chân chỉ là một bộ phận của thân biểu, nó di chuyển do bởi 
nhân là phong giới làm cho di động. Bản Tạng dịch sát nguyên văn Skt. rất hàm súc: 
'di lta ste yul gzhan du 'byung ba ï rgyu gang yid pa de nyid rlung gi khams kyi g.yo ba 
nyid do, “Như vậy, cái làm nhân cho nó (thân biểu) sinh khởi nơi khác chính là phong 
giới, mà tự tính của phong giới là di động.” Hán dịch của Huyền Trang khiến cho ý 
nghĩa được hiểu rõ ràng. Thiện Huệ giới không có giải thích rõ câu văn này. Bản Pháp 
dịch theo ý bản Hán. 

69 Thiện Huệ Giới: quan điểm bổ cứu bởi một hệ phái khác trong Nhật xuất luận. 


PHỤ LỤC VĂN BẢN | 305 


Nhưng tại sao phong giới không được biểu thị lại trở thành 
biểu? Hơn nữa, ai nói rằng xúc xứ là thiện, hay bất thiện, người 
đó không phải là Thích tử.70 


d. Thân phương khác 


[782c] Nếu không phải thế thì chính tâm sai biệt ấy khiến cho 
tự thân sinh khởi nơi khác; thân sinh khởi đó phải là thân biểu.71 
Vậy thân biểu ấy chính là giả không phải thực, bởi vì thân là tự 
thể do nhiều pháp hợp lại. Hơn nữa, cái không biểu thị sao gọi là 
biểu? Vì hương v.v...” vốn không biểu thị cho người khác thấy. 
Lại nữa, ai nói hương xứ v.v... là thiện, bất thiện thì không phải 
là Thích tử.”3 


e. Hiển sắc của thân 


Nếu không phải vậy, thì hiển sắc? phát sinh từ tâm sai biệt, 
chính là thân biểu.75 


Nhưng hiển sắc không phải phát sinh từ tâm sai biệt. Nó phát 


70 Nhật xuất luận: Phong giới này thuộc xúc xứ nên không có biểu thị. Trong xúc xứ có 
11 yếu tố: 4 đại chủng (địa, thủy, hỏa, phong), và 7 xúc chạm khác như trơn láng 
v.v... Xúc xứ chỉ có một tính chất là vô phú vô ký. Câu-xá ¡ tụng 10d & 29cd. 

71 Bản Pháp hiểu, sự sinh khởi của thân này là thân biểu (theo bản Anh: this arising of 
the body is bodily information.- dò lại nguyên bản Pháp). Bản Tạng: (sems kyi khyad 
par las skyes pa ï) lus yul gzhan du byung b a de nyid rnam par rig pa byed yín, (phát 
sinh từ tâm sai biệt) chính tự thân sinh khởi nơi khác ấy là thân biểu. Thân có hai 
phần, một phần thuộc sắc xứ (bao gồm hiển và hình sắc) là đối tượng được mắt thấy, 
thuộc loại hữu kiến hữu đối (sắc thấy được và có tính đối kháng); phần kia là thân 
căn sở y của thức. Thân được nói đây là thân căn, tự thể thuộc loại sắc vô kiến hữu 
đối. Câu-xá ¡ tụng 29ab. 

72 Sắc, hương, vị, xúc: 4 xứ hay giới này thuộc sở tạo bởi đại chủng, gọi là sở tạo sắc. 
Sắc xứ này đều thuộc tính vô phú vô ký. Câu-xá ii tụng 22 (Câu-xá bản Việt dịch tập 
L tr. 268 & 275, cht. 41). 

73 Câu-xá ¡ tụng 30a (Câu-xá bản Việt tập I, tr. 294): trong 18 giới có 8 giới thuộc vô 
ký: năm căn và hương, vị, xúc. Thân được nói trong đây là thân căn, thuộc đại chủng 
sở tạo, tính vô ký như hương, vị, xúc. Hai giới (hay xứ) còn lại: sắc và thanh, thuộc 
cả ba tính: thiện, bất thiện và vô ký, khi chúng là biểu nghiệp của thân và ngữ; ngoài 
ra, 2 giới này thuộc vô ký như 8 giới kia. 

74 Hiển sắc của thân, thuộc sắc xứ. 

75 Bổ cứu của Nhật xuất luận giả. 


306 | TUỆ SỶ 


sinh từ chúng tử chính nó” và từ phong giới sai biệt.”77 Lại nữa, 
nếu nói hiển sắc là thiện, hay bất thiện thì không phải là Thích 
tử.78 

f. Sự sinh khởi của hiển sắc 

Nếu nói thể của hiển sắc này không phải là thân biểu, mà nó 
sinh khởi nơi khác”? gọi là thân biểu. 

Này Thiên Ái!8° Ông đã nỗ lực bằng hết khả năng chính mình 
để bằng mọi cách chứng minh biểu nghiệp này, nhưng điều này 
không phải do lực dụng công mà thành, vậy ích gì mà phí sức lao 
nhọc trong đây? 


Ai có thể chứng minh sự sinh khởi đó là một thực thể tồn tại 
riêng biệt? Sự sinh khởi được quan niệm đó không phải là cái 
được hiện thấy như sắc, cũng không phải được hiện thấy như 
công năng của mắt. Như vậy, do đâu biết nó tồn tại?8! Lại nữa, 
nó không được thấy, sao gọi nó là biểu? 


76 Thuận chính lý 77, tr. 757c254: Sắc quá khứ diệt đã lâu làm chủng tử của chính nó, 
làm đồng loại nhân sinh khởi sắc hiện tại. Thiện Huệ Giới: Chủng tử của hiển sắc này 
được tích tập trong sát-na trước làm đồng loại nhân. 

77 Do một loại phong giới đặc biệt làm duyên câu hành khiến thân được thấy di chuyển. 
Thiện Huệ Giới: Tiên khởi, do tư (cetana) khi móng khởi khiến cho di động đến nơi 
khác; từ tư (cetana) phát sinh dụng lực (prayatna); từ dụng lực phát sinh gió (phong 
giới); từ gió tay chân chuyển động. Như vậy, làm sao hiển sắc trụ nơi tay không phát 
sinh từ tâm sai biệt? Điều này theo ý Luận chủ không sai; nhưng nói hiển sắc sinh từ 
tâm sai biệt mà có tính thiện và bất thiện thì không thể. 

78 Thế Thân nói, tự thể là hình sắc như Hữu bộ nhưng hình sắc này là giả hữu chứ 
không phải thật hữu. Xem cht. 25 trước. 


79 Trong đây, bản Hán có vấn đề ngữ pháp. Huyền Trang: JÈ&& 2#. Nếu hiểu 1#, thử 
là tính từ chỉ định, thì chủ từ của câu phải là J... “E thử... sinh: “sự sinh khởi... này”. 
Bản Pháp hiểu như vậy. Nhưng nếu hiểu thử là đại từ chỉ định của hiển sắc, câu này 
có thể hiểu: “(hiển sắc) này (khi) sinh khởi nơi khác, nó là thân biểu”. Nghĩa là, hiển 
sắc của thân (thuộc xúc xứ) tiên khởi ở điểm này (thuộc tính vô phú vô ký) khi di 
chuyển đến sinh khởi nơi khác, tại đây trở thành biểu (mang tính thiện, bất thiện). 

80 Thiên ái ®#!: Skt. Devanampriya, P. Devänampiya, người được trời thương. 
Thường dùng để xưng hô với người ngu khờ. Xem Câu-xá bản Việt dịch tập I, tr. 288, 
cht. 110; luận Thành duy thức bản Việt dịch tr. 139, cht. 319. 

81 Sắc được hiện thấy bằng hiện lượng; công năng của mắt tức nhãn căn chỉ được thấy 
bằng tỉ lượng. Những gì không được nhận biết bằng hiện lượng hoặc tỉ lượng thì 
không tồn tại như là có thức. 


PHỤ LỤC VĂN BẢN | 307 


Như đã nói trên, vì nó không biểu thị cho người khác thấy. 


Nếu hiển sắc mà là thiện hay bất thiện, thì có thể nói sự sinh 
khởi này là biểu nghiệp của thân. Nhưng các hiển sắc chẳng phải 
thiện, bất thiện, như đã được giải thích ở trước, nên sự sinh khởi 
(của nó) cũng như vậy. Do đó không thật có biểu nghiệp của thân. 


TIẾT IIIL VÔ BIỂU 


a. Nếu vậy, thân nghiệp duy chỉ là vô biểu?82 
Nhưng cái được gọi vô biểu này là gì?83 


Là sắc của luật nghi v.v.. thuộc pháp xứ. 8+ [sde.155.6| 
pe.211.1.6] 


Làm sao Dục giới có thiện vô biểu phát sinh mà không có biểu?85 


82 Giả thiết Tì-bà-sa chất vấn từ kết luận về tự thể của biểu nghiệp nói trên. 

83 Thế Thân, ngay từ Câu-xá, đồng quan điểm Kinh bộ, không công nhận tồn tại của vô 
biểu. Thiện Huệ Giới: Đây là câu hỏi của Luận chủ, hàm ý không thừa nhận vô biểu. 

8 Tì-bà-sa đáp. Luật nghỉ, Skt. samvara, phòng hộ; xem Câu-xá iv tụng 13, Việt dịch 
tập II, tr. 374, cht. 629, 630. Luật nghỉ kể đây bao gồm bất luật nghi và xử trung (phi 
luật nghi phi bất luật nghi). Có ba luật nghỉ: (a) Biệt giải thoát luật nghỉ thuộc Dục 
giới, vô biểu phát sinh do phát ngôn (ngữ biểu) nguyện lãnh thọ giới. (b) Tĩnh lự luật 
nghỉ, vô biểu phát sinh khi tâm nhập định. (c) Vô lậu luật nghi, vô biểu phát sinh do 
kiến đế. Tất cả các vô biểu thể của luật nghi đều là sắc pháp trong pháp xứ, do đó Vô 
sắc giới không có sắc nên ở đây không có vô biểu. Xem Œâu-xá iv tụng 4. 

85 Huyền Trang: Dục giới thiện vô biểu; bản Tạng không có thuộc tính thiện. Theo ý 
bản Hán, trong trường hợp phước nghiệp sự vô y, chỉ do tâm kính tín Phật mà phát 
sinh phước; trong khi không có biểu như vậy, là sao vô biểu phát sinh? Câu-xá iv, 
Thế Thân bác bỏ giải thích của Hữu bộ về tồn tại của vô biểu trong sự tăng trưởng 
của phước: “Vả lại, trong phước nghiệp sự vô y không có biểu nghiệp, cái vô biểu 
của những vị theo thuyết vô biểu (avijñapti-vädin) làm sao có?” Xứng Hữu giải thích 
thêm: trong vô y phước nghiệp sự, chỉ do nghe (nói đến Phật) mà phát sinh hoan hỷ; 
nhưng người nghe này không có định của biểu (samähitavijñapti), giả sử có định của 
biểu để phát sinh vô biểu. Theo quan điểm của Tì-bà-sa, vô biểu Dục giới phải phát 
sinh từ biểu; vô biểu trong sắc giới phát sinh từ định. Người nghe này không ở trong 
cả hai trường hợp.” Câu-xá iv, bản Việt dịch tập II, tr. 327, cht. 416. Trong sớ thích 
của Thiện Huệ Giới không nói đến thuộc tính thiện, cũng không nêu rõ chất vấn này 
của ai. Nhưng theo ngữ cảnh, có thể hàm ý Luận chủ đặt vấn đề. 


308 | TUỆ SỶ 


Nếu trong dục giới [không khởi biểu] mà có vô biểu này thì có 
lỗi gì?86 

Vô biểu chuyển theo tâm, như sắc giới®?. Thế thì, trong các 
trạng thái tâm khác và vô tâm88 sẽ không có luật nghỉ và bất luật 
nghỉ v.v... 


b. Nếu nói rằng (vô biểu) được dẫn sanh do bởi tự phát ngôn 
ước thệ khi lãnh thọ (giới), cho nên không có sai lầm.89 

Nhưng sự im lặng không nói (lỗi) trong khi đọc Giới kinh”9, thì 
làm sao vị ấy trở thành vọng ngữ?91 


8 Thiện Huệ Giới cho rằng Tì-bà-sa đã bị khuất phục bởi các luận bác bỏ biểu nghiệp 
như đã thấy trên, nhưng vẫn tin tồn tại vô biểu, nên hỏi như vậy. 

87 Luận chủ trả lời. Tùy tâm chuyển (cittãnupravrtti); tùy chuyển theo tâm, hay tùy 
chuyển của tâm; phát sinh và tồn tại, vận chuyển theo tâm. Vô biểu trong Sắc giới 
gọi là tĩnh lự luật nghi. Người nhập tĩnh lự, hoạt động của thân và ngữ hoàn toàn 
đình chỉ do đó không có hai biểu nghiệp này. Khi tâm nhập tĩnh lự, ấy vô biểu phát 
sinh, nói là tùy tâm chuyển, thành tự thể của tĩnh lự luật nghi. Theo Tì-bà-sa, Dục 
giới không có loại vô biểu tâm tùy chuyển này, mà phải từ thân biểu hay ngữ biểu. 
Trong lập luận này, giả thiết Tì-bà-sa đã bị khuất phục trước các luận chứng bác bỏ 
biểu, do đó Luận chủ nêu lỗi tự mâu thuẫn với tông nghĩa của mình. 

88 Luận chủ tiếp tục chỉ thêm lỗi tự mâu thuẫn của Tì-bà-sa. Tâm khác: tâm bất thiện 
và vô ký. Vô tâm: vô tưởng định và tưởng thọ diệt định. Câu-xá ï tụng 11: Tì-bà-sa 
nói, khi vô biểu thiện đã phát sinh, từ đó nó vẫn tồn tại liên tục dù khi người khởi 
tâm vô ký hay bất thiện, hoặc nhập vô tưởng định, diệt định; cũng sẽ không tồn tại 
liên tục vô biểu của bất luật nghi, như đồ tể khi khởi thiện tâm, bố thí cúng dường 
chẳng hạn. 

89 Quan điểm đắc giới của Tì-bà-sa: có 5 loại luật nghỉ giải thoát: cận sự (nam/nữ), cận 
trụ, chánh học, Sa-di/ni, Tỳ-kheo/ni. Người muốn thọ giới phải tự phát ngôn ước 
thệ, đó là ngữ biểu; sát-na thứ nhất, ngữ biểu là ngữ nghiệp đạo; từ sát-na thứ hai 
tồn tại giới thể là biệt giải thoát luật nghi mà tự tánh là vô biểu sắc, như là khả năng 
phòng hộ khiến người có giới tránh vi phạm như là phản ứng tự nhiên không đợi có 
gia hành của nghiệp đạo. Câu-xá iv tụng 14. Thế nhưng, câu hỏi trên đây hàm ý vô 
biểu phát sinh khi thọ giới không do ngữ biểu, vì biểu đã bị bác bỏ. Đây là quan điểm 
của Kinh bộ được Thế Thân dẫn trong Câu-xá iv (bản Việt dịch tập III, tr. 245): “Biệt 
giải thoát luật nghi cũng vậy (không đợi có biểu nghiệp). Bằng vào ý chí (tâm sở tư, 
cetana), trước tiên lập nên quy ước (ïlagrahana, HT: yếu kỳ 4ï) do đó mà có sự 
ước thúc; rồi chính ý chí ước thúc ấy phòng hộ thân và ngữ, vì nghiệp bị ngăn chặn.” 


90 Giới kinh: Ba-la-đề-mộc-xoa kinh? Biệt giải thoát giới kinh (Prätimoksasutra), Giới 
bản của Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni. 

91 Câu-xá ¡v (bản Việt dịch tập II, tr. 528, cht. 1281) dẫn luận Phát trí: “Có trường hợp 
nào không tiến hành bởi thân (không phát thân biểu), cũng không tiến hành bởi ngữ 


PHỤ LỤC VĂN BẢN | 309 


Lại nữa, sẽ không có thân nghiệp vô ký32, vì vô biểu nghiệp chỉ 
có hai hình thái (thiện và bất thiện). 

Lại nữa, cũng không có thân nghiệp thiện và ác trong cùng một 
sát-na; bởi vì vô biểu tất yếu tiếp nối liên tục.93 [Nếu tâm yếu ớt 
sẽ không phát vô biểu, nhưng vô biểu tiếp nối vận chuyển liên 
tục bởi được phát động tâm mạnh.|?? 


c. Kia tuy theo cảm tính riêng mà vọng chấp thực có nghiệp của 
thân và ngữ thuộc sắc, nhưng không thể chứng minh được nó là 
tính thiện hay bất thiện. Vì sao? Vì rằng, nghiệp thuộc sắc sau khi 
mạng chung hoàn toàn bị xả. Làm thế nào nó dẫn đến quả đáng 
ưa hay không đáng ưa trong đời sau??5 


TIẾT IV. NGHIỆP QUÁ TRONG BA THỜI 


Có người nói rằng, điều này có gì là phi lý? Vì thể của nghiệp 
quá khứ vốn thực hữu, nó dẫn đến quả trong tương lai. 


(không phát ngữ biểu), mà xúc (bởi tội vọng ngữ) không? - Có; ... tỏ thái độ khi bố- 
tát.” Tứ phần giới bản, T22, tr.1015b26: “Sau khi đã ba lần hỏi, Tỳ-kheo nào trong 
chúng nhớ nghĩ mình có tội mà không bày tỏ, vị ấy đắc tội vọng ngữ.” Giải thích điểm 
này, Thuận chính lý 

92 Thân nghiệp vô ký: Các hoạt động bởi thân như trong công xảo xứ v.v... Giả thiết 
thừa nhận không có biểu như thấy trên nhưng nhận có vô biểu của thân; nhưng vô 
biểu không có tính vô ký. Câu trong ngoặc không thấy trong bản Tạng. 

93 Câu-xá ï tụng 11: Vô biểu tồn tại thành một chuỗi liên tục tiếp nối (anubandha) trong 
loạn tâm hay tâm khác: chuỗi vô biểu thiện vẫn tồn tại khi khởi tâm bất thiện hay vô 
ký; trong chuỗi vô biểu bất thiện cũng vậy. Trong đây bác bỏ quan điểm này: trong 
một sát-na tâm thiện và bất thiện không thể cùng lúc khởi. Thiện Huệ Giới: những 
gì được thâu vào trong một sát-na thì không tồn tại tính vô biểu. 

% Vô biểu không có vô ký, vì lực yếu không thể dẫn phát nghiệp, Câu-xá iv tụng 7a, 
bản Việt dịch tập II. 

95 Quan điểm của Tì-bà-sa: Vô biểu thuộc sắc pháp mà tự tính là đại chủng sở tạo phát 
sinh từ các đại chủng của biểu, và y chỉ trên các đại chủng của thân mà tồn tại. Trong 
đây Luận chủ chỉ trích sai lầm này: khi mạng chung tất cả sắc y chỉ thân đều hủy 
cùng với thân, vậy nghiệp nào (vô biểu) dẫn đến kết quả nhiều đời sau? 


310 | TUỆ SỶ 


Cái này là trên ung nhọt lại nảy thêm [783a] ung nhọt29, nghĩa 
là chấp nghiệp quá khứ là thực hữu. Cái mà trước đó có, về sau 
không tồn tại, như vậy làm sao chấp thể của nó thực hữu? 


[sde.159.1| pe.211.5.6] 


Nếu thế, vì sao Thế Tôn nói như vầy: 

Tuy trải qua trăm kiếp, 

Nghiệp không bị tiêu hủy. 

Đến khi hội đủ duyên, 

Quả chín muồi nơi thân.” 

Cái được gọi là không mất đó nghĩa là gì? 


Nêu rõ ý nghĩa là nghiệp đã được tạo tác đó không phải không 
có quả. Ý nghĩa này đã được chứng minh ở nửa sau của bài tụng. 
Ai lại không thừa nhận nghiệp thiện, hay bất thiện, tuy trải qua 
một thời gian dài mà vẫn dẫn đến quả?98 


Điều này cần nghiệm xét: làm sao nó đưa đến kết quả??? Phải 
chăng do sự biến thái sai biệt của chuỗi tương tục dẫn đến cho 
quả, như hạt giống của lúa các thứ? Hay là do tự bản chất của nó 
tồn tại lâu dài không hủy hoại mà dẫn đến cho quả? 

Nếu kết quả do sự sai biệt biến thái tương tục, nghĩa này có thể 
đúng. Nhưng nếu nói, tự tướng của nó tồn tại trong thời gian dài 
không tiêu hủy sẽ cho quả;190 thế thì phải nói là, thể của nghiệp 


% Tì-mục-trí-tiên: #š_-{S“E?8ñˆ#, trên ung nhọt lại sinh mụt nhọt. Bản Tạng: ##š E-{8 

Z#l #, trên ung nảy sinh nhọt. Thiện Huệ Giới: nghiệp quá khứ như ung (Skt. 
ganga); quả tương lai phát sinh như nhọt (Skt. vísphotaka), là nhân phát sinh khổ. 
Sớ thích cũng nói thêm, theo một giải thích khác, trên ung nảy nhọt là thí dụ cho sai 
lầm này còn chồng thêm sai lầm khác. Huyền Trang dịch “Trên ung nhọt nảy thêm 
ung nhọt” là hiểu theo ý này. Về thuyết tam thế thực hữu của Hữu bộ, xem Câu-xá v 
(phân biệt Tùy miên), tụng 25-27. 

97 Tì-bà-sa dẫn Kinh, chứng minh quá khứ thực hữu. 

98 Tì-bà-sa giải thích tụng, chứng minh quá khứ thực hữu. 

99 Hán: f8‡ đắc quả; nên hiểu là É83 dữ quả, tác dụng cho quả của nghiệp. Xem cht. 
đoạn sau, về nghiệp nhận quả và cho quả. 

100 Quan điểm của Tì-bà-sa, pháp thể hằng hữu, cho nên nghiệp quá khứ vẫn thực hữu. 


PHỤ LỤC VĂN BẢN |311 


này trong thời gian dài không hủy mà có thể cho quả.101 


Nếu nói, không phải tự tướng của nghiệp này không có mà gọi 
là hoại diệt. Nhưng do nghiệp này không còn tạo tác nên mới gọi 
là diệt; nhưng vì nghiệp này không còn tác dụng nữa nên nói là 
hoại diệt.192 


Nghiệp không còn tác dụng nữa là thế nào?193 

Nghĩa là không dẫn sinh thêm quả nữa. 

Tại sao không dẫn sinh thêm quả nữa? 

Vì nó đã dẫn sinh quả kia rồi, thì không còn dẫn sinh thêm quả 
khác nữa. Như cái đã sinh thì không sinh thêm lần nữa. 


Vì sao nó không dẫn sinh các quả đẳng lưu194 khác, vì quả đẳng 
lưu không có phần hạn.1% [Há không phải rằng trong hiện tại 
cũng đã dẫn quả này rồi cho nên không dẫn thêm nữa; thể của 
nghiệp không diệt, thường tức luôn luôn hiện tại, sao nó không 
thường dẫn sinh quả?196 


101 [Luận chủ chỉ ra lỗi tự mâu thuẫn với thuyết sát-na diệt của Tì-bà-sa. Vì thể của 
nghiệp quả tồn tại trong thời gian dài mà không diệt. 

102 Tì-bà-sa giải đáp: Nói diệt là nói không còn tác dụng chứ không phải tự thể không 
tồn tại. 

103 Thế Thân theo quan điểm của Kinh bộ, thể và dụng không phân ly, do đó nêu nạn 
vấn này. 

104 Quả đẳng lưu (nisyanda-phala), quả tương tợ hay loại tợ với nhân. Trong quan hệ 
nghiệp-quả, như nói, nhân sát sinh, quả đẳng lưu của nó là thọ mạng ngắn. Bản Tạng: 
de dang 'dra bai 'bras bu gzhan, những quả khác tương tợ với nó; quả loại tợ chứ 
không phải quả đẳng lưu. Nhưng Thiện Huệ Giới nói quả tương tợ này là quả đồng 
loại ('bras bu mthun pa), cũng có thể hiểu là quả đẳng lưu (mthun pa ï 'bras bu). Phân 
biệt quả đồng loại và quả đẳng lưu để hiểu thâm ý của Luận chủ và các dịch giả. 
Huyền Trang dịch “các quả đẳng lưu khác”, cùng đồng ý nghĩa: cho thêm nhiều quả 
đồng loại với quả đẳng lưu nữa. 

105 Nạn vấn của Luận chủ, ý nói, pháp thể hằng hữu, thể của nghiệp quá khứ tồn tại 
không diệt, vì sao không sinh thêm nhiều quả tương tợ. 

106 Nghiệp quá khứ, nhưng quả được dẫn sinh luôn luôn trong thời hiện tại. Do lý thể 
dụng không phân ly; nếu thể quả thường hằng hiện tại thì nó cũng phải thường hằng 
sinh quả. Câu-xá vi, luận thích và tụng 27a: “Pháp thực hữu như là tự thể thường 
hằng thì nó phải thường hằng phát sinh tác dụng, ở đây vì trở lực nào mà có khi khởi 
dụng, có khi không?” 


312 | TUỆ SỸ 


Há không nói ở trước rồi sao, không thể đã dẫn sinh quả rồi lại 
dẫn sinh nữa, như cái đã sinh thì không thể sinh thêm lần nữa, 
sao lại còn nạn vấn nữa?107 


Vì trước tuy có nói nhưng chưa giải thích. Nếu thể của nghiệp 
thường hằng tồn tại, thì nó phải như là biên tế trung gian,108 cái 
øì thường hằng cái đó luôn luôn là hiện tại, thường hằng dẫn sinh 
quả. Hoặc nó phải như là biên tế tối sơ109, thường hằng phát sinh 
(sinh rồi lại sinh nữa). 

Nhưng nếu nói, thể của nghiệp của quá khứ tuy tồn tại nhưng 
không có tác dụng cho nên không phải hiện tại. Không phải hiện 
tại nên nó không thể dẫn sinh ra quả.110 


Điều này không đúng, thể hằng hữu thì phải như là hiện tại, 
thường hằng phát sinh tác dụng. 


Lại nữa, theo tông nghĩa của Ngài, các pháp thuộc quá khứ có 
tác dụng cho quả,111 sao chúng không phải là hiện tại?112 


Nhưng nếu cho rằng nó thuộc hiện tại, duy chỉ căn cứ tác dụng 
nhận quả113 của các pháp mà nói. 


Lý này không đúng. Vì ý nghĩa tác dụng giống nhau, cho nên các 
pháp quá khứ hẳn phải là cùng trong hiện tại. Không còn tác 
dụng nhận quả gọi là quá khứ; đang có tác dụng cho quả gọi là 
hiện tại. Khi tác dụng đó không còn đáng gọi là diệt. Thế thì các 


107 Lưu ý ngắt câu sai trong Đại Chánh. 

108 Trung tế: Biên tế trung gian, chỉ quãng thời gian tồn tại của một đời sống. 

109 Sơ tế: Biên tế quá khứ, vô thủy hay khởi thủy tối sơ. 

110 Thiết lập phần vị ba thời: pháp mà tác dụng chưa khởi tác dụng gọi là pháp vị lai, 
đang có tác dụng là hiện tại; tác dụng đã diệt là pháp quá khứ. Câu-xá vi (Tùy miên) 
tụng 26cd. 

111 Xem cht. 113 dưới. 

112 Luận chủ thuật quan điểm của Kinh bộ: Pháp trong quá khứ, vị lai không thực thể, 
duy hiện tại là thực hữu. 

113 Thủ quả và dữ quả, Skt. phaladãng-grahang. Trong sát-na căn bản nghiệp đạo phát 
sinh, ngay lúc ấy quả dị thục đã hình thành, gọi là tác dụng nhận quả. Thời gian, khi 
hội đủ duyên, quả đã nhận ấy được dẫn sanh, gọi là tác dụng cho quả. Câu-xá ii, 
(phẩm Căn), bản Việt dịch tập IV, tr. 177, cht. 378. 


PHỤ LỤC VĂN BÁN| 313 


pháp đã diệt lại diệt nữa, và như vậy đã sinh hẳn cũng [783b] 
phải sinh nữa. Lý luận tông nghĩa này không vững.]114 


Pháp dẫn sinh quả như thế nào? 


Nếu nói, nó duy trì quả ổn định115 khiến cho tương lai phát 
sinh;11 nhưng sát-na tối hậu của các vị lậu tận quả không được 
dẫn sinh117, vì các vị ấy không tái sinh, thế thì sát-na này không 
phải là hiện tại, và như vậy không thể nói lại diệt đi vào quá khứ 
thêm lần nữa. 118 


Ban sơ, trong thời hiện tại tác dụng đã không có, thế thì về sau 
làm sao nói là hoại diệt? Nếu nói, tuy không có tác dụng nhưng 
nó vẫn diệt; thế thì quá khứ cũng phải diệt thêm nữa. Nếu đã diệt 
rồi lại diệt nữa, thì nó sinh rồi cũng sinh nữa.112 Như vậy mâu 
thuẫn với điều đã nói ở trên. 

Nếu nói, sát-na (tối hậu) này tuy vẫn có tác dụng sinh quả về 
sau, nhưng do khuyết duyên nên quả tương lai không sinh.120 

Lý này cũng không đúng. Nếu quả chắc chắn không sinh, làm 
sao biết có khả năng sinh tác dụng? Vậy thì phải nói rằng, sát-na 
này có cả hai duyên thuận và nghịch, vì vừa hữu vừa phi hữu. 


114 Toàn bộ các đoạn trong ngoặc trên chỉ thấy trong bản Huyền Trang; không có trong 
Hán dịch Tì-mục-trí-tiên, bản Tạng và cả trong sớ thích của Thiện Huệ Giới. 

115 Tạng: rnam par bzhag pa, Skt. wwavasthäpyate, an trí cố định, an lập, thiết lập. 

116 Giải thích của Tì-bà-sa. 

117 Sát-na tối hậu khi vị A-la-hán nhập Vô dư niết-bàn sẽ không còn quả đương lai nào 
được dẫn sinh vì vị ấy không còn tái sinh nữa. 

118 Xem trên, tác dụng cho quả luôn luôn là hiện tại. Trong sát-na tối hậu này, nghiệp 
không cho quả nào nữa, vậy phải xem đó là sát-na quá khứ, tức đã diệt, nay diệt 
thêm lần nữa. 

119 Phạm lỗi nghịch suy vô cùng (anavasthä-prasanga). Để thành quá khứ, tác dụng 
phải đã dứt. Nhưng quá khứ vẫn có tác dụng nhận quả, nên nó vẫn được thấy là hiện 
tại. Để thành quá khứ, tác dụng này phải dứt. Lý luận kiểu nghịch suy này sẽ không 
có điểm ngừng. Câu-xá vi, bản Việt dịch tập IV, tr. 178, cht. 386. 


120 Tức chỉ phi trạch diệt; pháp đương sinh nhưng do khuyết duyên nên không sinh, 
pháp ấy vĩnh viễn diệt, gọi là diệt không do huệ tư trạch. Câu-xá ¡ (phân biệt Giới) 
tụng ócd. 


314| TUỆ SỶ 


Mặc dầu phát sinh từ nhân nhưng không có tác dụng sinh quả về 
sau. 

Do đó, nghĩa lý dẫn sinh quả của chủ trương (của Tì-bà-sa) kia 
và những quan điểm cùng loại đều bất thành. 

Do bởi cái gì mà chủng tử của quả được trưởng dưỡng, cái đó 
dẫn sinh quả.121 

Lại nữa, tông nghĩa (Tì-bà-sa) kia nói, thể đều thực hữu trong 
quá khứ và vị lai122, vậy tại sao vị lai không dẫn sinh quả như 
hiện tại? 

Nếu tất cả mọi vật thể tồn tại trong tất cả thời, vậy thời nào, vật 
thể nào không tồn tại mà Kinh nói rằng, khi hội đủ các duyên và 
thời gian thích hợp kết quả sẽ chín muồi? 

Lại nữa, các vị ấy cần phải nói, cái gì có công năng đối với cái gì 
trong phần vị nào để nói rằng “nó duy trì ổn định quả kia khiến 
cho tương lai phát sinh”123; cái đó mới được nói là cái dẫn sinh 
ra quả. Vì tất cả tồn tại trong tất cả thời. 

Cho nên nói rằng, nghiệp quá khứ mà thể tính thực hữu dẫn 
sinh quả đương lai được cảm thọ, điều đó bất thành. 


TIẾT V. PHÁP BẤT THẤT 


I. TÌ-BÀ-SA 
1. Quan điểm 


Nếu vậy, do thân và ngữ nghiệp thiện hay bất thiện, có một 
pháp dị biệt được dẫn khởi trong chuỗi tương tục của uẩn, mà 


121 [Luận chủ kết luận, giải thích ý nghĩa dẫn sinh quả, liên hệ đến thuyết chủng tử trong 
Duy thức. 

122 Thuyết “tam thế thực hữu.” 

123 Giải thích của Tì-bà-sa.) 


PHỤ LỤC VĂN BÁN | 315 


thể của nó là hành không tương ưng tâm. Pháp ấy có vị gọi là 
tăng trưởng;12 những vị khác gọi “không tiêu hủy”.!125 Do bởi 
pháp này mà quả khả ái, hay phi ái trong đời sau được hiện thành. 
Ý nghiệp cũng phải có pháp này tồn tại, nếu không như vậy, thì 
khi không có một pháp khác được dẫn khởi trong dòng tương 
tục của tâm, lúc dị tâm sinh và ý nghiệp đã diệt, làm sao hiện 
thành quả đời sau? Vậy quyết định phải chấp nhận pháp đó thực 
hữu.126 

2. Phê bình 

a. Ký ức 

Nếu vậy, văn nghĩa được đọc tụng trước kia, sau trải qua một 
thời gian dài vẫn còn ghi nhớ; và những cảnh được thấy, nghe 
trước đây sau đó trải qua thời gian dài ký ức lại phát sinh; vậy 
pháp gì được dẫn khởi vào sát-na nào, mà do pháp này về sau ký 
ức phát sinh?127 


b. Diệt định 


[783c] Lại nữa, tiên khởi khi tâm nhập diệt định pháp gì được 
dẫn khởi, để do pháp này mà sau đó khởi tâm xuất định? 


124 Skt. upacayd: tích lũy, tích tập; Tạng: brtsegs pa/ brtsags pa. Huyền Trang: tăng 
trưởng ‡#'; Tì-mục: tập #š. Thiện Huệ Giới: đây là thuyết của Đại chúng bộ 
(Mahasanghika). 

125 Skt. avipranđéa: cái không tiêu mất, không hủy. Tạng: chud mi za ba. Huyền Trang: 
bất thất hoại 4*”K#Š; Tì-mục: bất thất 42. Thiện Huệ Giới: thuyết của Chánh lượng 
bộ (Sammitya). 


126 Thiện Huệ Giới: Sau khi Luận chủ bác bỏ công năng dẫn sinh quả của nghiệp thuộc 
sắc bởi thân và ngữ như trên, Tì-bà-sa đề xuất một pháp đặc biệt thuộc hành không 
tương ưng tâm phát sinh từ thân ngữ nghiệp dẫn sinh quả đương lai. Thuận chánh 
lý 12 (tr. 398b27): “Có một số luận sư trong nhiều trường hợp lập biệt danh cho 
chủng tử; hoặc gọi là tùy giới (anudhatu), hoặc gọi huân tập (vãsanđ), hoặc gọi công 
năng (éakti), hoặc gọi bất thất (vipranäéa), hoặc gọi tăng trưởng (upacaya)." 

127 Pháp dị biệt được nêu trên chỉ được phái này thừa nhận cho nghiệp thiện hay bất 
thiện, do đó Luận chủ đặt nạn vẫn như vậy, cũng gợi ý về một pháp đặc biệt như 
thức a-lại-da. Thiện Huệ Giới: (trong trường hợp đọc tụng chẳng hạn tất có một pháp 
đặc biệt nào đó được dẫn sinh từ đó ký ức phát sinh) Pháp đặc biệt ấy nếu phát sinh 
ở sát-na thức nhất (trong quá trình đọc tụng), thế thì những sát-na tiếp theo không 
cần thiết (để có ký ức). Nếu phát sinh trong sát-na thứ hai không hợp lý, vì điều kiện 
(đọc tụng) không khác (trong sát-na thứ nhất và thứ hai). 


316 | TUỆ SỶ 


c. Huân tập 

Lại nữa, khi nhuộm hoa câu duyên1?8 với nước đỏ tử khoáng122, 
bấy giờ cả hai đều diệt,13° pháp gì phát sinh để kết quả sau đó 
ruột nó trở thành sắc đỏ? 

II KINH BỘ 

1. Quan điểm 


Cho nên không có pháp dị biệt dẫn khởi bởi hai nghiệp thân và 
ngữ mà các vị ấy quan niệm. Nhưng do tác dụng của tư đặc thù131 
được huân tập mà dẫn khởi công năng12 trong dòng tương tục 
của tâm. Chính do chuyển biến sai biệt của công năng này mà 
phát sinh quả sai biệt trong tương lai. Như hoa câu duyên được 
nhuộm với nước đỏ tử khoáng, do dòng tương tục chuyển biến 
dẫn đến kết quả ruột của nó thành màu đỏ. Chúng ta nên biết, cái 
được huân tập bên trong cũng như vậy. 


2. Biện minh 


Vả lại, tại sao không thừa nhận thân và ngữ nghiệp huân tập 
trong dòng tương tục của tâm?133 


Bởi vì thân nghiệp và ngữ nghiệp cần do tâm dẫn khởi mới trở 


128 Hoa câu duyên ‡J#4?È: Skt. mãtulungapuspa. Bản Tạng chỉ phiên âm. Tì-mục cũng 
chỉ phiên âm: hoa cây ma-đăng-long-già Jš⁄#E# fIII]#E; E. Citron tree, tên Việt Nam 
gọi cây thanh yên hay chanh yên, tên khoa học Citrus medica, là cây ăn quả thuộc 
chỉ cam chanh. Thanh yên là loài bản địa của Ấn Độ, Myanmar và vùng Địa Trung 
Hải. 

129 #61j§†]'. Skt. lãksãrasarakta. 

130 Thí dụ cho quá trình huân tập. 


131 Hán: tư sai biệt (cetanäviéesa), ý chí hay ý đồ hành động nhắm đến một nghiệp đạo 
sát hay bất sát v.v..., kích khởi thân và ngữ hoạt động nhắm đến hoàn tất nghiệp đạo. 
Từ sát-na phát khởi tư tồn tại thành một chuỗi tương tục; khi căn bản nghiệp đạo 
thành hình, chuỗi tương tục tư được huân tập cho đến khi dẫn sinh quả. Câu-xá iv, 
bản Việt dịch tập II, tr. 327, cht. 413. 

132 Công năng, Skt. samarthaéakti, nghiệp đã tạo được tích lũy như nguồn năng lượng 
được huân tập trong chuỗi tương tục của tâm như là chủng tử để dẫn sinh quả tương 
lai. 

133 Thiện Huệ Giới: Tì-bà-sa phản vấn: thừa nhận được huân tập bởi tư, sao không 
thừa nhận huân tập bởi nghiệp thân, ngữ thiện và bất thiện. 


PHỤ LỤC VĂN BẢN| 317 


thành thiện,13 hay bất thiện. Không thể chỉ do tâm mà thành 
thiện hay bất thiện để cho quả ái, phi ái tương lai trong chuỗi 
tương tục khác135; chứ không phải cái này tạo nghiệp mà cái 
khác thọ quả.136 


TIẾT VI. KẾT SANH TƯƠNG TỤC 


I. VÔ TÂM ĐỊNH 

1. Nạn vấn 

Nếu nói thể của nghiệp được tạo tác tuy đã diệt, nhưng quả ái 
và phi ái được dẫn sinh từ chuỗi tương tục của tâm được huân 
tập bởi công năng chuyển biến sai biệt137, thế thì, khi nhập vô 
tâm định và trụ trong vô tưởng thiên18, dòng tương tục của tâm 
bị cắt đứt, làm sao nghiệp trước đó có thể làm xuất hiện quả ái, 
phi ái trong đời sau? 

2. Kinh bộ sư 


Có vị nói132, do tâm được huân tập trước đó trong đời này được 


134 Tự bản chất thân và ngữ không có tính thiện hay bất thiện mà do động lực kích 
phát mới thành. Thân nghiệp, ngữ nghiệp và các hành không tương ưng tâm như 
sanh, đắc, diệt định, vô tưởng định v.v... thuộc nhóm thiện đẳng khởi. Đẳng khởi 
(samutthana): động lực kích phát. Nghiệp thân và ngữ được đẳng khởi bởi tư 
(cetanäa). Câu-xá iv tụng 8, bản Việt dịch tập III, tr. 307, cht. 314 & phần nội dung. 

135 Đây chỉ thân tương tục đời sau. 

136 Thiện Huệ Giới: “Một loại sắc khác của nghiệp thân và ngữ thiện hay bất thiện được 
tạo thành bởi tâm sai biệt (tức tư đặc thù, cetanävi$esa, xem cht. 132 trước; sắc này 
có khả năng được huân tập (khả huân) trong chuỗi tâm tương tục của nó. Tâm sai 
biệt không trực tiếp huân tập mà phải cần để chuỗi tương tục khả huân trong nó.” 

137 Thiện Huệ Giới: “Được huân tập bởi tập khí của nghiệp (karmavasanđ).” Luận chủ 
lặp lại quan điểm của Kinh bộ để phê bình. 

138 Hai vô tâm định (acitta-samapatti): Vô tưởng định (asamjñi-samapatti) và tưởng 
thọ diệt định (samjña-vedita-nirodha-samapatti). Vô tưởng thiên, hay vô tưởng hữu 
tình (asamjñi-sattva), các vị đắc vô tưởng định sau khi chết sinh vào đây. 

139 Một phần tử trong Kinh bộ. 


318 | TUỆ SỶ 


nối kết trở lại19, cho nên có được quả ái, phi ái trong tương lai. 

Nhưng tâm đã bị cắt đứt do nhân nào1“! mà được kết nối lại? 

Tâm nhập định12 làm đẳng vô gián duyên, khiến cho được kết 
nối lại.143 

Nhưng tâm ấy sau khi diệt trải qua một thời gian dài, làm sao 
trở thành đẳng vô gián duyên?14 

Như [các luận chứng] bác bỏ quan điểm nghiệp quá khứ có thể 
dẫn sinh quả; ở đây cũng vậy, quan điểm này cũng được bác bỏ 
theo lý như vậy. Cho nên, tâm xuất định không thể được nối kết 
trở lại (với tâm nhập định). 


3. Sắc tâm chủng tử. 


Có vị (trong Kinh bộ) nói, đó là chủng tử gá trụ trên căn có sắc, 
nên tâm sau sinh khởi trở lại, tức là chủng tử của tâm-tâm sở 
năng sanh1“ gá trụ trong hai tương tục là chuỗi tương tục của 


140 Hán: 35†H#ẩĩ. Tạng: mtshams 'byor ba, Skt. pratisandhi: kết sinh (tâm), sự kết nối 
của tâm tương tục đời này và đời sau trong sát-na tái sinh. Thiện Huệ Giới: dòng 
tương tục của tâm được huân tập bởi nghiệp từ trước trong đời này kết nối (kết 
sanh) với đời sau. 

141 {n[|#|. Trong các vô tâm định, các hoạt động của tâm-ý-thức hoàn toàn đình chỉ do 
đó không có gì làm nhân, sao có thể được nối lại? Sớ thích của Thiện Huệ Giới, bản 
Tạng sDe-ge, ý như Huyền Trang: rgyu med: không nhân, làm sao nối? Bản Peking: 
rqyud med, không có tương tục, làm sao nối? 


142 Tâm trong sát-na nhập định là chuỗi tương tục được huân tập bởi nghiệp làm đẳng 
vô gián duyên. 

143 Câu-xá ii (phẩm Căn) về hai đẳng chí, vô tưởng định và diệt tận định: “Tâm đã gián 
đoạn trong một thời gian dài, làm sao sau đó tâm lại khởi sanh được? - Tì-bà-sa sư 
cho rằng tâm quá khứ tồn tại cho nên tâm trước làm đẳng vô gián duyên cho tâm 
sau.” Câu-xá bản Việt dịch tập I, tr. 472-478. 

144 Đẳng vô gián duyên là điều kiện liên tục không gián đoạn giữa sát-na trước và sau, 
ở đây gián đoạn qua thời gian dài là sai thành đẳng vô gián duyên? 

145 Năng sinh: từ không thấy tương đương trong bản Tạng, và trong sớ thích của Thiện 
Huệ Giới. Đây là luận chứng bổ cứu của một phần tử Kinh bộ, biện minh tâm kết 
sanh, nối trở lại khi xuất vô tâm định. “Tâm-tâm sở năng sinh” có thể hiểu là tâm 
tương tục kết sanh được kết nối từ chủng tử của tâm-tâm sở gá trong hai chuỗi 
tương tục. 


PHỤ LỤC VĂN BẢN |319 


tâm và chuỗi tương tục của căn có sắc, tùy theo sự thích ứng.146 

Nhưng há không phải Kinh nói rằng: duyên ý và pháp, ý thức 
sinh khởi? Không có ý (căn) làm sao ý thức sinh?127 

Ở đây nên biết, chủng tử của ý có khi nói là ý; ở nơi nhân mà 
giả thác quả. Như y nơi xúc mà nói có đói khát.148 

Nhưng, vì sao tâm và tâm sở mỗi mỗi có hai chuỗi tương tục 
của chủng tử phát sinh? Không thấy pháp nào phát sinh từ chủng 
tử, như chồi các thứ, mà lại có trường hợp như vậy. Chỉ có thể do 
nhiều duyên12 phát sinh một quả, nhưng không hề có một quả 
nảy sinh từ hai chủng tử. 

Như vậy, vẫn không tránh khỏi sai lầm đã nêu trên.150 Tức là, 
dòng tương tục tâm của người nhập vô tâm định và hữu tình vô 
tưởng thiên bị cắt đứt, làm sao nghiệp đời trước có thể sinh quả 
ái, hay phi ái đời sau? 

[sde.167.7| pe.214.1.] 

II HỮU TÂM LUẬN 

1. Hữu tâm vị 


Nếu nói lỗi lầm ấy ở nơi tông kia151, vậy ở nơi tông kia là gì? 


14 Tùy thích ứng, hàm ý, trong phần vị vô tâm trong sắc giới có tương tục sắc; trong 
vô sắc giới không có sắc mà chỉ có tâm tương tục. 

147 Từ vô tâm định xuất cần phải khởi ý. Ý sinh khởi y cần đến duyên là ý căn và pháp. 
Câu-xá ¡ tụng 17ab, “Trong sáu thức, thức nào diệt thành quá khứ vô gián sẽ là ý căn. 
Trong vô tâm định, không có thức nào hoạt động do đó ý căn không thành. Thức 
khuyết sanh nhân nên không sinh khởi. 

148 Biện minh của phần tử Kinh bộ. Câu-xá i tụng 10d: xúc có 11 thể: 4 đại chủng, 7 đại 
chủng sở tạo gồm trơn, láng, nặng. nhẹ, lạnh, đói, khát. Trong đó, định nghĩa: đói là 
cảm giác muốn ăn. 

1422 Thiện Huệ Giới: Trong đây nói duyên, (pratyaya) tức trợ duyên (sahakari- 
pratyaya), điều kiện hỗ trợ, chứ không phải thân nhân (upädãnahetu), nguyên nhân 
tất yếu như chủng tử, ngụ ý ngăn đối phương phản vẫn: há không phải chồi cũng 
nảy sinh từ nhiều nhân như đất, nước các thứ? 

150 Lỗi trong giải thích sự kết nối (kết sanh) của tâm tương tục từ chủng tử gá trụ trên 
căn có sắc. 


151 Thiện Huệ Giới: Tông kia, chủ trương thuyết ngoại cảnh hữu. 


320 | TUỆ SỶ 


[784a] Nói rằng, trong phần vị này hoàn toàn vô tâm. 

Một số khác lại nói rằng, phần vị này là hữu tâm. Như trong Vấn 
luận của Tôn giả Thế Hữu soạn, có nói: “Nếu ai chấp diệt định là 
hoàn toàn vô tâm, thì người ấy sai lầm. Theo tôi, diệt định vẫn 
còn tâm vỉ tế,1°2 không có mất tâm ở đây.”153 

Luận ấy lại tiếp tục dẫn kinh để chứng minh lý này. Như Kinh 
nói: “Khi nhập diệt định, thân hành đều diệt... (nói rộng cho đến) 
các căn không biến hoại, thức không lìa thân.” 

2. Ý thức 

Trong phân vị này, thức nào được cho là tồn tại? 

Có vị nói15, trong phần vị này, tồn tại ý, thức thứ sáu.155 

a. Thức duyên sinh. 

Há không phải Kinh nói: “Ý và pháp làm duyên, ý thức phát sinh, 
cùng sanh với xúc tổ hợp ba, thọ, tưởng, tư cùng sanh.”156 Làm 
sao trong phần vị có ý thức mà không có tổ hợp ba1°7? Hoặc có 
tổ hợp ba nhưng không có xúc? Hoặc có xúc mà không có thọ, 
tưởng? Thế thì do diệt cái gì mà nói định diệt thọ và tưởng? 


Có vị giải thích, như Thế Tôn đã nói: “Thọ là duyên của ái”,18 


152 Huyền Trang: tế tâm, tâm vi tế, Lamotte theo Huyền Trang, dịch Pháp: pensée 
subtile, và khôi phục nguyên Skt. sữksma-citta. Yamaguchi chỉ rằng nguyên hình 
Phạn này có thể không đúng. Vì trong bản Tạng dịch cũng như Tì-mục-trí-tiên chỉ 
nói “hữu tâm” (Tạng: sems dang bcas). Nói tế tâm là theo ý của Huyền Trang. 

153 Skt. RhadantaVasumitra-Pariprccha (Tạng: bTsun pa đByig gshes kyis Yons su 'dris 
pa) dẫn bởi Câu-xá ii (phẩm Căn), bản Việt dịch tập I, tr. 360, cht. 200: “Quang ký: có 
nhiều vị cùng tên Thế Hữu; đây không phải là Thế Hữu của Tì-bà-sa, mà là một vị 
trong Kinh bộ." Thuận chánh lý 13 (tr. 403a): “Thí dụ luận giả nói như vầy, trong diệt 
tận định chỉ diệt thọ và tưởng.” 

154 Thiện Huệ Giới: Thuyết ngoại cảnh hữu. 

155 Xem luận Thành duy thức 4, tr.18a18, bản Việt dịch, tr. 488, cht. 471. 

156 Tản mạn trong nhiều Kinh. 

157 Tam hòa hợp xúc. Skt. saréapratyayä: trayänăm samnipätah, xúc là một tổ hợp ba, 
một tổ hợp gồm ba thành phần: căn, cảnh, thức. 

158 Trong các chi duyên khởi. 


PHỤ LỤC VĂN BẢN |321 


là thế nào? Không phải hết thảy thọ đều là duyên của ái.159 Xúc 
cũng vậy, không phải hết thảy xúc là duyên của thọ.160 

Nghĩa lý này191 đức Thế Tôn đã nói trong Kinh khác đã khu biệt 
rõ rằng: các cảm thọ phát sinh từ vô minh xúc là duyên cho ái 
sinh.152 Nhưng không có trường hợp khu biệt xúc sinh thọ.163 Do 
không có sự khu biệt nên giải thích ấy không khéo. 

b. Ba hòa hiệp xúc. 

Giải thích khác nói, tổ hợp ba xúc, do tổ hợp ba yếu tố có lực 
mà xúc phát sinh.194 Trong phần vị (diệt định) này, tổ hợp ba 
(căn, cảnh, thức) không có công năng sinh xúc và thọ, tưởng, vì 
chúng bị chặn bởi tâm nhập định. Chính ngay trong phần vị định, 
xúc còn không có huống nữa là có thọ và tưởng. Cho nên, trong 
phần vị này chỉ có ý thức, không có các tâm sở.165 

c. Ba tánh. 


Nếu vậy, ý thức trong phần vị này là thiện, hay nhiễm, hay vô 
ký166? 
Giả sử là như vậy, có gì sai? 


Nếu157 (ý thức) ấy là tính thiện, thì thế nào là tính thiện mà 


159 Các vị lậu tận tất có thọ, nhưng không khởi ái. 

160 Biện minh, phản bác lý luận trên: xúc mà không có thọ, tưởng, thì diệt cái gì? Thành 
duy thức 4, tr. 18b17, bản Việt dịch tr. 489, cht. 482. 

161 [Luận chủ giải thích đoạn Kinh dẫn. 

162 Vô minh xúc: xúc bị chi phối bởi vô minh. Tạp 2, tr. 14a15: #tHf:2⁄#Z*ö{4w 
Í{.. 1 # f[ BỊ fJ #š fHJ fH $š {HJ “E {J fÄ? {4 S¿ fl II ffM 'E ffU “E fÑU EỊ.. CF. PaII, 
Palileyyasuttam, Siii.96: avijjäsamphassajena, bhikkhave, vedayitena phutthassa 
qassutavato puthujjanassa uppamnad tanhãg; tatojo so sañkharo, “Phàm phu vô văn, do 
xúc được cảm thọ bởi vô minh xúc, phát sinh ái; từ ái phát sinh hành.” Dẫn bởi Câu- 
xá iii, bản Việt dịch tập II, tr. 267, cht. 717. 

163 Không có trường hợp cá biệt xúc không là duyên sanh thọ. 

164 Dẫn bởi Thành duy thức 4, tr.18c2, bản Việt dịch cht. 487 & xem phần nội dung, tr. 287. 

165 Bản Tạng: Duy chỉ tồn tại ý thức thuộc thân (yid kyi rnam par shes 'ba' zhig lus pa 
yin no...) - Đoạn văn biện minh quan điểm ý thức tồn tại trong diệt định 


>+ 


166 Bản Tạng: Vô phú vô ký (ma bsgribs la lung du ma bstan pa). 
167 [Luận chủ điểm sai lầm. 


322 | TUỆ SỸ 


không tương ưng với thiện căn vô tham các thứ?18 Giả thiết nó 
tương ưng với thiện căn vô tham các thứ, sao không sinh xúc? 

Nếu nói, do bởi được dẫn phát bởi đẳng vô gián duyên thiện 
(khi nhập diệt định) mà thức này có tính thiện; lý này không 
đúng. Vì tâm thiện trực tiếp không gián cách sinh ba tâm.169 

Lại nữa, vì thiện tâm được dẫn phát bởi năng lực thiện căn thì 
không có khả năng là nhân chặn lui vô tham v.v...170 

Lại nữa, nếu không tương ưng với thiện căn thì không thành 
thiện. 

Diệt định này, cũng như diệt, là thiện.171 

Nếu nó có tính nhiễm ô172. Nhưng không tương ưng với các 
phiền não như vô tham các thứ, sao thành nhiễm? 


168 4, Đẳng khởi: do nguồn gốc như các bất tương ưng hành. Cf. Câu-xá 13 (tr. 71a16). 

169 Thành duy thức 4, tr. 18c17 (bản Việt dịch tr. 283): “Thiện tâm trực tiếp sinh khởi 
tâm ba tính.” Du già sư địa luận 51, tr. 579b24: Từ thiện, vô gián sinh bất thiện tánh; 
từ bất thiện, lại vô gián tái sanh thiện tánh; cả hai vô gián sanh vô ký. Như vậy diệt 
định không thể là thiện. Câu-xá ii tụng 67: “Trong dục giới, thiện tâm trực tiếp không 
gián cách sanh chín tâm...” Câu-xá bản Việt dịch tập I, tr. 492, cht. 369, 370. Thiện 
Huệ Giới: sai lầm ở đây là, ý thức trong diệt định này như vậy vừa thiện, vừa bất 
thiện, vừa vô ký. 

170 Thiện Huệ Giới: Nếu do đẳng vô gián duyên thiện, tâm sinh khởi về sau cũng là 
thiện. Như vậy, một khi thiện phát sinh thì trong suốt luân hồi những gì phát sinh về 
sau đều là thiện mà không có bất thiện và vô ký. Đại ý, chỉ các pháp tương tợ đồng 
loại mới là đẳng vô gián duyên. Do đó, thiện đẳng vô gián không thể là nhân chặn 
đứng vô tham để bất thiện hay vô ký có thể sinh khởi. Cụm từ “vô nhân năng già vô 

tham ##|Ñ§á§3* #t‡Ê# - không có nhân chặn đứng vô tham”, từ vô tham trong bản 
Huyền Trang không có trong bản Tạng; tất nhiên hiểu ngầm như sớ thích của Thiện 
Huệ Giới. 

171 Như diệt: Như diệt khổ. Diệt định, do tịch diệt tất cả khổ, nên được nói là thiện. 
Thiện Huệ Giới: Diệt định, tạm thời tịch diệt, chỉ do vậy mà nói là thiện, chứ thực sự 
(bản chất) không phải là thiện. Câu-xá ii. tụng 43: Diệt định duy chỉ thiện, không có 
vô ký hay nhiễm ô; nhưng là đẳng khởi thiện chứ không phải tự tánh thiện hay tương 
ưng thiện. Xem cht. 169 trước. 


172 Nhiễm ô, đây hiểu là vô phú vô ký. Thiện Huệ Giới: Nếu nó không phải thiện, bất 
thiện, thì có thể là hữu phú vô ký (nivrtãvyäkrta). Câu-xá ii tụng 30, bản Việt dịch 
tập I, tr. 297, cht. 150, Xứng Hữu: “Cái không được xác định là thiện hay bất thiện, 
nhưng bị phiền não che phủ, cái đó gọi là hữu phú vô ký.” 


PHỤ LỤC VĂN BÁN| 323 


Giả thiết nếu nó tương ưng với các phiền não như tham v.v... 
sao không có xúc? Như trong kinh Thập vấn,!73 Thế Tôn có nói: 
“Những gì là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn đều có xúc là duyên.” 


Lại nữa, vô tưởng định còn không được coi là nhiễm, huống gì 
diệt tận định (sao lại nhiễm)? 


Nếu nói, nó có tính vô phú vô ký. Vậy nó là dị thục sinh? Hay là 
oai nghỉ lộ? Là công xảo xứ? [784b] Hay là năng biến hóa?172 

Giả sử là như vậy, có gì sai? 

(1) Nếu nó là dị thục sinh, làm sao có thể sinh khởi tâm dị thục 


sanh thuộc Dục giới trực tiếp ngay sau định tâm Hữu đỉnh, trong 
khi cách xa địa dưới này bởi trung gian tám địa?175 


Lại làm sao từ tâm này có thể trực tiếp hiện khởi tâm bất động 
các thứ.17° Vậy sao từ tâm này ngay trực tiếp sau đó hiện khởi 
bất động tâm các thứ? Như trong kinh Đại câu-sắt-chỉ-la177 có 
câu hỏi này: “Khi xuất diệt định, sẽ được xúc bởi bao nhiêu xúc?” 
- Đáp: “Này Cụ thọ! Sẽ được xúc bởi ba xúc: xúc bất động, xúc vô 
sở hữu, và xúc vô tướng.” 


173 Thập vấn kinh, Yamaguchi chú thích, Tạp A-hàm 11 (T02n99, tr. 73c09), nội dung 
Kinh là những câu hỏi Nan-đà nêu lên khi giáo thọ các Tỳ-kheo nỉ: “(tr. 74b20): 
duyên ý và pháp, ý thức sanh. Tổ hòa hiệp ba sự sanh xúc... (74b25): .. xúc duyên 
thọ... (74c5): xúc duyên tưởng... (74c12): xúc duyên tư...” Kinh Thập vấn dẫn trên là 
những điều Phật nói, ý nghĩa nhất trí nhưng văn không tương đồng. 

12 Vô phú vô ký (anivrta-avyakrta) có 4: dị thục sanh (vipakaja). Oai nghỉ lộ 
(airyäpathika), công xảo xứ (éailpasthänika), biến hóa tâm (nirmitacitta). Câu-xá ii 
tụng 72. 

175 Từ định Hữu đảnh (Bhaväagra) nhập diệt định, từ diệt định khởi tâm dị thục sinh 
Dục giới, từ Hữu đảnh cho đến Sơ tĩnh lự, trung gian gồm 8 địa. 

176 Bất động các thứ: kể thêm vô sở hữu xứ và vô tướng. Trong đó, bất động chỉ đệ tứ 
tĩnh lự địa; vô sở hữu tức Vô sở hữu xứ địa; vô tướng (Thiện Huệ Giới), tưởng vi tế, 
viễn ly hết thảy tướng, đây chỉ Hữu đảnh. Xem thêm cht. 178 dưới. 

177 Trung A-hàm 58, kinh số 211 “Đại-câu-si-la”, vấn đáp giữa Xá-lợi-phất và Câu-si-la; 
tr  792a18. Tham chiếu Päl, M43 (€ila)Vedallasutta PTS. ¡.302: 
saÑññavedayitanirodhasamapattiya vutthitam panayye, bhikkhum kati phassä 
phusantT” tỉ? “saññavedayitanirodhasamapottiya vu†thitam kho, ãvuso visakha, 
bhikkhum tayo phassa phusanti - suññato phasso, animitto phasso, appanihito phasso, 
xúc bởi ba xúc: không, vô tướng, vô nguyện. 


324| TUỆ SỶ 


Nếu nói, đó là dị thục tâm được dẫn khởi bởi nghiệp đời trước. 
Vậy thì, có đạo lý nào mà do thế lực của hạn kỳ trước đó của diệt 
định khiến vị đó khi xuất định không vượt quá thời hạn ấy?178 


Lại nữa, do đâu mà định tâm Hữu đảẳnh với sở duyên là diệt172 
cần phải đạt đến cực điểm1®0, bấy giờ tâm dị thục, được dẫn khởi 
bởi tập khí của nghiệp đời trước trong Dục giới, mới có thể hiện 
khởi, chứ không phải trong phần vị trước đó? 

Lại nữa, vì sao sắc dị thục sinh được dẫn phát nơi đây18! khi đã 
bị đứt không thể kết nối trở lại, nhưng dị thục tâm bị đứt mà vẫn 
được kết nối trở lại? 

(2) Nếu nói, đó là oai nghi lộ, hoặc công xảo xứ, hay năng biến 
hóa. 

Tâm (diệt định) này duyên đến oai nghi lộ v.v.., nhưng không 
có xúc làm sao tạo tác182? 

Nếu cho rằng, chín thứ đệ định13 và tám giải thoát18 mà tự thể 
đều là thiện;185 lúc ấy tâm nhiễm ô, hoặc vô ký mà hiện khởi là 
không hợp lý. 

d. Thức sở duyên. 

Lại nữa, y chỉ định Hữu đảnh, duyên đến diệt, tư duy tịch tĩnh, 
mới có thể nhập tưởng thọ diệt định. Như trong kinh Đại câu- 
sắt-chỉ-la, y cứ diệt định mà nói như vầy: “Y chỉ mấy nhân, mấy 


178 Trước khi nhập diệt định, cần khởi ba niệm: (a) hạn kỳ thời gian tại định; (b) xuất 
định bất cứ lúc nào nếu Tăng hữu sự cần đến; (c) đình chỉ các tưởng và thọ. Thiện 
Huệ Giới: Người nhập diệt định, tâm xuất định còn không thể vượt quá hạn kỳ ước 
định; trong đó dị thục sinh khởi tự nhiên theo tự tánh. 

179 Diệt định duyên đến đối tượng là tưởng diệt và thọ diệt. 

180 Cực điểm (biên tế) của tưởng diệt và thọ diệt; chỉ trong phần vị (trạng thái) này 
tập khí túc nghiệp mới có thể được dẫn khởi. 

181 Nơi đây: trong Dục giới và Sắc giới. 

182 Hành tướng của diệt định là tịch tĩnh; trong khi oai nghỉ lộ, công xảo xứ, biến hóa 
tâm là những hoạt động, nên không tương thích. 

183 Skt. navãnupirvavihärasamapatti, cửu thứ đệ trụ đẳng chí. 

184 Skt. sau vimoksah. 

185 Xem cht. 172 trước. 


PHỤ LỤC VĂN BÁN | 325 


duyên mà nhập định vô tướng giới?” - Đáp: “Này Cụ thọ, y chỉ hai 
nhân và hai duyên mà nhập định vô tướng giới1%; ấy là không 
tư duy tất cả tướng, và chánh tư duy vô tướng giới.”187 

Nếu trong diệt định có ý thức, thì sở duyên và hành tướng (của 
ý thức) ấy là gì? 

Nếu nói, lấy diệt làm sở duyên, và tịch tĩnh là hành tướng, vậy 
tại sao nó không phải là thiện? Nếu là thiện, sao không chấp nhận 
tương ưng với thiện căn như vô tham các thứ? Nếu tương ưng, 
sao không cho xúc là duyên phát khởi? 

Nếu nói, nó có sở duyên và hành tướng khác, vậy làm sao ngay 
sau tâm nhập diệt định có thể khởi tâm tán loạn mà không trái 
lý? 

Giả sử các vị ấy tự ý phân biệt có các vô ký khác do bởi hai nhân 
ấy188; cũng không hợp lý. 

Do vậy, các Ngài không có nhận thức trung thực ý nghĩa trong 
A-hàm mà tự ý suy diễn trong diệt định v.v... tồn tại ý thức thứ 
sáu, do vậy chấp rằng phần vị này là hữu tâm vị. 


TIẾT VII. SINH TỬ LƯU CHUYỂN 


I.DỊ THỤC THỨC 


1. Vi tế tâm 


186 Vô tướng giới (animittadhatu), đây chỉ diệt định (nirodha-samapatti). 

187 Kinh dẫn trên, tr. 792b17. Päli (Maha)Vedalasutta, PTS. i. 297: “kati panãvuso, 
paccaya animittaya cetovimuttiya samapottiya” tí? dve kho, ãvuso, paccayã 
animittäya cetovimuttiya samapattiya - sabbanimittanañca amanasikaro, 
animittäya ca dhatuya manasikaro. 


188 Hai nhân, Thiện Huệ Giới: chín thứ đệ định và y chỉ Hữu đảnh nói trên. 


326 | TUỆ SỶ 


Nếu vậy,!89 vì sao chấp nhận tâm vẫn tồn tại trong các phần vị 
vô tâm như diệt định v.v...? Như các nhà Kinh lượng bộ!1”0 cho 
rằng trong các phần vị này vẫn tồn tại tâm vi tế; [784c] đó là 
thức của quả dị thục thức chứa tất cả mọi chủng tử1°1, từ kết sinh 
tối sơ cho đến lúc chết liên tục tiếp nối không hề gián đoạn, sinh 
xứ nơi này nơi kia, do dị thục nhân sai biệt mà có nhiều phẩm 
loại sai biệt tiếp nối lưu chuyển, cho đến khi nhập Niết-bàn mới 
chấm dứt hoàn toàn. Chính do bởi thức này không gián đoạn nên 
trong các phần vị vô tâm nói là hữu tâm. Bởi vì, ngoài ra, sáu thức 
thân122 không hoạt động trong các phần vị nên nói là vô tâm. 
Đồng thời, do năng lực tăng thượng của tâm gia hành (chuẩn bị) 
nhập diệt định v.v... khiến chủng tử của sáu thức tạm thời bị 
khuất phục không hiện khởi được, cho nên nói là vô tâm, chứ 
không phải hoàn toàn không có tâm. 

Tâm có hai loại: thứ nhất, tâm tập khởi13, bởi vì nó là nơi tích 
lấy vô lượng chủng tử. Thứ hai, tâm đa dạng14, bởi vì sở duyên 
và hành tướng của nó chuyển biến sai biệt. Các phần vị như diệt 


189 Giả thiết ngoại nhân chất vấn Luận chủ: không chấp nhận ý thức tồn tại trong diệt 
định... nhưng sao lại thừa nhận hữu tâm vị? 

190 Nguyên Hán: “Những vị chủ trương Kinh là chuẩn mực (lượng, pramänga).” Ngụ ý 
Thế Thân chỉ thừa nhận những gì được nói trong các Kinh chứ không phải Thế Thân 
là Luận sư theo phái Kinh lượng bộ, hay chịu ảnh hưởng của Kinh lượng bộ. Bản 
Tạng chỉ nói: mDo sde pa kha cíg, một số vị Kinh bộ. 

191 Gọi nó là dị thục thức (vipãka-vijñaänga), tích tập của nghiệp quá khứ; hoặc gọi là 
nhất thiết chủng tử thức (sarvabijaka-vijñäna), hàm chứa các công năng sai biệt 
(năng lượng đặc thù) từ đó xuất hiện thân, tâm và thế giới. 

192 Sáu thức y chỉ thân, khác với dị thục thức. 

193 samcitta. Skt. citta theo một ngữ nguyên, Câu-xá ii tụng 34, bản Việt dịch tập I, tr. 
311, cht. 207: cínotiti cittam. “Nó tích lũy, nên gọi nó là tâm.” Theo định nghĩa này, 
citta do động từ căn cỉ: cínoti: nó tích lũy. Wyakhya: kusalam akuéýalam và cỉnotity 
arthah/ nairuktena vidhinaivam siddham/ Nó tích lũy (nghiệp) thiện hay bất thiện; 
đây là định nghĩa theo ngữ nguyên. 

194 Hán: Chủng chủng tâm ##§§:b›, Skt. citra. Theo một ngữ nguyên Phạn khác, citta là 
dạng hỗn chủng của cifra: đa dạng, nhiều sắc thái, như họa phẩm. Kinh nói: Tâm như 
thợ vẽ, là do ngữ nguyên này. Câu-xá ii tụng 34 dẫn trên, bản Việt dịch tập I - 2012, tr. 
312, cht. 211: citam áubhasubhair dhatubhir iti cittam/ “Gọi nó là tâm, vì được tích lũy 
bởi các giới loại tịnh và bất tịnh.” Wãkhyä: vãsanãsannive$ayogena sauträntikamatena, 
yogäcäramatena vä/ “Quan điểm của Sauträntika hay Yogäcära nói nó là nhà chứa của 
các tập khí.” 


PHỤ LỤC VĂN BẢN |327 


v.v... do vì khuyết loại tâm thứ hai nên nói là vô tâm. Như giường 
mất một chân, vẫn còn các chân khác, nhưng lại gọi nó là giường 
không chân. 


Trong phần vị mà chủng tử các thức bị trấn áp,195 thức dị thục 
chuyển biến sai biệt trong từng sát-na, mà lực trấn áp càng lúc 
càng yếu dần đến mức cạn kiệt, như nước sôi, hay mũi tên bắn, 
lực phát nhiệt và lực dẫn tên càng lúc càng yếu dần cho đến mức 
tận cùng,1' chủng tử của thức bấy giờ mới phát sinh quả. Ban 
đầu ý thức từ chủng tử của nó tái sinh khởi, sau đó các thức khác 
cũng tùy theo duyên mà lần lượt hiện khởi. 

2. Chứng lý thức dị thục 

a. Giáo chứng 


Tức thức dị thục đã nói trên hàm chứa trong nó chủng tử của 
vô vàn chủng loại sai biệt các pháp. Các chủng tử này được huân 
tập thường xuyên bởi thức này thức kia cùng với các pháp câu 
hữu thiện, bất thiện; lực của chủng tử được huân tập tùy theo 
thích ứng mà tăng thịnh. Từ dòng tương tục chuyển biến sai biệt 
ấy, tùy theo năng lực chín mùi của chủng tử, và gặp duyên hỗ trợ, 
xuất hiện quả ái, phi ái trong tương lai. 


Liên hệ đến nghĩa lý này, có kệ tụng1°7 giải thích rằng: 
Tâm này với vô biên chúng tử, 

Cùng chuyển vận một cách liên tục, 

Gặp duyên cá biệt ở trong tâm, 

Chúng tử trong tâm được tăng thịnh. 

Năng lực chủng tử tăng thịnh dần, 

Khi gặp điều kiện cho ra quả. 


195 Trong các trạng thái vô tâm vị, chủng tử các thức bị nén xuống không hoạt động. 

19 Khi quán hành giả xuất định, lực trấn áp hoàn toàn triệt tiêu. 

197 Thiện Huệ Giới: Kệ tụng bởi Thượng tọa Mã Minh (Sthavira-Aévaghosa), trong Kinh 
bộ. Kệ tụng được dẫn bởi Xứng Hữu (Yaé$omitra), koéa-vyäkhya, vì Pudgala 
(Wogihara, p. 270): cittam hí etad ananta-bTja-sahitam samtänato vartate. Tat-tad 
bi]jam upaiti pustim udite sve pratyaye cetasi. Tat pustam druma-labdha-vrtti phala- 
dam kalena sampadyate. Ramngasyeva hí matuluñga-kusume nyastasya tat-kesarelJ 


328 | TUỆ SỶ 


Như nhuộm (tử khoáng) hoa câu duyên,128 
Ruột quả tức thời chuyển thành đỏ. 


Điều này đã được Thế Tôn nói trong kinh Đại thừa Giải thâm 
mật, kệ tụng như vầy: 

Thức a-đà-na cực kỳ sâu, vi tế, 

Tất cả chủng tử như thác lũ. 

Ta không vén mở cho phàm ngu, 

Vì chúng sẽ chấp là tự ngã.19 


Vì nó kết nối đời sau, và nắm giữ thân, nên gọi là thức a-đà-na 
(thức chấp trì)?0°, đồng thời nó hàm chứa (chấp tàng) tất cả 
chúng tử các pháp, do vậy lại gọi thức a-lại-da (tàng thức)201. Lại 
chính nó là sự chín muồi của nghiệp đời trước, nên cũng gọi là 
thức dị thục?02. 


b. Lý chứng 


Nếu không thừa nhận [785a] có thức dị thục, thì thức nào có 
thể nắm giữ thân? Không có thức nào khác mà nắm giữ thân 
cùng khắp, không rời bỏ, cho đến khi chết. 


198 ⁄š†j#Ÿ†Ƒ. Skt. laksärasarakta. 

199 Giải thâm mật 1, T16n676, tr. 692c22: jnJBÈ 7il-b£⁄#ÁMI —-1JJ#ñ ƒ- ñI4š 43} N RR 
Bi  #t 4w 2} HằỊÍ 3\ 5; dẫn bởi Nhập trung luận, Madhyamakavatara, 
ädãngvijñãna gabhirasusmo ogho yathä vartati sarvabTjo balãng eso mayi na prakasi 
ma haiva ãtma parikalpayeyuh. 

200 A-đà-na Jñ] l lỗ, Skt. đãng, theo định nghĩa, Thiện Huệ Giới, Tạng: len par byed pas 
na len pa'o), Skt. (Yamaguchi): ãdiyate 'neneti ñdãnam, được chấp trì (nắm giữ) bởi 
nó, nên nó được gọi là cái chấp trì. 


re 


201 älaya-vijñaãng, a-lại-da thức, tàng thức. Định nghĩa, Thiện Huệ Giới, Tạng: 'đir chos 
thams cad kun tu sbyor bar byed pas kun gzhi ste. Skt (Yamuguchi): asmin sarve 
dharmä äliyanta iti ãlãyah, tất cả các pháp trầm tích (= tàng trữ) trong nó, nên gọi 
nó là tàng thức. 

202 Skt. vipaka-vijñang. 


PHỤ LỤC VĂN BẢN |329 


Lại nữa, tùy miên của phiền não?93 tồn tại ở đâu294, để khi nơi 
đó đối trị phát sinh thì chúng bị đoạn trừ? 205 


Nếu nói, nó tồn tại trong tâm đối trị.20 Điều này không hợp lý. 
Vì làm sao cái mà tùy miên của phiền não bám theo cái đó lại khả 
năng đối trị của chúng?207 

Lại các chúng sanh sinh Vô sắc giới ngay khi đang khởi tâm 
nhiễm, thiện, hay vô lậu, bấy giờ có thể của pháp dị thục thuộc 
cõi thú hướng nào?208 Hoặc cho rằng, cõi thú này thông cả phi dị 


203 JšilfjữHlX, phiền não trong trạng thái ngủ yên gọi là tùy miên (anuéaya), khi thức 
(hoạt động) được gọi là triền (paryavasthäna). Câu-xá v (phẩm Tùy miên), bản Việt 
dịch tập IV, tr. 117. Bản Tạng: nyon mongs paï dag la nyal: tùy miên của phiền não. 
Bản Pháp: phiền não và các tán tích (Anh dịch: residues) của nó. 

204 Huyền Trang ff[j#Z#ñ. Bản Tạng: gang la: ở đâu? Đại ý câu hỏi, tồn tại trong thức 
nào để thức ấy là khả năng đoạn trừ? Trong 5 uẩn, sắc, thọ, tưởng và hành không có 
khả năng đoạn trừ phiền não. Trong 12 xứ, 6 ngoại xứ cũng vậy. Thiện Huệ Giới chú 
thích: rnam par shes pa gang la rnam par gnas gngs pg, tồn tại trong thức nào? Không 
thể trong năm thức đầu, vì chúng tán loạn theo ngoại cảnh. Tồn tại trong ý thức; ý 
thức là đối trị của tùy miên. Bản Pháp phỏng theo văn dịch Hán, dịch là “tồn tại trong 
uẩn và xứ nào?” 

205 Khi Thánh đạo phát sinh, phiền não (tùy miên) thuộc bộ loại nào bị đoạn trừ bởi 
đối trị phần của nó. Như dục giới tùy miên mê khổ đế bị đoạn trừ khi khổ pháp nhẫn 
phát sinh, là đối trị phần của nó. 


206 Z:8ÉŠ#Jïfñ:ùb. Pháp dịch: uẩn này lưu trú trong tâm đối trị. Bản Tạng: gnyen pa'ï 
sems nyid la'o, (phiền não tồn tại) chính trong tâm đối trị. Xem tiếp cht. 208. 

207 Thiện Huệ Giới: Để đoạn trừ tập khí, Thánh đạo cần được thể nhập. [Thức nào mà 
là sở y cho Thánh đạo phát sinh] Thức sở y của Thánh đạo ấy làm sao tụ hội với tập 
khí kia? Nếu cái này nỗ lực trấn phục cái kia thì cái này không thích hợp cho lợi ích 
của cái kia. Thánh đạo sở y là nơi tập khí bị đoạn trừ chứ không phải là nơi để sinh 
trưởng. Do vậy, cần phải chấp nhận tồn tại một thức dị biệt là thức sở y. 


208 ⁄Êƒ {n[;Bfi]jt 5S Ä4}ŠƒF. Tạng: de /gro bas bsdus pa rnam par smin paï rdzas gang shỉg 
lus, “vật thể dị thục nào thuộc cõi thú ấy (Vô sắc giới) là thân?” Yamaguchi ghi chú, 
Hán dịch Huyền Trang tương đương bản Tạng rnam par smin pa ï rdzas: vật thể (yếu 
tố) dị thục; šX#£ (pháp tại) trong Hán được xem tương đương từ Tạng rđzas (Skt. 
dravya: vật thể, thực thể, yếu tố), có thể nguyên là ?*£#ð pháp thể, viết lược thành ‡# 
†§ rồi lại chép nhầm thành ##£. Thiện Huệ Giới: Vô sắc giới do đã ly tham đối với 
sắc nên trong giới này không tồn tại các sắc căn và thức tương ứng, mà chỉ tồn tại ý 
thức là thân. Vậy, khi tâm tương tục của chúng sinh trong giới này là nhiễm v.v., vì 
không có tính dị thục, nên không có thực thể dị thục. 


330 | TUỆ SỶ 


thục? và bất hệ pháp^?1°. Nhưng lý này trái nghịch. 


Các vị Bất hoàn quả sinh Hữu đảnh, tu đối trị đạo để đoạn tận 
các lậu còn lại, khi vô lậu thuộc Vô sở hữu xứ hiện khởi^1!, thì vật 
thể riêng biệt nào tồn tại ở hữu đảnh mà tự thể (thuộc tự thân 
của hữu đảnh) vẫn tồn tại, (do đó mà mấy vị này) được nói là 
không chết? Chúng đồng phần, hoặc mạng căn,?12 không thể tách 
ngoài sắc và tâm mà tồn tại như thực thể riêng biệt. Hai pháp này 
chỉ y nơi lực dẫn phát (của uẩn dị thục) và tính chất tương tợ?13 
với các uẩn dị thục mà giả kiến lập. Nhưng lực dẫn phát và tính 
tương tợ không phải là vật thể riêng biệt, như lực dẫn phát và 
tính tương tợ của mầm (mạ) lúa các thứ. Do đó phải xác định 
thừa nhận tồn tại một thức khác ngoài sáu thức thân, như đã nói 
ở trên, mà thể của nó là thức chấp trì chủng tử. 


3. Dị danh của dị thục 
Tức y thức này, trong Kinh của Xích đồng diệp bộ gọi là hữu 


phần thức. Trong Kinh của Đại chúng bộ gọi là căn bản thức. Hóa 
địa bộ lại nói là cùng sinh tử uẩn.?14 


209 Tất cả những gì không phải là kết quả của nghiệp được nói là phi đị thục. 


210 Bất hệ pháp 1*Ä33‡#*, không hệ thuộc giới hệ nào trong ba giới. 

211 Câu-xá viii (phẩm Định) tụng 20ab, Câu-xá bản Việt dịch tập V, 2018, tr. 396, cht. 
1153, 1154: “Với mục đích đoạn trừ phiền não còn sót lại trong tự địa (Hữu đảnh), 
nhưng vì Hữu đảnh không có Thánh đạo, Thánh giả khởi hân lạc Thánh đạo địa dưới, 
và vì chỉ Vô sở hữu xứ là địa gần nhất; khởi Vô sở hữu xứ định hiện tiền đoạn tận 
phiền não còn sót lại.” 

212 Tì-bà-sa lập mạng căn và chúng đồng phần là hành không tương ưng tâm. Kinh bộ 
bác bỏ hai pháp này thực hữu. Câu-xá ii tụng 41a, 45ab. 

213 [wc dẫn phát (Skt. ãvedha) chỉ cho mạng căn; tính tương tợ chỉ cho chúng đồng 
phần. 

214 Bản Tì-mục và Tạng dịch chỉ đề cập 2 bộ. Tì-mục: Đại đức Đồng diệp sắc nói hữu 
phần thúc; và người khác nói căn bản thức. Bản Tạng: Đại đức Xích đồng diệp bộ 
(btsun pa Gos dmar sde) nói hữu phần thức (srid païi yan lag gỉ rnam par shes 
pa/bhavãnga-vijfñäng), và bộ khác nói căn bản thức (rtsa ba” rnam par shes 
pa/mủla-viñäna). Thiện Huệ Giới chú: Xích đồng diệp (Tãmraparniya) là Thánh 
Thượng tọa bộ (arya-Sthavira). Người khác nói đây là Thánh Đại chúng bộ (ãrya- 
Mahäsänghika). Huyền Trang nói: Trong Kinh của... thực tế nên hiểu trong luận thư 
của các bộ; không có Kinh (Phật thuyết) nào trong bất cứ bộ nào nói đến các thức 
này, do đó diễn ra những trang luận giữa các bộ. 


PHỤ LỤC VĂN BẢN |331 


4. Sở duyên và hành tướng 

Vậy sở duyên và hành tướng của thức này là gì? 

Sở duyên và hành tướng này không thể biết rõ. 

Tại sao đã gọi là thức mà lại như thế? 

Cũng như trong các phần vị (vô tâm) như diệt định v.v... được 
cho là tồn tại một thức dị biệt mà hành tướng cảnh giới của nó 
rất khó biết; ?!° đây cũng đồng như vậy. 

5. Mật ý thuyết 

Vậy thức ấy thuộc trong thủ uẩn nào? 

Theo lý thực mà nói, thức thủ uẩn. 


Nếu vậy, Kinh văn này được hiểu như thế nào: “Thức thủ uẩn 
là gì? Đó là sáu thức thân.”219 Và nữa: “Thức nào duyên danh sắc? 
Đó là sáu thức.”?17 


Nên hiểu rằng Kinh này nói có mật ý. Như Kinh nói: “Hành uẩn 
là gì? Đó là sáu tư thân.” Không phải rằng trong hành uẩn không 
những pháp khác nữa. Đây cũng như vậy: 

Kinh chỉ nói sáu thức, không nói thức khác, có mật ý gì? 

Như Thế Tôn nói rõ trong kinh Giải thâm mật: “Ta không vén 
mở cho phàm ngu; vì chúng sẽ chấp là tự ngã.” 

Do duyên gì mà phàm ngu chấp cái này là ngã? 

Vì từ vô thủy cho đến tận cùng biên tế sinh tử, hành tướng của 
thức này vi tế không hề đổi khác. 

Lại nữa, (a) vì phẩm loại sở y, sở duyên và hành tướng của sáu 
thức thô phù dễ nhận biết; (b) vì chúng tương ưng với phiền não 
và đối trị đạo do đó mà thiết lập tạp nhiễm và thanh tịnh; (c) và 


215 Như nói về hữu tâm trong vô tâm vị trong các đoạn văn trên. 
216 Tạp A-hàm 3, tr. 16a2. Không có tương đương Pali. 
217 Tạp A-hàm 12, tr. 5a26. 


332 | TUỆ SỶ 


vì thể của chúng là quả thức?18 do đây mà suy lý để biết rằng có 
thức là chủng tử (của chúng). Vì những lý do này mà trong các 
Khế kinh đều tùy theo đó nói là thức, nhưng không nói thức làm 
nhân, [785b] vì trái với những điều nói trên?19. Đó gọi là mật ý 
chỉ nói sáu mà không nói (thức nào) khác. 

Cho nên, trong Kinh của các bộ khác chỉ nói sáu thức thân là 
hữu phần thức v.v... cũng theo đó mà giải thích. Theo lý thích ứng 
thì không có gì lỗi. 

Vả lại, ngày nay vô số Kinh trong mỗi bộ phái đã bị thất lạc,220 
nên biết, như được biện luận chỉ tiết trong luận Thích quỹ 21. Vì 
vậy, không nên chấp rằng thức a-lại-da nhất định không phải là 
Kinh nói. Theo lý, thức này tất phải có. 


II. A-LẠI-DA 
1. A-lại-da và sáu thức 


Nếu vậy, trong một thân mà có hai thức cùng hoạt động, đó là 
dị thục thức và các chuyển thức khác. 

Nếu quả thế, thì có sai lầm gì? 

Nếu trong một thân có cả hai thức cùng hoạt động, vậy trong 
một thân mà xác nhận cùng một lúc có hai hữu tình. Như có hai 
thức hoạt động trong hai thân khác nhau. 

Không có sai lầm như vậy. Vì hai thức ấy hoạt động với tư cách 
là nhân và quả lần nhauZ”2, vì chúng không tách rời nhau. Lại nữa, 
và vì dị thục thức được huân tập bởi chuyển thức kia. Cho nên, 


218 Quả thức: Chỉ sáu thức; quả (phala) ở đây hiểu là kết quả được tác thành (kãrya). 

219 Những điểm tương phản a, b, c nêu trên. 

220 Câu-xá ii phẩm Căn (Hán quyển 6, tr. 34a5), bản Việt dịch tập I, tr. 447. Tì-bà-sa lập 
luận tương tợ, khi bị Kinh luận bác bỏ quan điểm cho là không có kinh nào nói như 
vậy: Vả lại, có vô lượng kinh nay đã thất lạc, làm sao mà khẳng định rằng không có 
kinh nào nói? 

221 Thích quỹ luận, tên luận Skt. Wyäkhyayukti, dẫn bởi Ya§omitra, Koéa-vyäkhyä ï 
218.29 (Wogihara). Tạng: rnam par bshad pd ï rigs pa. 

222 Trong quá trình huân tập, sáu chuyển thức là nhân, thức dị thục là quả. Trong quá 
trình hiện hành, thức dị thục là nhân, sáu chuyển thức là quả. 


PHỤ LỤC VĂN BẢN | 333 


đây không phải là hai thức cùng hoạt động trong hai thân khác 
nhau. Có cơ sở như vậy, cho nên không có sai lầm ấy. 


Vả chăng, há người ta lại thấy rằng chuỗi tương tục của hạt 
giống và quả của hạt giống khác nhau?223 


Kinh nghiệm thế gian thấy rằng chuỗi liên tục của rễ, cọng các 
thứ và chuỗi tương tục của hoa sen v.v... mỗi thứ khác nhau, do 
vậy mà thành hạt giống và quả. Đây cũng vậy. Lại nữa, dù thế 
gian có thấy hay không thấy.??2 


Nếu không thừa nhận có thức a-lại-da thì phạm sai lầm như đã 
nói trên. Cho nên, cần phải thừa nhận một cách quyết định là có 
thức a-lại-da riêng biệt ngoài sáu thức thân. Thể của nó thực hữu 
(svabhavasat). 


2. A-lại-da và Tự ngã 


a. Về sở y.- Tại sao không thừa nhận ngã là thật hữu và làm sở 
y cho sáu thức thân? 


Ngã mà ông quan niệm có đặc tính như thế nào để nói làm sở y 
chỉ? Nếu cho rằng nó sinh diệt tương tục như thức a-lại-da, 
chuyển biến theo duyên, thế thì nó và thức a-lại-da có gì khác 
nhau mà chấp là ngã? 


Nhưng nếu cho rằng tự thể của ngã là nhất thể, thường hằng, 
tuyệt đối không biến đổi; như vậy làm sao có thể nói nó được 
huân tập bởi thức các thứ225, để làm sở y? Sự huân tập là khiến 
cho chuỗi tương tục của cái được huân tập225 chuyển biến thành 


223 Ÿl‡í .. Hš: hiểu theo đây, câu này Luận chủ phản vấn, để xác nhận chuỗi tương tục 
nhân và quả về biểu kiến thì thấy chúng khác nhau, nhưng thực tính chỉ là một chuỗi 
tương tục. Văn theo bản Tạng, và cũng theo sớ thích của Thiện Huệ Giới, đây là giả 
thiết nạn vấn dắt ra cho luận chủ thấy sai lầm của Luận chủ trong quan hệ nhân và 
quả, vì đó là hai chuỗi tương tục khác nhau. 

224 Trả lời của Luận chủ. Kinh nghiệm người đời chỉ thấy chuỗi tương tục của nhân và 
quả bên ngoài khác nhau mà không thấy chuỗi tương tục bên trong duy chỉ là một. 
Điều này muốn chứng minh thức dị thục và sáu chuyển thức duy chỉ là một chuỗi 
tương tục không gián đoạn từ vô thủy. 

225 Hán: ïŠƑ, thức các thứ: Thiện Huệ Giới, thức và bao gồm tham các thứ. 

226 Sở huân tập, tức tập khí. 


334 | TUỆ SỶ 


công năng sai biệt??7, như hoa câu duyên nhuộm với nước tử 
khoáng, khiến cho chuỗi tương tục của hoa chuyển biến thành 
công năng. 


Nếu không có huân tập thì không có quá trình chuyển biến sai 
biệt thành công năng. Như những kinh nghiệm, nhận thức, ham 
muốn v.v... được luyện tập thường xuyên nhiều cách khác nhau 
trước đó, về sau sự sai biệt của ký ức, nhận thức, ham muốn v.v... 
làm sao sinh khởi? 


Vả lại, thể của ngã trong phần vị vô tâm cùng với ngã sau này 
không sai biệt, bấy giờ không có thức, vậy sau đó ý thức từ đâu 
sinh khởi?228 


b. Về công năng.- Ngã có công năng gì đối với các thức mà được 
cho là sở y của thức? 


Nếu nói thức các thứ nhân bởi ngã mà sinh khởi, nhưng thể của 
ngã thường hằng không sai biệt, vậy sao thức hiện khởi theo thứ 
tự, mà chẳng phải khởi cùng thời và đồng loạt? 


Nếu nói đợi có cái khác làm trợ nhân và trợ duyên mới có thể 
sinh khởi2??, vậy lìa nhân duyên đó thì làm sao [785c] biết ngã 
có công năng phát sinh? 


Nếu nói thức y chỉ ngã mà hiện khởi, nhưng các pháp vừa sinh 
tức thì diệt, không hề đình trú, đâu có thể y vào đó mà sinh khởi? 
Do đó không nên chấp thể của ngã là thực hữu làm sở y cho sáu 
thức. 


Lại nữa, nếu chấp có ngã là trái với điều được nói trong A-hàm 
rằng: “Tất cả các pháp đều vô ngã.” Cho nên, ông chấp ngã là nhất 
thể, thường hằng, thực hữu đều không phù hợp chánh lý, chỉ là 
ý tưởng sai lầm. 


227 Công năng sai biệt: năng lực, hay nguồn năng lượng đặc thù bên trong hạt giống; 
trong quá trình phân rã của hạt giống, công năng sai biệt này kết hợp với các điều 
kiện mới để thành thực thể mới. 

228 Vì không có ý căn. Xem cht. 148 trước. 

229 Thứ tự (tuần tự) sinh khởi. Thiện Huệ Giới: Luận chủ giả thiết 2 giải thích về thứ 
tự sinh khởi: a. do ngã sinh; b. do ngã trụ. 


PHỤ LỤC VĂN BẢN | 335 


Do đây chứng minh rằng, chỉ là thức a-lại-da được huân tập 
đồng thời bởi tâm sở tư sai biệt mà khiến cho nó liên tục chuyển 
biến sai biệt, rồi mới dẫn đến quả ái, phi ái đời sau; chứ chẳng 

2 ..A? .A kà .A ^ ` ~ LÁ ¬‹ 2 
phải biểu hiện của nghiệp thân và ngữ như các vị ấy chủ trương. 


TIẾT VIII BA NGHIỆP 


QUAN ĐIỂM CỦA THẾ THÂN 


Nếu không thừa nhận có nghiệp thân và ngữ, há không bài xích 
ba nghiệp được nói trong Kinh? 


Không có khả năng bài xích, nhưng theo lý mà giải thích để cho 
Kinh văn không thể bị hiểu sai. 


Giải thích thế nào để không bị hiểu sai? Để loại trừ độc hại của 
chấp trước cần phải giải thích chỉ tiết: Ở đây, Kinh nói nghiệp có 
ba, (1) vì mục đích gì? (2) thân là gì? (3) nghiệp là gì? (4) nghĩa 
của thân là gì? (5) nghĩa của nghiệp? (6) gọi thân nghiệp nghĩa là 
øì? (7) ngữ nghiệp và ý nghiệp cũng hỏi như vậy. (8) Lại nữa, vì 
sao trong Kinh chỉ nói ba nghiệp, thân nghiệp v.v... mà không phải 
nghiệp của con mắt v.v...? 

(1) Vì sao Kinh nói ba nghiệp? Vì để chỉ rõ ba nghiệp tổng nhiếp 
mười nghiệp đạo, khích lệ những người sợ có nhiều điều phải làm. 
Như (Phật) lược nói ba học cho Phật-lật-thị Tử.?30 

Có nhiều người chấp rằng, nghiệp được tạo tác chính là thân, 
chứ chẳng phải ngữ và ý. Vì muốn chỉ rõ hai nghiệp đó cũng có tạo 
tác, cho nên Kinh nói ba nghiệp. 


(2). Thân là gì? Thân là một cơ thể có căn tổ hợp đặc thù bởi sai 


230 Skt. Vrjiputraka, Bạt-kỳ tử. Päli, A VIII. 85. Vajjiputtasuttam (PTS.1.230). 


336 | TUỆ SỶ 


biệt đại chủng và đại chủng sở tạo. 

(3) Nghiệp là gì? Nghiệp chính là tư đặc thù. 

(4) Nghĩa của thân là gì? Cái tích tập mà thành, là nghĩa của 
thân.231 Vì do cực vi của đại chủng và đại chủng sở tạo tích tập mà 
thành. 

Lại có người nói, nó có nghĩa là cái được tích tập bởi đủ thứ xấu 
xa, bởi vì thân là cội nguồn của đủ loại vật bất tịnh. Nếu vậy chư 
thiên sẽ không có thân? 


(5) Nghĩa của nghiệp là gì? Nó là cái tạo tác; sự tác hành của ý, 
đó là nghĩa của nghiệp. 


(6) Nghĩa của thân nghiệp là gì? Tư làm chuyển động thân, gọi là 
thân nghiệp. 


Tư có ba hình thái: (a). tư suy xét;?32 (b). tư quyết định”33; (c). 
tư phát động.?3 Tư có thể làm thân động chuyển, gọi là thân 
nghiệp. 


Nếu tư phát động thân thì gọi là thân nghiệp, vì tư này dẫn khởi 
phong giới làm nhân khiến cho chuỗi tương tục của thân chuyển 
động đến phương khác, thế thì nói đầy đủ phải là “thân phát động 
bởi nghiệp”, lược bỏ trung gian, chỉ gọi “thân nghiệp.” Như dầu 
tăng lực mà chỉ gọi “dầu lực”?35. Như gió làm chuyển động bụi mà 


231 kaya, thân, ngữ nguyên, động từ căn cỉ: cinoti, cjyate. Panini 3-3, 41. 


232 Thẩm lự tư ?#/š |. Tạng: gro ba, Lamotte và Yamaguchi đề nghị Skt. ga£i; 
Yamaguchi cho rằng đây là danh từ phái sinh từ thể sai sử của động từ gam: 
gamayati, khiến đi hay đến; khiến cho hiểu (Monier-Williams); thuyết minh, biểu thị 
(Wogihara); thảy đều không hoàn toàn tương đương với nghĩa thẩm lự. Từ thẩm lự 
xuất hiện nhiều lần trong Du-già sư địa, hầu hết tương đương từ Skt. upanidhyãng: 
quán sát, tư duy, thẩm lự (Wogihara). Từ điển Tibetan-Sanskrit của T.S.Negi cho rất 
nhiều từ Skt. tương đương với /gro ba, nhưng không thấy từ nào sát với nghĩa thẩm 
lự của Huyền Trang. Tì-muc-trí-tiên: tư lương, nghĩa đồng thẩm lự. 


233 Quyết định tư šRZE j#. Tạng: nges pa. Skt. niécayda. 


234 Động phát tư #JZ#ƑH. Tạng: g.yo bar byed pa. Skt. Lamotte đề nghị: kirana, La 
Vallée-Poussin: cestä. vispanda; Tì-mục, ba loại tư: tư lương JlS,quyết định 2E 
và tiến thú 3E Eð. 


PHỤ LỤC VĂN BẢN| 337 


chỉ nói “gió bụi”. Đây cũng vậy. 


Trong mười nghiệp đạo, ba nghiệp đạo đầu được cho là thuộc 
thân nghiệp: sát sinh, lấy vật không được cho, và hành dục bất 
chính. 


Vì sao tư nghiệp được gọi tên như vậy? 


[786a] Do bởi tư nghiệp phát động thân khiến nó làm những 
việc giết, trộm, và tà dục. Lực của tư phát động (dòng tương tục 
của) thân khiến cho phát sinh tạo tác gọi là sở tác của tư. Như thế 
gian nói, “Cướp đốt cháy làng. Củi nấu chín cơm.” 


Tại sao tư cũng gọi là nghiệp đạo? 


Vì tư có tạo tác nên chính nó là nghiệp; và nó là đạo lộ dẫn đi tái 
sanh vào đường thiện hay đường ác; vì nó dẫn sinh cả hai nên nó 
được gọi là đạo. Hoặc thân động chính là nghiệp đạo của tư, vì ba 
hình thái của tư nghiệp y trên thân mà phát sinh. 


Lại nữa, sát sinh, trộm cắp, dâm dục do tư nghiệp khởi lên, y trên 
thân phát sinh. Tùy theo thế tục nó cũng được gọi là “thân nghiệp”. 
Tuy tính nó thật chẳng phải thiện, hay bất thiện, nhưng tùy theo 
thế tục mà giả lập đặt tên cho nó như thế, với mục đích khiến thế 
gian đối với tư thiện và tư ác mà tu tập những điều nên làm và 
không nên làm.?3 Vì vậy mà giả lập gọi tên “thiện”, “bất thiện”. 


Nếu tư nghiệp chỉ là thiện, hay bất thiện, thì tại sao trong kinh 


235 Hán: lực du 2). Tạng: sman pa la'i 'bru mar, dầu thảo ba-la. Thiện Huệ Giới: Dầu 
được nấu với dược thảo pa-la, gọi là dầu dược thảo pa-la (sma pa la dang btsos pa ï 
'bru mả la sman pa la 'bru mar), do lược bỏ từ trung gian. Dược thảo pa-la chính là 
dược thảo ba£ula. Từ điển Monier-Williams và Wogihara không thấy từ này. Chỉ thấy 
patu có tên khoa học Calosanthes Indica (không rõ từ Việt). Yamaguchi đề nghị có 
thể cách đọc khác của tên patola tên khoa học Trichosanthes Dioeca (tên Việt: cây 
dưa núi?). Huyền Trang dịch lực dược, Skt. balataila; có thể hiểu bala là sức mạnh, 
thay vì dược thảo pa-la. Tì-mục phiên âm 3# (chép nhầm là 3⁄2) 4&? /bà-la du,có thể 
gần với Huyền Trang. 


236 Văn hình ảnh, theo bản Tạng: “Ngang qua cổng này (thân nghiệp) mà thế gian tiến 
vào trong tư ấy (thiện hay bất thiện), hay lùi lại.” (de'i sgo nas sems pa de la jig rten 
7ug pa dang[ log par gzud paï phyir). 


338 | TUỆ SỶ 


Nghiệp đạo 257 nói: “Tư nương thân tạo ba loại nghiệp bất thiện, 
sau khi tạo tác, tích lũy thành khổ dị thục để làm phát sinh quả 
khổ?” 


Ý Kinh này nói rằng: khởi động thân, lấy thân làm cổng, lấy thân 
làm y xứ, nhắm đến mục đích giết, trộm, dâm, tư nghiệp là nhân, 
chiêu cảm dị thục là quả khổ; đó nói là “tư nương nơi thân tạo ba 
loại nghiệp.” 


Ngoại trừ đó ra, các tư khác gọi là ý nghiệp, bởi vì nó tương ưng 
với ý, và vì nó phát động thân và ngữ. 

Nếu thế, nguyên do gì mà Kinh nói, “Có hai nghiệp: nghiệp là tư 
và nghiệp sau khi tư?”238 


Trong ba hình thái của tư như đã nói trên, hai tư đầu (thẩm lự 
tư, quyết định tư) là nghiệp tư; tư thứ ba là nghiệp sau khi tư. Như 
vậy là không mâu thuẫn với ý kinh. 


(7) Ngữ nghiệp là gì? Thể tính của ngữ là tiếng nói?3, vì nó phát 
biểu ý nghĩa muốn nói cho nên gọi là ngữ. 


Tư làm phát khởi ngữ, gọi là ngữ nghiệp. Hoặc vì ngữ y cứ trên 
âm tiết2??, hoặc do bằng các âm tiết mà phát biểu ý nghĩa muốn 
nói, nên gọi là ngữ. Đầy đủ phải nói là “ngữ phát khởi bởi (tư) 
nghiệp”, nhưng lược bỏ từ trung gian mà chỉ nói là “ngữ nghiệp”. 


237 Dẫn bởi Câu-xá iv, đề Kinh là Tư kinh, bản Việt dịch tập III, tr. 495, cht. 1128, Skt. 
Safñcetaniyasutra ; Trường A-hàm 3, kinh Tư, tr. tr. 437c22: ÍJ[ttfE =3, 
#£ERrtr RE jrm MếC — EIỂI.. —-ElW#ãS.. — | 3B hú, CF PÄli, A.v tr. 292 
(Pathamasañcetanikasuttam): kathañcg, bhikkhave, tividha 
manokammantasandosabyapatti... tam abhijjhäta hoti.. byapannacitto hoti... 
micchaditthiko hoti. 

238 Tư nghiệp và tư dĩ nghiệp: Xem phần đầu, cht. 1. 


239 Hán: #ï#Ÿ ngôn thanh, Bản Pháp hiểu theo Hán: la prononciation des voix, sự phát 
thanh của các giọng nói, và đề nghị, Skt. ghosaccarana. Câu-xá iv tụng 3d, Skt. 
vãgvijñaptistu vãgdhvanih, Huyền Trang:šB3SãT Eï %‡. Câu-xá bản Việt dịch tập II, tr. 
328, cht. 421. Bản Tạng: ngag nỉ tshig ste| dbyangs kyi khyd par, “ngữ là cú, hoặc âm 
thanh đặc thù. Cú, Skt. pada, câu, hay hợp từ (thường là phức/ hợp từ), một trong 
ba bộ phận của ngôn ngữ, Câu-xá ii tụng 47ab, bản Việt dịch tập I, tr. 390, cht. 325, 
330. 


240 Hán: “Ƒˆ tự; chữ cái. Skt. aksara, âm tiết trong các hệ ngôn ngữ đa âm. 


PHỤ LỤC VĂN BẢN |339 


Thí dụ như đã nêu trên.21 


(8) Ý nghiệp là gì? Ý là thức, vì nó tư lương,?2 vì hướng đến một 
đời sống khác và hướng đến đối tượng, cho nên được gọi là ý. Tư 
tác động ý nên nói là ý nghiệp, vì nó khiến cho ý tạo tác các việc 
thiện và bất thiện các thứ. 

Đầy đủ thì phải nói “Ý tác động bởi nghiệp”, lược bỏ trung gian, 
chỉ gọi là “ý nghiệp”. 

Hoặc vì nghiệp tương ưng với ý nên gọi là ý nghiệp, lược bỏ từ 
“tương ưng”, chỉ nói là ý nghiệp. Ví dụ, như đã nói trên. 


Nếu nói duy chỉ tư là thể của ba loại nghiệp^23, thì trong tâm tán 
loạn và trong phần vị vô tâm, bấy giờ không có tư, làm sao tồn tại 
luật nghi và bất luật nghi? 22 


Do vì chủng tử được huân tập bởi tư đặc thùZ”25 không bị tiêu hủy 
nên nói là tồn tại luật nghi và bất luật nghi. Cho nên không có gì 
sai lầm. Nói “tư sai biệt” là đặc biệt chỉ cho tư đặc sắc phát khởi 
biểu của luật nghỉ và bất luật nghi. Do tư này mà hai loại chủng tử 
thù thắng được huân tập. Y vào hai chủng tử chưa hủy này mới 
giả lập gọi là vô biểu luật nghi thiện và bất thiện. 

Cho đến mức nào thì chủng tử được huân tập bởi tư đặc thù này 
bị hủy? 

Nghĩa là từ đó trở về sau (cho đến chừng nào) nó không là tác 
nhân sinh khởi tư từ bỏ hay không từ bỏ điều đã ước thệ trước 
kia. 


An” 


244 Như quy tắc cấu trúc từ “thân nghiệp” nói trên. 

242 Luận Thành duy thức 5, tr. 24c16 (bản Việt dịch tr. 341, xem phần nội dung & cht. 
211): Tập khởi gọi là tâm. Nhận thức cảnh giới gọi là thức. Tư lương gọi là ý. 

243 Ba nghiệp giết, trộm, dâm. Bản Tạng: duy chỉ tư là thân nghiệp. 

244 Vô biểu giới là thể của luật nghi và bất luật nghi. Câu-xá i tụng 11: Vô biểu (nghiệp), 
tồn tại như là chuỗi liên tục, với tính chất thiện (luật nghi) hay bất thiện (bất luật 
nghĩ), trong trạng thái loạn tâm và vô tâm. Loạn tâm, trong chuỗi tương tục của thiện 
(luật nghỉ - samvara) mà khởi lên các khác, bất thiện (asamvara) hay vô ký, nhưng 
tâm này gọi là tán loạn tâm (viksiptacittaka). 

245 Tức tập khí của tư (vãsanä-cetanäviéesa). 


340 | TUỆ SỶ 


Như vậy chủng tử bị hủy bởi cái gì? Nếu có tư phát khởi biểu, 
nhân bởi đó mà xả bỏ luật nghi thiện, hay bất thiện, hoặc do 
nguyên nhân xả trừ khác cũng có thể tiêu hủy. 


50. Sở dĩ Kinh không nói nghiệp của mắt các thứ, vì trong đây chỉ 
muốn nói riêng nghiệp mà hữu tình gia hành, chứ không nói 
nghiệp tác dụng của các pháp. 


Nghiệp mà hữu tình gia hành là gì? Những gì được hành xử bởi 
ý tác gi4246, 


Nghiệp tác dụng của các pháp là gì? Đó là công năng cá biệt của 
mắt, tai các thứ. 


Phật thuyết ba nghiệp nghĩa sâu xa, 
Tôi nương lý, giải, mà biện chứng, 
Nguyện đem phước này giúp quần sinh, 


Thảy được chóng thành thanh tịnh giác. 


Dịch xong vào tháng 11 năm Đinh dậu - PlI. 2561 (DI. 11/2017) 
Hiệu đính vào tháng 7 năm Tân Sửu - PL 2565 (DI. 8/2021) 


24 liữ{:+zï ãĩ: ý hành động theo sở thích của nó. 


THAM KHẢO 


Bareau, André (1955). Les Sectes Bouddhiques du Petit Véhicule. Ecole 
Francaise d'Extrême-Orient Saigon. 


Barua, Benimadhab (1998). A History ofƒ PreBuddhist Indian 
Philosophy. Motilal Banarsidass. 

Begley, S. (2009). The Plastic Mind. Constable and Robinson. 

Bollée, Willem B. (Ed.). (2002). Paesi-kahaänayam. Harrassowitz 
Verlag. 

Capra, F. (1975). The Tao oƒ Physics. Shambhala Publications. 

Capra, F. (1987). Uncommon Wisdom: Conversations With Remarkable 
People. Simon & Schuster. 

Cioffi, F. (1999). Freud and the Question oƒ Pseudoscience. Open Court. 

Clarke, P. G. H. (2013). The Libet experiment and its implications for 
conscious will. Paraday Papers, 17, 1-4. 

Dasgupta, Surendranath (1922). A History of Indian Philosophy, vol. I. 
Cambridge. 


Davidson, R. J. (2012). The Emotional Liƒe oƒYour Brain: How Its Unique 
Patterns Affect the Way You Thinh, Feel, and Live and How You Can 
Change Them. Avery. 


Davidson, R. J., & Lutz, A. (2008). Buddha s Brain: Neuroplasticity and 
Meditation. IEEE Signal Processing Magazine, 25 (1), 174-176. 
https://doi.org/10.1109/msp.2008.4431873 


Frauwallner, Erich (1993). History of Indian Philosophy: The Nature- 
philosophical schools and the Vaiếesika  Motilal Banarsidass 
Publishers Delhi. 


342 | TUỆ SỶ 


Goleman, D. (2004). Destructive Emotions: A Scientific Dialogue with 
the Dalai Lama. Bantam Dell. 


Halbfass, Wilhelm (1991). Tradition and Reflection: Exploration ïn 
Indian Thought. State University of New York. 


Harris, S. (2004). The End oƒ Faith: Religion, Terror, and the Future oƒ 
Reason. W.W. Norton & Co. 


Hearn, Patrick Lafcadio (2007). Gleanings ín Buddha-Fields: Studies oƒ 
Hand and Soul ín the Far East. Forgotten Books. 


Huxley, A. (2001). God ¡is not mocked. In R. Hanson, R. Stewart, & S. 
Nicholson (Eds.), Karma: Rhythmic Return to Harmony (pp. 46-58). 
Motilal Banarsidass Publishers. (Original work published 1975) 


James, Williams (1950). The Principles of Psycholoqgy, vol. I Chap.XIV 
The perception oƒ Time. Dover Publications, Kindle Ed. (Original 
work published Aug.1890 by Harvard University) 


Joshi, Lal Mani (2008). Brahmanism, Buddhism, and Hinduism. An 
Essay on their Origins and Interactions. BPS Online Edition 


Jung, €. (n.d.). On The Discourses oƒ the Buddha. In R. Hunn, Jung s 
Attiude Toward the East. Richard Hunn Association for Ch'an Study. 


Jurewicz, Joanna (2008). The Rgveda, small scale°societies and rebirth 
eschatology. Indologica Taurinensia. 


Kabat-Zinn, J. & Davidson, R. J. (Eds.). (2013). The Minds Own 
Physician: A Scientific Dialogue with the Dalai Lama on the Hedling 
Power oƒ Meditation. New Harbinger. 


Kozak, A. (2011). The Everything Buddhism Book: A Complete 
Introduction to the History, Traditions, and Belieƒs of Buddhism, Past 
and Present. Adams Media Corporation. 


LaFleur, William R. (1986). The Karma of Words: Buddhism and the 
Literary Arts in Medieval Japan. University of California Press. 


Layton, F. (2001). Karma in Motion. In R. Hanson, R. Stewart, & §. 
Nicholson (Eds.), Karma: Rhythmic Return to Harmony (pp. 46-58). 
Motilal Banarsidass Publishers. (Original work published 1975) 


Libet, B. (2005). Do we have free will? In R. Kane (Ed.), The O0xƒord 
Handbook oƒ Free Will (pp. 1-14). Oxford University Press. 
https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195178548.003.0025 


THAM KHẢO | 343 


Lutz, A., Greischar, L. L., Rawlings, N. B., Ricard, M., Davidson, R. J. 
(2004). Long-term meditators selƒ-induce high-amplitude gamma 
synchrony during mental practice. Proceedings of National 
Academy of Sciences, 101(46), 16369-73. 
https://doi.org/10.1073/pnas.0407401101 


Malalasekera, Gunapala P. (2003). Dictionary oƒ Pali Proper Names. 
New Delhi. 


Mancia, M. (2006). Psychoanalysis and Neuroscience. Springer. 
Moore, Walter. J. (1989). Schrödinger: Life and Thought. Cambridge 
University Press. 


Mũiller, Max (1893). Esoteric Buddhism. Blavatsky Study Center 
(online Ed.) (2004). 
https://www.blavatskyarchives.com/muller1.htm 


Oppenheimer, J. R. (1954). Science and the Common Understanding. 
Simon & Schuster. 

Pandit, B. (2005). Explore Hinduism. Heart of Albion Press. 

Raman, V.V. (2011). Darshana Jolts: On the Nature oƒ Heat. Resonance, 
190-199. 

Richman, P. (2010). Karma and the Rise of Buddhism ïn the West. Lulu. 

Rubin, J. B. (1996). Psychotherapy and Buddhism: Toward an 
Integration. Springer. 

Schwartz, J. M. & Begley, S. (2002). The Mind and the Brain: 
Neuroplasticity and the Power oƒMental Force. HarperCollins. 

Scott,W. T. (1967). Erwin Schrödinger: An Introduction to His Writings. 
University of Massachusetts Press. 


Torey, E. Fuller (1985). Witchdoctors and Psychiatrists: The Common 
Roots oƒ Psychotherapy and Ilts Future. HarperCollins. 


Trudeau LeBlanc, R. (2007). My Dogma Ran Over Your Karmda. Xulon 
Press. 


Wilhelm, H. (Ed.). (1967). The I Ching or Book oƒ Changes. Princeton 
University Press. 


344 | TUỆ SỶ 


NGƯỮ VỰNG STV 


(Sanskrit - Tây Tạng - Việt) 


Nguồn: 

* Akira Hirakawa, Index to the Abhidharmakoéabhasya 
* Lokesh Chandra, Tibetan Sanskrit Dictionary 

* Krang dByi Sun, Bod rdya Tshig mDzod Chen mo 


A 

abhidhyä, brnab sems; tham, tham trước, tham dục, bất bình tham 

abhyupagama, khas blangs pa, khas len pa, len pa; thệ thọ, tín thọ, yếu 
kỳ, tự xưng 

abhyupetya, khas blangs nas; thệ hạn, tín cầu 

abrahma-carya, abrahma-carya mi tshangs par spyod pq; phi phạm 
hạnh, dâm dục, dâm gia hành 

acitta, sems med pq; vô tâm || ~>samapatti, sems med pa (par) snyoms 
par 7jug pa; vô tâm định 

adattädäna, ma byin par len pa, ma byin par blangs pd; bất dữ thủ, 
thâu đạo 

adharma, ma yin pa; phi pháp (vô ích) 

adhipatl, bdag po; tăng thượng || ~pratyaya, bdag poïï rkyen; tăng 
thượng duyên || ~phala, bdag po7ï bras bu; tăng thượng quả 

adhisthana (karmapatha), las kyi lam gyi gnas; y xứ (nghiệp đạo), 

adhyäsaya, lhag pa7 bsam pgq; a-thế-da, tăng thượng ý lạc, cố ý, thiện 
y 

ägama, lung; A-cấp-ma, A-hàm, Thánh giáo 

ahetuka, rgyu med pd; vô nhân. bất đãi nhân 

ahri, ngo tsha med; vô tàm, vô tu 

ajIvika-bhaya 1sho ba med paï ?igs pa, bất hoạt úy 

äjñäpana-vijñapti, bsgo ba rnam rig par byed pq; khiển tha biểu, lệnh 
tha giáo nghiệp 


3⁄46 | TUỆ SỶ 


akala, dus ma yin pq; phi thời || ~bhojana, dus ma yin pa ï zas; phi thời 
thực 

akara, rnam pa; hành tướng || ~duratä, rnam pa ring ba nyid;, hành 
tướng viễn 

akarana, mỉ byed pq; bất tác||~samvara, mi byed pa'ï sdom pq; bất tác 
luật nghỉ, bất tác hộ, 

akriyä, mi bya ba; bất tác ||~niyama, nges par mỉ byed pq, mỉ byed par 
nges pa; (quyết) định bất tác 

äksepaka, phen par byed pa, phen pa; năng dẫn, năng khiên dẫn, cảm 

akuáéala, mỉ dge ba; bất thiện || ~karmapatha, mỉ dge ba las kyi lam; 
bất thiện nghiệp đạo || ~mahabhũmika; mỉ dge ba sa chen po pq; 
đại bất thiện địa pháp, ác đại địa || ~mũla, mi dge ba rtsa ba; bất 
thiện căn || ~avijñapti, mi dge ba” rnam par rịg byed ma yin pd; bất 
thiện vô biểu || ~vipaka, mi dge ba” rnam par smin pa; bất thiện dị 
thục, bất thiện báo 

alambana, đmigs pa, sở duyên || ~anu§äyita, dmigs pa la rgyas par 
gyur bq; sở duyên tùy tăng, cảnh tùy tăng, cảnh giới tùy miên || ~ 
prahäna, dmigs pa spang pq; sở duyên đoạn || ~vedaniyata, dmigs 
pa myong bar (gyur ba; sở duyên thuận thọ, cảnh giới thọ 

alaya, chags pa; a-lại-da, trước 

amala, dri med pa, dri med, vô cấu, tịnh, vô lậu || ~rũpa, dri med gzugs; 
vô cấu sắc || ~Ămärga, dri med lam; vô cấu đạo, vô lậu đạo 

amanusya, mỉ ma yin pq; phi nhân 

anägämin, phyir mỉ 'ong ba; bất hoàn 

anägamya, mỉ lcogs pa med pa; vi chí ||~bhumika, mỉ lcogs pa med 
paï sa pgq; vị chí (định) địa || ~Ăđhyana, mí lcogs pa med pa7ï bsam 
gtan; vị chí định, 

anantara-mukti-marga, bar chad med dang rnam grol lam; vô gián 
giải thoát đạo 

anantarya, mtshams med pa, bar chad med pa; vô gián|| ~karman, 
mtshams med paï las; vô gián nghiệp || ~Ămärga; bar chad med pa ï 
lam; vô gián đạo, thứ đệ đạo || ~vimukti-märga, bar chad med pa 
dang rnam par grol ba lam; vô gián giải thoát đạo || ~sabhaga; 
mtshams med pa dang 'dra ba; vô gián (tội) đồng loại 

anapaträpya, khrel med; vô quý, vô tàm tu 

anärya, phags pa ma yin pqa, phags pa min; phi Thánh || ~>vyavahara, 
phags pa ma yin pa tha snyad, phi thánh ngôn 


NGỮ VỰNG STV | 347 


anäsrava, zag pa med pa; vô lậu, vô lưu ||~maärga, zag med uyi lam; 
vô lậu đạo || ~§Ha, zag pa med paÏ tshul khrims; vô lậu giới, vô lưu 
giới || ~samvara, zag pa med pa sdom pa, vô lưu hộ, vô lậu luật 
nghỉ, đạo sanh luật nghi || ~samadhi (anäsrave samädhau), zag 
pa med païï tỉng nge đzin; vô lậu định 

äneñjya, mi gyo ba; bất động || ~upagama, mỉ gyo bar nye bar {gro ba; 
bất động hành 

anidaré$ana, bstan du med pgq; vô kiến, 

äninja, mi qyo ba, bất động || ~samaädhi, ting nge “dzin mi gyo ba; bất 
động định. 

anivrta, ma bsgribs pa; vô phú|| ~avyakrta, ma bsgribs pa lung du ma 
bstan pdq; vô phú vô ký 

aniyata, ma nges pq; bất định || ~vipäka, rnam par smin par ma nges 
pd; bất định dị thục, bất định báo || ~vedanTya, myongs bar 'gyur 
bar ma nges pda; bất định thọ (nghiệp) 

antagraha, mthar 'dzin pa, biên chấp || ~drstl, mthar 'dzin gyi lta ba; 
biên chấp kiến, biên kiến 

antaräa, bar du, bar na, bar skabs, skabs su, trung gian || ~bhava, srid 
pa bar mg; trung hữu || ~bhava-vedaniya, srid pa bar ma myong 
bar /gyur ba; thuận trung hữu thọ nghiệp, nghiệp cảm trung ấm 

antara, bar, bar gyi thag, trung gian, trung || ~kalpa (antah kalpa), 
bar gyỉ bskal pa; trung kiếp, biệt kiếp || ~dvTpa, bar gyi gling; trung 
châu, biệt châu 

anumana rjes su dpag pa; tỉ lượng, 

anuparivartaka, r/es su °brang ba, tùy chuyển, tùy tùng 

anuparivartti, rjes su 7ug pa; tùy tâm chuyển 

anutpäda, mi skye ba; vô sanh| ~jñana, mí skye ba” shes pa; vô sanh 
trí 

anuvartaka, rjes su 7ug bar byed pq; tùy chuyển 

anya-manas, yid gzhan; dị duyên tâm, 

apana-krita (dãsa), zong gis ma nyos pa; phi trị mại đắc: vô giá (đà- 
sa), 145 

aparaparyäya-vedaniya, lan grangs gzhan la myong bar (gyur ba; 
thuận hậu thứ thọ, thuận hậu thọ, hậu ưng thọ 

aprahatavya, spang bar bya b yin pa; phi sở đoạn, phi sở diệt 

apramana, tshad med pa; vô lượng || 


348 | TUỆ SỶ 


apräpti, ma thob pqa; phi đắc, 

apratigha, thogs pa med pa; vô đối, vô ngại 

apratighata, mi thogs pơ; vô ngại 

apratisamkhyä, so sor brtags min pa; phi trạch diệt || ~nirodha, so 
sor brtags pa ma yin pagog pơ; phi trạch 

apunya, bsod nams ma yin pa; phi phước, 

aran3, nyon mongs pa med pdq; vô tránh || ~vyutthita, nyon mongs pa 
med pa las langs pa; tùng vô tránh xuất; xuất vô tránh tam-ma-đề 

arbuda, chu bur can, skyon; bào 

äripya, gzugs med pa; vô sắc || ~avacara, gzugs med pa na spyod pq; 
vô sắc giới || ~äpta, gzugs med par gtogs pd; vô sắc hệ, vô sắc giới 
hệ || ~samäpatti, gzugs med pa”i snyoms par 7ug pơ; vô sắc định 

arya, phags pa; Thánh, Thánh giả, Thánh nhân || ~astähga-märga 
phags pa lam yan lag brgyad; bát Thánh đạo chỉ, bát đạo chỉ, bát 
Thánh đạo phần || ~märga, phags paï lam, phags lam; Thánh đạo 
|Í ~pudgala, #hags pa? gang zZag; Thánh giả, Thánh nhân || 
~sattva, ƒphags pai sems can, Thánh nhân, Thánh giả || 
~vyavahara, phags paï snyad; Thánh ngôn 

aSaiksl, mi slob pq; vô học || ~samyag-drsti, mí slob pa7 yang dag paï 
lta ba; vô học chánh kiến, 

aSaikéya, mí slob pq; vô học || ~marga, mi slob pa” lam; vô học đạo 

asajñin, “du shes med pơd; vô tưởng || ~sattva, “du shes med pa” sems 
can; vô tưởng hữu tình || ~samäpatti, du shes med pa” snyoms par 
7Jug pa, 'du shes med pa7 snyoms 7ug; vô tưởng định 

asamähita, mnyam par ma bzhag pa; tán, phi định, phi đẳng dẫn || 
~bhumika, myam par ma bzhag paÏ sa; tán tầm địa, tán địa, phi 
định địa || ~avijãapti, mnyam par ma bzhag pï rnam par rịg byed 
ma yin pq; tán vô biểu: tán địa vô biểu || ~citta, mnyam par ma 
bzhag pdaï sems; tắn tâm 

asamkhyeya, grangs med pdq; a-tăng-xỉ-da, a-tăng-kì, vô số || ~kalpa, 
bskal pa grangs med pa; vô số kiếp 

asamvara, sdom pa ma yin pa, sdom pa mïn, sdom min; bất hộ, bất luật 
nghị, ác giới, ác luật nghi || ~ccheda, sdom pa ma yín pa 'chad; xả 
bất luật nghi, bất hộ đoạn || ~stha, sdom pa ma yin pa la gnas pd, 
sdom pa min gnas pdg; trụ bất luật nghi, trụ bất hộ 

ä$ãsti-STla, legs su smon pdï tshul khrims;, hy vọng giới, vọng đắc giới 

ä§aya, bsam pq, sems, a-thế-da, ý lạc, cố ý, tâm, nguyện || ~prayoga- 


NGỮ VỰNG STV | 349 


vipanmna, bsam pa dang sbyor ba nyams pg; ý lạc hoại gia hành hoại, 
tự ý hoại tha giáo hoại || ~vipanna, bsam pa nyams pơ; ý lạc hoại, 
tự ý hoại 

aSloka- bhaya, tshigs su bcad pa med pa 7igs pa, ác danh úy 

a$lokabhaya, ác danh úy 

äsrava, zag pa; hữu lậu || ~ksaya, zag pa zad pơ; lậu tận, lưu tận 

ašraya, rten, lus, gnas, gzhï; y chỉ, sở y, sở y chỉ, thân || ~parivrti, gnas 
yongs su gyur ba; chuyển y || ~tyäga, rten bor ba, lus bor bq; sở y xả 
|| ~ vikopana, rten nyams pa; sở y biến dị 

ätmabhäva, lus, sku; tự thân, tự thể || ~lãbha, pratilambha, lus thob 
pa; đắc đắc tự thể 

aupadhika, rdzas las byung ba; hữu y, hữu nhiếp || ~punya-kriyä- 
vastu, rdzas las byung ba bsod nams bya bai dngos po; hữu y 
phước nghiệp sự, 

ävarana, sgrib pa, chướng || ~traya, sgríb gsum, tam chướng, 

avasrhä, gnas skabs; vị, thời, phần vị 

ävenika, ma dres pa; bất cộng, độc hành || ~dharma (ävenikä 
dharmah), chos ma “dres pa; bất cộng pháp, bất cộng công đức 

avetya-prasada, shes nas dad pa; chứng tịnh, tín giải tịnh tín 

avIcl, mnar med pa; A-tì-chỉ, vô gián (địa ngục) 

avijñapti, rnam par rịg min, rnam par rig byed ma yin pd; vô biểu, vô 
giáo || ~rũpa, rnam par rig byed ma yin pd”i gzugs, vô biểu sắc 

avyakrta, lung bstan min, lung du ma bstan pa; vô ký || ~citta, lung du 
ma bstan pa sems; vô ký tâm 

ayoga, mi rung ba; phi lý, bất ưng, phi đạo lý, bất tương ưng || ~vihita, 
mi rung bas bskyed pa; bất ưng tác, bất ưng lý, 

ayoni$o-manas-kära, tshul bzhin ma yin pa yid la byed pa; bất chánh 
tư duy, phi lý tác ý 


B 

bhäjana, snod, khí, ngoại khí, sở cư || ~loka, snod kyi 7¡g rten; khí thế 
gian, khí thế giới 

bhava, srid pa; hữu ||~agra, srid paï rtse, srid rtse; hữu đảnh 

bhãvang, bsgom pa, tu, tu tập ||~heya, bsgom pas spang bar bya ba, tu 
đạo sở đoạn, tu sở đoạn, tu đoạn, tu đạo sở diệt || ~märga, bsgom 
paï lam; tu đạo || ~maya, bsgom pa las byung ba; tu loại, tu sở 


350 | TUỆ SỶ 


thành ||~prahatavya, bsgom pas spang bar bya bơ; tu sở đoạn|| 

bhaya, 7igs pa, bố, úy ||~dãna, 7igs pas sbyin pa, bố úy thí ||~$Tla, 7igs 
pdïï tshul khrims; bố úy giới 

bhiks: bhiksata iti bhiksuh, slong bas na dge slong, khất thực Tỳ-kheo, 

bhiksu, đge slong; Tỳ-kheo, Bí-xô ||~samvara, dge slong gi sdom pa; 
Tỳ-kheo giới, Bí-xô luật nghi 

bhiksumi, đøe slong ma, Tỳ-kheo-ni, Bí-xô-ni ||~samwara, dge slong 
mai sdom pơ; Tỳ-kheo-ni giới, Bí-xô-ni luật nghi 

bhinna, bcom; phá |~kle$atvat bhiksuh, nyon mongs pa bcom pas na 
dge slong; phá phiền não Tỳ-kheo, phá hoặc Bí-xô ||~praläpita, 
kun bkyal pa nyid, tạp uế ngữ, phi ưng ngữ ||~vrtta, tshul nyams pgq; 
tà hành, phạm giới, phá oai nghi 

bhoga, longs spyod; tư tài, tư cụ, ngoại cụ, thọ dụng ||~adđdhisthãna, 
gzhi ni longs spyod yin; chúng cụ xứ, y chỉ thọ dụng vật, thọ dụng y 
xứ ||~phala, longs spyod kyi "bras bu, phú lạc quả, thọ dụng quả 
|Í[~vipaka, longs spyod kyi rnam par smin pa; phú dị thục 

bhojana, zas ba; thực 

bhrasta, nyams pg; thất, hoại 

bhumii, sa; địa ||~samcara, sa 'phos pa; dịch địa 

bhũyahkaärin, phai cher spyod pa; đa phần ưu-bà-tắc, trì đa xứ 

bodhi, byang chub, bồ-đầ, giác ||~(y)añga, byang chub kyi yan lag; giác 
chỉ, giác phần; bodhyanganulomam éïlam, byang chub kyi rjes su 
mthun paï tshul khrims, thuận giác chi giới||~sambhaära, byang 
chub kyi tshogs, bồ-đề tư lương ||~sattva, byang chub sems dpd:: 
Bồ-tát 

brahman, fshangs pa; Phạm (thiên), Đại Phạm ||~carya, tshangs 
spyod, phạm hạnh ||~loka, tshangs pa7 7ig rten, Phạm thế, Đại 
Phạm xứ ||~vañcana, tshangs pas “drid; phạm cuống 

brahmana, brams Ze; Bà-la-môn, Phạm chí 

brahma-punya, tshangs pa7 bsod nams; Phạm phước, 

brahma-vihara, tshangs pa ï gnas; phạm trụ 

buddhi, bio; giác huệ, giác, trí, giác tri ||~pũrvaka, blo sngon du btang; 
(nhất chủ) tiên giác 


C 
cakra, *hor lo; luần, xa luân ||~bheda, “khor lo dbyen; luân phá, phá 


NGỮ VỰNG STV | 351 


pháp luân Tăng ||~vartin, 'khor los sgyur ba” rgyal pa; chuyển luân 
vương 

candala, gdol pa; chiên-đà-la 

candana, (san dan; chiên đàn, 

caturtha, bzi pa; đệ tứ ||~dhyäna, bsam gtan bzhï pa; đệ tứ thiền (tĩnh 
lự), đệ tứ định 

cetanä, sems pa; tư, cố ý || ~ karma, sems pa7 las; tư nghiệp, cố ý 
nghiệp ||~viéesa, sems pa”ï khyad par; tư sai biệt, thù thắng tư, 
thắng tư, thẩm quyết thắng tư 

cetas, sems;, tâm ||~(o) viksepalh; sems rnam par gyeng ba; tầm loạn 
[I~()khila, sems kyi tha ba; tâm tài, tâm kiên ||()khila-mraksa- 
vastu, sems kyi tha ba dang sbags pa7gzhï; tâm tài phú sự, tâm kiên 
phú àng sở y ||~vimukti, sems rnam par grol ba; tầm giải thoát 
|[()samadhi, sems kyi tíng nge 'đzin; tầm định 

cetayitväa (karma), bsam paï (las); tư dĩ nghiệp, tư sở tác nghiệp, cố ý 
sở tạo nghiệp 

cintä, bsam pa; tư, thẩm lự || ~maya, bsam pa las byung ba, tư sở 
thành 

citta, sems; tầm ||~anuparivarttin, sems kyi rjes su yongs su 'brang ba; 
tâm tùy chuyển, tùy tâm chuyển, tùy tùng cố ý khởi ||~anuvartin 
sems kyi rjes su 'brang ba, tâm tùy chuyển, tùy tâm chuyển, tùy tâm 
khởi, tùy tâm sanh diệt ||~krta, sems kyis byas; tầm sở tác 
|Í[~ksana, sems kyi skad cig ma; tầm sát-na ||~ksepa, sems gyeng 
bar {gyur ba; tâm cuồng, tâm điên loạn ||~väsanä, sems la sgo; năng 
huân tâm, tâm huân tập ||~sũksmatä, sems zhïb pa; tâm vi tế tánh, 
tâm tế 

citra-kara, ri mo mkhan; họa sư, họa sĩ 


D 

dama, “đdul ba; điều phục 

dãna, sbyin pa; thí, bố thí ||~grahana, Đog pa dang nod pa, thọ thí 
||[~Ămaya, sbyin pa las byung ba; thí loại ||~maya-punya-kriya- 
vastu, sbyin pa las byung ba ï bsod nams bya ba1gzhï; thí loại phước 
nghiệp sự ||~päramitä, sbyin paï pha rol tu phyïn pq; bố thí ba-la- 
mật ||~pati (dãtr), sbyin pa po; thí chủ ||~viéesa; sbyín pa khyad 
par; thí sai biệt, thí thắng loại 

danda-bhaya, chad païï Jigs pa, trị phạt úy 


352 | TUỆ SỸ 


dar§ana, mthong ba; kiến ||~maärga, mthong bai lam; kiến đạo 
||~Äprahätavya, mthong bas spang bar bya ba; kiến sở đoạn, kiến 
đế sở diệt 

dãsa, bran; đà sa, nô bộc 

dãtr, sbyin pa po, sbyin bdag; thí chủ ||~vastu-kéetra-vi$esa, sbyin 
bdag dang dngos dang zhing gi khyad par, thí chủ tài điền dị 

dauhállya, chal bai tshul khrims; ác thi-la, ác giới, phá giới 
||~pratipaksa, “chai ba tshul khrims qyi gnyen po; đối trị phá giới 
|[~virati, chal paï tshul khrimsspong ba; ly ác giới 

daurmanasya, yid mi bde ba; ưu ||~indriya, yid mi bde ba” dbang po; 
ưu căn ||~vedanlya, yid mi bde ba myong bar gyur ba; thuận ưu 
thọ 

dharama, chos; pháp ||~ađharma, chos dang chos ma yin pda; pháp phi 
pháp ||~ayatana, chos kyi skye mched, pháp xứ ||~kaya, chos kyi 
sku; Pháp thân ||~ksänti, chos bzod; pháp nhẫn ||~cakra, chos kyi 
'khor lo; pháp luân ||~jñãna, chos shes pq; pháp trí ||~ta, chos nyid; 
pháp tánh, pháp nhĩ ||~dãna, chos sbyin pa; pháp thí 
|Í[~svalaksana, chos kyi rang gi mtshan nyid, pháp tự tướng 
|[~pravicaya, chos rnam rab tu rnam par byed pa; trạch pháp (giác 
chỉ) ||~päthaka-prämänya, chos “don pa tshad mar byas, y thế 
pháp luật 

dhãtu, khams; giới ||~pratyä3gama-parihanli, khams su slar ldog pd; 
giới thối hoàn ||~Ăbhũmi-vairägya, khams dang sa las dod chags 
bral ba, ly giới địa nhiễm, giới địa ly nhiễm ||~vairagya, khams las 
'dod chags dang bral ba; việt giới, giới ly nhiễm 

dhyäna, bsam gtan; tĩnh lự: thiền ||~antara, bsam gtan bar; trung 
gian tĩnh lự, tĩnh lự trung gian, trung gian định, trung định 
|[~antarika, bsam gtan khyad par can; tĩnh lự trung gian, trung 
gian định ||~bhũmi, bsam gtan gvi sa; định địa, tĩnh lự địa 
|Í~phala, bsam gtan gyi ?bras bu; định quả||~sämantaka, nyer 
bsdogs, cận phần định ||~samvara, bsam gtan gyi sdom pg; tĩnh lự 
luật nghỉ, định hộ, định giới 

dinära-$atera, dong rtse dang gnyis; chích song kim tiền, đà-na-la sa- 
để-la 

dré, la ba; kiến ||~(g)gheya, mthong bas spang bya; kiến sở đoạn, 
kiến diệt ||~(k)carita, la ba spyad pq, lta spyad, kiến hành 
||~bhävanä-a$aiksa-patha, mthong bsgom mỉ slob lam; kiến tu vô 
học đạo ||~(ñ)märga, mthong ba lam; kiến đạo 


NGỮ VỰNG STV | 353 


drsta, mthong ba, kiến ||~dharma, mthong ba? chos; hiện pháp 
|Í[~dharma-vedaniya, mthong bai chos la myong bar (gyur ba; 
thuận hiện pháp thọ (nghiệp), thuận hiện thọ, hiện pháp ưng thọ 
||~$ruta-mata-vijñäta mthong dang thos pa dang rtogs pa dang 
rnam par shes pq; kiến văn giác tri 

drsti, la ba; kiến ||~anu$aya, lta bai phra rgyas, kiến tùy miên 
||~arbuda, la ba skyon, kiến bào, kiến sang bào, kiến át-phù-đà 
||~upadäna, Ita ba nye bar len pa; kiến thủ ||~carita, lta ba spyod 
pa; kiến hành ||~paramaréa, lta ba mchog tu 'dzin pa; kiến thủ 
||~vipanna, lta ba nyams pa; kiến hoại 

duhkha, sdug bsngal; khổ ||~dar$ana-prahatavya, sdug bsngal 
mthong bas spang bar bya ba; kiến khổ sở đoạn ||~drg-gheya, sdug 
bsngal mthong spang bya, kiến khổ đoạn ||~dharma-jñäna-ksänti, 
sdug bsngal chos shes pdi bzod pa; khổ pháp trí nhẫn ||~vipaka, 
rnam par smin pa nỉ sdug bsngal, khổ dị thục, khổ thọ quả báo 
||~vedanä, sdug bsngal gyi tshor ba; khổ thọ ||~vedanTya, sdug 
bsngal myong bar ígyur ba; thuận khổ thọ 

durgati, ngan “dro; khổ thú, ác thú, ác đạo, ác xứ || ~bhaya, ngan ígros 
7igs; khổ thú úy 

du§carita, nyes par spyad pq, nyes spyad; ác hành, tà hành 

dvesa, zhe sdang; sân, 

dvitiya, gnyis pa, đệ nhị ||~dhyana, bsam gtan gnyis pa; đệ nhị tĩnh lự, 
đệ nhị thiền 


E-G 

eka, gcig, nhất || ~de$akär1, sna gcig spyod pa; nhất phần ưu-bà-tắc 
||~$esa-siddhi, gcig lus par ígrub pa; nhất nhi vị dư cực thành 
||~sima, mtshams gcig; nhất giới, nhất biệt trụ 

gananä, bgrang ba; toán lượng, toán 

gatl, gro ba, hành, động, hành động, thú ||~abhimana, gro bar mngon 
pdaïï nga rgyal; hành tăng thượng mạn, hành động vọng chấp 

GIt, gÌu; ca, vịnh 

gosava (yajña), ba lang brang gi mchod sbyin, ngưu tự, cù-sa-bà tự 

guna, yon tan; công đức, đức ||~ksetra, yon tan gyi zhing; đức điền 
|Í[~viŠesa, yon tan gyi khyad par, đức sai biệt ||~padärtha, yon tan 
gyi dngos po yin pa; đức cú nghĩa 

guru-dharma, bla ma chos: tôn trọng pháp, (bát) kỉnh pháp: 47 


354 | TUỆ SỶ 


H 

hãni, nyams pa; thối thất, 

hetu, rgyu; nhân ||~ samutthäna, rgyu'ï kun nas slong ba; nhân đẳng 
khởi 

heya, spang bya; đoạn 

hna, ngan; hạ liệt ||~pranIta, ngan pa dang gya nom pd, điệu liệt, hạ 
tánh cập mỹ diệu 

hrlI, ngo tsha shesm pa, tàm, tu ||~apatrapa, ngo tsha khrel yod; tàm 
quý ||~vyapaträpya, ngo tsha shes pa dang khrel yod pơ; tàm quý 


I-J 

indriya, dbang po; căn ||~uttäpana, dbang po sbyangs pa (sbyong ba); 
luyện căn ||~samcära, đdbang po pho ba; chuyển căn, luyện căn 
|[~samvwara, dbang poï sdom pa, căn luật nghỉ, căn hộ 

Irsyä, phrag dog; tật, đố ||~mätsarya, phrag dog dang ser sna, tật xan 
||Í~pandaka, ma ning phrag dod can; đố hoàng môn 

Iryapatha, spyod lam; oai nghỉ lộ 

jambu-dvIpa, đzam bu gling; Thiệm-bộ châu 

janman, skye ba, sanh, sở thọ sanh, thế ||~(a)antara, tshe rabs gzhan, 
dư sanh, kinh sanh, biệt sanh 

jatl, skye ba; sanh sanh tướng ||~(y)antara, rigs gzhan, biệt loại, dị 
loại ||~smara, tshe rabs dran pa; ức niệm túc mạng, ức trì túc trụ || 

jina, rgyal ba; thắng ||~märga (éramana), lam gyi rgyal ba (dge 
sbyong); Thắng đạo Sa-môn 

jIva, srog; mạng giả; yavdj j†vam, jï srid “tsho, tận hình thọ 

jIyita, srog, tsho; mạng ||~indriya, srog gi dbang po; mạng căn 


K 

kalala, nur nur po; kiết-lạt-lam, kha-la-la 

kali-yuga, rtsod pa” dus; mạt kiếp 

kama, dod pa; dục ||~apta, dod gtogs; dục giới, dục giới hệ 
|Ï[~avacara, 'dod pa na spyod pa; dục giới ||~mithyä-cära, dod pas 
log par gyem pdq; tà hành dục, dục tà hành ||~trsnä, 'dod paï sred 
pa; dục ái ||~vairägya, “dod pa las 'dod chags dang bral ba; ly dục 
giới nhiễm, ly dục dục giới 


NGỮ VỰNG STV | 355 


kanksa, the tshom; nghi ||~asti-drstl, the tshom can gyi lta ba; nghì 
hữu kiến 

kapotaka, thi ba; bồ câuJ|~am añjalim krtva, thai mo snol ba'am thai 
mo sbyar ba te; tâm hiệp chưởng, khúc cung hiệp chưởng 

karman, ias, nghiệp; kiết-ma ||~aparaparyäya-vedaniya, lan grangs 
gzhan la myong bar (gyur bai las; thuận hậu thọ nghiệp, hậu báo 
nghiệp ||~ãksepa, las kyi phen pa; nghiệp dẫn ||~adhipatya, las 
kyi dbang; nghiệp tăng thượng ||~ävarana, las kyi sgrib pa; nghiệp 
|Í[~bhava, !as kyi srid, nghiệp hữu ||~bheda, las kyi dbyen; phá 
kiết-ma Tăng, kiết-ma phá chướng ||~ja, las skyes pa; nghiệp sanh, 
nghiệp sở sanh lực ||~phala, las 'bras, nghiệp quả, nghiệp ||~patha, 
las kyi lam; nghiệp đạo; maulah karma-pathah, las kyi lam dngos, 
căn bản nghiệp đạo; samantaka, las kyi lam nyer sdogs; nghiệp 
đạo cận phần, nghiệp đạo gia hành, nghiệp đạo tiền phương tiện 
|Í[~vipaka, las kywi rnam smin; nghiệp dị thục, nghiệp quả, nghiệp 
báo 

kaävya, snyan ngag; văn chương, phúng vịnh 

kaya, lus, sku; thân ||~äyatana, lus kyi skye mched; thần xứ, thân nhập 
thức ||~dosa, lus kyi nyes pa; thân uế, thân thô ||~du§carita, ius 
kyi nyes pả spyad pa; thần ác hành ||~indriya, lus kyi đbang po; 
thân căn ||~karman, is kyi las; thân nghiệp ||~kasaya, lus kyi 
snyig ma; thần trược ||~mauneya, thub païï lus; thần mâu-ni, thân 
mâu-na ||~prayoga, lus kyi sbyor bq; thần gia hành ||~sauceya, lus 
gtsang byed;, thần thanh tịnh ||~sukha, lus kyi bde ba; thân lạc 
|[~sucarita, lus kyi legs par spyad pq; thân diệu hành, thân thiện 
hành ||~vahka, lus kyi yon po; thần khúc ||~vijñana, lus kyi rnam 
par shes pa; thân thức ||~vijñapti, lus kyi rnam par rig byed; thần 
biểu 

kle$a, nyon mongs pa; phiền não ||~ävarana, nyon mongs paï sgrib 
pa; phiền não chướng ||~paryavasthäna, nyon mongs pa kun nas 
dkris pa; phiền não triền, thượng tâm hoặc ||~prahäna, nyon 
mongs pa spongs ba; phiền não đoạn 

klista, nyon mongs pa can; nhiễm ô ||~citta, nyon mongs pa can gyi 
sems; nhiễm ô tâm 

krsua, nag po, gnag pa; hắc ||~karma, gnag poï las; hắc nghiệp 
||~ksaya, nag po zad par byed pơ; tận thuần hắc, diệt hắc (nghiệp) 
||[~vipäka, gnag la rnam par smin pa; hắc dị thục, hắc quả báo 
||~ukla, dkar gnag; hắc bạch (nghiệp) 


356 | TUỆ SỶ 


kridä, rísed mo; hý tiếu ||~pramoksaka: krida-pramoskanam 
devanam, lha rtsed mos myos pa rnams; Hý vong niệm thiên 

kriyä, bya ba, byed pgq; sở tác, sự, nghiệp ||~ cetanä, bya ba” sems pa; 
tác sự tư, dẫn sự cố ý 

ksana, skad cig ma; sát-na, sát-ni-kha ||~bhanga, skad cig ma la 7ig 
pa, sát-na diệt ||~samutthana, dus kyi kun nas slong ba; sát-na 
đẳng khởi, cộng sát-na duyên khởi 

ksanika, skad cig ma, skad cíg pa; hữu sát-na 

ksäãnti, bzod pa; nhẫn ||~jñãna, bzod dang shes pa; nhẫn trí ||~é1la, 
bzod dang tshul khrims, nhẫn giới ||~päramitä, bzod pa”ï pha rol tu 
phyin pa; nhẫn ba-la-mật 

ksatrya, rgyal rigs; Sát-đế-]i, sát-]], 

ksaya, zad pa; tận ||~j]ñana, zad pa shes pgq; tận trí 

ksema, lo legs pa; bình an, an ổn ||~äksemetarat (karma), (las) bde 
ba yang ma yin mỉ bde ba yang ma yin pa; an bất an phi (nghiệp), 
bình bất bình dị (nghiệp) 

ksetra, zhing, điền; upakari-ksetra, guna-ksetra ||~ä§aya-vi$esa, 
zhing dang bsam paï khyad par; điền ý thù thắng ||~dosa, zhing gyi 
skyon; điền quá, điền quá thất ||~blja, zhing dang sa bon, điền 
chủng tử ||~viéesa, zhing gi khyad par, điền thắng 

kunkuma, gur gum; uất kim 

kuru, sgra mi snyan; (bắc) Cưu-lũ, Câu-lô (châu) 

kuéala, dge ba, dge legs; thiện ||~arũpa, dge ba gzugs min; phi sắc 
thiện ||~citta-samutthäna, dge ba” sems kyis kun nas bslang ba; 
thiện tâm đẳng khởi ||~karma-patha-prayoga, dge ba ï las kyi lam 
gyỉ sbyor ba; thiện nghiệp đạo gia hành, thiện nghiệp đạo tiền phần, 
thiện gia hành ||~cetanä, sems pa dge ba; thiện tư, thiện cố ý, duy 
tư, duy thị cố ý ||~nityatva, dge ba dang rtag pa yin pa; thiện 
thường, thị tiện thị thường ||~pratisamdhi, dbe ba” nyin mtshams 
sbyor ba; kế thiện vị, tiếp thiện thời, tục thiện ||~mnla, đge ba ï rtsa 
ba; thiện căn;  ccheda, đge ba rtsa ba gcod pa; đoạn thiện căn; 
>samuccheda, đøe bai rtsa ba Kkun tu gcod pa; đoạn thiện căn, 
thiện căn đoạn; ~pratisamdhana, đge bai rtsa ba nyin mtshams 
sbyor ba, tục thiện căn, tiếp thiện căn ||~samskrta, dus byas kyi 
chos dge ba; thiện hữu vi ||~sasrava, dge ba zag pa dang bcas pa, 
thiện hữu lậu 

kué$ästra, bstan bcos ngan; tà luận 


NGỮ VỰNG STV |357 


L 

lajjä, dzem pa, sỉ; sỉ tâm 

lajjin, ngo tsha shes pa, hữu tàm sỉ giả, hữu tàm tu nhân 

laksana, míshan nyid, tướng, tướng hảo; mahäpurusa-laksana 
||[~karma-krt, míshan gyi las byed pa; tác tướng (hảo) nghiệp 
|Í[~vipaka, mtshan rnam par smin pa, tướng (hảo) dị thục, tướng 
báo (nghiệp), diệu tướng (nghiệp) 

lapanä, kha gsag; siểm nịnh ngữ ||~gIta-nätya, kha gsag glu dang zlos 
gar, nịnh ca, nịnh bi ca vũ khúc 

laukika, 7¡g rten pa; thế gian, thế tục||~agra-dharma, ƒ7ig rten pa 
chos kyi mchog; thế đệ nhất pháp ||~citta-stha, 7¡g rten pa sems la 
gngs; trụ thế tục tâm ||~maärga, 7¡g rten paï lam; thế gian đạo 

linga, mtshan, căn, hình, hình tướng 

lipi, víg bru; tự, thư ||~mudrä, yig ?Đru rgyg; thư ấn, tự ấn 

loka, 7¡g rten; thế gian ||~anuvrtti, 7ig rten dang mthun pgq; tùy thuận 
thế gian, tùy thế ||~uttara, “ig rten las 'das pq; xuất thế; lokottara- 
mãrgg, ?¡g rten las 'das pa7 lam; xuất thế đạo ||~đharma, 7¡g rten 
pdï chos; thế gian pháp, (bát) thế pháp ||~vaicitraya 7¡g rten sna 
tshogs; thế đa dị, thế biệt 


M 

mada, rgyags pa, dregs pơ; túy loạn, kiêu dật 

madhyastha, bar ma dor gngg, trung trụ, trụ trung, xử trung (nghiệp 
đạo) 

madya, myos par (gyur ba; tửu, mạt-đà, 

maha, chen po; đại ||~karunä, thugs rje chen po; đại b¡ ||~kakpa, 
bskal pa chen po; đại kiếp ||~naraka, dmyal ba chen po; đại địa 
ngục ||~phala, ®ras bu che ba; đại quả ||~bhũta, Đbyung ba che, 
'byung ba chen po; đại chủng ||~bhogata, longs spyod chen po; đại 
phú lạc, đại phú 

mahäpurusa, skyes bu chen po; đại trượng phu, đại nhân ||~laksana, 
skyes bu poïi mtshan; đai nhân tướng, đại sĩ tướng 

maireya, skyar ba” chang; tửu loại, mê-lệ-da (tửu) 

maitrT, byams pa, từ ||~vyutthita, byams pa las langs pa; từ định xuất 

manas, yiđ; ý ||~indriya, yid kyi dbang po; ý căn ||~upacära, yiđ nye 


358 | TUỆ SỶ 


bar gyur ba; ý cận hành, ý phần biệt hành ||~danda, yid kyi nyes 
pa; ý phạt ||~dosa, yid kyi nyes pa; ý thô ||~duš§carita, yíđd kyi nyes 
par spyadl pgq; ý ác hành ||~karman, yid kyi las; ý nghiệp ||~kasaya, 
yid kyi snyigs ma; ý sáp ||~mauneya, yid kyi thub pq, thub paï yid; 
ý mâu-ni ||~pradosa yid rab tu khros pa, ý phẫn ||~samutthita, 
yid kyis kun nas bslang ba; ý đẳng khởi ||~samvara, yid kyi sdom 
pa; ý luật nghi, ý hộ ||~š§auceya, yid gtsang byed, ý thanh tịnh 
|[~sucarita, yid kyi legs par spyad pdơ; ý diệu hành, ý thiện hành 
|[~vanka, yid kyi yon po; ý khúc 

marana, “chi ba, shï; tử, mạng chung ||~bhava, “chí ba7 srid pa; tử hữu 
|Í[~ksana, “chi ba” skad cíg ma; tử sát-na ||~bhaya, chi ba7 7igs pa, 
tử úy, mạng chung úy 

mãärga, lam đạo ||~ahga, lam gyi yan lag; đạo chỉ, Thánh đạo phần 
|[~antaram, lam gyi mjug thogs su; Thánh đạo vô gián ||~jñana, 
lam shes pq; đạo trí ||~dar§ana-prahätavya, lam mthong bas 
spang bar bya ba; kiến đạo sở đoạn ||~dũsin, lam sun 'byin; ô hoại 
đạo, ô đạo (Sa-môn) ||~deé$ika, lam ston, thị đạo, thuyết đạo (Sa- 
môn) ||~jina, lam gyis rgyal, thắng đạo (Sa-môn) ||~viesa- 
gamana, lam khyad par du fgro ba; thắng tiến đạo ||~(e) jTvati 
ramana, lam la †sho ba; mạng đạo Sa-môn 

marma, gnaở; mạt-ma ||~ccheda, gnad “chad pa; đoạn mạt-ma 

mätr, ma; sanh mẫu, 

maula, dngos gzhï; căn bản ||~đdhyana, bsam gtan dngos gzhï, căn bản 
tĩnh lự, căn bản định ||~prayoga-prstha, sbyor ba dang dngos dang 
mịjug; căn bản gia hành hậu khởi (nghiệp đạo) ||~ karmapatha, las 
kyi lam dngos; căn bản nghiệp đạo 

mauna, thub pa; mầu-ni, mâu-na ||~traya, thub pa gsum; tam mâu- 
nỉ 

mauneya, thub pa; mâu-ni; kaya-mauneya, thub paï lus: thần mâu-ni; 
mano-mauneya, thub païĩ yid: ý mâu-ni; vãc-mauneya, thub païĩ 
ngag: ngữ mâu-ni 

mithyä, log pa; vọng ||~drsti, log pa7 lta ba; tà kiến ||~jTva, log pa” 
sho ba; tà mạng ||~karmanta, log païi las kyi mtha; tà nghiệp 
|[~mauna, log paï thub pd; tà mâu-nïi ||~ -samkalpa, log par rtog 
pa; tà tư duy ||~$auca, log p1 gtsang sbra; tà thanh tịnh ||~vãc, log 
païi ngag; tà ngữ 

moksa, thar pa; giải thoát ||~bhägliya, thar pa7 cha dang mthun pd; 
thuận giải thoát phần ||~märga, thar pa7 lam; giải thoát đạo 


NGỮ VỰNG STV | 359 


mrdvikä, rgun; mạt-độ-ca ||~phala, rgun gyi ®bras bu; bồ đào quả, 
mật-độ-ca quả ||~bTja, rgun gyi sa bon; bồ đào chủng tử, mạt-độ-ca 
chủng tử 

mrsäväda, rdzun smra ba; vọng ngữ, hư cuống ngữ 

mudrä, rgya; ấn 

mukta, grol ba; thoát, dĩ giải thoát, thoát nhân 

mũla, rtsa ba, gzh¡, căn, căn bản ||~ccheda, rtsa ba chad, rtsa ba gcod; 
căn đoạn, đoạn thiện căn 

mũrdhan, ríse mo; đảnh, đảnh vị 


N 

naga, klu, glang chen; long, na-già ||~bandhaka, glang po che 'chor ba; 
phược long, phược tượng nhân 

nairmäanika, sprul pa; biến hóa 

naiva$aiksa-na$aiksa, slob pa yang ma yin mi slob pa yang ma yín pd; 
phi học phi vô học 

naivasamvara-nasamvara, sdom pa yang ma yin sdom pa ma yin pa 
yang ma yin pa; phi luật nghi phi bất luật nghị, 

naman, míng, danh ||~kãya, míng gi tshogs danh thân 
|[~kayadhisthäna, gzhï ni ming gi tshogs; danh thần xứ, y chỉ danh 
tụ ||~rũpa, ming dang gzugs, danh sắc ||~rũpadhisthäna, gzhi ni 
miỉng dang gzugs yin; danh sắc xứ, y chỉ danh sắc 

nänäväsa, gnas sna tshogs pa; bất cộng trụ, giới đàn 

nãtya, zlos gar; vũ khúc, tương điệu 

nikãya, rís; bộ, phần ||~ksepana, ris ni phen par byed,; dẫn đồng phần, 
dẫn tụ đồng phần ||~sabhäga, ris mthun pa; chúng đồng phần, tụ 
đồng phần 

nimba, nim pa; khổ luyện ||~phala, nim pa7 'bras bu; khổ luyện quả, 
nhâm-bà tử 

niraupadhika, rđzas las byung ba ma yin pq; vô y, vô nhiếp 

nirmäna, sprul pa; biến hóa ||~citta, sprul pa” sems; biến hóa tâm, 
thông quả tâm 

nirvedha-bhagiya, nges par byed pai cha dang mthun pa; thuận 
quyết trạch phần, quyết trạch phần 

niskarana-karuna rgyu pa med pa” snying rje ba; vô duyên đại bì 

nisyanda, rqyu mthun pa; đẳng lưu ||~phala, rgyu mthun paï 'bras bu; 


360 | TUỆ SỶ 


đẳng lưu quả 

nivarana, sgríb pq; cái, sở phú 

nivrta, (b)sgribs pa; hữu phú ||~avyakrta, bsgribs la lung du ma bstan 
pa; hữu phú vô ký 

niyama, nges pa, định, chánh định, chánh tánh ly sanh 
|[~avakramana, nges pa la 7ug pa; nhập chánh định tụ, nhập 
chánh tánh ly sanh 

niyama, nges pa; định, quyết định 

niyata, nges par (gyur ba; định, quyết định ||~vedaniya, nges par 
myong bar (gyur ba; thuận định thọ (nghiệp); niyatam naraka- 
vedaniyam karma, nges par dmyal ba myong bar (gyur bai las: địa 
ngục định thọ nghiệp 

niyati, chum pas; ni-diên-để ||~stha, nges gnas; trụ định; nịyati- 
sthasya bodhisattvasya, byang chub sems dpa' nges gnas: trụ định 
Bồ-tát, định địa Bồ-tát 


P 

pai$unya, phra ma; ly gián, phá ngữ, lưỡng thiệt 

päkaja, thos byed las skyes pq; thục biến sanh, 

paksa-pandaka, ma níng zla phyed pqa; bán nguyệt hàng môn 

pandaka, ma nĩng; bán-trạch-ca, tác hoàng môn, hoạnh thành hoàng 
môn 

paramärtha, don dam pa; thắng nghĩa, chân thật ||~bhiksu, don dam 
pa dge slong, chân thật Tỳ kheo, thắng nghĩa Tỳ-kheo ||~avyäkrta, 
don dam par lung ma bstan; thắng nghĩa vô ký ||~éubha, dam païi 
don du dge; thắng nghĩa thiện 

pAramitä, pha rol tu phyin pa; ba-la-mật ||~purana, pha roÏl tu phyin 
pa rđzogs par byed pd; viên mãn ba-la-mật, 

paribhoga, yongs su longs spyod pd; thọ dụng 

parinäma, yongs su /gyur ba; chuyển biến, biến dị ||~vi$esa, yongs su 
'gyur ba khyad par; chuyển biến sai biệt, chuyển dị thắng loại 

paripuraka, yongs su rdzogs par byed pa; viên mãn (nghiệp) 

paripũrnakärl, yongs su rdzogs par spyod pqa; toàn phần ưu-bà-tắc 

parisad-§aradya-bhaya, *hor gyi nang du bag tsa baT7igs pa, xử 
chúng úy 

parityaga, yongs su bor ba; xả, trừ 


NGỮ VỰNG STV | 361 


parivartaka, shi ba7 nor; hồi chuyển vật, 

parivrtta, yongs su gyur ba; chuyển, dịch ||~janman, tshe yongs su 
gyur ba; chuyển sanh, kinh sanh 

pArusya, tshig rtsub po; thô ác ngữ, 

paryavasthäna, kun nas dkris pa; thượng tâm hoặc, triền (cấu), 

pataniya, lung bar gyur; đọa, phạm trọng, cực trọng cảm đọa tội 

posadha, gso sbyong; bố-sái-tha, bố-tát, trưởng dưỡng, trai giới 

posikãä, gso ma; dưỡng mẫu, 

prstha, m/ug; hậu khởi, hậu phần 

prade$akärl, phyogs gcig spyod pd; thiểu phần ưu-bà-tắc, 

prahana, spong ba; đoạn, diệt ||~maärga, spong ba? lam; đoạn đạo 
|[~samwvara, spong ba sdom pd; đoạn luật nghi, diệt hộ 

prahäatavya, spang bar bya ba; sở đoạn, sở diệt, ưng trừ; darếana- 
prahatavyg, bhavana-prahatavya 

praheya, spang bar byg; sở đoạn, sở diệt 

prakrti, rang bzhin; tự tánh ||~jäti-smara, rang bzhin gyis tshe rabs 
dran pq; tự tánh ức trì, bản tánh sanh niệm ||~savadya, rang bzhin 
gyi kha na ma tho bơ; tánh tội 

pramada, bag med pa; phóng dật ||~pada, bag med pa” gnas; phóng 
dật xứ ||~sthana, bag med païï gnas; phóng dật xứ 

prana, srog; sanh, mạng ||~atipäta, srog gcod pgq; sát sanh; ~xpray0oga, 
srog gcod paï sbyor bq; sát sanh gia hành; >vijñapti, srog gcod païï 
rnam par rig byed; sát sanh biểu (nghiệp) ; ~xvirati, srog gcod spong 
bq; ly sát sanh ||~apeta, srog spong bơ; xả sanh 

pranIta, gya nom pa; mỹ diệu 

pratighäata, thogs pa; đối ngại, biến ngại 

pratljña, khas “che bạ, giả lập, lập ngôn ||~bhiksu, khas che ba” dge 
slong; tự xưng Tỳ-kheo 

pratiksepana, bcad pa; già chế ||~ savadya, bcad paï kha na ma tho 
ba; già chế tội, già tội 

prätimoksa, so sor thar pa; biệt giải thoát, ba-la-đề-mộc-xoa 
||~dama-tyäga, so sor thar pa7 'dul ba gtong; xả biệt giải điều phục, 
xả hộ mộc-xoa điều ||~vijñapti, so sor thar pa rnam par rịg byed,; 
biệt giải thoát biểu ||~samvara, so sor thar pa”i sdom pdq; biệt giải 
thoát luật nghi, ba-la-đề-mộc-xoa hộ ||~sthita, so sor thar gnas; trụ 
biệt giải thoát 


362 | TUỆ SỶ 


pratipaksa, gnyen po; đối trị phần, đối trị 

pratisamkhy3ä, so sor brtags pơ; trạch |~nirodha, so sor brtags pas 
0065 pơ; trạch diệt 

prathama, đang po; sơ, đệ nhất ||~dhyäna, bsam gtan dang po; sơ 
thiền: sơ tĩnh lự; >bhũmika, bsam gtan dang poÏï sa pd; sơ tĩnh lự 
địa 

pravartaka, rab tu ?ug par byed pa; chuyển, năng sanh duyên khởi 

pravrtti-karana, ƒ7ug; chuyển ||~anupravrtti-käranatva, 7ug pa 
dang rjes su jug paï rgyu yin pa; chuyển tùy chuyển nhân 

prayoga, sbyor ba; gìa hành, tiền phần, phương tiện ||~citta, sbyor ba”ï 
sems; gia hành tâm ||~ja, sbyor ba las byung ba; gia hành sanh 
|[~märga, sbyor baï lam; gia hành đạo, phương tiện đạo ||~maula- 
prstha, sbyor ba dang dngos dang mịug; gia hành căn bản hậu 
khởi||~prstha, sbyor ba dang mjug; gia hành hậu hởi, tiền phần 
hậu phần ||~vipanna, sbyor ba nyams pa; gia hành hoại, tha giáo 
hoại 

prayogika, sbyor ba las byung ba, sbyor byung; gia hành sanh, gia hành 
đắc 

prayojayitr, sbyor ba po; năng giáo giả, năng hành nhân 

prayoktr, sbyor ba po; giáo giả 

preta, yí dwags; quỷ, ngạ quỷ 

pudgala, gang zag; bổ-đặc-già-la, nhân 

punarbhava, yang srid; hậu hữu, đương sanh, đương lai hữu 

punya, bsod nams; phước ||~abhivrddhi, bsod nams mngon par pphel 
ba; phước tăng trưởng ||~apunyäneñjyopagama, bsod nams dang 
bsod nams ma yin pa dang mỉ gyo ba nyer bar gro ba; phước phi 
phước bất động hành ||~bhägTya, bsod nams cha dang mthun pd; 
thuận phước phần ||~jãäna-sambhära, bsod nams dang ye shes kyi 
tshogs;, phước trí tư lương||~karman, bsod nams kyi las can; 
phước nghiệp ||~kriya-vastu, bsod nams bya bai gzhï; phước 
nghiệp sự ||~ksaya, bsod nams Zzad pa; phước tận ||~ksetra, bsod 
nams kyi zhing; phước điền ||~prayoga, bsod nams kyi sbyor ba; 
phước gia hành ||~šata-ja, bsod nams brgya las skyes; bách phước 
sanh, bách phước nghiêm sức 

purusa, skyes bu; nhân, trượng phu, nam ||~bhäva, phoï ngo bo; 
trượng phu tướng, nam tướng ||~kära, skyes bu byed pq; sĩ dụng 
(quả) ||~vrsabha, skyes bu khyu mchog; trượng phu ngưu vương 


NGỮ VỰNG STV | 363 


phala, ®ras bu; quả ||~däna-grahana, ®ras bu dzin pa dang byïn pdq; 
thủ quả dữ quả ||~parihima, ?Đras bu las yongs su nyams pq; thối 
quả ||~vipäka, ?ras bu rnam par smin pd; quả dị thục, quả báo 
||~viéesa, 'bras bu khyad par can, quả sai biệt, quả thắng loại, thắng 
quả (đạo) ||~hetv-apavadin, rgyu dang ?bras bu la skur ba debs; 
bát nhân quả, bát vô nhân quả 


R-S 

räga, “dod chags; tham, nhiễm, dục ||~anuéaya, “dod chags kyi phra 
rgyas; tham tùy miên ||~dvesa, 'dod chags dang zhe sdang; tham 
sân ||~pratigha, “dod chags dang khong khro ba; tham sần 

rũpa, gzuzgs; sắc ||~avacara, gzugs na spyod pgq; sắc giới; rũpävacare 
kuéale: gzugs na spyod pa” dge ba, sắc giới thiện; rũpävacara- 
prayogika: gzugs na spyod paï sbyor ba las byung ba, sắc giới gia 
hành sanh; rũpävacara-nirmäna: gzugs na spyod pa sprul pa, sắc 
giới biến hóa tâm 

rũpana, gzugs su yod pa; biến ngại, biến hoại 

sabhäga, skal ba mnyam; đồng phần, đồng loại ||~hetu, skal ba 
mnyam pdï rgyu; đồng loại nhần 

saddharma, dam pai chos, dam chos; chánh pháp|[|~antardhana, 
dam chos nub; chánh pháp diệt 

Šaiksa, bslab pa; hữu học; x. $iksã 

$ailpasthänika, bzo 7 gnas; công xảo xứ, 

samädäna, yang dag par blangs pd; chánh thọ, thiện thọ, thọ trì, yếu 
kỳ ||~$Ia, yang dag par blangs pa tshul khrims; sở thọ giới 

samaädhi, ting nge 'dzin; tam-ma-địa, định, chánh định, đẳng trì 
|[~bhävana, tíng nge “dzin sgom pơ; tu định 

samahita, mnyam par bzhag pq; định, tịch tĩnh ||~avijñapti, mnyam 
par bzhg pai rnam par rịg byed ma yin pa; định vô biểu 
|Í~aryamarga-stha, mnyam bzhag phags lam gnas; trụ định 
Thánh đạo ||~citta, mnyam par bzhag pa” sems; định tâm 

samantaka, ny/er bsdogs; cận phần ||~maula, nyer bsdogs dang dngos 
gzhï; cận phần căn bản ||~ prstha, nyer bsdogs dang mjug; cận phần 
hậu khởi 

samantakiya, ny/er bsdogs; cận phần định 

samanvägata, mtshungs par ldan pa, thành tựu, chí đắc 

samäpatti, snyoms par ?ug pda; định, đẳng chí ||~vi$e§a, snyoms par 


364 | TUỆ SỸ 


J1ug pa khyad par can; thắng định 

sambhära, tshogs; tư lương 

sambhinna-praläpa, ngag kyal pa, tshig bkyal pa; phi ưng ngữ, tạp uế 
ngữ 

samjña-bhiksu, ming gi dge slong; danh tưởng Tỳ-kheo 

samkalpa-cetanä, kun tu rtog pa; tư duy tư, phát động thắng tư, phân 
biệt cố ý 

sammukhibhäva, mngon du /gyur ba; hiện tiền, hiện khởi, hiện hanh 
|[~vedaniyatä, mngon sum du gyur pa myong bar (gyur bạ; hiện 
tiền thuận thọ 

samprajñana, huệ, chánh tri ||~smrti, shes bzhin dang dran; chánh 
tri chánh niệm 

samprayoga, míshungs par ldan pa; tương ưng; samprayogena 
kuéýalàh: mtshungs par ldan pas dge ba dag yín, tương ưng thiện 
|[~vedayitva, mtshungs par ldan pas myongs bar gyur ba; tương 
ưng thuận thọ 

samáéaya, the tshom can; nghi ||~niš§caya-jñana, the tshom can nges 
pdïï shes pq; nghỉ trí quyết trí, nghỉ trí 

samsthãna, dbyibs pa; hình (sắc), tướng mạo 

samutthäna, kun nas slong ba; đẳng khởi, sở phát khởi ||~cetana, kun 
nas slong ba sems; đẳng khởi tư, phát khởi cố ý 

samvara, sdom pa; luật nghi, hộ, giới ||~grahana, sdom pa mnos pd; 
thọ luật nghi, thọ hộ ||~ksobha, sdom pa nyams pa; luật nghỉ hoại, 
phá hộ, phá giới ||~nirmukta, sdom pa ma gtogs pơ; ly luật nghỉ 
|[~samadana, sdom pa yang dag par blangs pda; chánh thiện thọ 
giới, thọ luật nghị, thọ giới ||~stha, sdom pa la gnas; trụ luật nghỉ 

sangha, dge “dun; Tăng ||~ äayadvara, dge 'dun gyi “du ba7 sgo; Tăng 
hiệp duyên; ||~bheda, dge 'dun gyi dbyen; Tăng phá, phá hòa hợp 
Tăng 

sanidará$ana, bstan du yod pa; hữu kiến 

santana, rgyud, rgyun; tương tục, thân ||~antara, rgyud gzhan; biệt 
tương tục, dư tương tục, dư thân ||~viéesa, rgyud kyi khyad par; 
tương tục thù thắng, tương tục chuyển biến sai biệt, tương tục 
chuyển dị thắng loại ||~samudbhava rgyud las skyes, tục sanh 

santati, rqyud, rgyun; tương tục ||~parinäma, rqyud yongs su (gyur ba; 
tương tục chuyển biến, tương tục biến dị; ~vi$esa, rgyud yongs su 
'gyur bai khyad par; tương tục chuyển biến sai biệt, tương tục 


NGỮ VỰNG STV | 365 


chuyển dị thắng loại ||~paripäka, rgyud yongs su smin pa; tương 
tục thành thục 

-sapratipha,hữu kiến hữu đối, 

Šarana, skyabs; quy y; ýaranam gacchati: skyabs su {gro, quy y ||~ 
gamana-traya, skyabs su (gro ba; quy y ||~traya, gsum la skyabs 
gro; tam quy 

sarvatraga-hetu, kun tu gro baïï rgyu; biến hành nhân 

satkaya, 7¡g tshogs; hữu thân, diệt thân ||~drsti, 7ig tshogs kyi lta ba; 
thân kiến, 

sattva, sems can; hữu tình, chúng sanh ||~adhisthana, gzhi ní sems 
can yin; hữu tình xứ, y chỉ chúng sanh ||~bhoga, sems can longs 
Spyod; hữu tình cụ, chúng sanh thọ dụng ||~loka, sems can gyi 7¡ig 
rten; hữu tình thế gian, chúng sanh thế giới 

satya, bden pa; đế, thật ||~dar§ana, bden pa mthong ba; kiến đế 

Šauca, š§auceya, gtsang byed; thanh tịnh, diệu hành 

savasana, bag chags dang bcas pơ; tập khí ||~prahana, bag chags 
dang bcas par spangs pda; tập khí đoạn 

setu, chu lon; đê đường 

sevya: sevitavya, bsten par bya; ưng tập, ưng sự 

Šiksã, bslab pa; học ||~dattaka, bslab pa sbyin pa; thọ học, dữ học 
(giới) ||~niksepana, bslab pa phul; xả học xứ ||~pada, bslab païï 
gzh¡; học xứ 

$Ila, tshul khrims; giới, thi-la ||~anga, tshul khrims kyi yan lag; giới chị, 
giới phần ||~arbuda, tshul khrims kyi skyon; giới bào, giới át-phù- 
đà ||~ccheda, tshul khrims 'chal ba; giới đoạn, học xứ đoạn, đoạn 
thi-la ||~nyũnatä, £shul khrims nyung bq; giới giảm ||~maya, tshul 
khrim las byung ba; giới loại, giới tánh ||~vant, tshul khrims dang 
ldan pq; hữu giới, cụ giới, cụ thi-la ||~vipaksa, tshul khrims kyi mi 
mthun pa7 phyogs yin pq; thiện giới đối trị, chướng tịnh thi-la 
|[~vipanna, tshul khrims nyams pg; giới hoại 

$ilpa, bzo; công xảo; x. §ailpasthänika 

sima, mtshams; kết giới, giới, biệt trụ 

samanvägama ldan pa, kun tu ldan pd; thành tựu, chí đắc 

ramana, dge sbyong; Sa-môn 

$rämanera, đge tshul, cần sách, Sa-di ||~samvara, dge tshul gyi sdom 
pd; cần sách luật nghị, Sa-di giới 


366 | TUỆ SỶ 


$rämaner], đge tshul ma; sa-di-ni, cần sách nữ 

éraävaka, nyan thos; thanh văn, đệ tử ||~agrayuga, nyan thos kyi 
mchog zung gcig; đệ tử song; chỉ quán đệ nhất song 

stũpa, mchod rten; tháp, tẩu-đổ-ba, tốt-đổ-ba ||~ bheda, mchod rten 
1ig par byed pa; phá tốt-đổ-ba 

sucarita, legs spyad; diệu hành, thiện hành 

sukha, bđe ba; lạc ||~ vedaniya, bde ba myong bar (gyur ba; thuận lạc 
thọ ||~vedya, bde ba myong (gyur; thuận lạc thọ 

surä, ?ru7 chang; tửu, tốt-la ||~ maireya, 'byu”i chang dang sbyar bai 
chang,  tốt-la-mê-lệ-da; surä-maireya-madya-pramada-sthana: 
'bru chang dang sbyar bai chang myos par (gyur ba bạg med paï 
gngas, tốt-la mê-lệ-da mạt-đà phóng dật xứ, tửu tửu loại linh phóng 
dật y xứ 

svabhäva, rang gi ngo bo; tự tánh, thể tánh; svabhäavena kuéalãä: ngo 
bo nyid kyis dge ba, tự tánh thiện||~ prahäna, rang gi ngo bo nỉ 
Spong bơ; tự tánh đoạn ||~vedanTiyata, ngo bo nyid kyis myong bar 
'gyur ba; tự tánh thuận thọ 


T 

tiryaũc, dud (gro; bàng sanh, súc sanh ||~(g)yoni, dud (gro”ï skye gngs, 
bàng sanh thú 

tIivra, shas chen; mãnh lợi, sác hành, nhiễm trụ |[~kle$a, nyon mongs 
shas chen; sác hành phiền não, nhiễm trụ hoặc ||~dvesa, zhe sdang 
shas che ba; sân tăng, đa trọng sân nhuế ||~moha, gti mug shas che 
bq; tăng sỉ, ám độn đa sỉ ||~raga, 'dod chags shas che bq; tham thạnh, 
đa trọng tham dục 
trsnã, khát ái, 

trsn3, sred pa; ái, tham ái ||~carita, sred pa7 spyad pa; ái hành giả 

tyäga, gtong ba; xả ||~ä§aya, gtong ba” bsam, ya lạc xả, a-thễ-da xả 
||~citta, or ba sems, xả tâm, tâm vô cố 


U 

ubhaya, øgnyis ga; nhị, câu ||~vyañjana, mishan gny¡s; nhị hình, nhị 
căn 

upakara, phan pa; ân 

upakarin, phan dogs pa; hữu ân (nhân) ||~paksa, phan 'dogs paï 
phyogs; ân điền 


NGỮ VỰNG STV | 367 


upapadya, skyes nas, sanh (dĩ) ||~vedaniya, skyes nas myong bar 
.gyur ba; sanh ưng thọ, thuận thứ sanh thọ, thuận sinh thọ (nghiệp) 
|[~vedya, skyes nas myong (gyur;, thuận sanh thọ 

upapatti, skye ba; sanh ||~bhava, skye bai srid pa; sanh hữu 
||[~pratilabdha, skye bas thob pa; sanh đắc ||~pratilabhya, skye 
bas “thob par bya ba; sanh đắc ||~pratilambhika, skyes nas thob 
pa; sanh đắc ||~pratilaäbhika, skyes nas thob pa; sanh đắc 

upäsaka, dge bsnyen, cận sự, ưu-bà-tắc ||~tvabhyupagama, dge 
bsnyen nyid du khas blans pa; tự xưng cận sự ||~samwara, dge 
bsnyen gyi sdom pq; Cận sự luật nghi, Ưu-bà-tắc giới 

upasika, dge bsnyen ma; Ưu-bà-di, Cận sự nữ 

upätta, zin pa; hữu chấp thọ, chấp thọ, hữu chấp 

upaväasa, bsnyen gnas; cận trụ, trai, ưu-ba-bà-sa ||~añga, bsnyen gnas 
kyi yan lag; trai chi, ưu-ba-bà-sa phần ||~samvara, bsnyen gnas kyi 
sdom pdq; cân trụ luật nghi ||~samadana, bsnyen gnas kyi sdom pa 
yang dag par blangs pa; thọ cần trụ luật nghi 

upaväasaka, bsnyen gnas; cận trụ luật nghi, thọ ưu-ba-bà-sa hộ 


V 

vãc, ngag; ngôn, ngữ ||~dhvani, ngag sgra; ngữ âm thanh, ngôn thanh 
||~dosa, ngag gi nyes pa; khẩu thô ||~du§carita, ngag gi nyes par 
Sspyad pø; ngữ ác hành ||~(k)karman, ngag gỉ las, ngữ nghiệp 
||~kasäya, ngag gỉ snyigs ma; khẩu sáp ||~mauneya, thub paï 
ngag; ngữ mâu-ni ||~$auceya, ngag gtsang byed, ngữkhẩu thanh 
tịnh, ngữ diệu hành ||~sucarita, ngag gi legs par spyad pa; khẩu 
thiện hành, ngữ diệu hành ||~(g) vañka, ngag gi yon po; khẩu khúc 
||~vijñapti, ngag gi rnam par rig byed; ngữ biểu 

vadha, bsad pa; hại, sát ||~prayoga, gsod par sbyor ba; sát gia hành 

vadhya, gsad par bya bạ; sở sát giả 

vairagya, dod chags bral, ly nhiễm, ly tham; x, viraga 

vaišravanalaya, rnam thos buïï gnas; äa văn thất, Phạm tĩnh xứ 

vajropama, rdo rje lta ba; kim cang dụ ||~samadhi, rdo rje lta ba ï tỉng 
nge “dzin; kim cang dụ định, 

vanka, yon po; khúc, siểm khúc ||~dosakasäya, yon skyon snyigs mg; 
khúc uế sáp (nghiệp) 

vardhata, phel par byed; tăng trưởng; x. vrddhi 

varna, kha dog; hiển sắc 


368 | TUỆ SỶ 


vasanag, bag chags; huân tập, huân tu 

vastu, dngos po; sự, tài, vật, loại 

vidhi, cho ga; quỹ tắc, yếu kỳ, phương tiện ||~bhras{a, cho ga nyams 
pq; hoại quỹ tắc, thất phương tiện thứ đệ 

vijñapti, rnam par rig byed; rnam rig byed, rnam rig; biểu, hữu giáo 
||[~utthãka, rnam rig slong; khởi biểu tâm, thân khẩu nghiệp duyên 
khởi ||~citta, rnam par rig byed dang sems, biểu tư, cố ý giáo 
nghiệp ||~samutthapaka, rnam par rig byed kun nas slong bar 
byed pa; phát biểu nghiệp, biểu đẳng khởi, phát khởi hữu giáo 
nghiệp 

vikala, ma tshang ba; khuyết, bất cụ ||~añga, yan lag ma tshang ba; 
chi khuyết ~(e)ndriya, dbang po ma tshang ba, căn khuyết 

viksepa, rnam par gyeng ba, tán, loạn, tán loạn 

viksipta, gyengs pq; tán, loạn ||~cittaka, sems gyengs pøa; loạn tâm 

vimukti, rnam par grol ba, rnam grol; giải thoát ||~märga, rnam par 
grol ba? lam; giải thoát đạo ||~viSesa-märga; rnam par grol ba 
dang khyad par can gyi lam; giải thoát thắng tiến đạo 

vipäka, rnam par smin paq, rnam smin; đị thục, quả báo ||~aävarana, 
rnam par smin paÏï sgrib pq; dị thục chướng, báo chướng ||~citta, 
rnam par smin pa sems; dị thục tâm, quả báo tâm ||~ja, rnam par 
smin pa las skyes pq, rnam smin skyes; dị thục sanh, quả báo sanh 
||[~dãna, rnam par smin pa “byin pa, dữ dị thục, dữ quả ||~phala, 
rnam par smin paï 'bras bu; dị thục quả, quả báo quả ||~bhùmi, 
rnam par smin paï sa; dị thục địa, quả báo địa ||~rũpa, rnam par 
smin paï gzugs, dị thục sắc, quả báo sắc ||~vedaniya, rnam par 
smin pa myong bar (gyur bơ; dị thục thuận thọ ||~santana, rnam 
par smin païï rgyud; dị thục tương tục ||~hetu, rnam par smin paÏï 
rgyu, rnam smin rgyu, dị thục nhần 

vipakhsa, gnyen po; đối trị ||~dũratä, gnyen po ring ba nyid; đối trị viễn 

vipratipatti, log par sgrub pda; ác hành vi nghịch, 

virati, spong ba; ly, vĩnh ly, viễn ly ||~graha, spong ba mnos pd; thọ ly 
|[~samadana, spong bar bựa ba yang dag par blsngs pd; thọ ly, thọ 
trì viễn ly 

visabhäga, skal ba mi mnyam pg; đị loại, phi đồng loại ||~citta, mỉ 'dra 
ba sems; bất đồng loại tâm dị loại tâm ||~Ăbhũmika, skal ba mi 
mnyam pdï sa pq; bất đồng địa, dị địa 

visamyoga, ?bral ba; ly hệ ||~prahana, ?®ral ba spong ba; ly hệ đoạn 


NGỮ VỰNG STV | 369 


viéesa, khyad par, sai biệt, thù thắng, thắng dị, dị ||~märga, khyad par 
can gyu lam; thắng tiến đạo, tăng tiến đạo 

vi§uddha, rnam par dag pa; thanh 

vrddhi, phel pa; tắng trưởng 

vrsabha, khyu mchos; ngưu vương 

vrana, rma, sang, lậu ||~bhũta, rma lta bur gyur ba; (cửu) sang môn 

vrata, brtul zhugs; cấm, chấp ||~ahga, brtul zhugs yan lag; cấm chỉ, tu 
phần 

vyakrta, lung du bstan pq; ký, hữu ký; 

vyämi$ra, 'dren ma; ||~karin, dren ma byed pq; tạo tạp nghiệp 

vyafijana, (a) mtshan ma, hình, căn ||~antarita, mtshan gzhan du 
gyur; chuyển căn ||~parivrtti, mt¿shan gyur, chuyển căn.- (b) yi ge, 
tự, văn ||~kãya, vi ge7 tshogs; văn thần, tự tụ ||~matra, vi ge tsam; 
duy tự, duy văn 

vyäpäda, gnod sems, sân, nhuế, sân độc ||~nivarana, gnod sems kyi 
sgrib pa; sân nhuế cái, hại cái ||~pratipaksa, gnod sems kyi gnyen 
po; sân đối trị, trị sân 

vyavahära, tha snyad,; ngôn thuyết, danh ngôn, giả lập, thế truyền 


Y 

yoga, ldan pa; tương ưng ||~aäcara, rnal byor spyod pa; du-già sư, 
quán hành giả ||~pravartita, rígs pa rab tu bcug pa; như lý khởi 
|Í~vihita, rịíøgs pas bsked pa; như lý tác, ưng tác (nghiệp) 
|[~sambbhära, rnal “byor gyi tshogs; tư lương du-già 

yukti, rigs pa; chánh lý, lý chứng ||~virodha, riøs pa dang “gal ba; vi 
lý chứng 


370 | TUỆ SỶ 


SÁCH DÃN/INDEX 


Abhidharma 39, 40, 45, 48, 51, 
55, 66, 142, 160 

Ác-xoa tụ, hiện tượng (duy 
thức) 229 

Adhipati-pratyaya Xem Tăng 
thượng duyên 

adhvan (thế lộ) 254 

A-dục (vua/thời đại) 274, 75, 
87, 145 

Ajita Kesakambala 101 

A-la-hán 58, 126, 127, 147, 
148, 174, 194, 214, 243, 296 

A-lại-da (thức) 183, 233, 234, 
299 


A-nan 5I, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 135 

Ấn-độ giáo 57, 68, 74, 84, 87, 
113, 145 

Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử Xem 
Ma-nạp 

Arya Samaj Xem Dayananda, 
Saraswati 

Asanga Xem Vô Trước 

A-tì-đạt-ma, luận sư 37, 38, 
42, 43, 49, 59, 64, 65, 66, 142, 
154, 160, 166, 170, 172, 190, 
232 


atmadrstIvasana Xem Ngã 
chấp tập khí 

Aung, Shwe Zan 145, 14ó, 193 

Aurobindo, Ghose 113 

A-xà-thế 105, 215, 243 

Babylon (nền văn minh) 159 


Bảo tồn năng lượng (định luật) 
21 

Bardo Thodol Xem Tử thư Tây 
tạng 

Bareau, André 140, 141, 145, 
150, 151, 152, 153, 154 

Bất hoàn (anägamin), chứng 
quả 243 

Bà-tẩu-bạt-ma 142 

bảy chi 184, 198, 206, 211, 
212,224 

Bảy nghiệp đạo 198 

Begley, Scharon 49, 53, 55, 56, 
62, 356, 358 

Bên này có, bên kia cũng có 38 

Bhagavadgita 5, 19, 75, 84, 86, 
89, 90, 91, 92, 93, 145 

bhavangavasana Xem Hữu chỉ 
tập khí 

biệt giải thoát 286 

biệt giải thoát luật nghi 286, 
323 

biệt nghiệp 6, I1, 117, 233, 
244, 245, 246, 309 

Biểu nghiệp thân và ngữ 162, 
237 

Biểu và vô biểu nghiệp 185 

Blavatsky, Helena Petrovna 
18, 19, 20, 21, 22, 28 

bờ đê (setu) 184, 194, 214 

Bohr, Niels 31, 35, 56, 57 

Bốn hạng người 134 

Bốn loại xoài 134 


372 | TUỆ SỸ 


Bốn Thánh đế 154, 194 

Bốn thể tài lớn (tâm, tâm sở, 
sắc, niết-bàn) 142 

Brahman 72, 74, 84, 85, 86, 88, 
91,93 

Brahmana 75 

Brahmasutra 8ó, 87, 88, 145 

Candrakirti Xem Nguyệt Xứng 

Capra, Frịtof. The Tao oƒ 
Physícs 31 


Capra, Fritof.The Tao oƒ Physics 
31 


Câu sanh ngã chấp (Duy thức) 
sahaja-atmagraha 42 


Câu-xá 35, 59, 65, 77, 79, 117, 
140, 142, 150, 153, 154, 155, 
156, 157, 164, 169, 174, 175, 
176, 178, 179, 188, 189, 191, 
193, 195, 197, 214, 223, 226, 
235, 237, 240, 241, 243, 241, 
245, 290, 291, 292 

Chấp thủ 148, 223 

Chúng Hiền 176, 261, 262 

chủng tử (ba) 35, 52, 230, 
265 

Cơ học lượng tử 35, 38, 58, 59 

Cộng nghiệp 244, 246 

Constantinople (Hội nghị) 17 

Cưu-ma-la-thập (KumarajIva) 
150 

đắc giới 7, 201, 202, 206, 207, 
285, 322, 365 

Đại ngã 3, 85 

Đại thừa Thành nghiệp luận 
11, 29, 288, 290, 303 

Đại Tì-bà-sa 77, 141, 142, 162, 
168, 175, 176, 214, 226, 230, 
235 


Dalai Lama 48, 49, 50, 54, 55, 
62 

Danh ngôn tập khí 231, 276 

Dao động não 53, 54 

Dasgupta, Surendranath 69, 70, 
75, 77, 82 

Davids,Mrs. Rhys 145, 146 

Davidson, Richard 48, 50, 53 

Dayananda, Saraswati 70, 7l 

Đề-bà-đạt-đa 215 

Descartes, René 51, 54, 62, 64 


Devadatta (Thiên Thọ) 76, 
226, 228 

Dharmaguptaka Xem Pháp 
thượng bộ 

Dharmakirti Xem Pháp Xứng 

Dharmapala, Anagarika 19, 20 

Dị bộ tông luân luận 150 

dị thục nhân 153, 237, 340, 
385 

điện não đồ 
(electroencephalography) 
53 

Dignäga Xem Trần-na 

Di-man-tát Siehe Mimämsa 

Độc tử bộ (VãtsIputriya) 141, 
227 

Đồng bộ não (neuronal 
synchronization) 52, 53 

Đồng diệp bộ 
(Tamaraparmya) 299 

Đồng phần trí (sabhaga-jñanä) 
227 

dPal brTsegs 268, 303 

Dugià 179, 299 

dư tâm 285 

Du-già hành (Yogacärin), tông 
phái 35, 41, 79, 172, 226, 
230, 233, 246 


duy tâm 55, 181 


Duy thức học 35, 64, 80, 180, 
183, 229, 231, 245, 296 

duy ý chí 181, 202 

Duyên khởi, lý tính 219 

Ego 42 

Evans-Wentz, Walter 44 

Fenigstein, Allan 273 

Freud, Sigmund 39, 41, 42, 43, 
44, 46, 48, 179, 356 

Gandhi, Mohandas 
Karamchand 106, 113 

Gia hành của nghiệp đạo 205, 
235 

Gia hành đồng phần 229 

giới cận trụ 200, 207, 216 

Goleman, Daniel 49 


Halbfass, Wilhelm 77, 79, 83, 
87 


Harris, Sam 57 

Hearn, Patrick Lafcadio 18 

hiện tại mạo tợ 254, 256 

hình sắc 309 

hóa thân 33, 47, 91, 113, 267 

Hoạt động não 53, 60, 62 

Hữu bộ Tì-bà-sa 141, 142, 165, 
175, 186 

Hữu chỉ tập khí 278 

Hữu phần thức (bhavähga) 
299 

Hữu thân kiến 275 

jalpavasana = abhiläpavasana 
Xem Danh ngôn tập khí 

James, Williams 254, 255, 272 

Jinamitra 268 

Jung, Carl 44, 45 

Kabat-Zinn, Jon 49, 50 

kala 253, 254 


TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP | 373 


kalam karoti 254 
Kalaratri 253 
karmajam loRavaicitryam 159 


karman 68, 69, 214, 362, 371, 
374, 379, 383 


Kathavatthu (Luận sự) 145, 
156, 192, 268 

Kết tập lần thứ ba, đại hội 145 

Kết tập lần thứ nhất, đại hội 
151 

Khẩu nghiệp 138, 153, 384 

Khoa học não 39, 40, 43, 48, 
52, 54, 55, 57, 59, 65, 190, 
204, 229 

Khởi thế nhân bổn, kinh 159 

Kim cang, kinh 110 

Kinh bộ 309 

Koizumi Yakumo Xem Hearn, 
Patrick Lafcadio 

Kumärila, Bhatta 76, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 87, 113, 114 

Kỳ-na giáo 15, 68, 75, 85, 99, 
102, 104, 105, 107, 109, 111, 
113, 146, 215 

Lăng nghiêm, kinh Š5I 

Libet, Benjamin 60, 61, 62, 63, 
66, 356, 357 

Lõa hình ngoại 95 

Loka (thế gian) 159, 365, 366, 
373,381 

Luận sự (Kathäavatthu) 157, 
192 

luật nghỉ 286 

Luật nghi biệt giải thoát 197, 
200, 209 

Luật nghị, ba loại luật nghi 
176, 193 

ly tham 260 


374 | TUỆ SỶ 


Mã hóa thông tin, quá trình 
229, 230, 231, 232 
Mahabharata 253 


Makkhali (Gosala) 95, 97, 98, 
99, 100, 103 


Ma-nạp 118, 119, 120, 121, 
122, 123, 124 

mạng căn 101, 110, 179, 221, 
271, 344, 370 

Máy đo đạc não (EEG, MRI, 

fMRI) 39 

Mimaäamsa (Di-man-tát) 68, 74, 

75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 

84, 86, 87, 93, 145, 146 

Morin, Alain 272, 273 

Một nghiệp hay hai nghiệp 

160 

Năm loại hữu (tồn tại) 265 

Newton (định luật) 24, 25, 26, 

30, 56 

Ngã chấp tập khí 277 

nghịch suy vô cùng 
(anavastha-prasanga) 328 

Nghiệp báo và luân hồi 72, 74, 

113, 291 

Nghiệp báo, thuyết 112, 117 

Nghiệp đen-trắng 124 

Nghiệp dị thục 234 

Nghiệp quả 8, 27, 30, 73, 87, 

90, 101, 104, 141, 172, 225, 

231, 239, 291, 294, 325, 371 

Nghiệp quá khứ 66, 88, 135, 

170, 188, 204, 221, 241, 300 

Nghiệp tích lũy 225 

Nghiệp và Đệ nhất nghĩa 

Không 140 

Nghiệp và Định mệnh 135 

Nghiệp và nghiệp quả 294 


Nghiệp và Vô ngã 136 


nghiệp xứ 118, 124 

Ngữ nghiệp 149, 153, 156, 162, 

163, 174, 186, 192, 193, 194, 

196, 198, 237, 383 

Nguyệt Xứng 288, 299, 300 

Nhân minh luận 80 

Nhân năng tác (karana-hetu) 

36 

Nhất thiết hữu bộ 35 

Nhật xuất luận giả (Thuyết) 
168, 293, 317, 318, 320 

nhiễm tâm 285 

Nhiếp đại thừa 264 

Nhiếp đại thừa luận thích 264 

Nhiếp nghĩa luận 142, 143 

Niết-bàn 23, 142, 168, 204, 

215, 227, 240, 262, 279, 340 

Nietzsche, Friedrich 17 

NiRaya - A-hàm 107, 117, 140, 

173 

Nyaya (Chính lý luận) 68, 80, 
82, 83, 146 

Olscott, Henry Steel 18 

Pakudha Kaccayana 102, 103 

Phạm thiên 72, 73, 76, 147 

pháp tánh tự nhiên 285 

Pháp tập luận 192 

Pháp thượng bộ 
(Dharmaguptaka) 142 

Pháp Xứng (Dharmakirti) 79 

phòng hộ 286, 323 

Phú-lâu-na Ca-diếp 94 

phước nghiệp hữu y 284 

phước nghiệp sự vô y 322 


phước tăng trưởng 284 

Phương trình nghiệp cảm 26, 
27 

präyaá§citta (hối tâm) 88, 89 


Pudgdla (thuyết) 111, 226, 
265, 268, 269, 270, 279, 280, 
281, 282, 283, 364, 378 

Purana Kassapa Xem Phú-lâu- 
na Ca-diếp 

Quả dị thục 5T, 67, 101, 144, 
147, 152, 156, 234, 235, 236, 
237, 238, 239, 240, 241, 242, 
245, 379 

Quá vị vô thể (thuyết) 260, 
292 

Quy y 202, 205, 206, 215, 381 

rNying-ma (phái) 45 

sắc giới 322 

sắc giới thiện nghiệp 144 

Sắc và tâm 37, 52, 66, 162, 298 

Samkhyä (Thắng luận) 68, 96, 
111, 146, 163 

Sanghabhadra Xem Chúng 
Hiền 

Sañjaya Belatthaputta 5, 105 

Sarvakalastita 257, 258 

Satkaya-drsti Xem Hữu thân 
kiến 

Satpp, Henry 58 

Sauryodayika Xem Nhật xuất 
luận giả 

Schneider, Johann 273 

Schopenhauer, Arthur I7 

Schrödinger, Erwin 31, 32, 33, 
34,35, 358 

Schwartz, JeffreyM. 50, 55, 56, 
58,59 

Siergrist, Michael 273 

Singer, Wolf 54 

sở duyên 262 

Súc sanh 201, 211, 382 

Sumeria, nền văn minh 159 

Suzuki, D.T. 30, 44 


TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP | 375 


Tác ý (manaskara). 59, 64, 65, 
66, 146, 194, 207, 209, 365 

Tâm đẳng khởi 
(cittasamutthana) 163, 205, 
372 

Tâm lý học Phật giáo 39, 64, 
65 

tâm lý học tri nhận 250 

tâm lý học ứng xử 250 

Tâm phân học 39, 40, 44, 48, 
171, 179 

Tam thế hữu 257, 259 

Tam thế thực hữu (thuyết) 
260, 291, 292, 293, 324, 328 

Tam-di-để luận 141, 156 

Tăng thượng duyên (adhipati- 
pratyaya) 3ó, 166, 361 

Tầng tiền ý thức (S. Freud) - 
das Vorbewusste 41, 42, 43 

Tầng vô thức (S. Freud) - das 
Unbewusste 41, 42, 179 

Tầng ý thức (S. Freud) - das 
Bewusste 4l, 42, 43, 178, 
179, 296 

Tạp A-hàm, kinh 124, 135, 
136, 140, 176, 298 

Tập dị môn túc luận 193, 194 

Tế ý thức (sũksma-mano- 
vijñãäna) 63, 179, 208, 299 

Thái ất Kim hoa tông chỉ 44 

Thân căn 6ó, 221, 271, 297, 
319,320, 371 

Thần học Thiên chúa 5ó, 64 

Thân nghiệp 108, 138, 148, 
149, 152, 153, 154, 155, 162, 
163, 168, 188, 192, 193, 236, 
293,371 

Thắng luận Xem Vaiáesika 

Thắng nghĩa đế (paramattha- 
sacca) 38, 143, 145, 220 


376 | TUỆ SỶ 


Thanh Biện (Bhaãvaviveka), 
299 

Thánh kinh Thiên Chúa 16 

Thành nghiệp luận 35, 79, 
164, 168, 169, 188, 226, 228, 
230, 290, 292, 293, 297, 298, 
299 


Thành thật luận 141, 153, 154, 
155, 173, 176, 177 


Thế Hữu (Vasumitra) 150, 
187, 298 


The Secret Doctrine 19, 20 


Thế Thân (Vasubandhu) 35, 
79, 140, 159, 161, 169, 171, 
176, 183, 290, 291, 292, 293, 
294. 295, 296, 298, 299, 300 


Thi-bà 135, 136 

Thiên giới 75 

thiện nghiệp 7, I10, 144, 190, 
210, 214, 362, 373 

thiện vô biểu 285 

Thọ giới và đắc giới 197 

Thông Thiên học (Hội) 18 

thủ quả 328 

Thuận hậu nghiệp 242 

Thuận hiện nghiệp 241 

Thuận sinh nghiệp 242 

Thuần-đà 125, 126, 127 

Thức duyên danh sắc, danh sắc 
duyên thức 204 

Thượng tọa bộ 40, 142, 143, 
145, 146, 147, 148, 149, 163, 
169, 179, 233, 234, 298, 299 

Thủy Dã Hoằng Nguyên 141, 
154 

Thuyết chuyển bộ 
(Sankrantika) 227 

Thuyết tương đối (Einstein) 
57 


Tiểu duyên, kinh (Trường A 
hàm 6) 159, 198 

Tì-thấp-ba Thiên (Issara) 124 

tồn tại của tự ngã 224, 251 

Trần-na (Dignäga) 79 

Trung A-hàm, kinh 107, 117, 
127, 137, 161, 176 


Trung quán 38, 85, 154, 168, 
246, 299, 300 


Tư (cetana) 55, 64, 148, 153, 
171, 203, 205, 237, 293 

Tứ đế luận 141, 156 

Tử thư Tây tạng 44, 47 

Tử vị trung hữu (“chỉ kha bar 
do) 45 

Tục đế (sammuti-sacca) 38, 
143, 155, 219 

Tương thuộc tri kiến 229 

tùy niệm 249 

Tỳ-kheo và tỳ-kheo-ni 196, 
197, 199, 201, 208 

ức niệm 249, 370 

Upali,kinh 107, 108, III 

Upanishad 68, 72, 73, 74, 84, 
85, 87, 113, 224, 267 

Vaiáesika (Thắng luận) 68, 80, 
82, 83, 102, 104, 146, 162, 258 

Vasubandhu Xem Thế Thân 

Vedanta (Phệ-đàn-đà) 68, 74, 
75, 84, 85, 86, 87, 88, 145, 146 

vipäka = (Hán) dị thục 29, 37, 
45, 66, 236, 240, 288, 300, 
340, 343, 362, 363, 366, 369, 
371, 372, 373, 379, 384 


Vivekananda, Swami 113, 267 
vô biểu dục giới 322 

Vô gián nghiệp 215, 362 

vô ký tâm 285 

vô lượng tâm 285 


vô minh xúc 335 
Vô ngã 5I, 137, 226, 227 
vô tâm 285 


vô thức (unconsciousness) 
250 


Vô Trước (Asaga) 79, 300 
vọng ngữ 323 

Vũ trụ luận 69, 244 

Wilhelm, Richard 44 
Williams, Kevin 69 
Xá-lợi-phất A-t-đàm 142, 151 
Ý chí tự do 54, 55, 57 


TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP | 377 


ýnghiệp 98, 108, 153, 155, 
156, 161, 162, 173, 235, 304, 
329, 350, 352, 353, 367, 374 


ý thức tập thể (collective 
consciousness) 250 


Ý thức tự thân (self- 
awareness) 273, 274 

Yajñadatta (Tự Thọ) 226, 228 

Yoga (Du-già) 68, 146 

Yogacarin Xem Du-già hành 

yogi-pratyaksa (hiện lượng du 
già) 256, 259, 273 


378 | TUỆ SỶ 


TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP | 379 


Liên lạc HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP 


Hòa thượng Thích Như Điền, Chánh Thư Ký, HDHP 
Chùa Viên Giác. Karlsruher Str. 6, 30519 Hannover, Germany 
Website: www.hoangphap.org; Email: hđdhp.ctk@gmail.com; 
Tel: + 49 511 879 630 


Thượng toạ 1hích Nguyên lạng, Trưởng ban Báo Chí và Xuất Bản, HDHP 
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia 
Website: www.hoangphap.org; Email: hdhp.bbc@gmail.com; 
Tel: +61 481 169 631 


Thượng Tọa Thích Tâm Hòa, Trưởng ban Bảo Trợ, HĐHP 
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Pháp Vân, Ontario, Canada 
420 Traders Blvd E, Mississauga, ON L4Z 1WW?7, Canada 
Website: www.phapvan.ca; Email: thichtamhoa@gmail.com 


Tel: +1 905-712-8809 


